Trí tuệ xã hội 


Daniel Goleman 


` 
N 
N 
‘ 
X 
N 
~ 
~ 
~ 
~~ 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HÔI - 
MÔN KHOA HỌC MỚI VỀ MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI 


Tác gia: Daniel Goleman 
Nguyên Trang, Hồng Việt dich 


TRÍ THÔNG MINH, 
HAY CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG 


Trí thông minh chưa bao giờ thôi hết bí ẩn với con người và 
liên tục mở ra những điều mới mẻ, nhất là khi các nhà tâm lý học đã 
đưa nó vượt ra ngoài phạm vi các bộ môn khoa học tri nhận cổ điển. 
Họ đánh giá rằng một phần quan trọng của thành công hay thất bại 
mà một cá nhân có thể thu được hoặc gặp phải trong học tập, cuộc 
sống và sự nghiệp không lý giải được bằng sự đong đo chỉ số thông 
minh (IQ) thông thường. Vì vậy, họ tìm kiếm những tiêu chí mới cho 
phép xác định những dạng thức thông minh có ảnh hưởng tới tiến 
trình thành công hay thất bại của một cá nhân, trong đó cảm xúc dần 
trở thành một yếu tố bản lề. 


Ngay từ đầu thế kỷ XX, tuy trí thông minh và các cảm xúc của 
con người vẫn được nghiên cứu như những đối tượng riêng biệt, nhiều 
người đã cho rằng kinh nghiệm cảm xúc và trí thông minh có liên quan 
mật thiết với nhau. Năm 1922, nhà tâm lý học Edward Lee Thorndike 
đưa ra giả thuyết rằng trí thông minh xã hội, mà ông định nghĩa như là 
khả năng thấu hiểu người khác và khả năng hành động thích hợp 
trong mối quan hệ giữa các cá nhân, cũng tham gia vào chỉ số thông 
minh của một cá nhân. Nối tiếp ông, các nhà tâm lý học, khi tiếp cận 


những khía cạnh khác nhau của trí thông minh xã hội một cách riêng 
rẽ, đã làm nổi bật vai trò quyết định của yếu tố xã hội đối với trí thông 
minh. Trong ngành tâm lý học xã hội, Phút Ekman chứng minh tầm 
quan trọng của những biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt và sự giao tiếp 
phi ngôn ngữ; các nhà tâm lý học lâm sàng quan tâm đến các loại 
bệnh lý liên quan đến sự bất lực trong việc gọi tên và biểu lộ cảm xúc; 
Gardner công bố thuyết trí thông minh đa dạng. Năm 1990, Salovey và 
Mayer lần đầu tiên đưa ra khái niệm "trí thông minh cảm xúc", mô tả 
nó như một dạng trí thông minh xã hội trong đó mỗi cá nhân thể hiện 
khả năng kiểm soát những tình cảm và xúc cảm của bản thân và của 
người khác, phân biệt chúng với nhau và sử dụng những thông tin thu 
được để định hướng suy nghĩ và hành động của chính mình. 


Lấy cảm hứng lừ những kết quả nghiên cứu của Salovey và 
Mayer, Daniel Goleman đã đúc kết và phổ biến khái niệm trí thông 
minh cảm xúc đến rộng rãi công chúng trong tác phẩm Emotional 
Intelligence (Trí tuệ xúc cảm) - một cuốn sách được coi là hiện tượng 
với hơn 5 triệu bản bán ra trên toàn thế giới. Trong các hình thức biểu 
lộ của trí thông minh này, theo Daniel Goleman, một bên có khả năng 
nhận biết và kiểm soát những cảm xúc của bản thân, khả năng tự ý 
thức và tự kiềm chế, và một bên có ý thức xã hội của mỗi cá nhân, tức 
khả năng nhận biết cảm xúc ở người khác, khả năng đồng cảm và 
kiểm soát các mối quan hệ và xung đội. 


Như vậy, có một mối quan hệ tương hỗ giữa trí thông minh 
cảm xúc và trí thông minh xã hội, trong đó cảm xúc của mỗi người, khi 
được nhận biết, thấu hiểu, tôn trọng và quản lý đúng, sẽ giúp người đó 
hành xử thông minh, để vừa có một đời sống nội tâm thăng hoa vừa 
hòa hợp với môi trường xung quanh theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng, 
tức là cả trong tình yêu đôi lứa, gia đình, tình bạn lẫn trong đời sống 
nghề nghiệp, cộng đồng. Đó chính là nội dung một tác phẩm khác của 
Daniel Goleman, cuốn Social Intelligence (Trí tuệ xã hội). 


Ở gây, một lần nữa, ông tổng kết một cách căn bản và dễ 
hiểu những khám phá mới nhất về sinh học và khoa học não bộ, theo 
đó chúng ta "luôn phát ra những tín hiệu để liên hệ", và tầm ảnh 
hưởng sâu sắc đến kỳ lạ của chúng đối với các mối quan hệ của 
chúng ta trong mọi mặt của đời sống. Chúng ta sinh ra vốn có tính hòa 
đồng và luôn bị cuốn vào một "sóng thần kinh” liên kết não bộ của 
chúng ta với những người xung quanh. Vượt xa nhận thức của chúng 
ta, những tiếp xúc hàng ngày với cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, ông chủ 


và cả những người xa lạ định hướng não bộ và tác động đến các tế 
bào trên toàn bộ cơ thể chúng ta, thậm chí ảnh hưởng đến cả các biểu 
hiện gen, theo cả hướng tiêu cực và tích cực. 


Xung quanh chúng ta có rất nhiều người sở hữu khả năng kết 
nối với người khác theo cách vừa trực tiếp vừa sâu sắc. Một người 
nghệ sỹ hút hôn đám đông hâm mộ; một bác sỹ biết sử dụng uy quyền 
của mình để bệnh nhân tin tưởng vào khả năng lành bệnh; một người 
mẹ luôn biết cách dỗ con ngủ; một doanh nhân hay nhà quản lý không 
được đào tạo chính quy nhưng lại nắm được nghệ thuật thu phục 
nhân tâm và tạo động lực cho đội ngũ cộng sự tài năng, tận tụy, tận 
tâm và hướng cả tập thể tới những mục tiêu chung... Mỗi người, theo 
cách này hay cách khác nhưng đều nhờ vào trí thông minh xã hội của 
mình, đã "tận dụng" được khả năng của người khác cho một mục tiêu 
mà mình đã xác định. Tuy nhiên, cũng bởi tính tương tác xã hội có thể 
ảnh hưởng đến tâm trạng của một cá nhân mà chúng ta cần cảnh giác 
với tác động tiêu cực của những lời mắng mỏ, thóa mạ, chê bai, sự 
thù nghịch, ti hiềm... Đây chính là "mặt sau” của trí thông minh xã hội, 
mà tính độc hại của nó cũng được Daniel Goleman nhấn mạnh và 
phân tích; ta có thể thấy biểu hiện của nó trong tính ích kỷ, sự xảo 
quyệt, bệnh thái nhân cách... 


Vậy chúng ta nên tận dụng trí thông minh xã hội như thế nào? 
Chúng ta có thể giúp con trẻ trở nên vui vẻ và thấy hứng thú với học 
tập hơn không? Đâu là cơ sở của một sự kết hợp hài hòa và thăng hoa 
cho đôi lứa? Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giáo viên làm thế nào 
để lãnh đạo và giảng dạy tốt? Làm thế nào để các tập thể đối đầu, 
thành kiến và căm ghét nhau có thể chung sống trong hòa bình?... Lời 
đáp cho những câu hỏi này không phải lúc nào cũng dễ nắm bắt, 
nhưng chắc chắn bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách của Goleman 
những thông tin hữu ích. Trên hết, Goleman mang đến một thông điệp 
vừa mang tính khích lệ vừa có sức thuyết phục: loài người vốn có xu 
hướng gắn liền với sự thấu cảm, tinh thần hợp tác và lòng vị tha, luôn 
hướng tới việc phát triển trí tuệ xã hội và nuôi dưỡng nó trong chính 
mình và ở những người khác. 


Vậy là, giống như trí thông minh cảm xúc, trí thông minh xã 
hội cũng góp phần quyết định sự thành công của mỗi người; nó không 
dành riêng cho môt giai tang xã hội nào và không mang tinh bẩm sinh. 
Trong thế giới bí ẩn thuộc về trí thông minh của con người, bước 
đường mà mỗi cá nhân đi qua dường như quan trọng hơn tính di 


truyền. Nền giáo dục mà chúng ta được hưởng, quá trình học tập và 
tích lũy mà chúng ta theo đuổi, môi trường văn hóa và xã hội trong đó 
chúng ta trưởng thành... sẽ là những nhà điêu khắc cùng tạc nên ta 
thông minh đa dạng của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phát 
triển và sử dụng nó như thế nào, và có thể Trí tuệ xã hội sẽ mang cho 
bạn những gợi mở hữu ích để tìm ra hướng đi cho mình. 


Xin trân trọng giới thiệu, 


Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2008 
CÔNG TY SÁCH ALPHA 


Phần 1. CHÍNH THỨC CÔNG BỐ MỘT MÔN KHOA HỌC MỚI 
Phần 2. CÁC LIÊN KẾT BỊ PHÁ VỠ 
Phần 3. NUÔI DƯỠNG TỰ NHIÊN 
Phần 4. CÁC BIEN THE TINH YEU 
Phần 5. CAC MỐI QUAN HỆ LANH MANH 
Phan 6. HẬU QUA XA HỘI 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 

TRÍ TUỆ XA HỘI 

Những ngày đầu cuộc xâm lược lần thứ hai của Mỹ vào Iraq, 
một tốp lính tiến vào nhà thờ địa phương, tim cách tiếp cận vị tu sĩ 
trưởng trong vùng. Mục đích của tốp lính này là xin vị tu sĩ trưởng giúp 
đỡ đưa các nguồn viện trợ đến tay người dân nơi đây. Nhưng do lo sợ 
trước nguy cơ tốp lính đến bắt vị "lãnh tụ tinh thần”, phá hủy nhà thờ, 
một đám đông đã tụ tập trước cửa chốn linh thiêng. 


Hàng trăm tín đồ Hồi giáo mộ đạo vây quanh tốp lính, khoa 
chân múa tay, la ó, tiến dần tới quây chặt trung đội lính được vũ trang 
đầy đủ. Trước tình hình đó, sĩ quan chỉ huy, Trung tá Christopher 
Hughes, nhanh chóng hành động. 


Tay cầm loa, ông hạ lệnh cho toán lính: "Quỳ xuống!" 


Tiếp theo, ông yêu cầu họ chống lưỡi lê xuống đất, rồi hạ 
lệnh: “Mim cười!” 


Lúc này, thái độ của đám đông chợt thay đối. Chỉ có số ít vẫn 
tiếp tục la hét, còn phần đông đã mỉm cười. Một số người còn vỗ nhẹ 
vào lưng những người lính khi Hughes yêu cầu họ lùi dần về phía sau 
trong tư thế vẫn giữ nụ cười trên môi. 


Nước đi nhanh trí này được coi là nước cờ cao trong một dãy 
các tính toán xã hội nhanh và chính xác. Hughes phải nắm được mức 
độ thù địch của đám đông và hiểu được điều gì sẽ làm họ nguôi giận. 
Ông phải đánh cược vào tinh thần kỷ luật của quân lính và lòng tin 
của họ đối với ông. Không những thế, ông còn phải liều lĩnh tìm ra 
đúng cử chỉ có khả năng phá tan rào cản ngôn ngữ và văn hóa giữa 


hai bên. Tất cả đều lên đến tột bậc trong quyết định bất ngờ, nằm 
ngoài dự tính này. 


Việc tính toán, đưa ra những hành động có sức thuyết phục 
mạnh mẽ kết hợp với khả năng đọc suy nghĩ lão luyện đã làm cho 
những sĩ quan thực thi luật pháp xuất sắc trở nên nổi bật, đặc biệt là 
những sĩ quan phải đối phó với đám dân đang nổi giận. Sự việc trên 
khiến mọi người chú ý đến khái niệm "trí tuệ xã hội" của bộ não. 

Nhân tố giúp Hughes vượt qua khó khăn trên là nhờ sự tác 
động của những mạch thần kinh mà con người thường dựa vào để ra 
quyết định tức thì nên bỏ chạy hay di tiếp khi gặp một người lạ có 
nhiều khả năng là người xấu. Kiểu định vị này giữa các cá nhân đã 
cứu thoát vô số người trong lịch sử nhân loại. Và cho tới ngày nay, nó 
vẫn giữ nguyên vai trò thiết yếu đối với sự sinh tồn của con người. 


Trong những tình huống ít cấp thiết hơn, các mạch thần kinh 
xã hội trong bộ não sẽ là hoa tiêu, hướng dẫn chúng ta hành động khi 
chạm trán một vấn đề bất kỳ. Những mạch này cũng hoạt động khi hai 
người đang yêu trao nhau ánh mắt và nụ hôn đầu tiên hay khi người ta 
đang cố kìm nén nước mắt. Chúng cũng là nhân tố tạo ra sự phấn 
khích trong khi ta nói chuyện với những người mà ta yêu quý. 


Ngoài ra, hệ thần kinh này còn hoạt động trong quá trình 
tương tác giữa hai yếu tố bắt sóng và chọn thời điểm thích hợp. Chúng 
đem lại cho vị luật sư cảm giác chắc chắn là ông cần ý kiến của thành 
viên đó trong bồi thẩm đoàn; cho nhà thương thuyết cảm giác đây 
chính là đề nghị cuối cùng của đối tác; cho bệnh nhân cảm giác tin 
tưởng vào bác sĩ điều trị. Và chúng cũng giải thích lý do tất cả mọi 
người đều ngừng loạt soạt giấy tờ, im lặng và chìm vào lời nói của ai 
đó trong buổi họp. 


Hiện nay, khoa học đã có thể nghiên cứu sâu hơn hoạt động 
của bộ máy thần kinh trong những thời khắc như vậy. 

BỘ NÃO XÃ HỘI 

Trong cuốn sách này, tôi muốn vén tấm màn đã che phủ sự 
xuất hiện của một môn khoa học mới - môn khoa học sẽ tiết lộ gần 
như mỗi ngày những kiến thức đáng ngạc nhiên về thế giới giữa cá 
nhân mỗi con người với nhau. 


Và phát hiện cơ bản nhất của môn khoa học này là: Con 


người được kết nối để kết nối. 


Thần kinh học phát hiện ra rằng, chính thiết kế não bộ của 
chúng ta đã mang lại cho bộ não tính xã hội, không ngừng kéo chúng 
ta vào mối liên kết mật thiết từ não tới não mỗi khi chúng ta gặp ai đó. 
"Chiếc cầu nối" này giúp chúng ta tác động lên não bộ và cả cơ thể 
của những người mà chúng ta tương tác, đồng thời nó cũng giúp họ 
làm điều tương tự với chúng ta. 


Thậm chí, đa phần những cuộc gặp gỡ hàng ngày cũng đóng 
vai trò là bộ điều chỉnh não, làm nảy nở cảm xúc đáng ao ước hoặc 
không mong đợi trong mỗi chúng ta. Nếu mối dây liên kết tình cảm 
giữa chúng ta và một ai đó càng mạnh, lực tương lác giữa ta với người 
đó sẽ càng lớn. Sự trao đổi thường diễn ra mạnh nhất với những 
người được ta dành hầu hết thời gian để ở bên họ, đặc biệt là những 
người ta quan tâm nhất. 


Trong sự kết nối đó, não bộ của chúng ta tham gia vào một 
"bản tăng-gô”" tình cảm - một vũ điệu của những cảm xúc. Sự tương 
tác xã hội giữa chúng ta và mọi người đóng vai trò như một bộ điều 
chỉnh cảm xúc của não bộ, liên tục điều chỉnh các yếu tố chính trong 
chức năng của não bộ khi hòa âm cảm xúc. 


Khi tiếp xúc với người khác, những cảm xúc được nảy sinh 
tạo ra hiệu quả sâu rộng, chạy khắp cơ thể, mang theo những đợt 
hormone giúp điều chỉnh hệ sinh học từ tim tới các tế bào miễn dịch. 
Và có lẽ, điều đáng kinh ngạc nhất là hiện nay, khoa học có thể lần 
theo sự liên quan giữa các mối quan hệ căng thẳng nhất và hoạt động 
của những gen nhất định trong cơ thể con người - những gen giúp 
điều chỉnh hệ thống miễn dịch. 


Điều ngạc nhiên là các mối quan hệ không chỉ hình thành nên 
kinh nghiệm mà còn tạo ra cơ chế sinh học ở con người. Mối liên kết 
từ não tới não cho phép các mối quan hệ sâu sắc nhất tác động đến 
chúng ta ở những khía cạnh đơn giản như việc chúng ta có cùng cười 
khi nghe chung một câu chuyện hài không; hoặc phức tạp như việc 
gen nào hoạt hóa hoặc không hoạt hóa trong tế bào T - những “chú 
lính đánh bộ" của hệ thống miễn dịch trong cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. 


Mối liên kết này giống như con dao hai lưỡi. Các mối quan hệ 
lành mạnh sẽ tác động tốt đến sức khoẻ của chúng ta trong khi những 


mối quan hệ độc hại có thể trở thành liều thuốc độc ngấm dần vào cơ 
thể. 


Gần như tất cả các phát hiện khoa học quan trọng được đưa 
ra trong cuốn sách này đều xuất hiện khi cuốn Emotional Intelligence 
(Trí tuệ xúc cảm) ra đời năm 1995, và ngày càng có tần suất nhiều 
hơn. Khi viết Trí tuệ xúc cảm, tôi chủ yếu tập trung vào những năng 
lực tối quan trọng có trong mỗi người với tư cách từng cá nhân riêng 
lẻ. Đó là khả năng điều khiển cảm xúc và năng lực xây dựng những 
mối quan hệ tích cực của mỗi cá nhân. Trong cuốn sách này, bức 
tranh được mở rộng hơn khi hướng đến tâm lý của hai cá nhân trong 
hoạt động giao tiếp: những điều sẽ xảy ra khi con người kết nối với 
nhau. 

Theo ý định của tôi, cuốn sách này sẽ đồng hành với Trí hệ 
xúc cảm, khám phá cùng một vấn đề của cuộc sống dưới một góc 
nhìn khác dễ dàng hơn - một góc nhìn cho phép chúng ta hiểu sâu và 
rộng hơn thế giới riêng tư của chính mình. Trọng tâm vấn đề chuyển 
về những khoảnh khắc thoáng qua khi chúng ta tương tác với nhau - 
những khoảnh khắc có ý nghĩa quan trọng khi chúng ta nhận ra chúng 
ta đã tác động lẫn nhau như thế nào. 


Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi 
như: Điều gì khiến một bệnh nhân tâm thần có ma lực lớn đến vậy? 
Chúng ta có thể làm gì để giúp con cái mình lớn lên hạnh phúc hơn 
không? Điều gì khiến hôn nhân trở thành nén tang nuôi dưỡng lành 
mạnh? Các mối quan hệ có thể giúp chúng ta tránh được bệnh tật 
không? Một giáo viên, một nhà lãnh đạo có thể làm gì để bộ não của 
học sinh, của công nhân đạt hiệu quả cao nhất trong công việc? Điều 
gì giúp các nhóm thù địch chung sống hòa bofnh với nhau? Những tri 
thức này gợi ra điều gì về kiểu xã hội mà chúng ta có thể xây dựng và 
cho thấy điều gì về những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong cuộc 
sống của chúng ta? 


XUNG ĐỘT XÃ HỘI 


Ngày nay, khi khoa học chứng minh được tầm quan trọng vô 
cùng to lớn của những mối quan hệ lành mạnh thi sợi dây liên kết giữa 
con người với con người lại ngày càng bị o bế. Xung đột xã hội xuất 
hiện dưới nhiều diện mạo: 


Một giáo viên mẫu giáo ở bang Texas yêu cầu bé gái sáu tuổi 


cất đồ chơi đi và bé gái đó đột nhiên nổi giận. Em la hét và đá liên tục 
vào ghế. Sau đó, em bò xuống gầm bàn giáo viên và đá mạnh đến 
mức ngăn kéo bàn tung ra. Cơn giận dữ của bé gái này đánh dấu sự 
phát triển của thực trạng mới đang hoành hành: các em nhỏ có biểu 
hiện ngông cuồng và hành động man dai. Theo các tài liệu ghi lại tất 
cả những vụ việc như trên đều xảy ra tại một trường học ở Fort Worth, 
Texas. Đáng chú ý là hành động này không chỉ xuất hiện ở những em 
có xuất thân nghèo khó, mà còn xuất hiện ở cả những em có gia đình 
khá giả. Một số người cho rằng biểu hiện bạo lực ở trẻ em là do sức 
ép của nền kinh tế. Sau giờ học, các em phải đến các lớp trông trẻ tư 
hoặc ở nhà một mình để cha mẹ có thêm thời gian làm việc, nhưng do 
phải làm việc quá nhiều nên các phụ huynh luôn trở về nhà trong trạng 
thái mệt mỏi và rất dễ cáu giận. Một số khác lại đưa những dữ liệu cho 
thấy thực trạng này xuất hiện ở cả những trẻ mới biết đi. Ở Mỹ, có đến 
40% trẻ hai tuổi xem ti vi ít nhất ba giờ mỗi ngày. Đây là khoảng thời 
gian trẻ không tiếp xúc với nhưng người có thể giúp các em hòa nhập 
tốt hơn với xã hội. Các em càng xem tỉ vi nhiều thì khi đến tuổi đi học, 
các em sẽ càng ngỗ ngược và khó dạy bảo. 


Tại một thành phố của Đức, trong một vụ va chạm, người lái 
xe mô tô bị văng xuống đường. Anh ta nằm bất động trên vỉa hè. 
Những khách bộ hành cứ đi, những người lái xe cứ thế nhìn chằm 
chằm vào anh ta khi đợi đèn mà không một ai dừng lại giúp. Cuối 
cùng, sau 15 Phút kéo dài, một hành khách ngồi trên xe bus bèn kéo 
cửa xe xuống và hỏi người bi nạn xem anh ta có đau không và gọi cứu 
hộ tới. Khi việc này được đài truyền hình đưa tin, một quyết định lớn 
đã được đưa ra: Bất kỳ ai có bằng lái xe ở Đức đều được huấn luyện 
để cấp cứu trong những trường hợp khẩn cấp như sự việc kể trên. 
Sau vụ việc này, một bác sĩ Đức làm việc ở phòng cấp cứu đã nhận 
xét: “khi nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm, mọi người vẫn bước đi. 
Dường như họ không quan tâm tới những gì đang diễn ra xung 
quanh.” 


Năm 2003, ở Mỹ phổ biến kiểu sống mới - kiểu sống gia đình 
độc thân. Trước đây, mỗi buổi tối, các gia đình thường quây quần bên 
nhau. Còn bây giờ, con cái, cha mẹ và các cặp vợ chồng cảm thấy 
việc ngồi bên nhau là điều rất khó khăn. Blowing Alone, bài phân tích 
rất được hoan nghênh của Robert Putnam về kết cấu xã hội Mỹ đã chỉ 
ra sự sụt giảm vốn xã hội trong hai thập niên liên tiếp. Để kiểm tra vốn 
xã hội của một cộng đồng, người ta có thể xem xét số buổi họp công 


được tổ chức và số thành viên của các câu lạc bộ còn duy trì được. 
Vào những năm 1970, 2/3 dân số Mỹ tham gia vào các tổ chức khác 
nhau và tham dự các buổi họp thường xuyên. Nhưng đến những năm 
1990, con số này đã giảm xuống còn khoảng 1/3. Theo Putnam, 
những con số trên cho thấy sự liên kết giữa người với người trong xã 
hội Mỹ đã bị giảm. Từ đó đến nay, một loại hình tổ chức mới đã mọc 
lên rất nhanh, từ con số 8.000 vào những năm 1950 lên đến 20.000 
vào những năm 1990. Nhưng không giống như những câu lạc bộ kiểu 
cũ - luôn có các buổi gặp mặt trực tiếp và phát triển liên tục các liên 
kết xã hội - những tổ chức mới này giữ mọi người ở khoảng cách rất 
xa. Các thành viên liên lạc với nhau qua thư điện từ và thư báo. Hoạt 
động chính lúc này chỉ là gửi tiền chứ không phải quây quần bên nhau 
như trước đây. 


Rõ ràng, công nghệ mang đến nhiều phương tiện giao tiếp ảo 
đã khiến con người bị cô lập thật sự, và vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn 
trong cách thức con người trên khắp thế giới kết nối và mất kết nối với 
nhau. Tất cả các khuynh hướng trên báo hiệu sự mất dần những cơ 
hội kết nối giữa con người với con người. Sức biến đổi không gì lay 
chuyển được của công nghệ diễn ra âm thầm đến mức cho đến nay 
vẫn chưa có ai có thể tính toán được những tổn thất về tình cảm và xã 
hội mà nó gây ra. 


Chương mở đầu: MẤT LIÊN KẾT TỪ TỪ 
Chương 1. NỀN KINH TẾ CẢM XÚC 
Chương 2. CÔNG THỨC CHO SỰ HÒA HỢP 
Chương 3. KẾT NOI THÂN KINH KHÔNG DAY 
Chương 4. BẢN CHẤT CỦA LÒNG VỊ THA 
Chương 5. GIẢI PHẪU THẦN KINH NỤ HÔN 
Chương 6. TRÍ TUỆ XÃ HỘI 


Created by AM Word2CHM 


eee eh | 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 1. CHÍNH THÚC CONG BO MỘT MON KHOA HOC MỚI 


Dưới đây là tình thế khó khăn của Rosie Garcia khi quản lý 
một trong những tiệm bánh đắt khách như, tiệm Hot & Crusty ở khu ga 
trung tâm Grand Central, thành phố New York. Khi băng qua nhà ga 
để đi làm, mọi người luôn được chứng kiến cảnh tượng khách hàng 
phải xếp hàng dài chờ mua bánh. 


Nhưng Rosie cũng thấy rằng, ngày càng có nhiều khách hàng 
không tập trung khi mua hàng. Họ luôn nhìn chằm chằm, vô định vào 
không gian. Khi cô nói: "Anh/chị muốn mua loại nào ạ?", những khách 
hàng này không tỏ dấu hiệu chú ý nào. 


Rosie nhắc lại: "Anh/chị muốn mua loại nào ạ?". Họ vẫn 
không chú ý. 


Và chỉ nói rất to câu: "Anh/chị muốn mua loại nào?" mới phá 
vỡ được sự im lặng của họ. 


Khách hàng của Rosie không bị khiếm thính. Chỉ có điều, 
trong tai họ lúc đó là hai tai phone rất nhỏ. Họ mê mẩn, chìm đắm 
trong vô số những giai điệu được phát ra từ chiếc máy nghe nhạc Ipod 
và lãng quên mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Vô hình chung, họ tự 
biến mình trở thành một trong những người đang đi ngang qua phía 
ngoài kia. 

Tất nhiên, từ rất lâu trước khi ipod ra đời, Walkman và điện 
thoại di động đã tach dần những người di trên phố ra khỏi sự hối ha, 
tấp nập của cuộc sống. Ô tô cũng trở thành một phương thức di 
chuyển tách biệt hoàn toàn con người với thế giới bởi những khung 


cửa kính và hàng tấn thép bao quanh. Những âm thanh dịu nhẹ, đều 
đều phát ra từ một chiếc radio cũng góp phần vào quá trình đó. Trước 
khi ô tô trở thành phương tiện đi lại phổ biến, các phương thức di 
chuyển truyền thống từ đi bộ, đi xe ngựa đến di xe bò... đều giữ moi 
người ở trạng thái gần gũi với thế giới xung quanh họ. 


Cái vỗ "riêng mình ta" do các tai nghe tạo ra càng gia tăng 
thêm tình trạng cô lập xã hội. Ngay cả khi những người nghe tai phone 
gặp trực tiếp ai đó, những cái tai bị bịt kín cũng tạo cho họ cái cớ coi 
người đối diện như môt vật vô tri, một cái gì đó để ngó nghiêng xung 
quanh chứ không phải một con người để thừa nhận hay ít nhất là để 
chú ý. Nếu việc đi bộ cho phép chúng ta có cơ hội chào ai đó đang đến 
gần hay dành chút ít thời gian để tán gẫu cùng bạn bè thì những người 
nghe iPod lại sẵn sàng tang lờ dù vẫn đang nhìn thẳng vào người nào 
đối diện. 

Mặc dù, người nghe vẫn liên hệ với một ai đó - một ca sĩ, một 
ban nhạc hay một dàn nhạc - qua chiếc tai nghe được gắn chặt vào 
tai, nhưng những con người ảo này lại chẳng can hệ gì tới những 
người đang hiện hữu, chỉ cách anh ta một hoặc hai bước chân - 
những người mà sự tồn tại của họ hoàn toàn chẳng được anh chàng 
đang chăm chú nghe nhạc kia ngó ngàng tới. Khi công nghệ phát triển, 
nó kéo con người vào mot thế giới thực mà ảo. Chính công nghệ đã 
làm cho con người không còn cảm giác gì với những người thật sự 
đang ở bên họ. Và kết quả là căn bệnh tự kỷ đã được ghi tên vào danh 
sách ngày càng dài của những hậu quả không mong muốn do sự xâm 
chiếm không ngừng của công nghệ vào cuộc sống hàng ngày. 

Tính kết nối số triền miền đồng nghĩa với việc ngay cả khi 
đang đi nghỉ, công việc vẫn bám theo chúng ta. Một cuộc điều ra các 
công nhân ở Mỹ cho thấy, trong suốt thời gian nghỉ, có đến 34% số 
người được hỏi liên lạc công việc thường xuyên tới mức đã bị stress 
hoặc rơi vào tình trạng tồi tệ hơn cả khi đi làm. E-mail và điện thoại di 
động có khả năng xuyên qua các rào cản, thâm nhập vào thời gian 
riêng tư và cuộc sống gia đình. Chuông điện thoại vẫn có thể reo khi 
người ta đi picnic với gia đình và thậm chí, lúc ở nhà, các vị phụ huynh 
vẫn hiếm khi quây quần cùng gia đình do còn mải mê đọc e-mail. 

Tất nhiên, những đứa trẻ thường không thật sự chú ý đến 
điều này vì chúng cũng mải mê, lưu luyến với e-mail riêng, với một 
trang game nào đó hay màn hình ti vi trong phòng ngủ. Khi Pháp tiến 


hành điều tra 2,5 triệu khán giả ở 72 nước, họ đã đưa ra kết luận: 
Trong năm 2004, trung bình mỗi ngày, mỗi khán giả dành khoảng 3 
giờ 39 Phút để xem tỉ vi. Trong đó, khán giả Nhật là những người dành 
nhiều thời gian xem nhất - 4 giờ 25 Phút, tiếp đến là khán giả Mỹ. 


Ti vi, như những gi nhà thơ Eliot đã cảnh báo vào năm 1963, 
khi phương tiện truyền thông mới tràn vào các ngôi nhà, có thể “cho 
phép hàng triệu người cùng lúc nghe chung một câu chuyện cười 
nhưng vẫn khiến họ hết sức cô đơn". 


Internet và e-mail cũng có tác động tương tự. Cuộc điều tra 
gần 5.000 người Mỹ có kết quả như sau: Đối với nhiều người, Internet 
đã đảm đương vai trò giải trí của ti vi như một cách tiêu khiển thời gian 
rảnh rỗi. Cứ mỗi giờ mọi người vào Internet, những cuộc gặp gỡ trực 
tiếp của họ với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình lại giảm đi 24 Phút. 
Chúng ta đang tiếp xúc với nhau bằng khoảng cách rất hẹp chỉ bằng 
chiều dài của một cánh tay. Người đứng đầu cuộc khảo sát về Internet 
- Norman Nie, giám đốc Viện Nghiên cứu Lượng Xã hội Stanfora, đã 
nhận xét: "Chúng ta không thể ôm hay hôn nhau qua Internet." 


KHOA HỌC THAN KINH XÃ HỘI 


Trong khi tiến hành nghiên cứu, lấy tư liệu cho cuốn sách này, 
tôi không biết rằng khoa học thần kinh là một lĩnh vực đã có từ trước. 
Tuy nhiên, cuốn sách này sẽ đưa ra những phát hiện mới và đáng kinh 
ngạc về khoa học thần kinh. Trước đó, tôi thường bị cuốn hút khi đọc 
một bài báo khoa học hay một đoạn tin ngắn ở nơi này hay nơi khác 
và tất cả đều cho thấy những kiến thức khoa học rõ ràng về động lực 
học thần kinh trong mối quan hệ của con người: 


Lớp nơ-ron mới được phát hiện - các tế hào hình thoi - là 
những nơ-ron hoạt động với tốc độ nhanh nhất, giúp chúng ta đưa ra 
các quyết định xã hội tức thời. Lớp nơ-ron này có nhiều nhất trong não 
người. 

Các nơ-ron phản chiếu vừa có khả năng nhận thức được 
động thái mà người khác định thực hiện vừa nhận thức được cảm xúc 
ở họ, lập tức chuẩn bị cho chúng ta khả năng bắt chước động thái đó 
và cảm thông với họ. 


Khi đôi mắt của một phụ nữ hấp dẫn nhìn thẳng vào người 
đàn ông, bộ não cửa anh ta sẽ sản ra chất dopamine hóa học, gây 


cảm giác hưng phấn. Quá trình này sẽ không xảy ra nếu người phụ nữ 
nhìn đi nơi khác. 


Mỗi phát hiện đều đưa ra một hình ảnh nhanh, riêng rẽ về các 
hoạt động của bộ não xã hội - tức, hệ mạch thần kinh hoạt động khi 
con người giao tiếp với nhau. Những phát hiện riêng lẻ không thể tự 
làm sáng tổ toàn bộ vấn đề nhưng khi kết hợp lại với nhau, những 
phác thảo về môn khoa học mới dần trở nên rõ ràng hơn. 


Phải rất lâu sau khi bắt đầu theo dõi những điểm riêng này, tôi 
mới hiểu được phần ẩn giấu liên kết tất cả các phát hiện trên lại với 
nhau. Tôi tình cờ tìm được tên cho lĩnh vực này - khoa học thần kinh 
xã hội - khi đọc tài liệu về một cuộc hội thảo khoa học có liên quan 
được tổ chức ở Thụy Điển vào năm 2003. 


A'n 


Thuật ngữ "khoa học thần kinh xã hội" được sử dụng lần đầu 
bởi hai nhà tâm lý học John Cacioppo và Gary Berntson vào đầu 
những năm 1990. Về sau, hai người đã trở thành những người sáng 
lập bộ môn khoa học mới và rất thú vị này. Gần đây, khi tôi nói chuyện 
với Cacioppo, ông đã kể lại: "Trong số các nhà khoa học nghiên cứu 
về thần kinh, có rất nhiều người hoài nghi về việc nghiên cứu thế giới 
nằm ngoài vô não. Theo quan niệm của thần kinh học thế ky XX, việc 
nghiên cứu những hành vi xã hội quá phức tạp là điều không thể." 
Cacioppo nói tiếp: "Còn bây giờ, chúng ta đã dần hiểu được não người 
điều khiển các hành vi xã hội như thế nào, và ngược lại, thế giới tác 
động đến bộ não và cơ chế sinh học của chúng ta ra sao." Sự kiện 
khoa học thần kinh xã hội trở thành vấn đề khoa học nóng hổi của thế 
kỷ XXI đã tạo ra một sự thay đổi vô cùng to lớn. 


Lĩnh vực mới này tập trung giải quyết một số câu hỏi khoa 
học vẫn chưa có lời giải đáp. Chẳng hạn, nghiên cứu ban đầu của 
Cacioppo đã tìm ra sự liên kết giữa những mối quan hệ luôn gây lo 
lắng, đau buồn với số gia tăng của các hormone gây căng thẳng tới 
mức phá hủy một số gen tham gia vào quá trình kiểm soát các tế bào 
chống víu. Tuy nhiên, Cacioppo vẫn chưa thể tìm ra mối dât liên hệ 
giữa những rắc rối trong quan hệ và các kết quả sinh học. Đây chính 
là tiêu điểm được nghiên cứu trong khoa học thần kinh xã hội. 


Sự cộng tác nghiên cứu điển hình trong lĩnh vực mới này 
được thực hiện giữa các nhà tâm lý học và các nhà thần kinh học. Cả 
hai đều sử dụng chức năng của máy chụp hình não MRI hay FMRI để 
chẩn đoán, nghiên cứu các hoạt động của não bộ. Thiết bị MRI sử 


dụng những nam châm rất mạnh để chụp hình chi tiết bộ não. Những 
người trong ngành thường sử dụng từ "nam châm” để chỉ các máy 
MRI. Ví dụ, câu nói "Our lab has three magnets" cần được hiểu là 
"Phòng thí nghiệm của chúng ta có ba thiết bị chụp hình não MRI." 
Còn thiết bị FMRI làm tăng thêm khả năng tính toán ở qui mô lớn. Khả 
năng này mang lại những tính năng tương đương với tính năng của 
một đầu máy video: hiển thị những phần hoạt động của bộ não trong 
những khoảnh khắc tình cảm ở con người, như khi nghe thấy giọng 
nói của một người bạn cũ. Từ những nghiên cứu này, người ta có thể 
trả lời các câu hỏi như: Điều gì diễn ra trong bộ não của một người 
đang mải mê ngắm người yêu? Điều gì đang diễn ra trong bộ não của 
một người bị kìm chặt trong niềm tin mù quáng hoặc của một người 
đang tính toán để giành chiến thắng trong một trận đấu? 

Bộ não xã hội là toàn bộ cấu trúc thần kinh hòa âm tất cả các 
hoạt động tương tác cũng như suy nghĩ, cam giác về những người 
xung quanh và mối quan hệ với họ của chúng ta. Điều đáng nói nhất ở 
đây là bộ não xã hội đại diện cho hệ sinh học duy nhất trong cơ thể 
liên tục khiến chúng ta chú ý. Và ngược lại bộ não xã hội cũng bị tác 
động bởi trạng thái bên trong của mỗi người. Tất cả các hệ sinh học 
khác, từ tuyến bạch huyết tới lá lách, chủ yếu có nhiệm vụ điều chỉnh 
hoạt động của mình để "trả lời" những tín hiệu xuất phát từ trong cơ 
thể chứ không phải từ bên ngoài lớp da. Duy chi có những "con đường 
nhỏ” trong bộ não xã hội là hoàn toàn nhạy bén với thế giới. Bất cứ khi 
nào chúng ta kết nối trực tiếp với một người khác - qua giọng nói, hoặc 
qua sự va chạm cơ thể - bộ não xã hội trong chúng ta sẽ phối hợp chặt 
chẽ với nhau. 


Các giao tiếp xã hội thậm chí còn tham gia vào quá trình tái 
hình thành não bộ, thông qua khả năng đàn hồi thần kinh. Điều này có 
nghĩa là những kinh nghiệm được lặp di lặp lại nhiều lần sẽ tạo ra hình 
dạng, kích cỡ và số lượng của các nơ - ron thần kinh cũng như các 
liên kết tiếp hợp của chúng. Bằng cách điều khiển liên tục bộ não vào 
một vùng thông tin nhất định, các mối liên hệ chủ chốt có thể dần dần 
tạo ra một hệ mạch thần kinh nhất định. Trên thực tế, nếu thường 
xuyên bị tổn thương, tức giận hay được một người thân thiết quan 
tâm, chăm sóc, bộ não của chúng ta có thể tái tạo mới hoàn toàn. 


Những khám phá này cho thấy các mối quan hệ có ảnh 
hưởng tinh tế nhưng mạnh mẽ và lâu dài đến mỗi chúng ta. Kết luận 
trên có thể sẽ vấp phải sự phản đối của những người có các mối quan 


hệ theo khuynh hướng tiêu cực. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy những 
khả năng có tính bồi hoàn từ các mối liên kết cá nhân vào bất cứ thời 
điểm nào trong cuộc đời. 

Như vậy, cách thức chúng ta kết nối với người khác có tam 
quan trọng vô cùng to lớn. 


Nó giúp chúng ta trả lời câu hỏi: “Thế nào là thông minh trong 
xã hội?" khi xem xét đến những kiến thức mới nêu trên. 


HÀNH ĐỘNG SÁNG SUỐT 


Quay trở lại năm 1920, chỉ ngay sau khi phong trào kiểm tra 
IQ bùng nổ, nhà tâm lý học Edward Thorndike đã đưa ra công thức 
ban đầu về trí tuệ xã hội. Thorndike định nghĩa: "Trí tuệ xã hội là khả 
năng hiểu và điều khiển con người ở cả hai giới, là kỹ năng mà tất cả 
chúng ta đều cần để sống tốt trong thế giới này." 

Bản thân định nghĩa trên cho phép ta coi các hoạt động thuần 
túy là biểu hiện năng lực giữa các cá nhân với nhau. Thậm chí đến 
nay, một số định nghĩa về trí tuệ xã hội vẫn chưa nêu được sự khác 
biệt nào giữa những kỹ năng còn non kém của môt tên bip với hành 
động chăm sóc thật lòng của một người chân thật, muốn làm giàu 
thêm những mối quan hệ lành mạnh. Theo quan điểm của tôi, không 
nên coi khéo léo đơn thuần - cơi trọng những điều có lợi cho người 
này mà bỏ qua người khác - là trí tuệ xã hội. Thay vào đó, chúng ta có 
thể coi trí tuệ xã hội là thuật ngữ dùng để chỉ sự thông minh không chỉ 
ở bề ngoài các mối quan hệ mà còn chỉ sự khéo léo, khôn ngoan trong 
các mối quan hệ. Khái niệm trên đã mở rộng trọng tâm của trí tuệ xã 
hội ra bối cảnh giữa hai cá nhân: Điều gì sẽ xảy ra khi một người gia 
nhập vào mối quan hệ?. Mở rộng trọng tâm theo hướng này giúp 
chúng ta không chỉ dừng lại tìm hiểu cá nhân đơn thuần mà còn đi xa 
hơn để hiểu được điều gì thật sự diễn ra khi con người tương tác với 
nhau và cũng là để vượt qua những tư lợi riêng chật hẹp, hướng tới lợi 
ích chung tốt đẹp nhất cho cả hai bên. 


Quan điểm trên cũng cho phép chúng ta xem xét trong phạm 
vi khả năng của trí tuệ xã hội làm giàu hơn các mối quan hệ cá nhân 
như cảm thông và lo lắng. Chính vì vậy, cuốn sách này đề cập tới 
quan điểm thứ hai, rộng hơn, được Thorndike đề ra cho các kỹ năng 
xã hội: Hành động sáng suốt trong các mối quan hệ của con người. 


Các phản ứng xã hội đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt khi hành 
động, phải nhận ta rằng những người xung quanh có thể điều khiển và 
hình thành không chỉ tâm trạng mà ngay cả chính cơ chế sinh học của 
chúng ta. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi chúng ta phải đánh giá được 
chúng ta đã tác động lên cảm xúc và cơ chế sinh học của những 
người khác như thế nào. Trên thực tế, chúng ta có thể đánh giá các 
mối quan hệ dựa trên sự tác động qua lại giữa ta và ai đó. 


Ảnh hưởng sinh học dẫn truyền từ người sang người mở ra 
một khía cạnh mới về một cuộc sống tốt đẹp hơn, dẫn lối chúng ta 
hành động có lợi cho mối quan hệ với những người mà chúng ta kết 
nối, dù chỉ ở mức độ rất nhỏ. 

Tự thân các mối quan hệ đã mang một ý nghĩa mới. Do đó, 
chúng ta cần tìm hiểu chúng theo một cách thức hoàn toàn khác. 
Những hàm ý này không chỉ thu hút được sự quan tâm về mặt lý 
thuyết mà còn thúc đẩy chúng ta đánh giá xem mình đã sống như thế 
nào. 


Tuy nhiên, trước khi khám phá những hàm ý này, chúng ta 
hãy cùng quay trở lại phần đầu của câu chuyện: Sự thanh thản đáng 
ngạc nhiên đan cài vào bộ não của chúng ta, khiến cảm xúc lây lan 
như virus. 


re LS | 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 1. CHÍNH THÚC CONG BO MỘT MON KHOA HOC MỚI 


Một ngày, vì trễ giờ họp tại trung tâm Manhattan, tôi đã đi tắt 
bằng lối qua phòng để đồ dưới tầng trệt của một khu nhà. Tôi định di 
qua cửa thoát hiểm ở đó để đến buổi họp nhanh hơn. 


_ Nhưng khi tôi vừa tới thang máy, một nhân viên bảo vệ chặn 
tôi lại. Ong ta hét lên: "Không được di qua đây!" 


"Tại sao lại thế?” - Tôi bối rối hỏi lại. 


"Khu vực tư! Đây là khu vực tư!" - Ông ta hét to, tổ rõ vẻ khó 
chịu. 


Hình như tôi đã vô tình xâm nhập vào một khu vực cấm 
không có biển báo. Tôi góp ý lẽ ra nên gắn một tấm biển thông báo 
"Cấm vào" trên cửa. 


Nhưng lời góp ý của tôi khiến tay bảo vệ còn giận dữ hơn và 
ông ta rit lên: "Ra ngay! Ra khỏi đây ngay!". 


Tôi miễn cưỡng đi ra nhưng cơn tức giận của tay bảo vệ vẫn 
ảnh hưởng và đeo bám tâm trạng của tôi rất lâu. 


Khi có ai đó trút lên chúng ta những cảm xúc tồi tệ của họ 
như giận dữ hay đe dọa, phẫn nộ hay khinh miệt, họ kích thích hệ 
mạch thần kinh của chúng ta và gây ra những cam xúc tồi tệ tương tự. 
Hành động của họ dẫn đến hậu quả lớn về mặt thần kinh: sự lây lan 
của cảm xúc. Chúng ta "nhiễm" những cảm xúc mạnh tương tự như 
khi chúng ta nhiễm virus gây cảm cúm và chúng ta cũng có thể "khỏi" 


nhanh như khỏi cúm. 


Tất cả các tương tác đều ẩn chứa cảm xúc bên trong. Với bất 
cứ hành động nào, chúng ta cũng có thể làm thay đổi tâm trạng của 
đối phương, giống như câu chuyện đã xảy ra với tôi ở trên. Dù mọi 
việc trôi qua nhưng tâm trạng đó có thể còn lưu lại rất lâu như môt vết 
rạn cảm xúc còn sót lại (trong trường hợp của tôi là cảm xúc sót lại 
sau cái trừng mắt của tay bảo vệ). 


Những giao dịch ngầm như trên điều khiển nền kinh tế cảm 
xúc, những được mất thuần túy bên trong chúng ta do ai đó, một cuộc 
nói chuyện nào đó hay một sự kiện nào đó mang lại. Cho tới cuối 
ngày, những cảm xúc còn sót lại sẽ quyết định xem chúng ta đã có 
một ngày như thế nào, tết hay xấu. 


Thời điểm giao tiếp xã hội dẫn đến sự biến chuyển của cảm 
xúc cũng là thời điểm chúng ta tham gia vào nền kinh tế cảm xúc giữa 
các cá nhân. Dù có rất nhiều biến thể khác nhau nhưng tất cả các giao 
tiếp đều gây ra sự tác động qua lại lên tâm trạng của những người 
tham gia. Khi làm bạn phải cau mày, tôi đã khơi dậy sự lo lắng trong 
bạn; khi bạn khiến tôi mỉm cười, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc. Trong 
cuộc trao đổi bí mật này, cảm xúc được chuyển từ người này sang 
người kia, từ ngoài vào trong. 


Mặt trái của hiện tượng lây lan cảm xúc là khi chúng ta rơi 
vào trạng thái tồi tệ, chán chường chỉ vì ở cạnh nhầm người và không 
đúng lúc. Cũng như tôi vô tình trở thành nạn nhân để tay bảo vệ trút 
cơn giận lên đầu mình. Vô hình chung, cảm xúc bộc phát có thể biến 
một người vô can trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, phải gánh chịu tâm 
trạng tồi tệ của một người nào đó. 

Trong những khoảnh khắc phải đương đầu với cơn giận của 
người khác, bộ não của chúng ta sẽ tự động đánh giá xem có dấu hiệu 
nào của mối nguy hiểm lớn có thể xảy ra không. Sự cảnh giác cao độ 
này chịu sự điều khiển chủ yếu của hạch hạnh nhân. Trong tất cả các 
cảm xúc, sợ hãi là cảm xúc đẩy hạch hạnh nhân lên cao nhất. 


Khi có tín hiệu báo, hệ mạch lớn của hạch hạnh nhân sử 
dụng các vị trí then chốt trên khắp bộ não, dẫn dắt suy nghĩ, sự chú ý 
và cảm nhận của chúng ta tới những đều khiến chúng ta e sợ. Theo 
bản năng, chúng ta sẽ lưu tâm nhiều hơn đến nét mặt của những 
người xung quanh, tìm kiếm nụ cười hay cái nhíu mày cho phép chúng 


ta hiểu rõ hơn các tín hiệu nguy hiểm. 


Khi sự thận trọng do hạch hạnh nhân điều khiển tăng lên, sự 
tỉnh táo của chúng ta trước những dấu hiệu cảm xúc ở người khác 
cũng được tăng cường. Điểm nổi bật này, ngược lại, cũng thôi thúc 
những cảm xúc trong chúng ta, khiến quá trình lây lan cảm xúc diễn ra 
dễ dàng hơn. 


Nói chung, các hạch hạnh nhân nhân đóng vai trò như ra-đa 
của bộ não. Bất cứ điều gì mới mẻ, khó hiểu hay những điều cần lưu 
tâm đều được "chiếc ra-đa" này chú ý. Hạch hạnh nhân điều khiển hệ 
thống cảnh báo ban đầu của bộ não, rà soát hình ảnh của tất cả 
những sự việc đã xảy ra, cảnh giác với mọi sự kiện tình cảm nổi bật, 
đặc biệt là những mối đe dọa có thể đến bất cứ lúc nào. Mặc dù các 
nghiên cứu thần kinh không còn lạ lẫm gì với vai trò canh gác và khơi 
dậy những cam xúc tiêu cực của hạch hạnh nhân nhưng vai trò xã hội 
của nó - là một phần của hệ thống "lây lan cảm xúc" trong bộ não - chỉ 
mới được phát hiện trong thời gian gần đây. 


ĐƯỜNG THẤP - TRUNG TÂM LÂY TRUYỀN 


Sau hai lần đột quy, bệnh nhân X đã bị mất khả năng xử lý 
các tín hiệu do mắt gửi tới não. Tức là, tuy mắt ông ta có thể nhìn thấy 
các tín hiệu, nhưng bộ não lại không thể giải mã hay nhận ra sự hiện 
diện của các tín hiệu. Có về như bệnh nhân X bị mù hoàn toàn. 


Trong các cuộc kiểm tra, bệnh nhân X được cho xem các đồ 
vật có nhiều hình dạng khác nhau như hình tròn, hình vuông, hay các 
bức ảnh chụp khuôn mặt đàn ông, phụ nữ, nhưng ông ta không định 
hình được những biểu vật đó. Tuy nhiên, khi xem bức ảnh chụp mặt 
người ở các trạng thái giận dữ hay hạnh phúc, ông ta lại có thể đoán 
được các cảm xúc được thể hiện với tỷ lệ chính xác cao chứ không chỉ 
là may mắn đơn thuần. Vậy, điều này đã diễn ra như thế nào? 


Những bức ảnh chụp não khi bệnh nhân X đoán cảm xúc đã 
cho thấy, có một hành trình khác với những hành trình thường gặp 
chạy từ mắt đến đồi não - khối chất xám hình trứng nằm sâu trong bán 
cầu não, ở hai bên của não trước. Thông thường, cam xúc sẽ đi vào 
não trước khi chuyển tới vỏ não. Nhưng ở hành trình thứ hai này, các 
thông tin được gửi thẳng từ đồi não tới hạch hạnh nhân. Sau đó, hạch 
hạnh nhân sé tách tất cả nét ý nghĩa cam xúc trong thông điệp không 
lời, dù đó là một cái quắc mắt, một sự thay đổi đột ngột của cử chỉ hay 


một sự chuyển biến trong giọng nói, thậm chí là vài micro giây trước 
khi chúng ta biết mình đang nhìn thấy điều gì. 


Mặc dù hạch hạnh nhân có khả năng cam nhận rất tinh vi 
những thông điệp dạng đó nhưng nó không thể kết nối trực tiếp tới 
trung tâm xử lý tiếng nói. Do đó, hạch hạnh nhân hoàn toàn không có 
khả năng phát ra các tín hiệu lời nói. Khi chúng ta thấy cảm xúc của 
người khác, thay vì báo cho vùng ngôn ngữ, tín hiệu từ các mạch thần 
kinh của não sẽ tạo ra cảm xúc đó trong chính cơ thể chúng ta. Có 
nghĩa là, tuy không biết được cảm xúc trên các khuôn mặt đó thật sự 
là gì nhưng bệnh nhân X có thể cảm nhận được chúng. Đây là tình 
trạng mà người ta vẫn thường gọi là affective blindsight. 


Ở những bộ não không bị tổn thương, hạch hạnh nhân cũng 
sử dụng hành trình tương tự để đọc các yếu tố tình cảm của bất kỳ sự 
vật, sự việc nào mà chúng ta tri giác được như giọng nói hân hoan, 
ánh mắt giận dữ, dáng điệu ủ rũ của ai đó và xử lý thông tin đó trong 
tiềm thức (nhận thức vô thức). Nhận thức vô thức có tính phản xạ này 
biểu hiện cảm xúc dưới dạng tín hiệu bằng cách tạo ra cảm xúc tương 
ứng hay cảm xúc phản hồi (như nỗi sợ hãi khi nhìn thấy nét giận dữ) 
trong mỗi người. Đây là cách thức chủ đạo, giúp ta nắm được cảm xúc 
của mội ai đó. 

Việc chúng ta có thể khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào ở người 
khác và ngược lại đã chứng tỏ quyền năng của một phương thức mới: 
phương thức lây lan cảm xúc. Những lây lan như vậy được coi là giao 
dịch trung tâm trong nền kinh tế cảm xúc. Quá trình trao và nhận cảm 
xúc đồng hành cùng tất cả các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa người với 
người, bất chấp vẻ bề ngoài của cuộc tiếp xúc đó. 

Chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ về một nhân viên thu 
ngân luôn nói chuyện vui vẻ, khiến cam xúc đó lây truyền sang khách 
hàng. Anh ta luôn khiến mọi người cười sảng khoái. Cách kể chuyện 
của anh ta luôn khiến người khác phải mỉm cười dù đó là một câu 
chuyện cổ tích buồn. Những người như anh chàng thu ngân trên có 
vai trò tương đương với những nhà tâm lý học, hướng nhịp sinh học 
của mọi người hòa nhịp với họ. 


Sự lây lan như vậy có thể xảy ra cùng lúc ở rất nhiều người. 
Nó được thể hiện rõ ràng như trong trường hợp cả khán phòng cùng 
xem mot cảnh phim bi thương, hay khi không khí của một cuộc họp 
bắt đầu trở nên căng thẳng. Mặc dù chúng ta có thể cảm nhận được 


những hậu quả trực quan của sự lây lan này nhưng lại không để tâm 
tới phương thức lây lan chính xác của cảm xúc. 


Sự lây lan của cảm xúc được tiến hành nhờ hoạt động của 
đường thấp - hành trình hoạt động ngoài nhận thức của con người, tự 
động và dễ dàng, với tốc độ rất lớn. Phần lớn những gì chúng ta làm, 
đặc biệt là trong đời sống tình cảm, dường như đều được định hướng 
bởi các mạng lưới thần kinh đồ sộ hoạt động trên đường thấp. Khi 
chúng ta bị thu hút bởi một khuôn mặt hấp dẫn hay cảm nhận được sự 
mỉa mai trong lời nhận xét, đó là lúc chúng ta sử dụng năng lực đường 
thấp. 


Ngược lại với đường thấp, đường cao chạy qua các hệ thần 
kinh hoạt động theo trật tự, từng bước, từng bước, với nỗ lực rất lớn. 
Chúng ta nhận thức được các hoạt động đường cao và nhờ thế, chúng 
ta có quyền điều khiển nhất định đối với cuộc sống nội tâm của mình - 
điều mà đường thấp không cho phép. Khi cân nhắc các cách thức tiếp 
cận một người thú vị hay tìm kiếm một câu đối đáp khôn khéo trước 
một lời mỉa mai, chúng ta sẽ sử dụng đường cao. 


Có thể coi đường thấp khá ủy mị, luôn tràn đầy tình cảm còn 
đường cao lại khô cứng, lý trí đến lạnh lùng. Đường thấp hoạt động 
trong cảm xúc thuần túy còn đường cao lại hoạt động trong việc hiểu 
tương đối những gì đang diễn ra. Các hoạt động của đường thấp cho 
phép chúng ta ngay lập tức đồng cảm với người khác còn các hoạt 
động của đường cao lại hướng chúng ta nghĩ về cảm xúc của bản 
thân. Thông thường, hoạt động ở hai hành trình này thống nhất và tác 
động lẫn nhau. Đời sống xã hội của chúng ta chịu kiểm soát của sự 
tác động lẫn nhau giữa hai hành trình này. 

Cảm xúc có thể âm thầm truyền từ người này sang người 
khác mà không gây ra bất kỳ sự chú ý có ý thức nào bởi mạch lây lan 
này nằm dưới đường thấp. Để đơn giản hóa, đường thấp sẽ sử dụng 
mạch thần kinh chạy qua hạch hạnh nhân và các hạch tự động tương 
tự, trong khi đó, đường cao lại gửi thông tin tiếp nhận được tới thùy 
não trước - trung tâm điều hành của bộ não, nơi chứa năng lực chủ 
tâm. 


Hai hành trình trên sẽ tiếp nhận thông tin ở các tốc độ khác 
nhau. Đường thấp thường xử lý thông tin nhanh nhưng mức độ chính 
xác không cao, còn đường cao có thể giúp chúng ta có cái nhìn đúng 
đắn hơn về những điều xảy ra dù hơi chậm. Đường thấp diễn ra rất 


nhanh và thường không công bằng trong đánh giá; đường cao tuy 
chậm nhưng lại van dụng rất nhiều lý trí. Như John Dewey, triết gia 
của thế kỷ XX, đã nhận xét: một hành trình thì hoạt động "cẩu thả, 
hành động trước, nghĩ sau”: còn một lại thận trọng và chu đáo. 


Sự khác biệt về tốc độ xử lý thông tin giữa hai hệ thống này 
cho phép chúng ta đưa ra những quyết định tức thì, mà sau đó, chúng 
ta có thể sẽ phải hối hận hoặc cần điều chỉnh. Vào thời điểm đường 
thấp phản ứng, đôi khi, tất cả những gì hệ thống đường cao có thể làm 
là khiến một thứ trở nên hoàn hảo hơn. Đúng như nhà văn khoa học 
viễn tưởng Robert Heilein đã viết: "Con người không phải là loài động 
vật có lý trí mà là loài động vật lý trí hóa”. 

NHÂN TỐ ĐIỀU KHIỂN TÂM TRẠNG 


Khi đi đến một vùng quê nào đó, tôi luôn nhớ cảm giác ngạc 
nhiên đầy vui vẻ khi nghe thấy âm điệu thân thiện của giọng nói thu 
trên điện thoại: "Số máy quý khách vừa gọi chưa chính xác." 


Sự ấm áp trong thông báo đó đã mang đến cho tôi cam giác 
dễ chịu - chủ yếu là do nhiều năm liền tôi đã khó chịu với giọng thông 
báo của công ty điện thoại trong vùng tôi sống. Vì một lý do nào đó, 
các kỹ thuật viên khi lập trình thông háo đã quyết định giọng nói ầm ï 
và chói tai mới là giọng nói phù hợp và có lẽ là đòn trừng phạt tức thì 
nếu người gọi bấm nhầm số. 

Dần dà, tôi trở nên bực bội với giọng nói đáng ghét đó. Nó 
khiến tôi tưởng tượng ra hình anh của một người bận rộn, thích phan 
xét và khó tính. Nó luôn đẩy tôi rơi vào tâm trạng rất tồi tệ dù chỉ trong 
chốc lát. 


Sức mạnh cảm xúc của những dấu hiệu tinh tế như vậy thật 
đáng ngạc nhiên. Hãy cùng xem xét thí nghiệm rất thú vị với các sinh 
viên tình nguyện trường Đại học Wurzburg của Đức dưới đây. Các 
sinh viên tham gia thí nghiệm được nghe cuộn băng ghi âm giọng đọc 
một tài liệu học khô khan - bản dịch tiếng Đức bài luận Philosophical 
Essay Concerning Human Understanding (Bài luận triết học bàn về 
nhận thức của con người) của triết gia người Anh, David Hume. Cuốn 
băng có hai bản, một được đọc bằng giọng vui vẻ và một băng giọng 
buồn bã, nhưng được biến đổi tinh tế tới mức không ai nhận ra được 
khác biệt này trừ khi họ chăm chú lắng nghe. 


Đúng như sự biến đổi cảm xúc của giọng nói trong băng, ở 
các sinh viên cũng xuất hiện hai cảm xúc tương ứng: vui vẻ hơn hoặc 
buồn bã hơn so với trước khi nghe băng. Nhưng điều thú vị là ở chỗ, 
các sinh viên không biết tâm trạng của họ đã thay đổi. 


Sự thay đổi tâm trạng cũng xảy ra ngay cả khi các sinh viên 
phải thực hiện một nhiệm vụ rất dễ gây phân tán - đặt chốt kim loại 
vào các lỗ trong một bảng gỗ - khi nghe băng. Có vẻ như cách gây 
phân tán này đã tạo ra được môi trường tính cho đường cao, cản trở 
khả năng hiểu kỹ đoạn băng đầy triết lý đó. Nhưng nó không làm giảm 
đi chút nào mức độ lây lan của tâm trạng: Đường thấp vẫn hoạt động 
rất rộng. 


Theo các nhà tâm lý, trong các khía cạnh khác biệt giữa tâm 
trạng và sự cảm nhận cảm xúc tổng thể, có một khía cạnh liên quan 
đến tính khó đặc tả của các nguyên nhân gây ra khác biệt: 


Mặc dù chúng ta biết điều gì khơi dậy cảm xúc của mình 
nhưng chúng ta lại thường không biết đâu là nguyên nhân gây ra điều 
đó. Theo kết quả thí nghiệm của Wurzburg, trong thế giới của chúng ta 
có thể có rất nhiều nguồn khơi gợi cảm xúc mà chúng ta không nhận 
ra - từ tiếng sáo du dương trong thang máy đến giọng nói chua ngoa, 
the thé của ai đó. 


Ví dụ, hãy xem xét những nét biểu đạt mà chúng ta nhìn thấy 
trên khuôn mặt của người khác. Như kết quả mà các nhà nghiên cứu 
Thụy Sĩ đã tìm được, chỉ cần nhìn vào bức ảnh chụp một khuôn mặt 
đang hạnh phúc cũng có thể tác động lên cơ mặt, kéo giãn chúng 
thành một nụ cười. Khi nhìn thấy những bức ảnh thể hiện các nét mặt 
như buồn bã, phẫn nộ hay vui sướng, các cơ mặt sẽ tự động phản 
chiếu lại những cam xúc đó. 


Sự bắt chước mang tính phản chiếu này hé mở cho chúng ta 
đến với những ảnh hưởng cảm xúc tinh tế diễn ra xung quanh, bổ 
sung thêm mot làn đường mới vào cây cầu từ não người này tới não 
người khác. Những người đặc biệt nhạy cảm sẽ chọn quá trình lây lan 
dé dàng hơn chứ không phải dé dàng nhất, mặc dù những người 
không hiểu được có thể kinh qua, thậm chí có những tiếp xúc độc hại 
nhất. Trong cả hai trường hợp, trao đổi này thường không bị phát hiện. 


Chúng ta bắt chước nét hạnh phúc trên một khuôn mặt tươi 
cười, cơ mặt của chúng ta được kéo ra thành một nụ cười khó thấy, 


mặc dù, chúng ta có thể không nhận thức được mình đang cười. Nụ 
cười bắt chước rất nhẹ ấy có thể không rõ ràng khi quan sát bằng mắt 
thường, nhưng các nhà khoa học nghiên cứu cơ mặt dõi theo những 
hoạt động phản chiếu cảm xúc lại thấy rất rõ. Điều đó, như thế nét mặt 
của chúng ta đã được lập trình sẵn, chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện 
một cảm xúc trọn vẹn. 


Sự bắt chước này mang lại chút hệ quả sinh học vì các biểu 
hiện trên khuôn mặt khơi dậy trong chúng ta những cảm xúc được thể 
hiện. Chúng ta có thể gợi ra bất kỳ cảm xúc nào bằng cách xếp đặt có 
chủ ý các cơ cho cảm xúc đó: hãy cắn chặt chiếc bút chì, khi đó bạn 
đã ép các cơ mặt nở ra nụ cười, rất tinh tế, nụ cười này đã khơi dậy 
cảm giác tích cực trong bạn. 


Edgar Allan Poe có cách hiểu trực giác về quy luật này. Ông 
viết: "Khi tôi muốn tìm hiểu xem một người tốt hay độc ác như thế nào 
hay người đó đang nghĩ gì, tôi bắt chước bằng nét mặt của mình, 
chính xác hết mức có thể tương ứng với khuôn mặt của người đó, rồi 
chờ đợi xem suy nghĩ hay cảm xúc đó gợi lên điều gì trong suy nghĩ 
của tôi, như thể nó phù hợp hay tương ứng với nét mặt của người đó: 


NAM BAT CẢM XÚC 


Bối cảnh: Paris, năm 1895. Một nhóm người ưa mạo hiểm 
vào xem cuộc triển lãm do anh em nhà Lumière - những người tiên 
phong trong nghệ thuật nhiếp ảnh - tổ chức. Lần đầu tiên trong lịch sử 
công chúng được xem một "bức tranh động” - một đoạn phim câm 
ngắn, mô tả cảnh một đoàn tàu đang vào ga, phả hơi nước và đi về 
phía máy quay. 


Phản ứng của khán giả: Họ sợ hãi hét lên và chui xuống ghế. 


Trước đó, mọi người chưa bao giờ được xem các bức ảnh 
động. Những khán giả hết sức ngây thơ này bị ám ảnh bởi hình ảnh kỳ 
quái rất thật trên màn hình. Sự kiện thần bí và có sức tác động lớn 
nhất trong lịch sử truyền hình có thể được cảm nhận rất rõ trong 
những khoảng khắc đầu tiên ở Paris vì khi đó, các khán giả không hề 
nhận ra những gì một mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Khi họ và hệ 
thống cảm nhận trong não họ vẫn trong trạng thái lo lắng, hình ảnh 
trên màn hình vẫn là sự thật. 


Một nhà phê bình điện ảnh đã nhận xét: "Cảm giác choáng 


ngợp trước tính trung thực của hình ảnh là một phần sức mạnh to lớn 
của loại hình nghệ thuật này." Cách hiểu như vậy tiếp tục gài bẫy 
những khán giả xem phim vì bộ não của họ phản ứng với ảo ảnh trong 
hộ phim bằng chính những mạch thần kinh phản ứng với các sự kiện 
tương đương trong cuộc sống. Nói cách khác ngay cả cảm xúc đối với 
những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh cũng có tính lây lan. 


Một nhóm nghiên cứu người Israel đã nghiên cứu và tìm ra 
một số cơ chế thần kinh có trong quá trình lây lan từ màn ảnh đến 
người xem. Trong thí nghiệm của mình, họ chiếu bộ phim “mỳ ăn liền” 
The Good, The Bad, and The Ugly từ thập niên 1970 cho những người 
tham gia được gắn thiết bị chụp hình não FMRI xem. Trong bài báo 
tổng kết quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu kết luận rằng bộ 
phim đóng vai trò là người điều khiển "con rối thần kinh" trong bộ não 
người xem. 


Cũng giống như những khán giả hoảng sợ trong cuộc triển 
lãm năm 1895, bộ não của các khán giả trong nghiên cứa này hoạt 
động như thể câu chuyện hình ảnh trên màn hình đang xảy ra với 
chính họ. Khi trên màn hình đột ngột hiện ra một khuôn mặt cận cảnh, 
các khu vực nhận diện khuôn mật trong não bộ của khán giả được 
kích hoạt. Khi màn hình hiện ra cảnh một tòa nhà hay một lối đi hẹp, 
vùng hiển thị khác trong não chuyên xem xét bối cảnh vật lý xung 
quanh sẽ hoạt động. 


Khi khung cảnh được mô tả bằng những chuyện động tay 
phức tạp, vùng não xử lý cử động va chạm sẽ tham gia. Và ở những 
cảnh cao trào, khi các giác quan lên tới đỉnh điểm kích thích - bắn 
súng, cơn giận bùng nổ, hai cảnh đan chéo đầy ngạc nhiên - các trung 
tâm cảm xúc sẽ bắt đầu hoạt động. Nói tóm lại, tất cả những tình tiết 
mà chúng ta xem đều có khả năng điều khiển bộ não của chúng ta. 


Có rất nhiều khán giả có chung đặc điểm "con rối thần kinh" 
này. Bất kỳ điều gì xảy ra trong bộ não của một khán giả đều xuất hiện 
ngay sau đó ở những người xem khác, từng giây từng giây một, trong 
suốt bộ phim. Những cảnh trên màn hình sẽ dựng lên một vũ điệu thần 
kinh giống nhau ở tất cả người xem. 


Trong giới khoa học có câu châm ngôn: "Một thứ sẽ là thật 
nếu nó là thật trong bối cảnh xảy ra." Khi não người phan ứng lại hình 
ảnh trên phim như phản ứng lại hiện tượng thật diễn ra trên thực tế, 
một số hệ quả sinh học sẽ xảy ra. Đường thấp trở thành hoa tiêu của 


chúng ta trong chuyến phiêu lưu cam xúc này. 


Một ngoại lệ rất lớn của đặc điểm "con rối thần kinh" là vùng 
trước trán của đường cao - trung tâm điều hành luôn đưa ra những 
quyết định tối quan trọng của bộ não (ví dụ, những hình ảnh đó chỉ là 
phim ảnh) - không tham gia vào hoạt động phối hợp này. Đây chính là 
lý do giải thích tại sao ngày nay, chúng ta không còn thấy hoảng sợ khi 
trên màn hình xuất hiện một chiếc tàu đang lao về phía mình, mặc dù 
cảm giác sợ hãi vẫn cồn lên bên trong. 


Khi một sự kiện càng nổi bật, càng đáng chú ý xuất hiện, bộ 
não sẽ càng tập trung hết sức. Hai yếu tố của những hình ảnh khá 
trung thực (trong một bộ phim) tác động mạnh tới não bộ là khả năng 
tác động mạnh đến các giác quan và những khoảnh khắc cảm xúc 
mãnh liệt diễn ra giống như tiếng la hét hay tiếng khóc. Đó chính là lý 
do tại sao nhiều bộ phim lại dàn dựng những cảnh vô cùng lộn xộn - 
chúng khiến bộ não của chúng ta phải sững sờ, kinh ngạc. Và chính 
kích thước của màn ảnh - tạo ra một lượng khán giả khổng lồ theo dõi 
- cũng góp phần tạo ra khả năng tác động mạnh đến cảm xúc. 


Cảm xúc dễ lây lan đến mức chúng ta có thể bắt kịp những 
luồng cam xúc đa dạng, từ những cảm xúc diễn ra nhanh như một nụ 
cười hay cái nhíu mày thoáng qua, hoặc khô cứng như một đoạn triết 
lý. 

RA-ĐA PHÁT HIỆN ĐỘNG THÁI GIẢ DỐI 


Hai phụ nữ, hoàn toàn là hai người xa với nhau. vừa xem một 
bộ phim tài liệu rất buồn về khung cảnh thương tâm sau vụ ném bom 
nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến thứ II. Cả hai 
đều cảm thấy buồn bã trước những gì họ nhìn thấy. Sự phẫn nộ, giận 
dữ, buồn bã đồng loạt dấy lên trong lòng họ. 

Nhưng khi bắt đầu nói về cảm xúc của mình, có gì đó rất lạ 
đã xảy ra. Chỉ có một người thành thật và thẳng thắn nói lên cảm xúc 
của mình, còn người kia lại kiềm chế cảm xúc, tỏ vẻ lãnh đạm và thờ 
ơ. Người phụ nữ thứ nhất cảm thấy rất khó hiểu vì người kia dường 
như không hề có một phản ứng tình cảm nào. 

Đây cũng chính là phương thức định hướng của cuộc nói 
chuyện. Cả hai phụ nữ đều là những người tình nguyện tham gia cuộc 
thí nghiệm của Đại học Standford về hệ quả xã hội của sự kiềm chế 


cảm xúc, trong đó một người được yêu cầu phải che giấu cảm xúc. Dễ 
dàng hiểu được, người được tự do thể hiện cảm xúc nhanh chóng cảm 
thấy khó nói chuyện với người kia. Trên thực tế, cô còn có cảm giác đó 
là người cô không muốn kết bạn. 


Còn người phải kiềm chế cảm xúc cảm thấy rất căng thẳng và 
mệt mỏi. Họ lơ đễnh và không để ý đến điều gì. Đáng chú ý là, huyết 
áp của người phụ nữ này tăng đều trong suốt cuộc nói chuyện. Kiềm 
chế cảm xúc khiến các mạch vật lý ngừng hoạt động. Huyết áp tăng 
chính là dấu hiệu cho thấy cô đang nỗ lực che giấu cảm xúc. 


Nhưng còn có một điều đáng ngạc nhiên khác: người phụ nữ 
cởi mở và thành thật về cảm xúc cũng có mức tăng huyết áp tương 
đương với người kia. Như vậy, sự căng thẳng không chỉ được cảm 
nhận mà còn có thể lây lan. 


Thẳng thắn là một phản ứng đã được mặc định của bộ não: 
Các dây thần kinh truyền di mọi tâm trạng dù là rất nhỏ lên các cơ mặt, 
khiến cảm xúc của chúng ta có thể ngay lập tức lộ ra. Sự thể hiện tình 
cảm là tự động và vô thức, vi thế sự che giấu nó cũng đòi hồi phải có 
những nỗ lực nhận thức. Trốn tránh cảm xúc cũng như cố gắng che 
giấu nỗi sợ hãi hay tức giận đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn và hiếm 
khi có người thành công hoàn toàn. 

Chẳng hạn, một người bạn kể với tôi rằng, ngay lần đâu tiên 
tiếp xúc, cô đã biết lẽ ra không nên tin người đàn ông mà cô cho thuê 
căn hộ. Sau đó, khi cô cần nhà và đòi lại, ông ta đã từ chối chuyển đi. 
Chẳng còn cách nào khác, cô buộc phải nhờ tới luật sư, tìm hiểu 
những quy định bảo vệ quyền lợi của người cho thuê và sống trong 
cảnh vô gia cư để tìm cách lấy lại căn hộ. 


Cô gặp người đàn ông đó một lần, khi ông ta đến xem căn hộ. 
Sau đó, cô kể lại: "Có điều gì đó ở ông ta cho tôi biết ông ta sẽ gây rắc 
rối." 

“Điều gì đó" ở ông ta phản ánh vai trò cảnh báo sớm những 
động thái bất thường của các hệ mạch đường thấp và đường cao. Hệ 
mạch này, đặc biệt là hệ mạch nghi ngờ, rất khác với hệ mạch cảm 
thông và hòa hợp. Sự tồn tại của nó cho thấy tầm quan trọng của việc 
phát hiện tính hai mặt trong các sự việc có sự tham gia của con người. 
Thuyết tiến hóa cho rằng, tương tự như khả năng tin tưởng và phối 
hợp với người khác thì khả năng cảm nhận khi nào nên nghi ngờ cũng 


rất cần thiết cho sự sinh tồn. 


Một nghiên cứu chụp hình não những người nghe một câu 
chuyện buồn đã phát hiện ra loại ra-đa tham gia vào quá trình này. Sự 
khác biệt trong hoạt động của các khu vực thần kinh phụ thuộc vào 
nét mặt của người kể chuyện. Nếu khuôn mặt của người kể thể hiện 
đúng sự đau buồn, hạch hạnh nhân của người nghe và các mạch liên 
quan đến cảm xúc buồn bã sẽ hoạt động. Nhưng nếu trên khuôn mặt 
của người kể xuất hiện nụ cười - thứ cảm xúc không ăn nhập với câu 
chuyện - bộ não người nghe sẽ kích thích hoạt động của một vùng có 
nhiệm vụ cảnh giác trước những đe dọa xã hội hoặc những thông tin 
mâu thuẫn nhau. Trong trường hợp này, nhiều khả năng người nghe 
sẽ không có thiện cảm với người đang kể chuyện. 


Hạch hạnh nhân đánh giá vô thức và có xu hướng khiên 
cưỡng tất cả những người chúng ta gặp theo các tiêu chuẩn như: 
Chúng ta có nên tin họ không? Tiếp cận người đàn ông này có an toàn 
không? Ông ta có nguy hiểm không? Chúng ta có thể tin tưởng ông ta 
không? Những bệnh nhân chịu tổn thương lớn ở hạch hạnh nhân 
không thể trả lời những câu hỏi trên. Khi được cho xem bức ảnh chụp 
một người đàn ông rất khả nghi, những bệnh nhân này sẽ đánh giá 
anh ta ngang hàng với những người được người khác tin tưởng. 


Hệ thống cảnh báo này hoạt động trên cả hai hành trình, 
đường cao và đường thấp. Đường cao hoạt động khi chúng ta chủ ý 
đưa ra đánh giá về mức độ đáng tin cậy của một người, còn sự đánh 
giá liên tục do hạch hạnh nhân điều khiển lại nằm ở đường thấp, dù 
chúng ta vẫn nhận thức được vấn đề. 


SỰ SUP DO CUA MOT CASANOVA 


Là một tay Don Juan, Giovanni Vigliotto là người cực kỳ thành 
công. Sức quyến rũ mãnh liệt mang đến cho hắn chiến thắng trong vô 
số các cuộc chinh phục ái tình. Thậm chí có những lúc, Vigliotto đã kết 
hôn cùng lúc với vài phụ nữ. 

Không ai biết chắc Vigliotto đã cưới bao nhiêu lần. Nhưng có 
lẽ trong suốt "sự nghiệp” tình ái, hắn đã kết hôn với khoảng 100 người 
phụ nữ. Nó đúng là sự nghiệp đối với hắn bởi vì Vigliotto kiếm sống 
bằng cách kết hôn với những phụ nữ giàu có. 


Sự nghiệp này chấm dứt khi Patricia Gardner - một trong 


những đối tượng chinh phục tiềm năng của Vigliotto - kiện hắn ra tòa 
vì tội đa thê. 

Và trong phiên xử, điều khiến các phụ nữ liêu xiêu trước 
Vigliotto đã được tiết lộ. Gardner thừa nhận, một trong những điều mà 
kẻ đa tình, quyến rũ này thu hút cô là sự thành thật: Hắn luôn nhìn 
thẳng vào mắt cô, mỉm cười dù đang nói dối. 


Giống như Gardner, các chuyên gia về cảm xúc đọc được rất 
nhiều từ cái nhìn chăm chú của một người. Theo họ, thông thường, 
chúng ta sẽ dõi mắt xuống khi cảm thấy buồn bã, ngoảnh di khi thấy 
điều ghê tôm và nhìn xuống hoặc ngoảnh đi khi cảm thấy tội lỗi hay 
xấu hổ. Hầu hết mọi người đều cảm nhận những điều trên bằng trực 
giác. Chính vì thế, những nhà thông thái vẫn thường khuyên chúng ta 
sử dụng ánh mắt như mot tiêu chuẩn để đánh giá người đối diện có 
đang nói dối hay không. 


Giống như nhiều tay bịp bậc thầy, Vigliotto hiển nhiên biết rất 
rõ điều đó và đủ khéo léo để tạo ra một cái nhìn chân thành trước các 
nạn nhân. 


Trên mặt hẳn chắc cũng có biểu hiện điều gì đó nhưng có thể, 
nó liên quan nhiều đến việc xây dựng sự hòa hợp hơn là nói dối. Theo 
Paul Ekman, một chuyên gia hàng đầu thế giới về việc phát hiện hành 
vi nói dối qua thái độ, ánh mắt cũng tiết lộ chút ít về khả năng một 
người nào đang nói thật hay nói dối chúng ta. 

Trong nhiều năm nghiên cứu cách thể hiện cảm xúc của cơ 
mặt, Ekman đã tim kiếm những cách phát hiện hành vi nói dối. Những 
nghiên cứu của ông đã phát hiện ra sự khác biệt giữa những cảm xúc 
giả ở một người và những dấu hiệu cho thấy cảm xúc thật sự của họ. 

Hành động nói dối đòi hỏi phải có những hoạt động chủ ý 
thuộc về nhận thức ở đường cao. Hành trình này xử lý các hệ thống 
điều khiển cấp cao, tạo ra sự ăn khớp giữa lời nói và hành động của 
chúng ta. Như Ekman đã chỉ ra, những kẻ nói dối chú ý rất nhiều đến 
việc lựa chọn từ ngữ mà bỏ qua biểu hiện của nét mat. 


Những hành động che giấu sự thật đòi hỏi những nỗ lực trí 
tuệ và thời gian. Khi trả lời không trung thực, người trả lời sẽ bắt đầu 
phản ứng chậm hơn người nói thật 2/10 giây. Đó là nỗ lực thời gian để 
tạo ra một lời nói dối hoàn hảo, trơn tru, quản lý các kênh cảm xúc và 


vật lý mà qua đó, sự thật có thể vô tình hé lộ. 


Để nói dối thành công cần sự tập trung rất lớn. Đường cao là 
vùng chịu trách nhiệm về nỗ lực trí tuệ này. Nhưng sự tập trung lại là 
một năng lực có hạn. Sự sắp xếp, bổ sung các nguồn lực thần kinh 
khiến vùng trước trán đôi khi không thể thực hiện các nhiệm vụ khác: 
kiềm chế những biểu hiện bắt buộc của cảm xúc có thể làm lộ ra lời 
nói dối. 

Chỉ riêng lời nói cũng có thể phản lại hành động nói dối. 
Nhưng dấu hiệu thường thấy khi một người nói dối là sự khác biệt 
giữa lời nói và nét mặt. Chẳng hạn, khi ai đó quả quyết rằng họ thấy 
bình thường nhưng giọng nói lại lộ ra sự giận dữ, chứng tỏ họ đang 
nói dối. 

Ekman thừa nhận: "Không có máy phát hiện nói dối nào chính 
xác cả nhưng chúng ta có thể phát hiện những điểm nóng." Đó là 
những điểm cho thấy cảm xúc của một người không khớp với lời họ 
nói và có sự xuất hiện của các nỗ lực thần kinh bổ sung đòi hỏi chúng 
ta phải tiến hành kiểm tra. Lý do gây ra sự khập khiễng có thể chỉ là 
nỗi lo sợ đơn thuần, nhưng cũng rất có thể là một lời nói dối trắng trợn. 


Các cơ mặt được điều khiển bởi đường thấp, còn lựa chọn nói 
dối lại nằm ở đường cao. Khi che giấu cảm xúc, khuôn mặt thường thể 
hiện không đúng những gì được nói ra. Đường cao giấu kín, còn 
đường thấp lại lộ ra. 


Các mạch đường thấp đưa ra rất nhiều hành trình thần kinh 
trong khoảnh khắc im lặng kết nối chúng ta từ não tới não. Những 
mạch này giúp chúng ta thám hiểm những bãi cát ngầm trong quan hệ 
của mình, phát hiện ai là những người nên tin tưởng, ai là cần phải 
tránh xa. 

TÌNH YÊU, QUYỀN LỰC VÀ SỰ CẢM THÔNG 


Trong dòng cảm xúc giữa con người với con người, quyền lực 
đóng vai trò rất quan trọng. Điều này đặc biệt hay xảy ra ở các cặp vợ 
chồng. Một người sẽ có xu hướng lây truyền tình cảm sang người kia. 
Hay nói cách khác, trong hai người sẽ có một người có ít ảnh hưởng 
hơn. Đánh giá quyền lực tương đối ở một cặp vợ chồng làm phát sinh 
một số vấn đề rất phức tạp. Trong quan hệ tình cảm, quyền lực có thể 
được đánh giá thô dựa trên những khía cạnh thực tế như: người nào 


có ảnh hưởng nhiều hơn lên cách cảm nhận của người kia về bản 
thân và về người bạn đời; tiếng nói của ai có trọng lượng hơn khi đưa 
ra quyết định chung về những vấn đề như tài chính hay lựa chọn các 
yếu tố của cuộc sống hàng ngày. 


Chắc chắn, các cặp vợ chồng đều có sẵn thỏa thuận ngầm về 
việc phân chia quyền làm chủ trong những lĩnh vực nhất định của đời 
sống. Ví dụ, người này có thể làm chủ các vấn đề tài chính còn người 
kia có thể có tiếng nói trong các vấn đề giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, 
trong lĩnh vực cảm xúc, người yếu thế hơn sẽ luôn điều chỉnh nội tâm 
để cảm xúc quy về một mối. 

Những điều chỉnh như vậy có thể được cảm nhận tốt hơn nếu 
một người chủ ý hành động theo cảm xúc thần kinh của người kia. Từ 
thời Freud, các bác sĩ tâm lý trị liệu đã nhận thấy rằng, cơ thể của họ 
có những biểu hiện tương ứng với cảm xúc của bệnh nhân và ngược 
lại. Nếu bệnh nhân khóc vì đau đớn, người bác sĩ cũng cảm thấy muốn 
trào nước mắt; còn nếu bệnh nhân sợ hãi vì một ký ức đau buồn, nỗi 
sợ hãi cũng sẽ khiến vị bác sĩ thấy cồn cào gan ruội. 


Freud chỉ ra rằng, việc tự điều chỉnh cơ thể mở ra cánh cửa 
giúp các nhà phân tích tâm lý bước vào thế giới tình cảm của bệnh 
nhân. Hầu hết mọi người đều có khả năng phát hiện những cảm xúc 
được thể hiện tự do, nhưng các chuyên gia tâm lý giỏi còn đi xa hơn 
khi tìm ra cảm xúc ngầm từ những bệnh nhân luôn che giấu cảm xúc. 

Phải đến gần một thế kỷ sau khi Freud lần đầu chú ý tới 
những cảm nhận chung đầy tinh tế, các nhà nghiên cứu mới tìm ra 
một phương pháp chính xác để theo dõi những thay đổi sinh lý học 
xảy ra ở hai người trong một cuộc nói chuyện thông thường. Bước đột 
phá này xuất hiện cùng rất nhiều phương pháp thống kê mới và khả 
năng xử lý nhanh, chính xác các phép tính phức tạp đã cho phép các 
nhà khoa học phân tích một khối lượng dữ liệu khổng lồ từ nhịp tim tới 
các chỉ số có liên quan khi giao tiếp trực tiếp. 


Chẳng hạn, các nghiên cứu này phát hiện thấy khi một cặp vợ 
chồng tranh luận, cơ thể của người này thường bắt chước những 
hành động nhiễu loạn ở người kia. Khi xung đột nổ ra, họ đưa nhau 
lên từng nấc thang của sự giận dữ, tổn thương và buồn bực. 


Khám phá thú vị hơn nằm ở nghiên cứu mà các chuyên gia 
thực hiện sau đó: Họ ghi băng lại cảnh hai vợ chồng đang tranh luận, 


rồi sau đó mời những người hoàn toàn xa lạ theo dõi cuộn băng trên 
và đoán cảm xúc của từng người khi tranh luận. Khi đưa ra dự đoán, 
những tình nguyện viên phải tập trung toàn bộ cơ chế sinh lý học của 
cơ thể để theo dõi hành động của hai vợ chồng. 


Cơ thể của người theo dõi càng bắt chước giống bao nhiêu, 
cảm nhận vê cảm xúc của người được theo dõi càng chính xác bấy 
nhiêu, đặc biệt là đối với những cảm xúc tiêu cực như giận dữ. Sự 
cảm thông dường như cũng mang tính sinh lý học. Vũ điệu sinh học 
này xảy ra bất cứ khi nào sự đồng cảm xuất hiện, trong đó người đồng 
cảm chia sẻ tinh tế trạng thái sinh lý học của người được đồng cảm. 


Những người thể hiện cảm xúc mạnh nhất qua khuôn mặt là 
những người đưa ra đánh giá chính xác nhất về cảm xúc của người 
khác. Quy tắc chung ở đây là: tại một thời điểm nào đó, trạng thái sinh 
lý học của hai người càng giống nhau thì cảm nhận về cảm xúc càng 
chính xác. 


Khi chúng ta hòa hợp cảm xúc với một ai đó, chúng ta sẽ thấy 
đồng cảm với họ, dù sự đồng cảm này chỉ diễn ra rất tinh tế. Chúng ta 
duy lý giống họ đến mức cảm xúc của họ "nhập" vào chúng ta ngay ca 
khi chúng ta không muốn thế. 


Tóm lại, cảm xúc chúng ta nắm bắt được đưa đến môt số hệ 
quả. Nó đưa ra cho chúng ta những nguyên nhân chính xác để tìm 
cách biến đổi chúng sao cho tốt hơn. 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 1. CHÍNH THÚC CONG BO MỘT MON KHOA HỌC MỚI 


Trong buổi trị liệu tâm lý, vị bác sĩ ngồi trên chiếc ghế bành 
gỗ với dáng điệu trông rất khó gần. Bệnh nhân của ông ngồi sụp trên 
chiếc ghế da trong tư thế gợi cảm giác thất bại. Hai người đang đeo 
đuổi những suy nghĩ khác nhau. 


Vị bác sĩ mắc phải một sai lầm trong điều trị, ông không hiểu 
đúng những gì bệnh nhân vừa nói. Ông đưa ra lời xin lỗi: "Tôi sợ rằng 
tôi vừa làm điều gì đó phá hỏng cuộc nói chuyện của chúng ta." 


"Không đâu”, bệnh nhân mở lời. 
Vị bác sĩ cắt ngang lời bệnh nhân, sau đó tiếp tục giải thích. 
Người bệnh trả lời trong khi vị bác sĩ chỉ đưa ra ý kiến. 


Cuối cùng, sau khi nhập vào câu chuyện, bệnh nhân bắt đầu 
phàn nàn về những năm tháng cô phải chịu đựng bà mẹ của mình - lời 
phàn nàn giống như đang mỉa mai, giễu cợt những việc bác sĩ đang 
làm. 


Và câu chuyện giữa hai người trở nên lạc điệu, mâu thuẫn. 

Trong một buổi tâm lý trị liệu của một bác sĩ và bệnh nhân 
khác, bệnh nhân thứ hai báo cho bác sĩ biết anh ta đã cầu hôn cô bạn 
gái. 

Vị bác sĩ đã dành nhiều tháng trời giúp anh chàng khám phá 
và khắc chế nổi sợ hãi khi thân mật, gần gũi, để anh ta có thể can đảm 
hơn trong hôn nhân. Và lúc này, ca hai dang cùng chia sẻ giây phút 


hân hoan, hạnh phúc. Tâm trạng của họ rất vui vė, cả hai đầu vô cùng 
hoan hi. 


Sự hòa hợp giữa họ lớn đến mức dáng điệu và cử chỉ của cả 
hai phản chiếu lẫn nhau cứ như thể được sắp đặt từ trước: Khi vị bác 
sĩ đổi chân, thì ngay lập tức, anh chàng bệnh nhân cũng có hành động 
tương tự. 


Trong hai buổi khám bệnh trên, có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. 
Cả hai đều được ghi băng lại bằng các thiết bi hiện đại, có nhiều dây 
nối dẫn tới kẹp kim loại mà hai người đeo trên đầu ngón tay. Những 
dây nối này truyền đến bộ xử lý những kết quả hé mở về những thay 
đổi tinh tế trong phản ứng mồ hôi của bác sĩ và bệnh nhân khi cả hai 
nói chuyện. 

Hai buổi điều trị này là một phần của cuộc nghiên cứu những 
thay đổi sinh học bí ẩn xảy ra trong những tiếp xúc hàng ngày. Cuốn 
băng ghi lại các buổi chữa trị mô tả những kết quả liên tục dưới dạng 
các đường đồ thị hình sin: màu xanh dương là đường mô tả bệnh 
nhân; màu xanh lá cây là đường mô tả vị bác sĩ. Các đường đồ thị này 
lượn sóng theo những cảm xúc lên xuống của người tham gia thí 
nghiệm. 


Trong những hoán đổi đầy lo lắng và mâu thuẫn của buổi 
chữa bệnh đầu tiên, đường đồ thị thể hiện sự lên xuống của cảm xúc 
là hai đường cong riêng rẽ, không liên quan gì đến nhau. Chúng làm 
nổi bật sự mất kết nối của cả hai. 


Nhưng trong mối quan hệ hòa hợp của buổi chữa bệnh thứ 
hai, các đường chuyển động thống nhất, hệt như một vũ điệu chuyển 
động phối hợp ăn ý và đẹp mắt. 


Những buổi chữa trị này là một phần của phương pháp 
nghiên cứu các hoạt động thần kinh vô thức diễn ra trong hoạt động 
giao tiếp. Mặc dù phan ứng mồ hôi có vẻ không thật sự liên quan đến 
hoạt động của não nhưng mot phần rất nhỏ của kỹ thuật đảo ngược 
trong hệ thần kinh trung ương sẽ cho phép chúng ta đưa ra những dự 
đoán liên quan đến phần não bộ hoạt động trong suốt bản tăng-gô 
cảm xúc giữa các cá nhân (Mức độ chính xác của dự đoán sẽ tăng 
dần qua quá trình rèn luyện). 


Phép tính thần kinh này là do Carl Marci - bác sĩ tâm lý của 


trường Đại học Y Harvard - khởi xướng và ông cũng chính là người 
tiến hành nghiên cứu này. Ông đã tới phòng mạch của các bác sĩ trên 
khắp Boston với chiếc va li chứa đầy thiết bị giám sát, mô tả hoạt động 
của các dây thần kinh trong não. Marci cũng là thành viên thuộc nhóm 
tiên phong tìm kiếm những phương thức sáng tạo để vượt qua rào 
chắn trước đây từng được coi là không thể vượt qua của khoa học 
não bộ: sọ não. Từ trước tới nay, khoa học thần kinh mới chỉ tiến hành 
nghiên cứu riêng rẽ từng bộ não. Nhưng giờ đây, người ta đang tiến 
hành phân tích cùng lúc hai bộ não và phát hiện ra sự xuất hiện của 
một bản nhạc đôi đuyê thần kinh đáng kinh ngạc giữa các bộ não khi 
con người giao tiếp với nhau. 


Từ những dữ liệu thu được, Marci đã viết ra công thức mà 
ông gọi là "phép logarit cho sự đồng cam", nghĩa là sự tương tac phan 
ứng mồ hôi cụ thể giữa hai người khi hòa hợp. Phép logarit này biến 
phần tâm lý chính xác của hai người ở đỉnh cao hòa hợp thành một 
phương trình toán học. 


CẢM GIÁC ẤM ÁP TỪ SỰ CẢM THÔNG 


Tôi vẫn nhớ cảm giác hòa hợp xảy ra nhiều năm trước đây 
trong văn phòng của giáo sư Robert Rosenthal - thầy dạy môn 
phương pháp thống kê của tôi ở Harvard. Bob (tên thường gọi của 
ông) nổi tiếng là giáo sư đáng mến nhất khoa. Chúng tôi luôn có cảm 
giác được lắng nghe, thấu hiểu khi nói chuyện với ông. Và kỳ diệu hơn, 
chúng tôi cam thấy phấn chấn, vui về hơn sau những lần đó. 


Bob có tài kích thích cảm xúc. Ông rất giỏi làm lan truyền tâm 
trạng vui vẻ. Những dây liên kết không lời hình thành nên tính kết nối 
cảm xúc chính là sở trường của ông. Nhiều năm sau, Bob và một đồng 
nghiệp đã viết bài báo có tính bước ngoặt to lớn khi tiết lộ các thành 
phần cơ bản để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp một công thức cho sự 
hòa hợp. 


Sự hòa hợp chỉ tồn tại giữa con người với con người. Nó xuất 
hiện khi một đầu kết nối cảm thấy vui vẻ, dễ chịu và yên lành. Nhưng 
sự hòa hợp không chỉ dừng lại ở những giây phút vui vẻ, thoáng qua. 
Khi con người hòa hợp với nhau, họ có thể cùng nhau sáng tạo hơn và 
đưa ra các quyết định chính xác hơn. Đó có thể là sự hòa hợp của 
một cặp vợ chồng đang lên kế hoạch đi nghỉ hay một ban giám đốc 
đang phác thảo chiến lược kinh doanh. 


Sự hòa hợp đưa lại những cảm xúc tích cực, tạo ra một vòng 
hài hòa của sự cảm thông - cảm giác thân thiện mà mỗi người đều 
cảm nhận được từ sự ấm áp, hiểu biết và chân thật của người kia. 
Những cảm xúc chung này củng cố mối liên kết giữa các cá nhân với 
nhau, dù chỉ là nhất thời. 


Theo Rosenthal, một mối liên hệ hòa hợp luôn có ba yếu tố: 
sự chú ý lẫn nhau, cảm giác tích cực chung và những giao tiếp không 
lời được phối hợp ăn ý. Sự xuất hiện đồng thời của cả ba yếu tố này 
chính là chất xúc tác cho sự hòa hợp trong mối quan hệ của con 
người. 

Sự chú ý lẫn nhau là yếu tố thiết yếu đầu tiên. Khi một người 
chú ý đến những gì người kia nói, cảm giác quan tâm lẫn nhau sẽ xuất 
hiện, giúp hình thành nên chất keo cảm nhận. Sự chú ý hai chiều sẽ 
gợi ra cảm xúc chung. 


Một chỉ số hòa hợp khác là sự cảm thông lẫn nhau - cả hai 
người đều cảm thấy mình được cảm thông. Đó chính là cách chúng tôi 
cảm nhận được khi nói chuyện với Bob vì ông thể hiện sự chú ý thật 
sự tới chúng tôi. Đây chính là một điểm khác biệt nữa giữa sự thoải 
mái xã giao đơn thuần với sự hòa hợp trọn vẹn. Sự thoải mái xã hội 
làm chúng ta cảm thấy dễ chịu nhưng không giúp chúng ta cảm nhận 
được sự chú ý của người khác. 


Rosenthal đã dẫn ra một nghiên cứu, trong đó, mọi người 
được chia thành từng cặp. Người bí mật tác nghiệp với các nhà nghiên 
cứu phải băng bó vì một ngón tay bị gẫy. Có lúc, người này vô tình 
làm mình bị thương lại. Nếu người kia vô tình nhìn thấy nạn nhân giả 
định trong lúc đó, họ sẽ nhăn mặt và bắt chước biểu hiện đau đớn. 
Nhưng những người không nhìn vào nạn nhân lại không nhăn mặt dù 
nhận thức được nỗi đau của người đó. Khi sự chú ý bị chia nhỏ, 
chúng ta sẽ sao lãng và bỏ lỡ những chỉ tiết tối quan trọng, đặc biệt là 
những chỉ tiết tình cảm. Giao tiếp bằng mắt sẽ mở ra con đường mới 
cho sự cảm thông. 


Tự bản thân sự chú ý không đủ để tạo ra sự hòa hợp. Thành 
phần tiếp theo cần có là cảm giác tính cực, được gợi dậy phần lớn nhờ 
giọng nói và biểu hiện trên khuôn mặt. Khi xây dựng cảm giác mang 
tính tích cực, những thông điệp không lời có thể còn quan trọng hơn cả 
những gì chúng ta nói ra. Đáng chú ý, trong một thí nghiệm, nếu nhà 
quản lý thẳng thắn phê bình nhân viên trong khi vẫn thể hiện những 


cảm xúc ấm áp thông qua giọng nói và cử chỉ, những người bị phê 
bình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong suốt cuộc nói chuyện. 


Sự phối hợp hay sự đồng điệu là yếu tố quan trọng cuối cùng 
để tạo ra sự hòa hợp trong công thức của Rosenthal. Chúng ta phối 
hợp với nhau ăn ý nhất thông qua những kênh giao tiếp không lời như 
nhịp điệu và sự chính xác về một thời gian của một cuộc nói chuyện 
và các cử động cơ thể. Những người hòa đồng thường rất sôi nổi, họ 
thoải mái thể hiện cảm xúc. Khả năng phản ứng bộc phát tức thời của 
họ giống như một vũ điệu đã được dàn dựng kỹ, như thế hoạt động 
gọi - đáp của quá trình giao tiếp đã được chủ tâm lên kế hoạch từ 
trước. Mắt họ gặp nhau và cơ thể họ gần gũi, kéo các khoảng cách lại 
gần hơn khi nói chuyện. Và đôi khi, sự yên lặng cũng khiến họ cảm 
thấy thoải mái, dễ chịu. 


Một cuộc nói chuyện sẽ trở nên khó chịu với những câu đáp 
hay những đoạn ngắt không đúng xúc vì thiếu sự phối hợp. Lúc đó mọi 
người sẽ thấy bồn chồn và lo sợ. Sự lạc điệu như vậy sẽ phá hủy sự 
hòa hợp. 


ĐỒNG ĐIỆU 


Ở một nhà hàng nọ, có một cô phục vụ rất được khách hàng 
yêu mến. Cô có tài hành động khớp với tâm trạng và nhịp nói chuyện 
của khách hàng, dẫn dắt họ tới sự đồng điệu. 


Cô có thể im lặng và thận trọng với một người đàn ông ủ ê 
đang ngồi nhâm nhi trong góc tối. Nhưng sau đó, cô lại có thể cởi mở, 
hòa đồng với một toán công nhân ồn ào đang cười nói trong giờ ăn 
trưa. Với những ba mẹ tré có những đứa con hiếu động, cô can thiệp 
đúng lúc với những kiểu mặt và câu chuyện cười ngộ nghĩnh khi đứa 
trẻ Am 7 làm đảo lộn mọi thứ. Nhờ vậy, cô luôn là người nhận được 
tiền boa nhiều hơn bất kỳ nhân viên phục vụ nào khác. 


Cô phục vụ nói trên là ví dụ minh họa tiêu biểu cho nguyên 
tắc: Đồng điệu sẽ mang lại lợi ích chung cho cả đôi bên. Nếu hai người 
càng vô tình đồng điệu về cử động và phong cách khi giao tiếp, họ sẽ 
càng có những suy nghĩ tích cực về nhau. 

Sức mạnh tinh tế của vũ điệu này được tim ra trong một chuỗi 


thí nghiệm có sự tham gia của các sinh viên trường đại học New York. 
Những sinh viên này tình nguyện tham gia thí nghiệm vì tưởng rằng 


đây chỉ là một phương pháp đánh giá mới để kiểm tra tâm lý. Trong 
cuộc thí nghiệm, họ được xếp ngồi với một sinh viên khác - thực chất 
là nhân viên nghiên cứu. Người này sẽ phải thực hiện một số hành 
động được yêu cầu khi xem bức ảnh như cười, dung đưa chân hoặc 
quét mặt v.v... 


Khi một nhân viên làm bất kỳ động tác gì, những người tham 
gia tình nguyện đều có xu hướng bắt chước hành động đó; Nếu nhân 
viên kia lau mặt, họ cũng lau mặt; nếu người đó cười họ cũng cười. 
Nhưng những câu hỏi đi sâu vào vấn đề được đặt ra sau đó cho thấy 
những người tình nguyện không biết mình đang mỉm cười hay đu đưa 
chân theo người khác, cũng như không nhận thấy mình đang bắt 
chước. 


Trong phần khác của thí nghiệm trên, khi một nhân viên cố 
tình bắt chước cử động và cử chi của người khác, hành động của anh 
ta không thật sự giống. Nhưng khi vô tình bắt chước, hành động ấy lại 
giống hơn và thật hơn. Ngược lại với những lời khuyên của các cuốn 
sách về đề tài này, chủ tâm hòa hợp với môt ái đó, bắt chước các cử 
động tay hay một cử chỉ nào đó, sẽ không thể làm tăng sự hòa hợp. 
Những sự đồng điệu giả dối và bắt chước máy móc sẽ thất bại hoàn 
toàn. 


Các nhà tâm lý học xã hội phát hiện ra rằng, hai người càng 
có các cử động tự nhiên ăn khớp, theo một nhịp đơn giản thì cảm xúc 
tích cực của cả hai sẽ càng lớn. Nếu đứng từ xa quan sát hai người 
bạn trò chuyện với nhau, bạn không thể nghe thấy những gì họ nói 
nhưng bạn có thể quan sát dòng giao tiếp không lời giữa họ. Một vũ 
điệu duyên dáng của các cử động, sự chuyển đổi nhẹ nhàng thậm chí 
cả cái nhìn cũng như được phối hợp ăn ý với nhau. 


Thấu kính khoa học có thể phát hiện những gì mắt thường 
không nhìn thấy: Cách nói của người này phối hợp với nhịp thở của 
người kia tạo thành một nhịp điệu đồng đều. Các nghiên cứu sử dụng 
thiết bi cảm ứng đo nhịp thở cho thấy. khi một đôi bạn thân nói 
chuyện, nhịp thở của người nghe thường phản chiếu lại nhịp thở của 
người nói: hít vào khi người nói thở ra hoặc hít thở đồng đều. 

Sự đồng đều trong nhịp thở tăng cao khi người nói thay đổi 
cách nói chuyện. Và trong suốt thời gian hai người bạn thân nói 
chuyện, sự phối hợp ăn ý cũng được thể hiện rõ: Cả hai cười gần như 
cùng lúc và khi cười, nhịp thở của họ hoàn toàn khớp nhau. 


Phối hợp ăn ý sẽ tạo ra bước đệm xã hội trong một cuộc tiếp 
xúc trực tiếp: Chỉ cần các cử động ăn khớp nhau thì những giây phút 
nói chuyện tồi tệ nhất vẫn có thể diễn ra trôi chảy. Nét hài hòa này 
thường có khuynh hướng tiếp diễn khi cuộc nói chuyện xuất hiện 
những khoảng lặng dài, bị người khác xen ngang hay cả hai nói cùng 
một lúc. Ngay cả khi cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, sự đồng điệu về 
thể chất vẫn cho thấy quá trình giao tiếp đang tiếp tục diễn ra. Nó phát 
đi tín hiệu về thỏa thuận hoặc trao đổi ngầm giữa người nói và người 
nghe. 

Thiếu sự đồng điệu thể chất, hai người sẽ phải phối hợp bằng 
lời nói để tạo cảm giác hòa hợp. Ví dụ, khi hai người không nói chuyện 
trực tiếp mặt đối mặt, hoạt động nói và nghe của họ sẽ được phối hợp 
can trọng và khéo léo hơn so với khi họ tiếp xúc trực tiếp với nhau. 


Chỉ riêng các cử chỉ hòa hợp cũng có vai trò vô cùng quan 
trọng trong các thành phần tạo nên sự hòa hợp. Một nghiên cứu về sự 
thay đổi cử chỉ của các sinh viên trong một lớp học đã chỉ ra, cử chỉ 
của các sinh viên càng giống cử chỉ của giáo viên bao nhiêu, họ càng 
cảm thấy hòa hợp với giáo viên bấy nhiêu và mức độ tham gia lớp học 
của họ cũng tăng lên. Trên thực tế, hoa hợp về cử chỉ có thể giúp 
chúng ta nắm bắt được rất nhanh không khí trong lớp học. Sự đồng 
điệu có thể mang lại cảm giác vui vẻ, dễ chịu và khi sự đồng điệu càng 
lớn, niềm vui cũng càng nhiều. Sự đồng điệu có thể được thể hiện khi 
các thành viên của nhóm nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động. Niềm 
thích thú tương tự cũng được thể hiện trong sự đồng điệu có qui mô 
lớn khiến những cánh tay giơ cao tạo thành những đợt sóng quét trên 
khắp khán đài sân vận động. 


Mạch kết nối tạo ra sự cộng hưởng như vậy dường như luôn 
tồn tại trong hệ thần kinh của con người. Ngay khi còn trong bụng mẹ, 
trẻ đã có thể cử động khớp với nhịp nói của mẹ nhưng hiện tượng này 
lại không xảy ra khi trẻ nghe thấy các âm thanh khác. Trẻ một năm tuổi 
sẽ có khoảng thời gian tập nói bi bô và tiếng bi bô này khớp với nhịp 
nói của người mẹ. Sự đồng điệu giữa đứa tré và người mẹ hay giữa 
hai người xa lạ trong lần đầu gặp gỡ đều gửi đi thông điệp liên kết giữa 
"con với me" hoặc "tôi va anh" như môt lời ám chỉ "Tiếp tục nhé!". 

Thông điệp này sẽ duy trì sự tham gia của một người trong 
cuộc nói chuyện. Khi câu chuyện gần kết thúc, thì sự đồng điệu cũng 
dần biến mất, và đó chính là tín hiệu ngầm thông báo đã đến lúc kết 


thúc cuộc nói chuyện. Còn nếu cuộc nói chuyện của họ không diễn ra 
đồng điệu ngay từ phút đầu tiên - người này lấn át người kia hoặc hai 
người không ăn khớp với nhau - họ sẽ cảm thấy không thoải mái. 

Bất kỳ cuộc nói chuyện nào cũng diễn ra ở hai hành trình: 
đường cao và đường thấp. Đường cao sẽ xử lý tính hợp lý, từ ngữ và 
ý nghĩa được thể hiện trong cuộc nói chuyện. Còn đường thấp sẽ bóc 
tách lớp nghĩa tự do nằm dưới lớp vỏ ngôn từ và duy trì tính kết nối 
của cuộc nói chuyện. Giác quan liên kết không tập trung nhiều vào chi 
tiết được nói mà vào các đường dẫn cảm xúc ngầm, thân mật và trực 
tiếp hơn. 


Mối liên kết bí mật có thể sẽ không còn bí ẩn: Chúng ta luôn 
biểu lộ cảm xúc qua cách nói, điệu bộ, cái nhìn chăm chú, hay những 
dấu hiệu nhận biết khác. 


Bất cứ khi nào hai người nói chuyện, chúng ta cũng có thể 
quan sát thấy điệu nhảy Mơnuet này của cảm xúc trong cái nhíu mày, 
cử động rất nhanh của tay và biểu lộ thoáng qua trên khuôn mặt. Sự 
đồng điệu như vậy tạo ra sự ăn khớp và mối liên kết thân thiết giữa 
các cá nhân. Nếu chúng ta thực hiện thật tốt, nó còn khiến ta cảm thấy 
có một sự cộng hưởng cảm xúc tích cực với người khác. 

Càng đồng điệu, những cảm xúc mà cả hai người cảm nhận 
được càng giống nhau bởi vì quá trình tạo ra sự đồng điệu cũng tạo ra 
sự hòa hợp về cảm xúc. Chẳng hạn, khi trẻ và mẹ lần lượt chuyển 
động từ mức năng lượng và độ tỉnh táo thấp đến cao, niềm vui thích 
mà họ chia sẻ với nhau cũng tăng lên mạnh mẽ. Khả năng cộng 
hưởng theo phương thức nay ở cả những đứa trẻ chứng tỏ có một sự 
gắn kết cơ sở trong bộ não. Điều này khiến tất cả hoạt động đồng điệu 
diễn ra thật tự nhiên. 


CHIẾC ĐỒNG HỒ BÊN TRONG 

"Hãy hỏi tôi tại sao tôi không thể kể một câu chuyện cười." 

"Được thôi. Tại sao thế?” 

"Là vì tôi sắp xếp thời gian không hợp lý." 

Những diễn viên hài có cảm giác rất tốt về nhịp điệu - cảm 
giác sắp xếp thời gian giúp họ thực hiện được vở hài. Giống như các 
nghệ sĩ chơi trong một dàn nhạc có thể nắm bắt rất chính xác các điểm 


âm nhạc, các bậc thầy trong giới hài kịch có thể chỉ ra chính xác có 
bao nhiêu nhịp để tạm dừng trước khi mở một điểm nút hoặc khi nào 
thì phá vỡ chuỗi liên tục của vở kịch. Diễn đúng nhịp đảm bảo cho vở 
hài được truyền tải có tính nghệ thuật. 


Thế giới tự nhiên cũng sắp xếp thời gian một cách hoàn hảo. 
Các nhà khoa học tìm được sự đồng điệu ở khắp nơi trong thế giới tự 
nhiên, mỗi khi có một quá trình tự nhiên dao động cùng nhịp với quá 
trình khác. Khi các sóng dao động không đồng điệu chúng sẽ triệt tiêu 
nhau và ngược lại, khi dao động đồng điệu, tất cả các bên tham gia 
đều được khuếch đại. 


Trong thế giới tự nhiên, dao động xảy ra với mọi vật từ các 
con sóng ngoài đại dương cho tới nhịp tim. Còn trong thế giới tương 
tác giữa các cá nhân, nhịp điệu cam xúc sẽ hòa vào nhau, đồng điệu. 
Khi một người đưa chúng ta đến trạng thái vui vẻ, lạc quan, họ đang 
dành cho chúng ta thiện cảm. Khi chúng ta làm điều tương tự với 
người khác, chúng ta truyền thiện cảm này sang họ. 


Để chứng kiến những hòa hợp như vậy, hãy theo dõi bất kỳ 
biểu hiện kỹ năng bậc thầy nào trong quá trình phát triển khả năng âm 
nhạc. Bản thân các nhạc sĩ dường như rất thích thú, say mê, hòa mình 
cùng âm nhạc. Nhưng ẩn dưới sự hòa hợp vô hình ấy, các nhạc sĩ lại 
kết nối với nhau theo một dạng thức ngầm, khó nhận thấy: kết nối từ 
não tới não. 

Bất cứ khi nào chúng ta thấy mình trong sự hòa hợp như vậy 
với người khác, tức là khi đó "bộ tạo dao động” (thuật ngữ trong ngành 
thần kinh học) đang hoạt động. Lúc này, hệ thần kinh đóng vai trò như 
những chiếc đồng hồ, liên tục khởi động lại tốc độ lên dây để kết nối 
với chu kỳ xuất hiện của những tín hiệu đang đến. Tín hiệu này có thể 
chỉ đơn giản là sự phối hợp mà tại đó một người bạn đưa cho ta 
những chiếc đĩa vừa rửa để sấy khô, hay phức tạp như những bước 
nhảy trong một điệu ba lê được dàn dựng kỹ. 


Những sắc thái nhịp điệu và sự hòa hợp để thay đổi của 
những cuộc giao tiếp tối thiểu nhất có thể phức tạp như khúc ngẫu 
hứng của một đoạn nhạc jazz. Nếu sự ăn khớp này đúng với những 
cái gật đầu, sẽ không có nhiều điều đáng để ngạc nhiên. Nhưng vấn 
đề không chỉ dừng tại đó! 


Hãy Xem Xét những cách mà chúng ta đan cài hành động rất 


ăn khớp với nhau. Khi hai người bị cuốn vào cuộc nói chuyện, chuyển 
động của cơ thể họ dường như dõi theo từng nhịp và ăn khớp với kết 
cấu câu chuyện. Các phép phân tích chi tiết một cặp đôi đang nói 
chuyện sẽ tiết lộ cho chúng ta biết cử động của một người ăn khớp 
như thế nào về mặt thời gian với nhịp nói chuyện của người kia. Cử 
động đầu và tay của họ luôn xảy ra đồng thời với sự nhấn mạnh hay 
sự lưỡng lự trong giọng nói của đối phương. 


Không chi có vậy, sự hòa hợp giữa cơ thể và giọng nói 
thường xảy ra trong một phần giây rất nhỏ. Vì sự hòa hợp này thường 
đan cài trong khi chúng ta trò chuyện với một ai đó nên trí não của 
chúng ta sẽ mất khả năng theo dấu những chuyển động phức tạp của 
điệu nhảy. 


Nhưng nằm ở rìa ngoài nhận thức, cơ thể chúng ta hòa hợp 
với một phần cử động rất nhỏ của người mà chúng ta tình cờ tương 
tác. Ngay cả một ánh mắt thoáng qua cũng mang lại cho chúng ta đầy 
đủ thông tin về sự kết nối cơ thể để khởi động bộ tạo dao động cặp đôi 
- bộ tạo phản ứng ngầm đồng thời giữa các cá nhân. Bạn có thể nhận 
ra điều này khi đi dạo cùng ai đó: Tất cả chuyện động tay chân của 
bạn và người đó đều diễn ra trong một sự hòa hợp hoàn hảo, giống 
như hai quả lắc dao động tự do hòa cùng một nhịp. 


Bộ tạo dao động tạo ra quỹ đạo dao động của một hoạt động 
thần kinh tương đương với một đoạn bài hát trong cuốn sách Alice’s 
Adventures in Wonderland: "Will you, won't you, will you, won't you, will 
you join the dance?" Khi chúng ta nói chuyện với người khác, những 
chiếc đồng hồ này vô thức đặt chúng ta trong cùng một nhịp, giống 
như sự thoải mái mà nhờ đó hai người yêu nhau tiến tới ôm hoặc nắm 
tay khi họ cùng dạo bước (Có một người bạn nói với tôi rằng khi hẹn 
hò, nếu cô vẫn không thể bước cùng nhịp với đối phương thì có nghĩa 
là sẽ có điều gì đó không hay sắp xảy ra). 

Bất cứ một cuộc nói chuyện nào cũng đòi hỏi não bộ phải 
đưa ra những tính toán cực kỳ phức tạp, với những bộ tạo dao động 
hướng dẫn những đợt điều chỉnh liên tục giữ chúng ta trong trạng thái 
hòa nhịp. Sau sự hòa nhịp vô cùng tinh tế này là ái lực vì chúng ta đã 
có mặt trong trải nghiệm của người kia. Chúng ta sẵn sàng tham gia 
vào mối liên kết từ não tới não một phần vì chúng ta đã luyện tập điệu 
Rum ba này trong suốt cuộc đời, từ khi chúng ta học những cử động 
cơ bản đầu tiên. 


GIAO THỨC GIAO TIẾP 


Hãy nhìn một bà mẹ đang am con. Người mẹ làm động tác 
đầy yêu thương là hôn lên má đứa trễ. Khi môi của cô chúm lại, cùng 
lúc, đứa bé cũng chúm môi lại, với nét mặt rất nghiêm trang. 


Rồi, người mẹ mở rộng miệng tạo thành một nụ cười rất tươi, 
đứa bé cũng lỏng miệng ra, trông như đang mở rộng miệng để nhe 
răng cười. Cả mẹ và bé đều cùng nhau nở nụ cười. 


sau đó, bé cười rạng rỡ, lúc lắc đầu sang hai bên và lên cao, 
gần như đang âu yếm. 


Toàn bộ quá trình tương tác trên chỉ diễn ra chưa đầy ba 
giây. Không có nhiều tình tiết xảy ra, nhưng rõ ràng, đây là một cách 
thức giao tiếp. Những hành động ban đầu đó được gọi là "giao thức 
giao tiếp" - nguyên mẫu cơ bản nhất của tất cả các hoạt động tương 
tác, giao tiếp của con người. 


Trong giao thức giao tiếp, các bộ tạo dao động đều làm việc. 
Những phân tích ở tầm vi mô đã cho thấy, các em bé và bà mẹ thường 
phân chia chính xác thời gian bắt đầu, kết thúc và ngừng lại cuộc nói 
chuyện, tạo thành một bản phối hợp nhịp nhàng. Mỗi người đều thu 
hút và phối hợp những gì mình làm với thời gian thực hiện của người 
kia. 


Đây là những giao tiếp không lời. Việc sử dụng từ ngữ chỉ là 
để tăng thêm hiệu quả âm thanh. Chúng ta tham gia vào giao thức 
giao tiếp với con nhỏ qua cái nhìn, cái chạm nhẹ và âm điệu của giọng 
nói. Thông điệp được truyền qua nụ cười, tiếng thì thầm, thủ thỉ và đặc 
biệt nhất là qua những tiếng nựng trẻ. 


Giống như một điệu nhạc chứ không phải một câu nói thông 
thường, ngôn ngữ nói chuyện giữa mẹ và bé thường có nhạc điệu rất 
du dương, vượt xa văn hóa thông thường và không hề có sự khác biệt 
dù người mẹ nói tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Hin-đu hay tiếng 
Anh. Những câu chuyện giữa mẹ và bé lúc nào cũng rất thân thiện và 
vui vẻ, với cao độ khoảng 300 hertz và ngữ điệu ngắn, lên bổng xuống 
trầm rất nhịp nhàng. 

Thông thường, người mẹ sẽ kết hợp những cái vỗ về, vuốt ve 
lặp đi lặp lại trong câu chuyện với trẻ. Những cử động của dau và 
khuôn mặt hòa nhịp với tay và giọng nói. Ngược lai, đứa trẻ cũng phan 


ứng lại bằng nụ cười mỉm, tiếng bi bô và các cử động của hàm, môi 
và lưỡi kết hợp nhịp nhàng với các cử động tay. Sự phối hợp dạng này 
giữa mẹ và bé diễn ra rất ngắn, chỉ có thể tính bằng giây hoặc tính 
theo phần nghìn của giây. Nó kết thúc khi trạng thái của mẹ và bé hòa 
hợp, thông thường là trong không khí rất vui về. Me và bé rơi vào trạng 
thái gần giống như khi nhảy một bản đuy-êt gồm các phần liên tiếp 
hoặc đã được đồng điệu hóa, cùng bước đi theo một nhịp xung, khoan 
thai, đều đặn khoảng 90 nhịp một phút. 


Những quan sát khoa học trên được các nhà tâm lý học 
nghiên cứu sâu hơn. Tiêu biểu là Colwyn Trevarthen của Đại học 
Edinburg, ông đã tiến hành nghiên cứu rất kỳ công, qua những buổi 
kiểm nghiệm dài, quay phim nhiều giờ liền các tương tác giữa mẹ và 
bé. Với những nghiên cứu này, Trevarthen đã trở thành chuyên gia 
hàng đầu thế giới về giao thức trò chuyện - một bản nhạc đôi mà trong 
đó cả hai người tham gia đều tìm kiếm sự hòa hợp và sự đối âm trong 
mỗi nhịp để tạo ra nhịp điệu. 


Nhưng không chỉ dừng lại ở việc tạo ra nhịp điệu, điều hai 
người có được còn là một cuộc nói chuyện tập trung vào chủ đề chính: 
cảm xúc. Tần suất vuốt ve và âm thanh trong giọng nói của người mẹ 
mang đến cho đứa tré một thông điệp dam bảo về tình yêu, tạo ra sự 
hòa hợp không lời, ngay lập tức (theo cách dùng từ của Trevarthen). 


Sự trao đổi những tín hiệu này tạo ra sự kết nối với bé. Qua 
sợi dây kết nối đó, chúng ta có thể làm bé cảm thấy vui vẻ và hào 
hứng, trầm tĩnh và im lặng hay buồn bã và muốn khóc. Trong giao 
thức trò chuyện vui vẻ, mẹ và bé đều cảm thấy vui và được chú ý. 
Nhưng khi cả mẹ và bé không thể thực hiện vai trò của mình trong 
cuộc nói chuyện thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Chẳng hạn, nếu người 
mẹ không chú ý nhiều và không nhiệt tình phản ứng lại, bé sẽ có biểu 
hiện không hợp tác. Nếu phản ứng kém ăn khớp về mặt thời gian, bé 
sẽ lúng túng, rồi sau đó là buồn bã. Còn nếu bé không thể phản ứng 
lại trước hành động của mẹ, người mẹ sẽ xuất hiện cam giác buồn 
chán. 


Những chuỗi tương tác này cho ta biết giao thức trò chuyện là 
bài học cách giao tiếp đầu tiên của trẻ. Chúng ta học cách hòa điệu về 
mặt cảm xúc trong một khoảng thời gian rất dài trước khi có thể dùng 
từ ngữ để diễn tả cảm xúc. Giao thức trò chuyện vẫn là mẫu giao tiếp 
cơ bản nhất của mỗi chúng ta. Nó là sự nhận thức ngầm, có thể giúp 


chúng ta hòa nhịp khi tiếp xúc với một ai đó. Khả năng hòa nhịp như 
khi còn bé giúp ích nhiều cho cuộc sống sau này của chúng ta, hướng 
dẫn chúng ta trong mọi giao tiếp xã hội. 

Cảm xúc không chỉ là điểm chính trong giao thức giao tiếp 
của trẻ mới sinh mà còn là nền tang giao tiếp cho người lớn. Và những 
đoạn hội thoại không lời dựa trên cam xúc là chất nên, mà trên đó, tất 
cả các hoạt động giao tiếp diễn ra. 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 1. CHÍNH THÚC CONG BO MỘT MON KHOA HOC MỚI 


Tại New York, khi ngồi trên xe điện ngầm, trong tôi bỗng xuất 
hiện một cảm giác mơ hồ: Tôi nghe thấy tiếng hét inh tai rất xa, phía 
sau mình, từ đầu kia của toa tàu. 

Tôi quan sát thấy khuôn mật của người đàn ông ngồi đối diện 
đang toát lên vẻ lo lắng. 

Tâm trí tôi đã bắt kịp để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra và 
tôi sẽ phải làm gì. Đó có phải một cuộc ẩu đả không? Hay có ai đó 
đang chạy như điên trên tàu? Liệu có nguy hiểm nào có thể xảy ra đối 
với tôi không? Hay đó chỉ là tiếng hò reo sung sướng, có thể là của 
một nhóm thiếu niên đang vui vẻ? 


Câu trả lời xuất hiện ngay tức khắc. Từ khuôn mặt của người 
đàn ông, tôi có thể đoán được điều gì đang diễn ra: Những nét lo lắng 
dịu lại và ông ta quay trở lại đọc tiếp tờ báo. Dù bất cứ điều gì đang 
diễn ra sau lưng mình, tôi biết rằng mọi chuyện vẫn ổn. 


Nỗi lo sợ ban đầu trong tôi dịu xuống khi tôi nhìn thấy khuôn 
mặt người đàn ông giãn ra. Trong những khoảnh khắc như trên, theo 
bản năng, chúng ta sẽ chú tâm nhiều hơn đến khuôn mặt của những 
người xung quanh, tìm kiếm một nụ cười hay một cái cau mày cho 
phép chúng ta cảm nhận tốt hơn về cách giải mã các dấu hiệu nguy 
hiểm hoặc ý định của ai đó. 

Trong thời kỳ sơ khai, những bầy người nguyên thuỷ sống 
thành bầy đàn sẽ cảm nhận được nguy hiểm tốt hơn và nhanh hơn 
nhiều so với từng cá nhân đơn lẻ. Khả năng cảnh giác cũng được 


nhân lên gấp bội. Trong một thế giới hoang dã như vậy, cơ chế tự 
động chú ý đến những dấu hiệu nguy hiểm và huy động cảm xúc sợ 
hãi của bộ não chắc chắn có giá trị sống còn rất lớn. 


Mặc dù, khi nỗi lo sợ lên đến cùng cực, chúng ta có thể bị 
nuốt chửng vào nỗi sợ hãi của riêng mình và không thể chú ý tới bất 
kỳ điều gì khác. Nhưng, trong hầu hết các trường hợp, sự lo lắng sẽ 
tăng cường thêm các giao dịch cảm xúc, để những người đang cảm 
thấy bị đe dọa và lo lắng dễ dàng nắm bắt cảm xúc của người khác 
hơn. Tại những bầy người nguyên thủy đã nói ở trên, chắc chắn vẻ 
một hoảng sợ của người nhìn thấy một con hổ đang rình mồi cũng đủ 
để gây ra nỗi hoảng sợ tương tự ở bất cứ ai nhìn thấy nét mặt đó và 
gây ra hành động chạy trốn tự vệ ở họ. 


Hãy quan sát kỹ khuôn mặt này: 


Hạch hạnh nhân của chúng ta ngay lập tức phản ứng với bức 
ảnh. Khi cảm xúc biểu hiện càng mạnh, phản ứng của hạch hạnh nhân 
sẽ càng mãnh liệt. Sử dụng thiết bị chụp hình não FMRI trong những 
trường hợp tương tự sẽ cho chúng ta thấy bọ não của người đang 
quan sát dường như cũng đang hoảng sợ, mặc dù nó nằm trong trạng 
thái thầm lặng hơn nhiều. 


Khi hai người giao tiếp trực tiếp, sự lây lan cảm xúc sẽ truyền 
qua vô số các mạch thần kinh hoạt động song song trong bộ não của 
mỗi người. Những hệ thống lây truyền cảm xúc này trao đổi tất cả các 
loại cảm xúc, từ buồn bã, lo lắng đến vui vẻ hạnh phúc. 


Những khoảnh khắc lây lan này chính là đường kết nối chức 
năng giữa hai não. Nó tạo thành một vòng phản hồi, băng qua rào 
chắn làm bằng da và sọ não giữa các cơ thể. Trong những giới hạn 
của các hệ thống, khi các bộ não liên kết "ghép đôi" với nhau, mỗi đầu 
ra luôn có một đầu vào tương ứng. Khi hai thực thể kết nối trong một 
vòng phản hồi, nếu một người thay đổi, người kia cũng sẽ thay đổi 
theo. 


Khi cùng nằm trong một vòng phản hồi, não người sẽ gửi và 
nhận các dòng tín hiệu cho phép họ tạo ra sự hài hòa ngầm. Và nếu đi 
đúng hướng, dòng phản hồi này sẽ khuếch đại cộng hưởng giữa các 
bên. Vòng phản hồi giúp cảm xúc, suy nghĩ và hành động trở nên 
đồng điệu với nhau. Nhờ đó, chúng ta sẽ gửi và nhận các trạng thái 
bên trong tốt hơn hoặc tồi tệ hơn, dù đó là tiếng cười, sự dịu dàng hay 


sự căng thẳng hiềm thù. 


Trong cơ thể, một lượng cộng hưởng xác định là một dao 
động giao cảm, là khuynh hướng trong đó một bộ phận khuếch đại tỷ 
lệ dao động của mình bằng cách hòa nhịp với dao động của một bộ 
phận khác. Những cộng hưởng như vậy tạo ra phản ứng lớn nhất và 
lâu dài nhất giữa hai hộ phận tương tác sau cực điểm. 


Bộ não bao vòng ngoài nhận thức của chúng ta hoặc không 
có sự chú ý đặc biệt nào hoặc với ý định được yêu cầu. Mặc dù chúng 
ta có thể chủ tâm bắt chước ai đó để gần gũi, thân thiện hơn với họ, 
nhưng những nỗ lực như vậy thường có khuynh hướng trở nên lố 
bịch, kệch cỡm. Sự hòa điệu diễn ra tốt nhất khi nó xảy ra tức thì chứ 
không phải khi được xây dựng từ những động cơ bí mật như tức giận 
hay bất kỳ chủ đích có ý thức nào. 


Tính tự động của đường thấp cho phép đẩy nhanh tốc độ. 
Chẳng hạn, hạch hạnh nhân tìm ra những biểu hiện sợ hãi trên khuôn 
mặt của người khác với tốc độ rất nhanh, chỉ bằng một cái nhìn 
thoáng qua, có tốc độ 33 mili giây. Ở một số người, tốc độ này có thể 
xuống đến 17 mili giây (chưa đến 1/200 giây). Sự nắm bắt nhanh này 
chứng minh sự siêu tốc độ của đường thấp. Tốc độ đó nhanh đến 
mức ý thức của con người vẫn chưa nhận diện rõ biểu vật mặc dù 
chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những khuấy động mơ hồ diễn ra 
sau đó. 


Mặc dù chúng ta rất ít khi ý thức được sự hòa hợp của bản 
thân với người khác, nhưng chúng ta vẫn có thể dễ dàng hòa hợp với 
họ. Bản đuy-êt xã hội tức thì này chính là tuyệt tác của một lớp nơ-ron 
thần kinh đặc biệt. 

CÁC NƠ-RON PHẢN CHIẾU 

Tôi vẫn nhớ một việc đã xảy ra khi tôi mới 2-3 tuổi. Một lần khi 
cùng mẹ đi mua hàng trong cửa hàng tạp hóa, tôi thấy có một phụ nữ 
nhìn mình và cười ấm áp. Đó quả là người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu. 

Tôi vẫn nhớ rất rõ khi ấy miệng tôi vô tình nở một nụ cười đáp 
trả. Khuôn mặt tôi đỗ lựng lên và được kéo giãn ra bởi những sợi day 
bí ẩn, làm căng các cơ quanh miệng và kéo khoé mép ra đến má. 


Tôi cảm nhận rất rõ, nụ cười của mình là tự nhiên, chứ không 
phải do bản thân gượng ép mà do có sự tác động từ bên ngoài. 


Phản ứng tự nhiên đó rõ ràng là dấu hiệu hoạt động của 
những tế bào thường được gọi là nơ-ron phản chiếu - loại nơ-ron phan 
chiếu một hành động mà chúng ta quan sát được ở người khác, khiến 
chúng ta bắt chước hành động đó hoặc thôi thúc ta phải làm việc đó. 
Những nơ-ron phản chiếu này thúc đẩy hoạt động của cơ cấu não và 
giải thích cho một câu ngạn ngữ cổ: "Khi bạn mỉm cười, cả thế giới sẽ 
mỉm cười với bạn." 

Những nhánh chính của đường thấp chạy qua no-ron phan 
chiếu. Theo thời gian, các nhà khoa học ngày càng phát hiện thêm 
nhiều những hệ thống nơ-ron phản chiếu này trong con người chúng 
ta. Chúng giải thích cho những hoạt động trong cuộc đời mỗi chúng ta, 
từ nhận thức tình cảm và đồng đại xã hội cho tới cách trẻ học. 

Các nhà thần kinh học xã hội đã tình cờ khám phá ra hệ thần 
kinh không dây này vào năm 1992. Họ vẽ lại vùng cảm ứng trong não 
khi bằng cách dùng các điện cực và tia laze khám phá từng ngóc 
ngách của tế bào não và tìm hiểu xem tế bào nào hoạt động trong suốt 
quá trình diễn ra một cử động cụ thể. Các nơ-ron trong vùng này tỏ ra 
hết sức chính xác. Chẳng hạn, một số nơ-ron thần kinh chỉ hoạt động 
khi chú khi nắm chặt vật gì đó trong tay, trong khi một số khác lại chỉ 
hoạt động khi xé đôi vật đó ra. 


Nhưng phát hiện chính xác và đầy bất ngờ lại đến trong một 
buổi chiều nắng nóng khi một trợ lý quay lại phòng thí nghiệm sau bữa 
sáng với một chiếc kem ốc quế trên tay. Các nhà khoa học sửng sốt 
khi phát hiện thấy tế bào cảm ứng của chú khỉ hoạt động lúc nhìn thấy 
viên trợ lý đưa kem lên miệng ăn. Họ lặng người đi khi phát hiện thấy 
một chuỗi các nơ-ron riêng biệt dường như hoạt động khi chú khỉ chỉ 
quan sát một con khỉ khác hoặc một đối tượng làm thí nghiệm khác 
thực hiện một động tác nào đó. 


Sau khi phát hiện ra những nơ-ron phan chiếu trong não khỉ, 
người ta cũng tìm thấy hệ thống nơ-ron phản chiếu tương tự ở người. 
Trong một nghiên cứu nổi tiếng khác dùng các điện cực với tia laze 
giám sát nơ-ron này ở một người bình thường, người ta thấy nơ-ron có 
dấu hiệu hoạt động cả khi người đó bị đau (như bị kim châm) và khi 
đơn thuần nhìn thấy một người khác bị đau. Đây là một dạng hoạt 
động thần kinh khi lòng cảm thông thuần tuý hoạt động. 


Có nhiêu nơ-ron phản chiếu hoạt động trong vỏ não tiền vận 
động (premotor cortext) - nơi giám sát các hoạt động từ nói cho tới có 


ý định hành động. Do các nơ-ron này nằm ngay cạnh các nơ-ron vận 
động nên những vùng có vai trò khơi mào hoạt động trong não luôn 
sẵn sàng hoạt động ngay khi chúng ta nhìn thấy người khác thực hiện 
hành động. Khi chúng ta diễn tập một hành động trong tâm tưởng - tập 
nói hay tưởng tượng ra những điểm đánh trong một trận golf - các nơ- 
ron trên cũng hoạt động trong vỏ não tiền vận động, tạo cảm giác 
chúng ta thật sự nói hay thực hiện những cú đánh golf đó. Trong não 
bộ, kích thích một hành động nào đó cũng tương tự như thực hiện nó. 


Các nơ-ron phản chiếu hoạt động khi chúng ta nhìn thấy một 
người gãi đầu hay lau nước mắt. Nhờ thế, một phần các sợi dây thần 
kinh trong não chúng ta bắt chước hành động đó của họ. Những gì 
chúng ta nhìn thấy được các nơ-ron phản chiếu sắp đặt những thông 
tin giống hệt, hướng vào các nơ-ron vận động, cho phép chúng ta 
tham gia vào hoạt động của người khác như thể chính chúng ta đang 
thực hiên hoạt động đó. 


Trong não người có vô số hệ thống nơ-ron phan chiếu. 
Những nơ-ron phản chiếu nay không chỉ khiến chúng ta bắt chước 
hành động của người khác mà còn giúp chúng ta hiểu được mục đích 
hành động, rút ra những ám chỉ xã hội và thấu hiểu cảm xúc của họ. 
Chẳng hạn, khi dùng máy chụp não fMRI và cho những người tình 
nguyện tham gia thí nghiệm theo dõi cuốn băng video một người đang 
mỉm cười hay quắc mắt, giận dữ thì hầu hết các vùng hoạt động trong 
não người quan sát đều giống những vùng hoạt động trong não người 
thể hiện cảm xúc. 


Các nơ-ron phản chiếu khiến cam xúc có tính lây lan, cho 
phép cảm xúc mà chúng ta chứng kiến xuất hiện ở chính chúng ta, 
giúp ta đồng điệu và làm theo những gì đang diễn ra. Chúng ta cảm 
nhận được người khác theo nghĩa rộng nhất của từ này: cảm nhận 
được tình cảm, cử động, cảm giác, suy nghĩ của họ như khi chúng 
diễn ra trong mỗi chúng ta. 


Các kỹ năng xã hội phụ thuộc vào các nơ-ron thần kinh. Với 
kỹ năng xã hội, việc tái hiện lại những gì chúng ta quan sát thấy ở 
người khác sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho những phản hồi nhanh hơn 
và phù hợp hơn. Với một kỹ năng xã hội khác, các nơ-ron sẽ phản hồi 
lại một dấu hiệu đơn thuần của ý định hành động và giúp chúng ta 
theo dấu bất kỳ động cơ bên trong nào. Hiểu những ý định của người 
khác và tại sao họ lại có ý định đó sẽ mang lại cho chúng ta những 


thông tin xã hội vô giá, giúp chúng ta đi trước một bước, cảm nhận 
được những gì sắp xảy ra, giống như một chú tắc kè hoa biết đổi màu 
tùy theo hoàn cảnh. 


Các nơ-ron phản chiếu dường như là yếu tố rất cần thiết đối 
với cách học của trẻ. Từ lâu, học theo lối bắt chước đã được công 
nhận là con đường phát triển chính trong quá trình phát triển và trưởng 
thành ở trẻ. Những kết quả nghiên cứu về nơ-ron phản chiếu lại cho 
rằng trẻ có thể đạt đến trình độ bậc thầy chỉ dựa vào quan sát. Khi trẻ 
quan sát, các em khắc ghi vào não những cảm xúc, hành vi và cách 
thức hoạt động, tồn tại của thế giới. 


Các nơ-ron phan chiếu ở người linh hoạt và đa dang hơn ở 
khỉ rất nhiều. Nó phản ánh các hoạt động xã hội cực kỳ phức tạp của 
chúng ta. Bằng cách bắt chước những gì người khác làm và cảm 
nhận, các nơ-ron phản chiếu tạo ra một sự nhạy cảm chung, mang thế 
giới hoạt động bên ngoài vào trong mỗi chúng ta: Để hiểu người khác, 
ít nhất chúng ta cũng phải suy nghĩ giống họ. Cảm giác ảo về trải 
nghiệm của người khác phù hợp với khái niệm mới xuất hiện trong triết 
lý trí tuệ. Khái niệm này cho rằng, chúng ta hiểu người khác nhờ vào 
việc diễn giải hoạt động của họ bằng ngôn ngữ thần kinh, chuẩn bị 
hành động và giúp chúng ta có những trải nghiệm tương tự. 


Tôi hiểu hành động của bạn bằng cách thực hiện những hành 
động tương tự trong đầu. Như Giacomo Rizzolatti, nhà thần kinh học 
người Ý - người phát hiện ra các nơ-ron phản chiếu - giải thích, những 
hệ thống này cho phép chúng ta đọc suy nghĩ của người khác không 
phải bằng phép duy lý mà bằng sự mô phỏng trực tiếp, bằng cảm giác 
chứ không phải bằng lý trí. 


Việc khơi mào một mạch song song ở hai não như vậy cho 
phép chúng ta ngay lập tức hiểu được điều gì đang diễn ra tại một thời 
điểm bất kỳ. Các nhà thần kinh học gọi trạng thái cùng dao động này 
là cộng hưởng cảm thông - một liên kết từ não tới não giúp hình thành 
mạch đôi chạy qua đường thấp. 


Các dấu hiệu bên ngoài của những mối liên kết bên trong như 
vậy đã được một nhà thần kinh học người Mỹ làm việc tại Đại học 
Geneva, Daniel Stern, nghiên cứu chỉ tiết. Trong nhiều năm, Stern đã 
thực hiện một hệ thống những quan sát về bà mẹ và trẻ sơ sinh. Là 
một nhà khoa học theo thuyết của Jean Plaget, Stern cũng nghiên cứu 
những tương tác ở người lớn, như quan hệ tương tác giữa bác sĩ và 


bệnh nhân hay giữa hai người yêu nhau. 


Từ các nghiên cứu của mình, Stern kết luận rằng hệ thần kinh 
của chúng ta được thiết kế sao cho hệ thần kinh của người khác có 
thể nắm bắt và hiểu được. Chính vì thế, chúng ta có thể cảm nhận 
những gì xảy ra với người khác bằng cảm xúc rất thật. Trong những 
khoảnh khắc như vậy, chúng ta cộng hưởng với những trải nghiệm 
của họ, và tương tự, họ cũng cộng hưởng với những trải nghiệm của 
chúng ta. 


Stern bổ sung thêm, chúng ta không thể tiếp tục coi suy nghĩ 
của chúng ta như môt thực thể riêng rẽ, độc lập va tách biệt. Thay vào 
đó, chúng ta phải coi chúng là một thực thể có khả năng thẩm thấu, 
tương tác không ngừng nhờ có sự tham gia của môt sợi dây gắn kết 
vô hình nào đó. Ở mức độ vô thức, chúng ta luôn góp mặt trong cuộc 
đối thoại không ngừng với bất kỳ ai mà chúng ta tiếp xúc, mọi cảm 
xúc, mọi cử động của chúng ta đều hướng đến va dung hòa với ho. Ít 
nhất là có những khoảnh khắc, đời sống tâm hồn của ta và người đó 
cùng được thiết lập trong một ma trận đôi, nối kết với nhau. 


Các nơ-ron phản chiếu đảm bảo rằng khoảnh khắc khi có ai 
đó nhìn thấy những cảm xúc trên khuôn mặt bạn, họ sẽ ngay lập tức 
cảm nhận được cảm xúc tương tự trong chính họ. Và cảm xúc của 
chúng ta không chỉ được trải nghiệm bởi riêng chúng ta mà còn bởi 
những người xung quanh theo cả hai hình thức vừa ngầm vừa công 
khai. 


Theo Stern, các nơ-ron phản chiếu đều tham gia hoạt động 
khi chúng ta cảm nhận trạng thái suy nghĩ của người khác và cộng 
hưởng với cảm xúc của họ. Mối liên kết bên trong não này khiến cơ 
thể chuyển động song song, suy nghĩ đi chung một nhịp và cảm xúc 
chạy cùng một đường. Khi các nơ-ron phản chiếu nối kết não, chúng 
tạo ra một bản nhạc đôi, ngầm giúp mở tung con đường cho những 
trao đổi tinh tế nhưng vô cùng mạnh mè. 


LỢI THẾ CỦA MỘT KHUÔN MẶT BIẾT CƯỜI 


Lần đầu tiên tôi gặp Paul Ekman là những năm 1980. Khi đó, 
Ekman đã dành một năm chỉ ngồi quan sát mình trong gương và học 
cách điều khiển từng. cơ trong gan hai tram cơ mặt một cách tự nhiên 
nhất. Việc làm này của ông là khởi đầu cho một nghiên cứu khoa học 
rất liều lĩnh. Ông phải dùng một máy shock điện để tìm những cơ mặt 


khó phát hiện. Khi có thể tự điều chỉnh được chính xác, kỳ công, ông 
đã vẽ lại chính xác sự khác biệt trong chuyển động của những bộ cơ 
khi họ thể hiện từng dao động và cảm xúc quan trọng. 


Ekman đã xác định được có 18 kiểu cười, tất cả đều được tạo 
ra do sự hoán đổi hoạt động đa dạng của 15 cơ mặt khác nhau, trong 
đó có kiểu cười: đau khổ để thể hiện cảm giác buồn bã, đau đớn, 
thường là cười lộ răng khi trong lòng xuất hiện cảm giác u sầu; độc ác 
là dấu hiệu cho thấy đó là người hay giận dữ và bần tiện; ngoài ra, còn 
có nụ cười khinh khỉnh - một nụ cười rất riêng thường gặp ở danh hài 
Charlie Chaplin - được thực hiện bởi một cơ mặt mà phần đa mọi 
người không thể cử động tỉnh tế. Đây là một nụ cười được Ekman gọi 
là "nụ cười khi mỉm cười". 


Tất nhiên, cũng có những nụ cười chỉ thể hiện niềm vui 
sướng hay sự ngạc nhiên tự phát. Đó là những cơ dễ tạo ra nụ cười 
nhất. Hoạt động của nơ-ron phản chiếu là phát hiện nụ cười và khởi 
xướng hành động tương tự ở chính bản thân chúng ta. Như người Tây 
Tạng thường nói: "Khi anh mỉm cười với cuộc sống, một nửa nụ cười 
là cho chính anh, nửa còn lại là cho những người khác." 


Trong tất cả các hình thức biểu đạt cảm xúc, nụ cười có nhiều 
lợi thế hơn cả. Não người thích nét mặt hạnh phúc và thường nhận ra 
chúng dễ dàng hơn, nhanh hơn nét mặt thể hiện cảm xúc tiêu cực. 
Hiệu ứng này được gọi là lợi thế của một khuôn mặt biết cười. Một số 
nhà thần kinh học cho rằng, trong não người có một hệ thống kích 
thích các cảm giác tích cực trong hoạt động, thường xuyên tạo ra cảm 
giác vui về và giúp chúng ta có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. 


Như vậy, tạo hóa thường có khuynh hướng nuôi dưỡng các 
mối quan hệ tích cực, lành mạnh. Mặc dù, các va chạm và xung đột 
vẫn xảy ra hàng ngày trong mối quan hệ giữa con người với con người 
nhưng phải thừa nhận một điều, sự thù ghét một người khác không 
phải là cảm giác bẩm sinh, tự nhiên ở con người. 


Thậm chí, khi chúng ta đứng giữa những người hoàn toàn xa 
lạ, giây phút cùng vui vẻ, dù ngốc nghếch đến đâu cũng lập tức tạo ra 
sự cộng hưởng tức thì. Ví dụ, hai người lạ được đề nghị cùng chơi 
những trò chơi kỳ cực. Trong suốt cuộc chơi, một người sẽ phải nói 
qua ống rơm trong khi yêu cầu người kia tung quả bóng từ sau ra phía 
trước (Chú ý: người bị sai khiến phải đeo băng bịt mắt). Hai người này 
luôn cười vui vẻ, sảng khoái khi những tình huống hài hước xảy ra. 


Cũng với tình huống trên, khi không có ống rơm và băng bịt 
mặt, cả hai người tham gia chơi đều không cười nhưng họ vẫn cảm 
nhận được rất rõ ràng và tức thì về sự gần gũi sau vài phút cùng chơi 
với nhau. 


Trên thực tế, khoảnh khắc cất lên tiếng cười có lẽ là khoảnh 
khắc mà khoảng cách giữa hai con người được rút lại ngắn nhất. Nó là 
sự lan truyền có tính lây lan và không gì ngăn cản được sự hình thành 
mối quan hệ xã hội tức thì. Hãy cùng xem xét ví dụ về hai cô bé đang 
rúc rích cười với nhau. Hai cô bé càng cười đùa vui vẻ bao nhiêu, các 
em càng cảm thấy gần gũi, vui vẻ và thân thiết bấy nhiêu. Hay nói 
cách khác, càng vui vẻ cười đùa với nhau bao nhiêu thì sự cộng 
hưởng giữa các em càng lớn bấy nhiêu. Đối với những vị Phụ huynh 
ưa phán xét, nó có thể là chuyện vớ vẩn và thiếu nghiêm túc nhưng 
đối với những cô bé tham gia vào quá trình đó, nó lại là một trong 
những khoảnh khắc gắn bó tuyệt vời nhất. 


CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC QUAN ĐIỂM 


Những bài hát rap của thập niên 1970 thường phản ánh đậm 
nét cuộc sống của những kể du côn với súng ống, thuốc phiện, bạo 
lực băng dang, thói thù ghét đàn ba và lòng tham lam vô độ của 
những ả gái điếm trước trang sức và quần áo đắt tiền. Nhưng dường 
như mọi thứ đang dần thay đổi giống như cuộc sống của những nghệ 
sĩ viết nên những ca từ đó. 


"Đúng là, nhạc hip-hop hầu như luôn nhắm vào các bữa tiệc, 
súng ống và phụ nữ” - Darryl McDaniels, thành viên chính của ban 
nhạc rap Run-DMC, tín đồ của thể loại nhạc rock classic lên tiếng thừa 
nhận. McDaniels nói thêm: "Sẽ chẳng có gì nếu anh là thành viên của 
một câu lạc bộ. Nhưng thứ nhạc đó không được phép tác động đến 


^* 


cuộc sống của tôi. 


Câu nói của McDaniels đã dự báo trước sự xuất hiện của một 
dòng rap mới với cái nhìn bao quát hơn mà vẫn trực diện về cuộc 
sống. Là một trong những ca sĩ rap theo trào lưu mới, John Stevens 
(hay còn gọi là Legend) thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ 
chịu với thứ nhạc tôn vinh bạo lực hay những thứ đại loại như thế." 


Giống như Kayne West, tay nhạc rap tiên phong của trào lưu 
mới, Legend cũng chuyển hướng sang viết những lời nhạc tích cực, 
lạc quan, kết hợp lời tự xưng tội với những diễn giải đầy châm biếm về 


xã hội. Những bài hát này phản ánh đậm nét những trải nghiệm trong 
cuộc sống của họ, và thông thường, trải nghiệm của các ngôi sao rap 
gangsta không giống nhau. Stevens đã tốt nghiệp trường Đại học 
Pensylvania còn Kayne là con trai của một giảng viên đại học. Kayne 
khẳng định: "Mẹ tôi là giáo viên và tôi cũng vậy." 


Câu nói của Kayne còn có một hàm ý khác. Giống như bất cứ 
bài thơ, bài luận hay một câu chuyện nào, lời bài hát rap cũng có thể 
được coi như một hệ thống truyền phát các quan điểm, tức những ý 
tưởng lan truyền từ tâm trí người này sang người khác tương tự như 
cảm xúc. 


Các quan điểm có quyền năng đặc biệt như "Nền dân chủ” 
hay "Nguyên tắc sống trong sạch" - những quan điểm có sức nặng - 
dẫn lối chúng ta hành động theo một đường hướng cụ thể. Có một số 
quan điểm đối nghịch tự nhiên với những quan điểm khác, và khi các 
quan điểm này đối kháng, chúng sẽ xung đột với nhau, tạo thành một 
cuộc chiến các ý tưởng. 


Các quan điểm kết tụ sức mạnh từ đường thấp thông qua sự 
liên kết với các cảm xúc mạnh. Quan điểm có vai trò rất quan trọng vì 
nó kích thích chúng ta và đó cũng chính xác là những gì các cảm xúc 
thực hiện. Năng lực đường thấp trong các bài hát rap nói riêng hay các 
bài hát nói chung khi kết hợp với nhịp đập của các bộ kết nối dao động 
có thể tập hợp lại thành một lực đặc biệt, mạnh mẽ hơn rất nhiều so 
với khi chỉ thuần túy nằm trên trang giấy. 


Chúng ta có thể coi quan điểm như những nơ-ron phản chiếu 
đang hoạt động. Chúng tự nhiên dẫn dắt hành động của chúng ta, đặc 
biệt là khi chúng ta đang ở trong trạng thái vô thức. Song, năng lực 
điều khiển hành động tỉnh tế của quan điểm thường bỏ qua quá trình 
phát hiện. 


Hãy xem xét năng lực tuyệt vời của quan điểm trong các 
tương tác xã hội. Trong một thí nghiệm, một nhóm tham gia thí nghiệm 
được nghe một chuỗi các từ như "thô lỗ" và "rất đáng ghét", còn một 
nhóm khác thì được nghe những từ như “ý tứ” và “lịch sự”. Sau đó, 
thành viên hai nhóm được yêu cầu phải chuyển một thông báo cho 
một người đang nói chuyện với người khác. Hai trong số ba người 
được nghe các chuỗi từ thể hiện sự bất lịch sự xen ngang vào cuộc 
nói chuyện. Trong khi đó, tám trong số 10 người của nhóm còn lại đợi 
10 phút cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc mới bắt đầu đưa thông 


báo. 


Trong một dạng thức cung cấp thông tin khác, một đầu mối 
không được chú ý có thể dẫn tới những sự đồng điệu đáng ngạc 
nhiên. Nó giải thích cho những gì xảy ra khi tôi và vợ tôi tới thăm một 
hòn đảo ở vùng nhiệt đới. 

Khi chúng tôi đi ăn trưa, tôi quyết định cầm theo máy ảnh và 
để nó trong chiếc túi nhỏ đeo nước bụng. Khi đi về phía quán ăn gần 
bờ biển, tôi định lấy máy ảnh ra chụp. Hoàn toàn bất ngờ, trước khi tôi 
kịp nói gì, vợ tôi đã bảo: "Mình ơi, mình có mang máy ảnh theo 
không ?” 


Dường như lúc đó, cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi. 


Những trạng thái đồng điệu như vậy xuất phát từ sự lây lan 
tương ứng với cảm xúc. Chuỗi liên tưởng của chúng tôi chạy trên cùng 
một hành trình với các hệ mạch nhận biết và ghi nhớ. Khi yếu tố bất kỳ 
trong chuỗi được cung cấp trước, dù chỉ là một câu đề cập đơn giản, 
hành trình này sẽ khuấy đảo các suy nghĩ và hành động vô thức, sau 
khi thu hút được sự chú ý của chúng ta. Như nhà viết kịch người Nga 
Anton Chekhov đã nói, đừng bao giờ để khẩu súng lên bức tường 
trong màn hai của vở kịch mà không dùng nó vào cuối đoạn ba vì tất 
cả các khán giả đều mong đợi những màn bắn súng. 


Do chỉ cần nghĩ tới hành động cũng chuẩn bị cho chúng ta 
thực hiện nó nên việc cung cấp thông tin trước sẽ hướng dẫn chúng ta 
hành động trong cuộc sống hàng ngày mà không cần tốn nhiều nỗ lực 
suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nó gần giống như một danh sách 
các việc phải làm trong đầu chúng ta: Nhìn thấy chiếc bàn chải đánh 
răng vào buổi sáng khiến chúng ta vô thức với lấy nó để đánh răng. 


Sự thôi thúc này đi theo chúng ta mọi lúc, mọi nơi: Khi một ai 
đó thì thầm với chúng ta, chúng ta sẽ thì thầm lại. Mọi chuyện diễn ra 
cứ như thể não bộ của người này đang tiêm nhiễm những cảm xúc, 
suy nghĩ và sự thôi thúc sang não bộ của người kia. 


Tương tự như vậy, chuỗi suy nghĩ song song có thể dẫn dắt 
chúng ta tới chỗ cùng lúc suy nghĩ, hành động và nói gần như cùng 
một điều. Khi vợ tôi và tôi có suy nghĩ giống nhau và chung một cảm 
nhận ngắn ngủi nào đó, hoạt động của cùng một chuỗi liên tưởng 
được kích thích, khiến chúng tôi đều nghĩ ngay tới cái máy ảnh. 


Sự gần gũi về suy nghĩ như trên là bằng chứng cho sự gần 
gũi về cảm xúc. Một đôi vợ chồng càng cam thấy hài lòng và cởi mở 
với nhau, khả năng đọc suy nghĩ lẫn nhau của họ càng chính xác. Khi 
chúng ta biết rõ một ai đó hoặc trải nghiệm được sự hòa hợp, các điều 
kiện sẽ gần như là tối ưu nhất cho sự hội tụ suy nghĩ, cảm giác, cảm 
nhận và trí nhớ của chúng ta. Chúng ta ở trong trạng thái thiên về 
khuynh hướng cảm nhận, tu duy và cảm giác theo đúng cach của 
người khác. 


Sự hội tụ này vẫn xảy ra ngay cả khi một người lạ trở thành 
bạn của chúng ta. Ví dụ, hai sinh viên được xếp vào ở cùng một 
phòng trong ký túc. Các nhà nghiên cứu của Berkeley đã theo dõi 
phản ứng cảm xúc của hai sinh viên này khi họ xem riêng rẽ những 
đoạn phim ngắn: một là bộ phim hài vui nhộn có sự tham gia của 
Robin William; một là bộ phim tình cam có cảnh một cậu bé đang kêu 
khóc thảm thiết trước cái chết của người cha. Trong lần xem đầu tiên, 
phản ứng của hai người bạn mới này khác nhau như hai người lạ bất 
kỳ. Nhưng bảy tháng sau, khi các nhà nghiên cứu mời họ xem lại 
những đoạn phim ngắn trên, phản ứng của họ trùng lập đến kinh 
ngạc. 


SỰ ĐIÊN LOẠN CỦA ĐÁM ĐÔNG 


Những nhóm fan bóng đá kích động các cuộc nổi loạn và 
đâm chém hàng loạt ở các giải bóng đá châu Âu, vốn được mệnh 
danh là "siêu hooligan", dù là ở nước nào nhưng cũng có công thức 
tiến hành nổi loạn giống nhau: là một nhóm fan nhỏ, gắn bó khăng khít 
thường đến sớm trước khi trận đấu diễn ra hàng giờ liền. Họ hội họp, 
chè chén say sưa, hat bai hát của câu lạc bộ và hò hét ầm ï. Sau đó, 
khi các đám đông tụ tập chờ xem trận đấu, những nhóm này phất cờ 
của đội mình, hát cổ vũ và chửi bới đội bạn. Tất cả những hành động 
này đều lan sang đám đông còn lại. Tất cả các siêu hooligan đều tập 
trung vào những nơi có fan của cả hai đội. Những tiếng chửi bới sau 
đó biến thành lời đe dọa thật sự. Cao trào xảy ra khi tên cầm đầu tấn 
công môt fan của đội bạn, khiến tất cả nhảy xổ vào làm cho vụ xô xát 
lan rộng. 


Từ đầu những năm 1980 đến nay, công thức cho hội chứng 
kích động bạo lực hàng loạt này đã được nhắc tới nhiều lần cùng 
những hậu quả khôn lường. Đám đông hỗn tạp, hiếu chiến, say xin, 
liêu xiêu vì men rượu có tất cả các điều kiện lý tưởng để gây chiến. 


Chất cồn làm mất phản xạ điều khiển thần kinh. Do đó, khi tên cầm 
đầu khơi ra cuộc chém giết, làn sóng bạo lực sẽ nhanh chóng lan tới 
những người còn lại. 


Trong cuốn sách Crowds and Power (Đám đông và mãnh lực) 
Elias Canetti đã chỉ ra, nguyên nhân khiến một nhóm người trở thành 
một khối vững chắc, có cùng lý tưởng là do họ bị chi phối bởi niềm 
đam mê chung duy nhất - một thứ cảm xúc chung - dẫn tới hành động 
thống nhất: lây lan tập thể. Trạng thái cảm xúc có thể lây lan khắp 
nhóm với tốc độ cực nhanh đã thể hiện hoạt động song song, thẳng 
hàng của hai cơ chế sinh học thứ cấp, tạo ra sự đồng điệu về thể chất 
ở con người. 


Sự thay đổi mau lẹ trong hành vi của đám đông giống sự phối 
hợp các nơ-ron phản chiếu ở qui mô rộng lớn hơn. Các quyết định của 
đám đông diễn ra với thời gian tính bằng giây. (Có thể giả định, đây 
cũng chính là thời gian làm lan truyền hoạt động đồng điệu của các 
nơ-ron phản chiếu từ người này sang người kia). 


Chúng ta cũng có thể tìm kiếm sự lây lan nhóm trong các màn 
thể hiện tuyệt vời, trong đó, các diễn viên và nhạc sĩ tạo ra được hiệu 
ứng rộng khắp - họ điều khiển cảm xúc của khán giả như khi sử dụng 
các nhạc cụ. Các vở kịch, các buổi hòa nhạc và những bộ phận đều 
đưa chúng ta đến một khu cam xúc chung với rất nhiều người khác. 
Theo các chuyên gia tâm lý, hòa hợp trong hoàn cảnh như vậy thường 
tao ra sức mạnh, khiến tất cả mọi người đều cam thấy phan chấn, 
hăng say. 


Sự lây lan nhóm cũng diễn ra ở những nhóm có ít đối tượng 
tham gia nhất, như ba người ngồi im lặng bên nhau. Trong những 
nhóm không có sự phân chia cao thấp theo quyền lực, khuôn mặt của 
người nào biểu đạt cảm xúc tốt nhất, người đó sẽ nắm quyền thiết lập 
không khí chung. 


Sự lây lan xuất hiện ở hầu khắp các nhóm người. Hãy xem 
xét thí nghiệm về việc ra quyết định dưới đây. Hội đồng quản trị của 
một công ty phải ra quyết định về số tiền thưởng cho mỗi nhân viên từ 
số tiền quỹ cuối năm. Mỗi thành viên trong hội đồng đều cố gắng đưa 
ra mức thưởng lớn nhất cho một nhân viên nào đó. 

Những vấn đề không đạt được nhất trí chung thường dẫn tới 
căng thẳng. Cuối buổi họp, tất cả các thành viên đều cảm thấy rất mệt 


mỏi và bực bội. Trong khi đó, ở một nhóm khác, cuộc họp diễn ra với 
sự nhất trí cao. Do đó, khi ra về, mọi người đều ra về trong tâm trạng 
phấn khởi. 


Hai cuộc họp trên đều là các tình huống mô phỏng hoạt động 
kinh doanh được tiến hành trong một nghiên cứu của trường Đại học 
Yale. Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu được chia thành 
những nhóm ra quyết định về chính sách lương thưởng. Không một 
tình nguyện viên nào biết trong những người tham gia, có một nhân 
viên nghiên cứu có nhiệm vụ bí mật là cố ý đối đầu với một số thành 
viên và vui vẻ, giúp đỡ một số thành viên khác. 

Hành động của anh nhân viên này thay đổi theo hướng thay 
đổi của cảm xúc. Quan trọng hơn, các thành viên trong nhóm cũng thể 
hiện sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng: Họ trở nên buồn bã hay có cảm 
giác dễ chịu tương ứng nhưng dường như không ai biết lý do của sự 
thay đổi đó. Họ đã vô tình được đưa vào một vòng biến đổi tâm trạng. 


Cảm xúc chủ đạo có thể tác động đến cách cả nhóm xử lý 
thông tin và ra quyết định. Điều này cho thấy để đưa ra quyết định 
chung, các thành viên của một nhóm bất kỳ phải thật sự chú ý đến cả 
nội dung được nói tới lẫn cảm xúc chung bao trùm căn phòng. 


Sự hội tụ này chứng tỏ sự hiện diện của "thổi nam cham" tinh 
tế, có thể làm rung động lòng người - ái lực kéo tất cả những người 
nắm trong một mối quan hệ thân thiết như những thành viên trong gia 
đình, đồng nghiệp nơi công sở và bạn bè - vào những suy nghĩ và cảm 
xúc chung nhất. 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 1. CHÍNH THÚC CONG BO MỘT MON KHOA HỌC MỚI 


Một buổi chiều, ở trường dòng thần học Princeton, 40 sinh 
viên chuẩn bị tiến hành thuyết giảng để lấy điểm. Một nửa trong số họ 
được thuyết giáng về các chủ đề tôn giáo ngẫu nhiên, còn nửa còn lại 
phải thuyết giảng câu chuyện ngụ ngôn về người Samarritan tốt bụng 
- người đã dừng lại bên đường để giúp đỡ một người xa lạ bị thương 
trong khi người bị thương này không được những người ngoan đạo 
hơn chú ý. 


Các sinh viên cùng đợi trong một căn phòng. Cứ 15 Phút, một 
người trong số họ phải đi sang một tòa nhà khác để thực hiện bài 
thuyết giảng. Không một sinh viên nào biết mình đang tham gia vào 
một cuộc thí nghiệm về lòng vị tha. 


Qua ô cửa, các sinh viên đi thẳng tới giảng đường kia, nhưng 
trên đường di, họ gặp một người đàn ông dang nằm rên ri trong cơn 
đau thật sự. Trong 40 sinh viên, có đến 24 người phớt lờ tiếng rên đó. 
Số sinh viên có bài nói về người Samanritan tốt bụng sẵn lòng dừng 
lại giúp đỡ cũng không nhiều hơn số sinh viên của nhóm còn lại. 

Đối với những sinh viên này, thời gian mới là vấn đề. Trong số 
10 người cho rằng mình đã muộn giờ, chỉ có một người dừng lại; còn 
trong số 10 người nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian, có sáu 
người dừng lại. 


Trong rất nhiều yếu tố tạo nên lòng vị tha, yếu tố quan trọng 
nhất dường như chỉ đơn giản là dành thời gian để chú ý. Sự cảm 
thông ở chúng ta mạnh nhất khi chúng ta hoàn toàn chú ý vào một ai 


đó và tham gia vào vũ điệu cảm xúc với họ. Lẽ dĩ nhiên, khả năng, 
mức độ sẵn lòng và sự quan tâm của con người khi chú ý không giống 
nhau. Một cô hé đang trong tâm trạng ủ dột có thể chẳng để ý gì tới lời 
can nhan của mẹ nhưng chỉ một phút sau, em lại hết sức tập trung 
vào cuộc nói chuyện điện thoại với người bạn gái. Các học viên đang 
vội vàng đi thuyết giảng rõ ràng không sẵn lòng hoặc không thể chú ý 
tới người đàn ông đáng thương kia vì có thể họ đang mải lo lắng trước 
áp lực về thời gian. 

Cư dân thành thị ở các nước trên thế giới thường rat ít khi 
chú ý, chào hỏi hay đề nghị giúp đỡ người khác. Các nhà xã hội học 
đưa ra giả thuyết cho rằng, chúng ta có khuynh hướng rơi vào trạng 
thái biệt lập hoàn toàn trên những con đường tấp nập người qua lại. 
Tất yếu, khuynh hướng này đòi hỏi sự cân bằng giữa các yếu tố: 
Chúng ta sao nhãng và ngừng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của những 
người xung quanh. Như một nhà thơ đã nói: "Chúng ta đối đầu với sự 
ồn ào của những dãy phố đầy những âm thanh chói tai." 


Ngoài ra, sự phân chia tầng bậc xã hội cũng khiến chúng ta 
nhắm mắt quay đi. Ở Mỹ, một người vô gia cư ngồi ăn xin với dáng vẻ 
tuyệt vọng trên một khu phố có thể không nhận được bất kỳ sự chú ý 
nào của người qua đường, những người chỉ cách họ vài bước chân 
nhưng một phụ nữ dễ gần, ăn mặc đẹp, đang xin chữ ký cho một lá 
đơn kiến nghị sẽ được họ vui vẻ, sẵn sàng lắng nghe và đáp lại. Tất 
nhiên, tùy thuộc vào quan điểm cảm thông của chúng ta, sự chú ý có 
thể đảo ngược lại: cảm thông với những người vô gia cư và không chú 
ý đến vụ việc kiện tụng kia. Nói tóm lại, quyền ưu tiên, tính xã hội hóa 
và vô số những nhân tố tâm lý xã hội khác đều tác động đến sự chú ý, 
cảm xúc hoặc sự đồng cảm của chúng ta. 

Nói một cách đơn giản, chú ý đến người khác cũng cho phép 
chúng ta tạo ra sự kết nối cảm xúc. Thiếu sự chú ý, sự đồng cảm sẽ 
không có đất để tồn tại. 


KHI PHAI CHÚ Y 


Hãy thử so sánh cuộc thí nghiệm ở trường dòng Princeton với 
một câu chuyện xảy ra ở New York. Hôm đó, sau buổi làm việc, tôi đi 
tới ga tàu điện ngầm ở quảng trường Times. Như thường lệ, dòng 
người hối hả tràn xuống khu ga, để kịp bắt chuyến tàu tiếp theo. 


Nhưng đột nhiên, tôi chợt thấy một chuyện không hay. Trên 


thêm nhà ga, một người đàn ông mình trần tiều tụy đang nằm sóng 
xoài, bất động, đôi mắt nhắm nghiền. 


Dường như không ai để ý điều đó. Mọi người vội vã bước qua 
ông ta để mau chóng về nhà. 


Ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó, tôi dừng lại để xem có 
chuyện gì xảy ra với ông ta. Và ngay khi tôi dừng lại, một điều khác 
thường xảy ra: Những người khác cũng dừng lại. 


Gần như ngay lập tức, mọi người quây lại thành một vòng 
tròn quanh người đàn ông. Một cách tự nhiên, các biểu hiện của lòng 
nhân ái xuất hiện: Một người đàn ông tới hàng xúc xích mua giúp chút 
thức ăn; một người phụ nữ chạy ởi lấy chai nước; người khác gọi 
nhân viên tuần tra ga để thông báo yêu cầu giúp đỡ qua loa phát 
thanh. 


Sau vài phút, người đàn ông nọ đã tỉnh lại, vui vẻ ăn uống và 
chờ xe cứu thương. Lúc đó, chúng tôi được biết ông ấy chỉ nói được 
tiếng Tây Ban Nha, không có tiền, và đã lang thang ở các khu phố của 
Manhattan với tình trạng đói khát. Ông ấy bị ngất đi vì đói tại bậc thềm 
ga tàu điện ngầm. 

Điều gì làm nên sự khác biệt ở đây? Chỉ bằng việc dừng lại 
để xem tình cảnh khó khăn của người đàn ông đó, tôi đã kéo những 
người qua đường ra khỏi vô bọc lạnh lùng và khiến họ chú ý tới ông ta. 
Khi tìm hiểu hoàn cảnh của ông, chúng tôi càng cảm động và muốn 
giúp đỡ. 

Rõ ràng, tất cả chúng ta, những công dân lương thiện đang 
trên đường về nhà sau giờ làm, đều dễ bàng quan trước cảnh người 
đàn ông nằm trên sân ga. Thật đáng buồn khi đó chính là khuôn mẫu 
được hình thành từ sự bàng quan khi bước qua hàng trăm người vô 
gia cư đang cư ngự trên những con phố của New York và nhiều trung 
tâm sầm uất khác. 

Những người dân thành thị học cách kiểm soát sự băn khoăn, 
ái ngại khi nhìn thấy ai đó trong hoàn cảnh bi dat như vậy bằng cách 
hướng sự chú ý tới điều khác. 

Khuôn mẫu đó ở tôi đã thay đổi khi tôi đọc được một bài gần 
đây trên tờ The New York Times về việc đóng cửa các bệnh viện tâm 
thần sẽ biến đường phố trở thành các phòng bệnh tâm thần. Để tìm 


hiểu bài viết này, tôi đã dành vài ngày đi thực tế cùng với những nhân 
viên của môt tổ chức xã hội chuyên trông nom những người vô gia cư, 
đem tới cho họ thức ăn, chỗ ở và dỗ dành, khuyên nhủ những người 
bị bệnh tâm thần - một con số lớn đáng kinh ngạc - tới phòng khám đề 
điều tri. 


Trong một nghiên cứu khác sử dụng tình huống về người 
Samaritan, người ta phát hiện rằng những người dừng lại giúp đỡ 
thường cho biết khi nhìn thấy sự đau đớn của người khác, họ cảm 
thấy bối rối và thấu cảm. Khi người ta nhận thấy ai đó khiến họ thấu 
cảm, có rất nhiều khả năng họ sẽ giúp đỡ. 


Chỉ cần nghe việc người nào đưa tay giúp đỡ ai đó cũng có 
thể gây tác động lạ thường, khiến cảm giác thấu cảm dâng lên. Các 
nhà tâm lý học dùng thuật ngữ "nâng cao thấu cảm" (elevation) đối với 
cảm giác ấm áp khi chứng kiến sự tốt bụng của môt ai đó. Sự nâng 
cao thấu cảm là trạng thái xuất hiện lặp di lặp lại lúc người ta kể về 
cảm giác của họ khi trông thấy một hành động tự phát với sự dũng 
cảm, lòng vị tha hay lòng trắc ẩn. Hầu hết, họ đều cảm thấy xúc động, 
thậm chí sung sướng. 


Những hành động thường được coi là có khả năng khơi gợi 
sự nâng cao thấu cảm là giúp đỡ người nghèo, người bệnh hoặc giúp 
đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, những việc làm 
tốt này không cần phải đến mức như gánh vác cả một gia đình hay 
quên mình làm việc vì những người dân nghèo Calcutta như đức mẹ 
đồng trinh Teresa. Một suy nghĩ đơn giản cũng có thể khơi gợi sự 
nâng cao phẩm giá. Ví dụ, theo một nghiên cứu ở Nhật, mọi người 
đều dễ dàng có trạng thái kandou - cảm giác xúc động sâu sắc. Cảm 
giác đó sẽ xuất hiện trong những tình huống đơn giản như khi chúng 
ta thấy cảnh một gã du côn dữ dằn nhường chỗ cho một ông già trên 
tàu. 


Nghiên cứu cũng đưa ra giả thuyết, sự thấu cảm có tính lây 
truyền. Khi một người trông thấy một hành động nhân từ, trong họ 
thường nảy sinh sự thôi thúc hành động tương tự. Những lợi ích có 
tính xã hội này có thể là lý do giải thích tại sao các câu chuyện thần 
thoại trên thế giới luôn có hình ảnh người giúp đỡ người qua những 
hành động dũng cảm. 


Theo suy luận của các nhà tâm lý học, việc nghe một câu 
chuyện về lòng nhân ái - khi câu chuyện được kể sống động - gây ra 


những xúc cảm tương tự như khi chứng kiến sự việc. Sự nâng cao 
thấu cảm như thế có tính lây lan sâu rộng và nó di chuyển chủ yếu ở 
đường thấp. 


SỰ HÒA ĐIỆU 


Trong một chuyến đi Brazil năm ngày với con trai, chúng tôi 
nhận thấy những người chúng tôi gặp ngày càng trở nên thân thiện. 
Đó là một thay đổi thật sự ấn tượng. 


Ban đầu, chúng tôi cảm thấy cách biệt hay dè dặt đối với 
những người Brazil chúng tôi gặp. Nhưng tới ngày thứ ba, chúng tôi đã 
thấy thân thiện với họ hơn nhiều. 


Ngày thứ tư, cảm giác đó theo chúng tôi đến bất cứ nơi đâu. 
Và cuối chuyến đi, chúng tôi đã bùi ngùi ôm hôn chia tay mọi người tại 
sân bay. 


Có phải những người Brazil đã thay đổi? Tất nhiên không 
phải vậy. Lý do là vì sự lo lắng của những người ngoại quốc như 
chúng tôi khi đến một nền văn hóa xa lạ đã tan biến. Sự dè dặt mang 
tính phòng vệ đã ngăn cách chúng tôi với thái độ cởi mở, thân thiện 
của những người Brazil. Và có thể, đó cũng chính là nguyên nhân 
khiến họ dữ khoảng cách. 


Những ngày đầu chuyến đi, giống như một chiếc radio bắt 
sóng chập chờn, chúng tôi đã quá lo lắng về việc đón nhận sự thân 
thiện của những người ban xứ mà chúng tôi gặp. Khi thả lông bản 
thân và chú ý tới những người xung quanh, chúng ta nhắm đúng đích, 
từ đó, sự thân mật xuất hiện. Khi bồn chồn hay lo lắng, chúng ta 
không thể nhận ra dấu hiệu của một tiếng nói ấm áp hay một nụ cười 
trong ánh mắt người đối diện - những kênh truyền thông chủ yếu có 
thông điệp về sự thân thiện. 


Lời giải thích chuyên môn cho động lực này đã cho thấy rõ 
ngưỡng giới hạn của sự chú ý. Khu vực nhớ hoạt động, hay khu vực 
nhớ chúng ta dùng để tập trung chú ý tại bất cứ thời điểm nào, nằm ở 
vỏ não trước - thành trì cuối cùng của đường cao. 


Hệ mạch nơ-ron này giữ vai trò chủ đạo trong việc cấp phát 
sự chú ý thông qua kiểm soát các bước nằm sau mot tương tác. Ví dụ, 
nó tìm kiếm trong bộ nhớ khi chúng ta muốn nói hay làm gì đó. Không 
chỉ có thế, nó còn theo dõi những tín hiệu đến và giúp chúng ta phan 


ứng hợp lý. 


Khi những thách thức lớn hơn xuất hiện, các nhu cầu cũng 
ngày càng đè nặng lên khả năng tập trung. Những tín hiệu của sự lo 
âu từ hạch hạnh nhân tràn vào các khu vực chính của vỏ não trước, 
biểu lộ sự bồn chồn và làm giảm khả năng tập trung của chúng ta khỏi 
bất cứ sự việc nào. Sự lo buồn đòi hỏi quá nhiều sự chú ý. 


Tự nhiên giành vị trí đặc biệt quan trọng cho sự giao tiếp giữa 
các thành viên trong một loài và hoạt động của bộ não được điều 
chỉnh phù hợp với điều đó, (đôi khi, sự điều chỉnh này diễn ra tức thời). 
Ví dụ, ở một số loài cá, trong mùa sinh sản, não của con cái tiết ra các 
hormone tạm thời làm thay đổi hình dạng của các mạch thính giác 
nhằm tăng khả năng thích ứng của chúng với tần số tiếng gọi của con 
đực. 


Có thể thấy điều tương tự ở trẻ hai tháng tuổi khi tìm kiếm sự 
gần gũi của mẹ: Theo bản năng, trẻ trở nên nín lặng, hơi thở nhẹ hơn, 
quay mặt về phía mẹ; em chăm chú nhìn vào mắt, miệng mẹ và hướng 
tai về những âm thanh phát ra từ mẹ. Tất cả quá trình đó tạo thành nét 
mặt mà các nhà nghiên cứu gọi là "knit-brow with jaw-drop" (tạm hiểu 
là sự phối hợp đồng điệu giữa các cơ trên khuôn mặt). Mỗi cử động 
này đều tăng khả năng hòa hợp các giác quan của trẻ với lời nói hay 
cử chỉ của người mẹ. 

Càng chú ý kỹ tới một người, chúng ta sẽ càng cảm nhận sâu 
sắc trạng thái tinh thần của người đó. Trong nhiều tình huống, chúng 
ta sẽ hành động nhanh hơn từ những tín hiệu mơ hồ hơn. Ngược lại, 
khi chúng ta càng lo lắng, khả năng cảm thông chính xác của chúng ta 
càng thấp. 


Tóm lại, tất cả các hình thức chỉ nghĩ tới mình đều hủy hoại 
sự thấu cảm, chưa kể đến sự thương cảm. Khi chú tâm tới chính 
mình, chúng ta sẽ thấy thế giới xung quanh bó hẹp lại trong vấn đề 
chúng ta đang gặp phải và nỗi lo âu hiện ra môn một. Nhưng khi 
chúng ta chú ý đến người khác, thế giới của ta sẽ rộng mở, những vấn 
đề của bản thân sẽ trôi khỏi tâm trí và trở nên nhỏ bé. Nhờ đó, khả 
năng kết nối - hành vi thương cảm - của chúng ta tăng lên. 

BẢN NĂNG THƯƠNG CẢM 


Khi một con chuột thí nghiệm bị treo lơ lửng, nó kêu và giãy 


giụa. Bắt gặp cảnh con chuột gặp nguy, một trong những con cùng 
chuồng cũng trở nên bối rối và cố gắng giải cứu bằng việc nhấn một 
cái cần hạ thấp con bị treo xuống sàn. 


Sáu con khi thí nghiệm được huấn luyện kéo dây xích để lấy 
thức ăn. Sau đó, chúng thấy con khỉ thứ bảy bị sốc điện mỗi khi chúng 
kéo dây xích. Khi chứng kiến sự đau đớn của con khỉ bị sốc điện, bốn 
con khỉ đầu đàn bắt đầu kéo dây xích khác. Mặc dù lấy được ít thức 
ăn hơn, nhưng con khỉ kia không còn bị đau đớn nữa. Con thứ năm 
không kéo dây xích trong năm ngày, còn con thứ sáu không kéo trong 
12 ngày. Cả hai con khỉ này đều chịu đói để tránh gây sốc điện cho 
con khi thứ bảy. 


Gần như, ngay từ khi sinh ra, khi nhìn hay nghe thấy tré khác 
khóc khổ sở, trẻ cũng òa khóc như thể chính các em cũng dang dau 
đớn. Tuy nhiên, các em lại hiếm khi khóc khi nghe một đoạn thu âm 
tiếng khóc của chính chúng. Từ 14 tháng tuổi trở đi, trẻ không khóc khi 
nghe thấy trẻ khác khóc, mà cố gắng tìm cách làm dịu sự đau khổ của 
đứa trẻ kia. Càng lớn, trẻ càng khóc ít hơn và cố gắng giúp đỡ nhiều 
hơn. 


Những con chuột, khỉ thí nghiệm và những đứa trẻ có chung 
một sự thôi thúc tự nhiên, khiến chúng chú tâm đến tình trạng của đối 
tượng khác, gây ra cảm giác bồn chồn và dẫn chúng tới việc giúp đỡ. 
Tại sao phan ứng đó lại xuất hiện ở nhiều loài khác nhau? Đơn giản là 
vì tự nhiên luôn lưu giữ, duy trì nhưng đặc điểm có lợi. 


Trong kết cấu não bộ, nhiều đặc điểm có lợi được chia sẻ ở 
nhiều loài khác nhau. Não người có nhưng khu vực lớn đã được 
chứng minh là có chung cấu trúc với các loài có vú khác, đặc biệt là 
linh trưởng - loài động vật có não bộ phát triển cao. Sự tương đồng ở 
các loài trong cảm xúc đau buồn khi thấu cam đi kèm với sự thôi thúc 
giúp đỡ cho thấy, rõ ràng có một hệ mạch nơ-ron thần kinh cơ bản là 
giống nhau trong não bộ của các loài. Trái ngược với động vật có vú, 
bò sát không có bất kỳ biểu hiện thấu cảm nào, thậm chí chúng còn ăn 
thịt chính con của mình. 


Dù có nhiều trường hợp, con người bỏ mặc ai đó đang cần 
giúp đỡ nhưng biểu hiện lạnh lùng đó dường như chỉ là để che giấu sự 
thôi thúc muốn giúp đỡ người khác. Các quan sát khoa học chỉ ra một 
hệ thống phản ứng đi kèm với não người, trong đó chắc chắn có các 
nơ-ron thần kinh phan chiếu hoạt động khi chúng ta thấy ai đó dang 


khổ sở, khiến chúng ta ngay lập tức có cùng cảm xúc với họ. Và khi 
càng thấu cảm, chúng ta càng muốn giúp đỡ. 


Nhiều người cho rằng bản năng thương cảm đem lại lợi ích 
trong quá trình tiến hóa - được định nghĩa là "sự thành công sinh san", 
hay số cá thể trong một đàn tiếp tục sống sót để sinh sản. Hơn một thế 
kỷ trước, Charles Darwin đã đưa ra ý kiến cho rằng, sự thấu cảm - 
bước mở đầu cho thương cam - là nguồn hỗ trợ mạnh mẽ đối với sự 
sống còn của vạn vật trước thách thức tự nhiên. Sự thấu cảm giúp 
tăng cường tính hoà đồng và loài người chúng ta là những sinh vật 
mang tính xã hội vượt trội. Gần đây, xuất hiện thêm một ý kiến mới 
cho rằng tính hòa đồng là chiến thuật sống còn cơ bản của các loài 
linh trưởng, trong đó có con người chúng ta. 


Lợi ích của sự thân thiện được thể hiện rất rõ ở những loài 
linh trưởng hoang dã. Những loài này sống trong mét thế giới nanh va 
vuốt gần giống cuộc sống trước đây của người tiền sử, trong thế giới 
đó, chỉ có rất ít con cái sống được đến thời sinh san trong một thế giới 
của nanh vuốt. Hãy xem xét một nghìn con khỉ sống ở Cayo Santiago 
- một hòn đảo xa xôi của vùng biển Caribbean. Tất cả đều có tổ tiên là 
một nhóm khi được đưa từ Ấn Độ vào những năm 1950. Những con 
khi thí nghiệm này sống thành những đàn nhỏ. Khi tới tuổi trưởng 
thành, con cái ở lại, còn con đực rời sang một đàn khác. 


Bước chuyển tiếp đó chứa đựng nhiều nguy hiểm: Khi con 
đực mới trưởng thành gia nhập một đàn lạ, 20% trong số chúng chết 
trong các trận đánh nhau. Các nhà khoa học đã lấy mẫu xương sống 
của 100 con khỉ trưởng thành và phát hiện ra những con khỉ thân thiện 
có mức hormone căng thẳng thấp nhất và có chức năng miễn dịch cao 
hơn những con khác trong đàn. Quan trọng hơn, khả năng tiếp cận, 
kết bạn hay thách thức những con khỉ trong đàn mới càng cao, thì khả 
năng sống sót của chúng cũng càng cao. 

Một nguồn dif liệu khác về linh trưởng là về loài khỉ đầu chó 
hoang dã, sống gần núi Kilimanjaro của quốc gia Đông Phi Tanzania. 
Những con khỉ nhỏ thuộc loài này đang gặp phải nguy cơ rất lớn: Ngay 
cả trong điều kiện sống thuận lợi, số khỉ nhỏ bị chết mỗi năm vẫn là 
10%; còn trong thời kỳ khó khăn, con số này là 35%. Tuy nhiên, khi 
các nhà sinh vật học quan sát những con khỉ mẹ, họ khám phá ra 
những chú khỉ con có khả năng sinh tồn cao nhất và dễ kết bạn nhất 
là con của những con cái thân thiện - những con dành nhiều thời gian 


để chải chuốt, để hòa nhập với các con cái khác trong đàn. 


Các nhà sinh vật học đưa ra hai lý do giải thích hiện tượng sự 
thân thiện của khỉ mẹ có thể tăng khả năng sống sót cho khỉ con. Thứ 
nhất, chúng là thành viên trong một đàn, sống hòa đồng; chúng giúp 
con cái của nhau thoát khỏi sự quấy nhiễu hoặc hỗ trợ nhau tìm kiếm 
thức ăn và nơi ở tốt hơn. Thứ hai, con khỉ mẹ càng được chải lông 
nhiều và hay chải chuốt cho các con khác, chúng càng nên thoải mái 
và khỏe mạnh. Vì thế, những con khỉ đầu chó hòa đồng sẽ là những 
bà mẹ tốt hơn những con khỉ đầu chó khác. 


Ái lực tự nhiên giữa chúng ta có thể là do tình trạng khan 
hiếm đã được định hướng sẵn trong não người. Chúng ta dễ dàng ướt 
đoán khả năng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt của các thành 
viên dựa vào sự đoàn kết trong nhóm và khả năng sẽ xảy ra nếu một 
cá nhân đơn độc cạnh tranh giành nguồn tài nguyên khan hiếm với 
một nhóm. 


Một đặc điểm có ý nghĩa lớn lao dần được cấu thành trong hệ 
mạch nơ-ron của bộ não. Nguyên nhân vì bất cứ đặc điểm gì đem lại 
nhiều lợi ít nhất trong những gen di truyền đều có xu hướng lan toả 
trong bộ gen. 


Nếu tính hòa đồng đem lại cho con người một chiến thuật 
thắng lợi trong suốt thời tiền sử thì cũng nhờ nó, não bộ có thể vận 
hành các hoạt động xã hội. Vì vậy, có thể kết luận rằng, thiên hướng 
thương cam của chúng ta - sợi dây kết nối cốt yếu — có ảnh hưởng rất 
to lớn. 


THIÊN THÂN CÓ THẬT 


Trong một vụ va chạm xe, cô gái nằm đó đau đớn, choáng 
váng, bất lực à lúng túng với chiếc chân phải bị gẫy và cả thân người 
bị kẹt trong đống đổ nát. 

Rồi, một người đi đường - mà cô không bao giờ biết tên - đi 
đến và quỳ xuống bên cạnh cô. Anh cầm tay, trấn an cô trong khi chờ 
đội cứu thương cố gắng đưa cô ra. Không kể sự đau đớn và lo lắng 
của cô, anh ta đã giúp cô lấy lại bình tĩnh. 


"Anh ấy là..." - cô ngừng lại, rồi nói tiếp: "thiên thần của tôi". 


Chúng ta không bao giờ biết chính xác điều gì đã khiến chàng 


trai đó tới quỳ bên cô gái để trấn an cô. Nhưng chúng ta biết chính xác, 
sự thương cảm ấy phụ thuộc vào bước tiên quyết là sự thấu cảm. 


Sự thấu cảm đòi hỏi mức độ chia sẻ cảm xúc nhất định - điều 
kiện trước tiên để thấu hiểu thế giới nội tâm của ai đó: Theo lời một 
nhà thần kinh học, các nơ-ron phản chiếu "đem lại cho bạn sự thấu 
cảm dồi dào, cơ chế căn bản để khiến bạn cũng cảm thấy đau đớn khi 
nhìn thấy ai đau đớn". 


Constantin Stanislavski, người phát triển phương pháp dao 
tạo diễn xuất cho ngành sân khấu của Nga, cho rằng một diễn viên khi 
đang "nhập" vai, có thể hồi tưởng lại những ký ức xúc cảm trong quá 
khứ để tạo ra cảm xúc mạnh mẽ cho hiện tại. Tuy nhiên, Stanislavski 
cũng cho rằng những ký ức đó không nhất thiết phải là của chính 
chúng ta. Một diễn viên có thể nhận thấy cảm xúc ở những người khác 
và nhìn nhận bằng sự thấu cảm. Theo lời khuyên của Stanislavski, 
"Chúng ta phải tìm hiểu những người khác và cố hết sức tiến tới gần 
tâm tư cảm xúc của họ, cho tới khi sự đồng cảm được chuyển thành 
cảm xúc của chính chúng ta." 


Lời khuyên của Stanislavski như một lời tiên tri. Với sự ra đời 
của phương pháp chụp não, các nghiên cứu đã khám phá ra rằng, khi 
chúng ta trả lời câu hỏi "Bạn cảm thấy thế nào?” thì chúng ta kích hoạt 
những hệ mạch nơ-ron hoạt động như khi đặt ra câu hỏi "Cô ấy cảm 
thấy thế nao?". Lúc này, não bộ hoạt động gần như giống hệt thời 
điểm chúng ta cảm nhận về cảm xúc của chúng ta hay của người 
khác. 


Khi một người được yêu cầu bắt chước vẻ mặt của người 
khác như hạnh phúc, sợ hãi hay tức giận, não bộ kích hoạt các mạch 
nơ-ron giống như khi họ đơn giản chỉ quan sát người khác hoặc khi họ 
tự cảm nhận cảm xúc đó một cách tự nhiên. Theo cách hiểu của 
Stanislavski, những mạch nơ-ron này còn linh động hơn khi ta chủ tâm 
thấu cảm. Khi chúng ta để ý đến cảm xúc của một người khác, chúng 
ta thường có cùng cảm nhận với họ. Khi chúng ta càng chú ý hoặc khi 
những cảm xúc kia được thể hiện càng mãnh liệt, chúng ta càng cảm 
nhận được chúng mạnh mẽ hơn. 


Từ tiếng Đức "einfuhlung” được đưa vào tiếng Anh năm 1990. 
Từ "empathy" (sự thấu cảm), dịch nghĩa đen là "sự cảm nhận từ bên 
trong". Từ này dùng để chỉ sự mô phỏng tỉnh thần từ cảm xúc của 
người khác. Theodore Lipps - người đưa từ "empathy" vào tiếng Anh - 


đã nói: "Khi tôi quan sát một người biểu diễn xiếc trên dây, tôi cảm 
thấy tôi đang ở trong anh ta." Dường như chúng ta cảm nhận cảm xúc 
của người khác trong chính cơ thể chúng ta, và đúng là như vậy. Các 
nhà thần kinh học cho biết, hệ thống nơ-ron phản chiếu của một người 
càng linh động thì sự thấu cảm của người đó càng mạnh mẽ. 


Trong tâm lý học hiện đại, từ "empathy" được dùng với ba ý 
nghĩa khác nhau: hiểu cảm giác của người khác; cảm nhận điều người 
khác cảm thấy; và phản ứng thương cảm đối với sự đau đớn của 
người khác. Ba biến thể này của sự thấu cảm có thể mô tả một chuỗi 
ba sự kiện: Tôi chú ý đến bạn, tôi có cảm nhận chung với bạn và tôi 
hành động để giúp bạn. 


Theo quan sát của Stephanie Preston và Frans de Waal trong 
một nghiên cứu về liên kết nhận thức và hành động giữa các cá nhân, 
ba chuỗi sự kiện này rất phù hợp với những gì ngành thần kinh học đã 
nghiên cứu được về hoạt động của não khi chúng ta chú ý tới người 
khác. Hai nhà khoa học trên là những người có nhiều đóng góp trong 
lĩnh vực này: Preston là người tiên phong áp dụng các phương pháp 
thần kinh học xã hội để nghiên cứu sự thấu cảm ở con người; còn 
Frans de Waal, giám đốc của Living Links tại trung tâm linh trưởng 
Yerkes, đã có hàng chục năm giảng dạy về hành vi của con người 
thông qua những quan sát có hệ thống về các loài linh trưởng. 


Preston và Frans Frans de Waal lý luận rằng, trong thời điểm 
thấu cảm, cả cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta đều đồng nhất với 
người kia. Khi nghe thấy tiếng khóc sợ hãi của ai đó, chúng ta có 
chung mot sự hình dung trong tâm tri. Đó là một khối những hình anh, 
những liên tưởng và những ý nghĩ về tình trạng khó khăn của người 
đó. 

Bước chuyển tiếp từ sự thấu cảm tới hành động đi qua các 
nơ-ron phản chiếu. Sự thấu cảm dường như bắt nguồn từ lây nhiễm 
cảm xúc, nhờ đó, chia sẻ các cơ chế thần kinh của nó. Sự thấu cảm 
cơ bản không dựa vào một vùng não cụ thể mà bao gồm nhiều vùng 
não, tùy vào thứ chúng ta đang cảm nhận. Hãy đặt mình vào vị trí của 
người khác để chia sẻ cảm nhận với họ. 


Preston đã phát hiện ra rằng nếu ai đó nghĩ tới những giây 
phút hạnh phúc nhất trong đời mình, rồi tưởng tượng về một giây phút 
tương tự trong đời của một người bạn thân nhất, não bộ sẽ kích hoạt 
hệ mạch nơ-ron gần như giống hệt đối với hai hoạt động tâm lý này. 


Nói cách khác, để hiểu được cảm nhận của người khác hay nói chính 
xác là để đồng cảm, chúng ta sử dụng hệ mạch nơ-ron thần kinh như 
khi chính chúng ta trải nghiệm cảm xúc đó. 


Trong hoạt động giao tiếp, điều gì quan trọng với người gửi 
thì cũng quan trọng với người nhận. Qua việc chia sẻ ý nghĩ cũng như 
cảm xúc, hai bộ não vận dụng mot lối tắt mà ngay lập tức đưa cả hai 
tới cùng một điểm chung, không cần phải mất thời gian hay giải thích 
rõ ràng điều gì đang tới. 

Sự phản chiếu xảy ra bất cứ khi nào nhận thức của chúng ta 
về ai đó tự động kích hoạt một hình ảnh hay một cảm nhận trong não 
về điều người kia đang làm hay đang biểu hiện. Những gì họ đang 
nghĩ xâm chiếm chúng ta. Chúng ta dựa vào những thông điệp tinh 
thần này để cảm nhận những điều người khác đang cảm thấy. Tóm lại, 
một nụ cười, một cái nháy mắt, một cái nhìn chằm cham hay môt cái 
chau mày đều có khả năng trở thành tín hiệu cho thấy những suy nghĩ 
đang diễn ra trong tâm trí một người. 


CUỘC TRANH LUẬN CỔ XƯA 


Triết gia của thế kỷ XVII, Thomas Hobbes đã khẳng định 
cuộc sống của chúng ta trong trạng thái tự nhiên - một cuộc sống 
không có sự cai trị cứng rắn - là “bẩn thiu, nghiệt ngã và ngắn ngùi", là 
một cuộc chiến mà tất cả chống lại lẫn nhau. Tuy nhiên, dù có cái nhìn 
nghiêm khắc và yếm thế như vậy, nhưng bản thân Hobbes cũng có 
những lúc rất mềm yếu. 


Một hôm, khi đi lang thang trên phố, ông tình cờ gặp một ông 
lão ăn xin ốm yếu. Hobbes cảm thấy xúc động nên đã cho ông lão một 
khoản hào phóng. 


Một người bạn thắc mắc, nếu không có những câu tục ngữ 
hay nguyên tắc triết học về việc giúp đỡ người nghèo, Hobbes có làm 
như vậy không. Hobbes trả lời, ông sẽ vẫn làm vay. Hobbes giải thích, 
ông cảm thấy đau buồn khi thấy cảnh nghèo khổ của ông lão, vì thế 
việc cho tiền không chỉ làm nhẹ bớt phần nào nỗi khổ cực của ông lão, 
mà còn làm cho Hobbes cảm thấy dễ chịu hơn. 


Câu chuyện này cho thấy, chúng ta có một chút tư lợi khi xoa 
dịu sự khổ cực của người khác. Theo bước Hobbes, một trường phái 
về lý thuyết kinh tế hiện đại cũng cho rằng người ta làm từ thiện một 


phần bởi sự thoải mái họ có được khi mường tượng ra hoặc sự dịu 
bớt nỗi đau khổ của những người họ giúp đỡ, hoặc sự khuây khỏa 
của chính họ khi làm dịu đi nỗi cảm thông trong lòng. 


Những phiên bản về sau của thuyết này đã cố gắng thay đổi 
cán cân, làm giảm đi yếu tố vị tha để làm rõ yếu tố tư lợi. Trong số đó, 
có một phiên bản cho rằng, lòng trắc ẩn che đậy thứ gen ích kỷ - một 
loại gen cố gắng tối đa hóa khả năng được di truyền của nó - bằng 
cách lập ra các bổn phận hoặc ủng hộ những người thân mang thứ 
gen đó. 


Tuy nhiên, có một quan điểm khác giải thích trực quan và phổ 
quát hơn. Trước thời Hobber rất lâu, vào thế kỷ thứ ba trước Công 
nguyên, nhà hiền triết người Trung Quốc Mạnh Tử đã viết: "Tất cả mọi 
người đều có cảm giác không thể chịu được khi thấy sự khổ sớ của 
người khác." 


Khoa học thần kinh ngày nay ủng hộ quan điểm của Mạnh Tử 
và bổ sung những thông tin còn thiếu cho quan điểm này. Khi chúng ta 
thấy ai đó đau khổ, hệ mạch nơ-ron tương tự phản xạ vào trí não 
chúng ta một dạng cộng hưởng nhờ thấu cảm đã được định sẵn và trở 
thành bước mở đầu cho sự thương cảm. Khi một đứa trẻ khóc, trí não 
của cha mẹ xuất hiện phản xạ tương tự và tự động khiến họ làm điều 
gì đó để dỗ dành con. 


Cơ chế suy nghĩ và hành động nhân ái hình thành ở chúng ta 
ngay từ khi sinh ra. Theo bản năng, chúng ta giúp đỡ một đứa trẻ đang 
kêu khóc trong sợ hãi và tự nhiên muốn ôm môt đứa bé tươi cười. 
Những động lực tình cảm như vậy rất mạnh mẽ, khơi dậy trong chúng 
ta những phản ứng mang tính tức thời và không tính toán. Hiện tượng 
xuyên suốt từ thấu cảm tiến hành động như vậy diễn ra hoàn toàn vô 
thức và để lại dấu ấn ở hệ mạch nơ-ron thần kinh dành riêng cho chuỗi 
sự kiện này. 


Cảm giác khổ tâm thôi thúc mong muốn giúp đỡ người khác. 
Tiếng kêu khóc đau khổ có thể kích hoạt những khu vực não hoạt 
động khi chúng ta trải qua sự đau khổ tương tự. Nó cũng tác động vào 
khu vực vô não tiền vận động và đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta 
đang chuẩn bị hành động. Tương tự, khi chúng ta nghe thấy ai đó 
buồn bã kể lại một câu chuyện bất hạnh, khu vực vỏ não vận động (có 
chức năng điều khiển các hoạt động), hạch hạnh nhân và những hệ 
mạch nơ-ron liên quan tạo sự buồn bã sẽ được kích hoạt. Lúc đó, 


trạng thái chung này báo hiệu cho vùng não vận động, nơi chúng ta 
chuẩn bị đưa ra các phản ứng thích hợp. Nhận thức ban đầu chuẩn bị 
cho các phản ứng sau đó ở chúng ta, giúp ta sẵn sàng hành động. 


Trong ngôn ngữ của bộ não, các mạng lưới thần kinh nhận 
thức và hành động có chung một mật mã. Mật mã chung này giúp 
chúng ta đưa ra phản ứng hợp lý gần như cùng lúc với khi chúng ta 
nhận thức sự việc. Việc trông thấy một biểu hiện cảm xúc, nghe thấy 
một giọng nói, hay tập trung chú ý vào một đề tài xác định sẽ ngay lập 
tức kích hoạt các nơ-ron thần kinh mà thông điệp đó đưa ra. 


Mật mã chung này đã được Charles Darwin dự đoán từ trước. 
Năm 1872, ông đã viết một chuyên luận sâu sắc về cảm xúc. Cho đến 
ngày nay, các nhà khoa học vẫn hết sức trân trọng chuyên luận này. 
Mặc dù Darwin coi sự thấu cảm là yếu tố sống còn nhưng nhiều người 
đọc Thuyết Tiến hóa của ông lại hiểu nhầm và nhấn mạnh vào bản 
chất đẫm máu của "nanh và vuốt" (nói như Tennyson khi diễn đạt khái 
niệm về sự chọn lọc tàn nhẫn giữa kể mạnh và kể yếu, một khái niệm 
được những "người theo học thuyết Darwin xã hội" - những người đã 
bóp méo tư tưởng tiến hóa để giải thích cho tính tham lam, ủng hộ). 


Darwin coi mỗi cảm xúc là một khuynh hướng thiên về chiều 
hướng hành động duy nhất: Sợ hãi thì thấy ớn lạnh hay chạy trốn; tức 
giận thì cãi cọ, đánh nhau; vui sướng thì ôm hôn nhau, v.v... Hiện nay, 
các nghiên cứu thần kinh theo phương pháp hình ảnh chỉ ra rằng, ở 
cấp độ thần kinh, quan niệm của Darwin hoàn toàn chính xác. 


Đường thấp tạo nên mối liên kết cảm xúc - hành động mang 
tính tương tác giữa các cá nhân. Ví dụ, khi chúng ta thấy ai đó biểu 
hiện sự sợ hãi dù chỉ là cách họ cử động hay ôm lấy cơ thể, não của 
chúng ta cũng kích hoạt hệ mạch nơ-ron thần kinh sợ hãi. Cùng với sự 
lây nhiễm tức thời này, các khu vực não có nhiệm vụ chuẩn bị cho 
biểu hiện sợ hãi cũng kích hoạt. Điều này xảy ra với tất cả những cảm 
xúc như tức giận, sung sướng, đau khổ, v.v... Khi đó, sự lây nhiễm 
cảm xúc không chỉ đơn thuần lan truyền cảm xúc, nó còn tự động 
chuẩn bị cho bộ não thực hiện các hành động thích hợp. 


Kinh nghiệm của tự nhiên quyết định việc một hệ sinh thái có 
nên sử dụng lượng năng lượng tối thiểu hay không. Ở đây, não bộ đã 
đạt được tính hiệu quả khi tận dụng cùng nột hệ mạch nơ-ron khi nhận 
thức và thực hiện một hành động. 


Sự tối ưu đó lặp lại trong cả bộ não. Trong trường hợp đặc 
biệt khi ai đó đang đau khổ, mối liên kết nhận thức - hành động trở 
thành xu hướng tự nhiên của não bộ. Việc có cùng cảm nhận với ai đó 
sẽ khuyến khích chúng ta giúp đỡ họ. 


Thật vậy, một số dữ liệu cho thấy, trong nhiều tình huống, mọi 
người có xu hướng muốn giúp đỡ những người thân thiết hơn là giúp 
đỡ một người xa lạ. Dù vậy, sự hòa điệu cảm xúc với một người lạ khi 
họ đau khổ cũng khiến chúng ta giúp họ như giúp những người thân 
thiết. Ví dụ, trong một nghiên cứu, khi càng xúc động trước hoàn cảnh 
khó khăn của một đứa trẻ mồ côi vô gia cư, người ta sẽ càng sẵn lòng 
quyên góp tiền hay thậm chí đề nghị cho đứa bé một chỗ ở tạm thời, 
dù quan hệ xã hội giữa họ và đứa trẻ xa cách thế nào. 


Mong muốn giúp đỡ những người thân sẽ biến mất khi chúng 
ta nhìn thấy ai đó đang trong tình cảnh khốn cùng hay đau đớn cùng 
cực. Khi trực tiếp nhìn thấy một người như vậy, mối liên kết giữa hai 
bộ não khiến chúng ta cảm thấy sự khổ sở của họ như của chính 
chúng ta và chuẩn bị giúp đỡ. Sự đối diện với nỗi khổ sở đó từng là 
nguyên tắc sống trong một thời gian rất dài khi con người tương tác 
với nhau với khoảng cách ngắn ngủi chứ không phải trong những cách 
trở nhân tạo của cuộc sống hiện đại. 


Trở lại với tình huống khó xử của câu hỏi: "Tại sao không 
phải lúc nào ta cũng giúp đỡ?" trong khi não người có một hệ thống 
được cấu tạo để giúp ta thấu hiểu nỗi khổ của người khác và chuẩn bị 
cho chúng ta những hành động giúp đỡ họ. Có nhiều đáp án khác 
nhau từ vô số những thí nghiệm về tâm lý học xã hội. Nhưng câu trả 
lời đơn giản nhất có thể là vì cuộc sống hiện đại đã cản trở điều đó. 
Phần lớn chúng ta liên hệ với nhau từ khoảng cách xa. Sự cách trở đó 
đồng nghĩa với việc chúng ta trải nghiệm sự thấu cam có ý thức hơn là 
qua tính tức thời của sự lây nhiễm cảm xúc trực tiếp. Tệ hơn, chúng ta 
chỉ đơn giản thấy thông cảm, tức là chúng ta cảm thấy tiếc cho người 
đó nhưng không hề thử trải qua nổi khổ như họ. Mối quan hệ cách biệt 
này làm suy yếu sự thôi thúc muốn giúp đỡ bẩm sinh trong mỗi chúng 
ta. 


Preston và Frans de Waal đã lưu ý: "Ngày nay, trong kỷ 
nguyên của thư điện tử, truyền thông, sự di dời liên tục và các cộng 
đồng sống tách biệt, cán cân ngày càng nghiêng theo chiều hướng di 
ngược lại nhận thức tự nhiên và chính xác về trạng thái cảm xúc của 


người khác, mà thiếu điều đó sự thấu cảm không thể xuất hiện." 
Những khoảng cách ảo và cách biệt xã hội trong thời đại ngày nay đã 
tạo ra dị tật trong cuộc sống con người, nhưng đó lại là thứ chúng ta 
lấy làm quy tắc. Sự cách biệt này chặn mất tiếng nói của sự thấu cảm, 
do đó, làm suy yếu tính vị tha. 


Từ lâu, người ta đã lý luận rằng, bản chất con người là biết 
yêu thương và đồng cam, dù có đôi lúc ban tiện, nhưng vô số những 
chuyện tồi tệ trong suốt chiều dài lịch sử đã phủ nhận điều này khoa 
học tìm được rất ít bằng chứng ủng hộ điều đó. Tuy nhiên, hãy thử 
mường tượng về khả năng xảy ra những hành vi phản xã hội, từ hiếp 
dâm hay giết người cho đến chỉ là sự thô lỗ hay gian dối. Thử để con 
số đó dưới dấu gạch ngang của một phân số. Sau đó, đặt lên trên tử 
con số của những hành vi phản xã hội thật sự đang diễn ra. 


Ty lệ những hành vi ti tiện thật sự diễn ra so với khả năng xảy 
ra gần như luôn bằng mot. Và nếu thay đổi, đặt giá trị trên tử là số 
hành vi nhân ái được thể hiện trong một ngày, tỷ lệ giữa cái tốt và cái 
xấu sẽ luôn ở mức tích cực. 


Jerome Kagan, giáo sư giảng day tại Đại hoc Harvard đã đề 
xuất bài tập tâm lý này để chứng minh một điều giản đơn trong bản 
chất con người: Hành vi tốt luôn nhiều hơn hành vi xấu. Ông nhận xét: 
"Mặc dù con người thừa hưởng một xu hướng sinh học cho phép họ tỏ 
ra giận dữ, ghen tị, ích kỷ, đố kị, thô lỗ, hiếu chiến và bạo lực, nhưng 
họ thừa hưởng một xu hướng sinh học còn mạnh mẽ hơn - xu hướng 
của lòng tốt, lòng trắc ẩn, sự chung sức, yêu thương và che chở, đặc 
biệt đối với những người cần giúp đỡ." Ông nói thêm: “Cảm quan đạo 
đức nội tại nay là một đặc tính sinh hoc của loài người." 

Với việc khám phá ra hệ thống thần kinh của chúng ta thiên 
về xu hướng để sự thấu cảm phục vụ cho lòng trắc ẩn, thần kinh học 
đã mở ra cho triết học một cơ chế giải thích tính phổ quát của động 
lực mang tính vị tha. Thay vì cố gắng biện hộ cho những hành vi ích 
kỷ, các triết gia có thể suy ngẫm về câu hỏi hóc búa khi vô số lần hành 
vi xấu phải nhường bước cho cái thiện. 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 1. CHÍNH THÚC CONG BO MỘT MON KHOA HỌC MỚI 


Đôi vợ chồng vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đâu tiên hai 
người hôn nhau - đó là một bước ngoặt thần kỳ trong mối quan hệ của 
họ. 


Trong nhiều năm, mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại de 
mức độ bạn bè. Chiều nọ, hai người gặp nhau uống trà. Trong suốt 
cuộc nói chuyện, cả hai đều thừa nhận rằng, để tìm được nửa kia phù 
hợp thật không đơn giản. Giây phút đó như ngừng lại khi một hai 
người trìu mến nhìn nhau, cả hai đều trầm tư trong 1-2 giây. 


Rồi sau đó, khi đứng dậy tạm biệt, hai người lại nhìn vào mắt 
nhau. Hoàn toàn bất ngờ, cả hai đều cảm thấy như thể có mot lực hút 
bí ẩn nào đó kéo họ lại với nhau, và nụ hôn xuất hiện. 


Không ai có cảm giác mình là người khởi xướng, nhưng nhiều 
năm sau, ca hai van nhớ rất rõ cảm giác bị hút vào hành động lãng 
mạn đó. 


Những cái nhìn đăm đắm có thể là khúc dạo đầu của cơ chế 
thần kinh cần thiết cho nụ hôn của hai người. Hiện nay, thần kinh học 
cũng cho chúng ta biết điều tương tự với một ý tưởng rất nên thơ: Đôi 
mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt cho phép chúng ta nhìn vào 
những cảm giác riêng tư nhất của một con người. Cụ thể hơn, đôi mắt 
có chứa những hình ảnh thần kinh dẫn trực tiếp tới vùng cảm thông 
chính của bộ não và kết nối các cảm xúc với nhau - vùng Orbitofrontal 
(OFC) của vỏ não trước trán. 


Việc nhìn thẳng vào mắt nhau đã kết nối chúng ta lại. Trên 


phượng diện của khoa học thần kinh, chúng ta sẽ thấy, khi mắt hai 
người gặp nhau, vùng OFC của họ sẽ được kết nối với nhau. Đây là 
khu vực đặc biệt nhạy cảm với các đầu mối trực tiếp như tiếp xúc bằng 
mắt. Những phương thức giao tiếp xã hội này có vai trò quan trọng 
trong việc nhận biết trạng thái cảm xúc của người khác. 


Trong kinh doanh bất động sản, địa điểm có ý nghĩa rất lớn, 
và địa thế trong bộ não cũng vậy. OFC, nằm ở ngay trước và sau 6 
mắt (nhờ đó mới có tiền tố Orbito trong tên), chiếm một vị trí chiến 
lược, là cầu nối giữa phần trên cùng của trung tâm cảm xúc và phần 
thấp nhất của bộ não lý trí. Nếu ví bộ não như một cái nắm tay, phần 
vỏ não nhiều nếp nhăn sẽ nằm ở vi trí của những ngón tay, các trung 
tâm dưới vỏ sẽ nắm ở lòng bàn tay và vùng OFC sẽ nằm ở điểm tiếp 
xúc của hai bộ phận đó. 

OFC kết nối trực tiếp từ nơ-ron tới nơ-ron ba vùng chính của 
não bộ: vỏ não (lý trí), hạch hạnh nhân (trung tâm kích thích các phản 
ứng tình cảm) và thân não (vùng điều khiển các phản ứng vô thức). 
Mối liên kết khăng khít này cho thấy có một liên kết rất nhanh và mạnh 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp tức thời giữa suy nghĩ, cảm 
xúc và hành động. Các xa lộ thần kinh tạo ra luồng xoáy những dữ liệu 
đường thấp từ các trung tâm cảm xúc, cơ thể và giác quan, còn đường 
cao lại tìm thấy ý nghĩa nội tai của những dữ liệu đó và tao ra một kế 
hoạch đầy chủ tâm dẫn hướng hành động của chúng ta. 

Liên kết giữa vùng vỏ não trên cùng và vùng dưới vỏ não biến 
OFC trở thành giao lộ có ý nghĩa quyết định của đường cao và đường 
thấp, là tâm điểm để hiểu môi trường xã hội quanh ta. Khi kết hợp hoạt 
động của hệ thần kinh bên trong với phản ứng bên ngoài, OFC sẽ lập 
tức thực hiện một phép tính xã hội để giúp chúng ta thấy được chúng 
ta nghĩ thế nào về người đối diện, họ thấy thế nào về chúng ta và cần 
làm gì tiếp theo để đáp lại hành động của người đó. 

Sự tinh tế, hòa hợp và các tương tác xã hội dễ chịu phụ thuộc 
rất nhiều vào hệ mạch thần kinh này. Ví dụ, OFC chứa những nơ-ron 
thần kinh được sử dụng chủ yếu để dò cảm xúc trên khuôn mặt của 
người khác; hoặc mổ xẻ, tìm kiếm cảm xúc trong giọng nói của họ; và 
kết nối những thông điệp xã hội này với những hành động, suy nghĩ 
thuộc về bản năng (như khi hai người cảm nhận được tình yêu họ 
dành cho nhau). 


Những mạch này dõi theo toàn bộ sự vật, sự việc và con 


người có mối liên hệ tình cảm với chúng ta. Khi một sản phụ nhìn vào 
bức ảnh đứa con mới sinh và bức ảnh một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, 
các kết quả từ máy chụp não FMRI cho thấy OFC có tín hiệu hồi đáp 
khi người phụ nữ nhìn ảnh con, nhưng lại không có biểu hiện gì khi 
nhìn bức ảnh của đứa trẻ kia. OFC hoạt động càng mạnh, cảm giác 
yêu thương và ấm áp ở người mẹ càng lớn. 


Nói theo thuật ngữ chuyên ngành, các OFC gan "giá tri 
hưởng lạc" cho xã hội chúng ta. Nó cho chúng ta biết những cảm xúc 
yêu mến, ghê sợ hay ngưỡng mộ. Và do đó, nó cũng trả lời cho những 
yêu cầu cần thiết để tạo thành một nụ hôn. 


OFC cũng đánh giá quan điểm thẩm mỹ học xã hội. Ví dụ, 
chúng ta cảm thấy thế nào khi ngửi thấy mùi của người khác - dấu 
hiệu quan trọng gợi dậy cảm giác yêu ghét của chúng ta đối với họ 
(Đây chính là phản ứng sinh học ẩn sau thành công của các hãng 
nước hoa trên thế giới). Tôi nhớ có lần một người bạn của tôi đã tâm 
sự rằng để yêu một người phụ nữ, trước tiên, anh ta phải thích cách 
cô ta thưởng thức khi hai người hôn nhau. 


Thậm chí, trước khi những cảm nhận vô thức như vậy đạt 
đến mức độ có ý thức, trước khi chúng ta hoàn toàn nhận ra những 
cảm xúc bên trong đã khuấy động mình, chúng ta đã hành động theo 
những cảm xúc đó. Và đây chính là đặc điểm tự thân của nụ hôn. 


Tất nhiên, những mạch thần kinh khác cũng tham gia vào quá 
trình này. Các bộ tạo dao động thích nghi và phối hợp với tỷ lệ hoạt 
động thần kinh và chuyển động vận động khi chúng ta tiếp xúc với một 
vật thể động. Ở đây, chúng ta có thể giả định rằng, cả hai đều nổ lực 
để đưa miệng tìm đến nhau với vận tốc và đường đi giống nhau, tạo 
thành một tiếp xúc êm dịu và mềm mại của hai bờ môi chứ không phải 
sự va chạm của hàm răng. 

VẬN TỐC ĐƯỜNG THẤP 


Dưới đây là cách một giáo sư chọn phụ tá cho mình (người 
phụ tá sẽ là người ở bên ông hầu hết thời gian trong ngày): 


"Tôi bước vào phòng đợi, nơi người phụ nữ đang ngồi sẵn. 
Ngay lập tức, tôi cảm thấy chùng xuống. Tôi biết đây sẽ là một cộng 
sự dễ chịu. Tất nhiên, tôi có xem hồ sơ xin việc của cô ấy. Nhưng 
ngay từ phút đầu tiên, tôi đã tin chắc, cô ấy chính là người mà tôi tìm 


kiếm. Và tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó." 

Cảm nhận bằng trực giác tình cảm yêu ghét của chúng ta đối 
với một ai đó mà chúng ta vừa gặp chính là đoán xem chúng ta có tìm 
được sự hòa hợp hay ít nhất là dễ chịu với họ không. Nhưng trong số 
những người mà chúng ta có thể kết bạn, đặt quan hệ làm ăn hay kết 
hôn, làm sao chúng ta có thể phân biệt được ai là người lôi cuốn 
chúng ta và ai là người lạnh lùng với chúng ta? 


Phần lớn quá trình ra quyết định như vậy diễn ra khi chúng ta 
gặp ai đó lần đầu. Trong một nghiên cứu gần đây, các sinh viên của 
một khóa học dành ba tới 10 phút trong ngày nhập học để làm quen 
với một sinh viên khác - một người hoàn toàn xa lạ. Sau đó, ngay lập 
tức, họ đánh giá, họ và người đó sẽ chỉ dừng lại mức quan hệ xã giao, 
hay sẽ trở thành những người bạn thân thiết. Chín tuần sau, trạng thái 
quan hệ của họ với người bạn mới quen đã chứng minh những ấn 
tượng đầu tiên của họ có độ chính xác rất cao. 


Khi chúng ta đưa ra những đánh giá tức thì, chúng ta phụ 
thuộc chủ yếu vào hoạt động của một bộ nơ-ron gồm những tế bào 
não hình thoi với một đầu phình to và thân dài, dày. Hiện nay, theo các 
nhà thần kinh học, các tế bào hình thoi chính là bí quyết tạo nên tốc độ 
cảm nhận trực giác ở con người. Chúng rất nhạy khi đưa ra những 
đánh giá tức thì. 

Hình dạng của tế bào hình thoi là chìa khóa của vấn đề: Tế 
bào này lớn gấp bốn lần so với các tế bào não khác. Từ một thân 
nhánh rất dài và rộng, các tế bào hình cây và sợi trục hoạt động như 
một dây kết nối giữa các tế bào với nhau. Kích thước khổng lồ của các 
tế bào hình thoi đảm bảo việc truyền tải được thực hiện với vận tốc 
cao. 


Các tế bào hình thoi hình thành nên những liên kết đặc biệt 
dày dặn và chắc chắn giữa OFC và phần nằm cao nhất của hệ thống 
limbic - vùng vỏ não vành đai trước ACC. Vùng ACC điều khiển sự chú 
ý của chúng ta, phối hợp suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của cơ thể 
với cảm giác của chúng ta. Mối liên kết này tạo ra trung tâm đầu não 
phân loại của hệ thần kinh. Và cũng nhờ nó, các tế bào hình thoi có 
thể tôa ra khắp các vùng khác nhau của não bộ. 


Những chất hóa học trong não bộ được tế bào hình thoi 
truyền đi cho thấy vai trò quan trọng của chúng trong các kết nối xã 


hội. Các tế bào hình thoi có rất nhiều cơ quan thụ cảm như serotonin, 
dopamine và vassopressin. Nhưng chất hóa học này đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình kết nối giữa người với người: khi chúng ta yêu, có 
tâm trạng tốt, xấu hay vui về. v.v... 


Một số nhà giải phẫu thần kinh cho rằng các tế bào hình thoi 
có ý nghĩa tối quan trọng, tạo nên yếu tố đặc biệt chỉ có duy nhất ở 
loài người chúng ta. Số lượng tế bào hình thoi trong hệ thần kinh của 
con người nhiều hơn loài khỉ bốn nghìn lần và tế bào này chỉ xuất hiện 
trong não bộ của các loài động vật có vú. Một số nhà khoa học cho 
rằng, tế bào hình thoi có thể góp phần giải thích tại sao một số người 
(hay một số loài linh trưởng) nhận thức hoặc nhạy cảm xã hội hơn 
những người khác hoặc những loài khác. Các nghiên cứu chụp hình 
não đã phát hiện ra hoạt động được tăng cường của ACC ở những 
người có kha năng nhận thức các mối liên kết giữa các cá nhân con 
người - những người không thể đánh giá chính xác các tình huống xã 
hội nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc của người khác trong tình 
huống đó. 


Các tế bào hình thoi tập trung chủ yếu ở khu vực hoạt động 
của vùng OFC khi chúng ta phản ứng cảm xúc với người khác (đặc 
biệt là sự thấu cảm tức thì). Chẳng hạn, khi người mẹ nghe thấy tiếng 
con khóc, hoặc khi chúng ta cảm nhận được nỗi đau của người mà 
chúng ta yêu quý, các kết quả chụp hình não đều cho thấy hoạt động 
ở vùng này. Ngoài ra, vùng này cũng hoạt động trong những khoảnh 
khác đầy cảm xúc như khi ta nhìn vào bức ảnh của người yêu, ta nhận 
thấy ai đó hấp dẫn hay tự đánh giá mình đang được đối xử công bằng 
hay đang bị lừa dối. 


Một vùng khác cũng chứa nhiều tế bào hình thoi là khu vực 
đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của ACC. Nó hướng dẫn 
chúng ta thể hiện và cảm nhận những biểu hiện trên nét mặt và hoạt 
động khi những cảm xúc mạnh dâng trào. Ngược lại, khu vực này 
cũng liên kết mạnh với hạch hạnh nhân - điểm khởi phát của các cảm 
xúc và thực hiện những đánh giá tình cảm đầu tiên của con người. 


Những nơ-ron thần kinh này cũng là nguyên nhân gây ra tốc 
độ xử lý rất nhanh của đường thấp. Ví dụ, trước khi chúng ta có thể 
nói ra những gì mình cảm nhận, chúng ta đã biết chúng ta có thích 
điều đó không. Các tế bào hình thoi tham gia vào quá trình đánh giá 
tức thì về cảm xúc trong thời gian tính bằng phần nghìn giây trước khi 


chúng ta nhận ra chính xác cảm xúc đó là gì. 


Những đánh giá trong chớp mắt như vậy có ý nghĩa rất quan 
trọng đặc biệt là khi đánh giá con người. Các tế bào hình thoi sẽ là hệ 
thống hoa tiêu xã hội của môi chúng ta. 


CẢM GIÁC ĐƯỢC THẤU CẢM 


Một thời gian ngắn sau đám cưới, Maggie Verver - nhân vật 
nữ chính trong tiểu thuyết The Golden Bowl của Henry James - tới 
thăm người cha sống độc thân ở vùng nông thôn hẻo lánh. Khi đó, 
trong nhà cô, ngoài người cha ra còn có một vài vị khách. Trong số họ, 
có một người phụ nữ đặc biệt quan tâm đến ông. 


Cô liếc nhìn cha và chợt hiểu người đã sống cả đời độc thân 
để nuôi cô khôn lớn giờ đã cảm thấy sẵn sàng đi bước nữa. 

Trong khoảnh khắc đó, qua ánh mắt, cha cô cũng nhận thấy 
con gái đã thấu hiểu nỗi lòng ông. Dù cả hai cha con không nói ra lời 
nào nhưng cha cô có cảm giác ông đã được thấu cảm. Trong đoạn hội 
thoại tĩnh đó, những biểu hiện trên khuôn mặt của Maggie đã thể hiện 
tất cả. Điều chúng ta cần chú ý ở đây là chỉ với một cái nhìn thoáng 
qua, cô đã hiểu cha, hay chính xác hơn, cả hai cha con đều hiểu nhau. 

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó trong căn phòng nhỏ hẹp đã được 
lột tả trong những trang mở đầu cuốn sách. Và đó là phần quan trọng 
nhất vì toàn bộ phân còn lại của câu chuyện đều xoay quanh những 
vấn đề đơn giản phát sinh từ khoảnh khắc giao cảm này giữa cha và 
con. Kết thúc câu chuyện là quyết định tái hôn của Adam - cha của 
Maggie. 


Henry James đã nắm bat được sự phong phú của cảm xúc 
biểu đạt giữa người với người, những cảm xúc mà chúng ta chi có thé 
cảm nhận trong vô thức. Trong một khoảnh khắc bất chợt, một biểu 
đạt giản đơn cũng có thể nói lên rất nhiều điều. Những cái nhìn mang 
tính xã hội có thể đến tự phát và riêng rẽ vì những khối óc luôn "bật 
mờ" ra những phán xét và sẵn sàng hành động. Thậm chí, khi một 
vùng nào đó của não bộ im lặng thì những vùng khác vẫn không 
ngừng hoạt động. Nó giống như những động cơ thần kinh đang nghi 
ngơi, chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng nhanh. Nói chính xác hơn, có 
đến ba trong bốn vùng não không nghỉ đó tham gia vào quá trình đánh 
giá con người. Những vùng não này sẽ tăng cường hoạt động khi 


chúng ta nghĩ đến cách hành xử của người khác. 


Nhóm nghiên cứu ở Đại học California, bang Los Angeles do 
Marco lacohoni - nhà nghiên cứu về nơ-ron phản chiếu - và Matthew 
Lieberman - chuyên gia về thần kinh học xã hội - đứng đầu đã điều tra 
những vùng não này trong một nghiên cứu có sử dụng thiết bị fMRI. 
Hai người đi đến kết luận, hoạt động mặc nhiên của não bộ - những 
hoạt động xảy ra tự nhiên trong điều kiện bình thường - là suy xét, 
đánh giá các mối quan hệ của chúng ta. 


Tỷ lệ chuyển hóa cao của những mạng "nhạy cảm cá nhân" 
hé lộ tầm quan trọng đặc biệt của thế giới xã hội trong thiết kế não bộ. 
Các hoạt động giải trí như xem chương trình ti vi ưa thích có thể được 
coi là hoạt động ưa thích của bộ não trong thời gian chết (thời gian 
tạm thời ngừng hoạt động). Trên thực tế chỉ khi bộ não đảm nhận một 
nhiệm vụ không mang tính cá nhân như giữ cân bằng thu chi cho sổ 
chi phiếu (sổ séc), những mạch này mới trở nên "trầm tĩnh". 


Ngược lại, các vùng tương ứng có nhiệm vụ đánh giá sự vật 
lại phải tăng tốc để hoạt động. Đây là lý do giải thích tại sao chúng ta 
đánh giá người khác nhanh hơn rất nhiều so với khi đánh giá một đồ 
vật. Những bộ phận này của não bộ có một đầu đọc hoạt động liên 
tục. Hệ mạch này tham gia hoạt động trong bất cứ cuộc gặp gỡ xã 
giao nào và đưa ra đánh giá yêu, ghét, dự đoán cho diễn tiến của mối 
quan hệ. 


Quá trình hoạt động của não bộ bắt đầu bằng một quyết định 
nhanh kéo theo sự lây truyền qua các tế bào trục chính tới những vùng 
được kết nối mạnh nhất, nhất là OFC. Mạng lưới đường thấp này mở 
rộng ra, dội lại các mạch trên khắp các vùng cảm xúc. Nó kích ứng 
cảm giác chung, cùng với sự trợ giúp của các đường cao, sẽ trở thành 
những phan ứng có ý thức, cho dù phản ứng đó rõ ràng là một hành 
động hay đơn giản chỉ là một sự ngầm hiểu, giống như trường hợp 
của Maggie Verner. 


Hệ mạch vành đai OFC làm nảy sinh hành động bất cứ khi 
nào chúng ta chọn lựa phản ứng tối ưu trong các khả năng có thể. Nó 
đánh giá cao tất cả những trải nghiệm của chúng ta, định ra giá trị - 
thích hay không thích - và từ đó, nó định hướng cảm giác về ý nghĩa 
và cảm giác tầm quan trọng của chúng ta. Phép tính cảm xúc này biễu 
diễn hệ thống giá trị cơ bản mà bộ não đã sử dụng để sắp đặt các 
hoạt động của chúng ta bằng cách quyết định các quyền ưu tiên vào 


một thời điểm bất kỳ. Nó khiến các nút thần kinh trở nên quan trọng 
trong khâu ra các quyết định xã giao với những ước đoán liên tục về 
những hành vi sẽ dân đến mối quan hệ thành công hay thất bại. 


Chúng ta hãy cùng nhau xem xét tốc độ dao động của não bộ 
trong đời sống giao tiếp hiện thực. Lần đầu gặp gỡ ai đó, những vùng 
thần kinh tạo nên những phán xét mở đầu tán thành hay phản bác chỉ 
trong vòng 1/20 của một giây. 


Tiếp theo là câu hỏi: "Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào 
trước hành động của người đối diện?" Khi vành đai OFC nhận được 
quyết định thích hay không thích, nó sẽ hướng dẫn hệ thần kinh hoạt 
động trong vòng 1/5 giây. Các hệ thần kinh ở gần vùng trước trán hoạt 
động song song, đề xuất thông tin trong các tình huống giao tiếp, sử 
dụng liên tục các giác quan để chọn ra phản ứng phù hợp cho tình 
huống. 


Tùy theo dữ liệu (tức, tình huống), OFC sẽ tính toán giữa sự 
thúc đẩy nền tang (rời khỏi đây) và điều gì là tốt nhất (tìm ra lời xin lỗi 
chấp nhận được để bỏ đi). Chúng ta thực hiện quyết định của OFC 
không phải vì ý thức được các quy tắc dẫn dắt quyết định, mà đơn 
giản là vì cảm giác "đúng đắn". 

Nói ngắn gọn, OFC giúp định hướng sau khi chúng ta có cảm 
giác về ai đó. Từ các cảm giác sơ khai, OFC sắp xếp các hành động 
để đưa ra điều tốt nhất bằng cách kiềm chế chúng ta nói hoặc làm 
những điều sẽ khiến ta phải ân hận. 


Những chuỗi sự việc này không xảy ra một lần mà xảy ra liên 
tục, trong bất cứ quá trình giao tiếp xã hội nào. Chúng ta có những 
nguyên tắc giao tiếp cơ bản và chúng ta tin tưởng vào dòng cảm xúc 
của mình: Nếu thích một cô gái, chúng ta sẽ chuyển dòng cảm xúc đó 
thành hành động; còn ngược lại, cảm xúc đó sẽ hoàn toàn khác. Và để 
cảm giác của chúng ta biến đổi theo từng tình huống cụ thể, hệ thần 
kinh sẽ âm thầm điều chỉnh những điều ta nói và làm cho phù hợp. 


Điều diễn ra trong chớp mắt có thể lại là điều then chốt để 
quyết định cả một cuộc gặp gỡ. 


CÁC LỰA CHỌN ĐƯỜNG CAO 
Một phụ nữ mà tôi biết nói với tôi về những rắc rối mà chị của 
cô gây ra, đó là những xáo trộn tâm lý có thiên hướng bị sự giận dữ 


xâm chiếm. Ngay cả khi hai người rất tình cảm và thân thiện, bà chị 
cũng có thể trở nên thù địch ngay lập tức. Hội chứng này rất gần với 
chứng hoang tưởng. 


Cô bạn phân trần: "Những lúc như vậy, tôi thường cảm thấy 
tổn thương." 


Vì thế, bạn tôi bắt đầu cách ly với những "công kích cảm xúc, 
từ phía người chị: Cô không trả lời điện thoại ngay và không ở bên chị 
gái nhiều như trước. Và nếu nghe thấy những lời giận dữ trên điện 
thoại, cô sẽ hẹn nói chuyện lại sau một hoặc hai ngày nữa để chị cô 
có thời gian bình tĩnh lại. 


Tuy nhiên, cô vẫn rất quan tâm đến chị gái và muốn hai chị 
em gặp gỡ thường xuyên. Do đó, khi người chị bị kích động, cô tự trấn 
an rằng đó là sự bất ổn tâm lý tạm thời. Điều này giúp cô kiềm chế cơn 
nóng giận. Giữ được tính ôn hoà, tinh thần ổn định theo tinh thần nhu 
đạo đã giúp cô không bị lây nhiễm. 


Mặc dù sự lây truyền cảm xúc tự nhiên khiến chúng ta bị ảnh 
hưởng, chúng ta trở nên lo lắng, sợ hãi hay bị kích động, nhưng đó chi 
là khúc dạo đầu. Chúng ta có thể vạch ra những chiến lược để chống 
lại những ảnh hưởng đó khi cần. Nếu một mối quan hệ trở nên tiêu 
cực, những chiến thuật tâm lý đó có thể tạo ra một vỏ bọc cách li cảm 
xúc hữu hiệu. 

Đường thấp thực hiện ở tốc độ rất cao, với những tính toán 
tức thì. Nhưng chúng ta không cần quá bận tâm tới tất cả những gì 
xảy đến quá nhanh. Ở thời điểm kết nối tức thời, đường thấp có thể sẽ 
khiến ta bị tổn thương, nhưng đường cao có thể bảo vệ ta khỏi điều 
đó. 

Đường cao cho chúng ta rất nhiều khả năng lựa chọn thông 
qua việc nối kết các mạch thần kinh với OFC. Một luồng thông điệp 
liên tục chạy tới các trung tâm đường thấp và từ đường thấp ngược 
trở lại làm nảy sinh những phản ứng cảm xúc đầu tiên, bao gồm cả sự 
lây truyền giản đơn. Đồng thời, OFC chuyển nhanh dòng thông điệp 
song song lên trên để "bật" những cân nhắc về phản ứng mới xuất 
hiện. Những nhánh thông điệp này cho phép ta làm phong phú các sắc 
thái biểu đạt mà trong số đó có cả việc chọn lọc những kiến giải về 
hiện tượng đang xảy ra. Những tuyến song song chế ngự tất cả những 
xung đột và OFC là bộ điều khiển. 


Đường thấp, với các kết nối nơ-ron thần kinh phan chiếu siêu 
tốc là một dạng của giác quan thứ sáu, gợi cho chúng ta những cảm 
nhận giống với người khác ngay cả khi chúng ta chỉ nhận thức mơ hồ 
về sự hòa hợp của mình. Hiện tượng đường thấp bật mở sự giao cảm 
mà không cần đến bất cứ sự can thiệp nào khác gọi là sự đồng cảm 
sơ bộ tức thời. 


Ngược lại, đường cao hoạt động khi chúng ta theo dõi sự thay 
đổi của tâm trạng và để tâm tới người đang nói chuyện với ta để hiểu 
rõ hơn về điều đó xảy ra. Việc này khiến bộ não, đặc biệt là những 
phần trước trán, phải hoạt động tích cực. Đường cao khiến hoạt động 
của đường thấp trở nên phức tạp hơn. Trong tích tắc, đường cao khởi 
động mot loạt rất nhiều các nhánh thần kinh của nó, và tăng các kích 
ứng theo cấp số nhân. 


Trong khi mạch thần kinh đường thấp cho ta các cảm xúc tức 
thời, hầu như có chung định tính, thì mạch thần kinh đường cao lại tạo 
ra nhiều cảm xúc tinh vi, giúp chúng ta phản ứng phù hợp với hoàn 
cảnh. Sự linh hoạt này là nhờ vùng vỏ não trước (thùy trán) - trung tâm 
điều hành của bộ não. 


Trong những ca phẫu thuật thùy trán được thực hiện trong 
khoảng thời gian 1940 - 1950, với mục đích trị chứng tâm thần, người 
ta ngắt các liên kết của OFC với các vùng khác của bộ não. Đây là 
phương pháp thô sơ bởi lúc đó các nhà thần kinh học mới biết đến 
vùng chức năng đặc biệt của não. Vì thế, họ cô lập OFC nhưng họ 
cũng nhận thấy rằng, những kích động tâm lý trước đó của các bệnh 
nhân đã biến mất sau ca phẫu thuật thùy trán. Đó là lý do chính phù 
hợp với quan điểm giảm bớt số người phải sống vật vã khốn khổ trong 
các nhà thương điên thời bấy giờ. 


Trong khi khả năng hiểu biết của một bệnh nhân được phẫu 
thuật thùy trán còn nguyên vẹn, có hai "tác dụng phụ” bí hiểm được 
phát hiện: Cảm xúc của các bệnh nhân trở nên trơ lì, hay nói chính xác 
hơn, họ hoàn toàn lơ đãng và trở nên mất định hướng trong các tình 
huống giao tiếp mới. Ngày nay, thần kinh học đã khám phá ra câu trả 
lời: OFC phối hợp giữa thế giới giao tiếp và cảm xúc thực của mỗi 
người, hướng dẫn chúng ta cách hành xử trong cuộc sống. Thiếu 
những khả năng đó, bệnh nhân được phẫu thuật sẽ hoàn toàn mất 
phương hướng trong bất kỳ tình huống giao tiếp mới lạ nào. 


CƠN THỊNH NỘ 


Giả sử, bạn và một người lạ nhận được 10 đô-la và hai người 
có thể chia theo bất kỳ cách nào. Người lạ mặt đề nghị bạn nhận 2 đô- 
la. Nhận tiền là đương nhiên, bất kỳ nhà kinh tế học nào cũng sẽ 
khuyên bạn làm thế. 


Nhưng nếu bạn nhận hai đô-la, người lạ sẽ chiếm tám đô-la 
còn lại. Thông thường, tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ vì sự 
vô lý này và nếu chỉ nhận được một đô-la, họ sẽ coi đó là sự xúc 
phạm lớn. 


Tình huống này xảy ra rất nhiều khi các hoạt động thương 
mại được xúc tiến. Hai người tham gia vào một trò chơi quyết định: 
một người đề xuất và người còn lại chỉ có thể đưa ra quyết định hoặc 
chấp nhận, hoặc không chấp nhận. Nếu người kia từ chối tất cả các 
câu trả lời, thì cả hai sẽ chẳng được gì. 


Một đề nghị không công bằng trong tình huống này có thể làm 
bùng nổ sự phẫn nộ. Được sử dụng phổ biến trong các chương trình 
giảng dạy kinh tế nhằm giúp người học luyện khả năng ra quyết định, 
trò chơi quyết định được kết hợp với công trình nghiên cứu thần kinh 
học do Jonathan Cohen - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Não bộ, Trí 
tuệ và Hành vi, Đại học Princeton tiến hành. Nhóm thực tập sinh của 
ông da chơi trò quyết định, đồng thời dùng máy quét ghi lại phan ứng 
của não: 


Cohen là người di tiên phong trong lĩnh vực thần kinh - kinh tế 
học. Các phép phân tích về sức mạnh tiềm ẩn của hệ thần kinh đã dẫn 
đường cho việc ra các quyết định duy lý lẫn không duy lý trong đời 
sống kinh tế - một đấu trường mà ở đó, đường cao và đường thấp 
cùng có quyền lực mạnh. Hầu hết, những nghiên cứu về não bộ ở 
trung tâm này đang được tiến hành bởi các tình huống giữa các cá 
nhân với nhau, được cố ý sắp đặt để sự hiểu biết về sức mạnh không 
duy lý có thể áp dụng trong quyết định kinh tế. 


Cohen nói: "Nếu người đầu tiên chỉ đề nghị một đô-la, người 
đối diện rất có thể sẽ phản ứng, thốt lên với người đó rằng họ là đồ 
chết tiệt." Nhưng theo lý thuyết kinh tế mẫu mực, điều đó là bất hợp lý 
vì một đô-la thì tốt hơn là không được gì. Kết quả này khiến các nhà 
kinh tế học bối rối vì những lý thuyết của họ thừa nhận con người luôn 
cố gắng để đạt được kết quá tốt nhất. Thực tế cho thấy, người ta thỉnh 
thoảng sẽ tự nguyện hy sinh một tháng lương chỉ để chuẩn bị cho một 
đề nghị không đẹp. 


Khi trò chơi quyết định được áp dụng với chỉ một lượt đề 
nghị, nếu cố tình đề nghị quá chênh lệch, thì kết quả sẽ là sự tức giận. 
Nhưng nếu người chơi được phép thực hiện đề nghị nhiều lần, thì sẽ 
rất có thể đạt được môt thỏa thuận làm hài lòng cả đôi bên. 


Trò chơi quyết định không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai người 
với nhau mà ở bên trong mỗi người chơi, nó tạo ra một động lực đấu 
tranh giữa điểm nối đường thấp với đường cao bên trong hệ thống 
nhận thức và cảm xúc của họ. Đường cao phụ thuộc rất lớn vào phần 
vỏ não trước trán để biện minh cho những suy nghĩ hợp lý. Như chúng 
ta đã biết, vùng vỏ não trước trán OFC kiểm soát vùng biên của nó với 
các trung tâm cảm xúc đường thấp giống như hạch hạnh nhân. 


Bằng việc theo dõi mạch thần kinh nào đang làm việc trong 
quá trình thương luận kinh tế vi mô này, tức là khi đường thấp và 
đường cao xoay vần trong mối bất hòa, Cohen đã tách rời được tam 
ảnh hưởng của sự duy lý ở vùng thùy trán khỏi phản ứng hấp tấp "đồ 
chết tiệt" của vùng đường thấp. Trong trường hợp này, khối vỏ bán 
cầu não có thể phản ứng bằng những tình cảm mãnh liệt giống như 
hạch hạnh nhân. Như kết quả thể hiện trong các bản chụp hình não 
của Cohen, phản ứng của đường thấp càng mạnh mẽ thì càng ít triển 
vọng có lợi dành cho người chơi, nhưng vùng thùy trán càng hoạt 
động nhiều thì càng đưa ra được nhiều quyết định đã cân nhắc kỹ 
lưỡng. 


Trong một bài viết có tên "Sự lưu hóa của bộ não”, Cohen tập 
trung chú ý những tác động qua lại giữa sự xử lý thần kinh trừu tượng 
đường cao — nơi thông tin tán thành hay phản đối được cân nhắc va 
thảo luận kỹ càng - và những hoạt động của đường thấp — nơi cảm 
xúc và khuynh hướng hành động hấp tấp, vội vàng. Cohen giải thích 
rằng, sự mạnh mẽ của vùng thùy trán - nơi dàn xếp lẽ phải sẽ quyết 
định cái nào chiếm ưu thế hơn. 


Qua quá trình phát triển bộ não, người ta thấy rằng kích 
thước của vùng thùy trán là sự khác biệt tiêu biểu giữa con người và 
các loài linh trưởng khác - những loài có thùy trán nhỏ hơn ta rất 
nhiều. Không đảm nhận chức năng cụ thể giống như những vùng khác 
của não, trung tâm điều hành này mất nhiều thời gian hơn một chút 
cho mỗi công việc. Nhưng giống như bộ phận trợ não nhiều tính năng, 
vùng thùy trán gây được sự chú ý với khả năng linh hoạt, có thể đảm 
nhận một lúc nhiều nhiệm vụ hơn bất cứ cấu trúc thần kinh nào khác. 


Cohen đã nói với tôi: "Vùng thùy trán đã thay đổi thế giới loài 
người, tới mức không thể có gì có thể tương đồng với nó về mặt khoa 
học, kinh tế hay xã hội." 

Dù sự thông minh của con người bay ra những mang tối của 
sự phát triển chiến tranh dầu mỏ, công nghiệp hóa canh tác và sự dư 
thừa ca-lo, ăn trộm thé căn cước va e-mail, v.v... thì sự sáng tạo ở 
thùy trán sẽ trợ giúp chúng ta tránh khỏi hiểm họa tồi tệ do chính nó 
gây ra. Có rất nhiều tai họa và cám dỗ bắt nguồn từ sự thèm muốn cố 
hữu của đường thấp khi đứng trước cơ hội bùng nổ những đam mê và 
thói xấu do đường cao tạo ra và chúng tồn tại dựa vào đường cao. 


Rồi Cohen kết luận: "Chúng ta dễ dàng đạt được những gì 
chúng ta mong đợi, giống như đường và chất béo. Nhưng chúng ta 
phải cân bằng điều trước mắt với mối quan tâm lâu dài.” 

Sự cân bằng này được thông qua vùng thùy trán - nơi vận 
sức mạnh để kiềm chế sự bốc đồng, để đạt tới sự vẹn toàn hoặc bùng 
nổ nhằm lấy lại sự xem thường, sự khinh ghép Trong những khoảnh 
khắc như vậy, đường cao kiềm chế mức thấp. 


KIỀM CHẾ CẢM XÚC 


Một người đàn ông sống ở Liverpool, Anh quốc, thường 
xuyên chơi xổ số với những con số lặp lại một tuần, những số đó là: 
14, 17, 24, 42 và 47. 


Một ngày, khi đang xem tỉ vi, ông ta xem kết quả xổ số và 
thấy kết quả trúng giải thưởng trị giá hai triệu bảng Anh là một trong 
những số ông thường chơi. Nhưng tuần này, một tuần hy hữu, ông ta 
không mua vé số mới. Số của ông đã hết hạn một ngày trước đó. 


Vô cùng thất vọng, ông ta đã tự tử. 


Bi kịch trên được trích dẫn trong một bài báo khoa học về bài 
học về sự ân hận khi đưa ra một quyết định sai lầm. Cam giác như 
vậy khuấy động OFC, gây ra sự dan vặt, ăn nan, hối hận, và nhất là tự 
kết tội chính mình, có thể dẫn tới hành vi mất phương hướng như 
người đàn ông tội nghiệp kia. Nhưng những bệnh nhân với thương tổn 
ở những mach OFC quan trọng thì thiếu tất cả những cam giác ân 
hận; họ không quan tâm đến những lựa chọn sai lầm của mình; họ 
hoàn toàn không nản lòng vì những cơ hội bị bỏ lỡ. 


Vùng OFC sử dụng cách điều chỉnh "từ trên xuống" (top- 
down modulation) của hạch hạnh nhân - nguồn gốc của những cảm 
xúc mạnh mẽ, khó kiểm soát. Giống như trẻ nhỏ, bệnh nhân bị thương 
tổn những mạch thần kinh ngăn chặn thường mất khả năng kìm nén 
những cảm xúc thôi thúc, không thể làm mẫu để khiến họ khỏi bắt 
chước sự dữ dan của ai đó. Thiếu thiết bị an toàn cảm xúc này, sự 
"bất kham" của hạch hạnh nhân sẽ hoàn toàn không kiểm soát được. 


Những bệnh nhân đó cũng không bị ảnh hưởng vì những gì 
gọi là mất mặt hay bị lăng nhục. Họ có thể chào mừng một người 
hoàn toàn xa lạ bằng cách ôm hôn thắm thiết, hay tạo ra một kiểu nói 
đùa nhạt nhẽo mà một đứa trẻ may ra mới cảm thấy thú vị. Họ bộc lộ 
một cách vui vẻ những chỉ tiết về đời tư với bất kỳ ai họ gặp một cách 
khiếm nhã, không nhận thấy những giới hạn tối thiểu phải có. Tuy họ 
có thể giải thích một cách chính xác về những tiêu chuẩn của phép 
lịch sự nhưng họ lãng quên các tiêu chuẩn đó và đoạn tuyệt với 
chúng. Khi OFC bị cản trở, đường cao dường như mất sức mạnh ảnh 
hưởng tới đường thấp. 


OFC cũng bị ảnh hưởng xấu ở những cựu chiến binh. Khi 
xem cảnh chiến trường trên bản tin hay nghe tiếng bom nổ cùng với 
những hồi ức không tốt đẹp về thời chiến ùa về, họ thấy như một cơn 
ác mộng. Thủ phạm là một hạch hạnh nhân quá tích cực đã làm dấy 
lên sự hoang mang trong họ do những hành xử lầm lỗi ngày trước, để 
nhắc lại một cách mơ hồ những tổn thương thật sự. Bình thường, OFC 
sẽ ước lượng những cảm giác chính của sự lo sợ và làm rõ đó chỉ là 
một chương trình truyền hình hay một tiếng nổ bình thường, chứ 
không phải tiếng súng của kẻ thù. 


Mặc dù tiếp tục được hệ thống đường cao lưu giữ, hạch hạnh 
nhân vẫn không thể hoàn tất vai cậu bé hư đốn của bộ não. Một chuỗi 
nơ-ron thần kinh ở OFC có nhiệm vụ kiềm chế những đợt dâng trào 
cảm xúc do hạch hạnh nhân điều khiển. Những nơ-ron thần kinh này 
chỉ có thể kiềm chế tác động bên ngoài (Tôi thích la hét hay là Cô ấy 
đang làm tôi hoang mang. Tôi muốn rời khỏi đây ngay). OFC đánh giá 
những tình huống này dựa theo cách hiểu tinh vi hơn nhiều về khoảnh 
khắc đang diễn ra (Đây là một thư viện, hay Hôm nay là cuộc hẹn đầu 
tiên của mình) và điều chỉnh hành động sao cho phù hợp, thực hiện 
vai trò của "chiếc phanh" cam xúc. 


Khi chiếc phanh cảm xúc này bị hỏng, chúng ta sẽ hành xử 


thiếu hợp lý. Xem xét kết quả nghiên cứu trong đó các sinh viên được 
chia thành từng cặp gặp gỡ qua phòng chat. Khoảng 1/5 các cuộc nói 
chuyện nhanh chóng di đến những chủ đề nhạy cam, với những lời lẽ 
rõ ràng, sinh động về hành vi giới tính và công khai về tình dục. 

Nhưng sau đó, khi được cho xem lại cuộc trao đổi "vui vẻ" đó, 
họ sẽ làm ra vẻ sửng sốt. Ở cấp độ cao hơn, tất cả đều tỏ ra nhẹ 
nhàng, khiêm nhường và lịch thiệp - khác hẳn so với khi họ “đơn 
thương độc ma" trên mang. 

Có thể suy luận là không ai dám ba hoa về vấn đề giới tính 
trong những cuộc nói chuyện trực tiếp với một người lạ. Tuy nhiên, 
trong những quan hệ riêng tư, việc nhận thông điệp phan hồi trực tiếp, 
phần lớn từ nét mặt và âm lượng, ngay lập tức sự gợi mở cho chúng 
ta khi nào được phép và khi nào thì không. 


Những câu chuyện về chủ đề nhạy cảm trên mạng như 
những cuộc nói chuyện trong phòng thí nghiệm trên xuất hiện từ 
những năm đầu khi Internet ra đời, trong đó người trưởng thành 
thường hành xử khác hẳn thông lệ. Theo trật tự thông thường, đường 
cao giữ chúng ta trong khuôn khổ nhưng mạng Internet làm giảm đi 
những phản hồi mà OFC đưa ra để giữ chúng ta trong khuôn khổ giao 
tiếp. 

SUY NGHĨ THỨ HAI 


Khi xem bức ảnh một người đàn bà đang đứng khóc trước 
cổng nhà thờ, người phụ nữ có hai suy nghĩ: Một là, bên trong hẳn là 
một đám tang, do đó cô cảm thấy buồn bã và cảm giác mất mái. 
Nhưng rồi cô lại nghĩ theo cách thứ hai, đó không phải là một đám 
tang, mà là một đám cưới vì cô còn thấy trong bức ảnh có một chiếc ô 
tô rất đẹp, được trang trí hoa, đỗ ngay trước cổng nhà thờ. Suy nghĩ 
này khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ. 


Khi thoáng nhìn bức ảnh, cô có cảm giác đó là một đám tang 
nên thấy buồn và khóc đồng cam. 

Nhưng suy nghĩ thứ hai của cô thay đổi hoàn toàn: người đàn 
bà trong ảnh đang dự một đám cưới. Và khi tưởng tượng ra khung 
cảnh hạnh phúc, cảm giác buồn bã của người phụ nữ biến thành cảm 
giác vui sướng. Như vậy, khi chúng ta thay đổi nhận thức, chúng ta đã 
đồng thời thay đổi cảm xúc. 


Ví dụ nhỏ trên là điều hết sức bình thường trong cuộc sống 
của mỗi người. Nó nằm trong nghiên cứu về khả năng tưởng tượng 
của Kevin Ochsner. Tuy mới hơn 3o tuổi nhưng Ochsner đã gây được 
chú ý trong lĩnh vực mới mẻ này. Và tôi đã được anh giải thích những 
phương pháp của mình khi đến thăm văn phòng của anh tại Trung tâm 
nghiên cứu fMRI của Columbia (Columbia's fMRI Researcher Center). 


Trong nghiên cứu của Ochsner, một người tình nguyện nằm 
trong lồng chiếu của máy chụp hình ba chiều FMRI. Chiếc máy này có 
khả năng dò tìm tần sóng được phát ra bởi các phần tử trong não bộ. 
Nó cung cấp một bản đồ chi tiết về các phan ứng của não bộ trước 
những kích thích đặc biệt như khi được cho xem bức ảnh của ai đó 
trong tình trạng hoảng sợ đến tội nghiệp hay được nghe tiếng cười của 
một đứa bé qua tai phone. Nó cho phép các nhà tâm lý học lập ra một 
đồ thị với độ chính xác cao về các vùng não liên kết chặt chẽ với nhau 
khi xuất hiện sự tương tác giữa các cá nhân. 

Trong nghiên cứu ở trên, suy nghĩ và cảm giác theo hướng 
thứ nhất chạy qua các vùng não này. Sau đó, các vùng não sẽ được 
hướng dẫn suy nghĩ lại về những khả năng khác, hình thành hình ảnh 
theo cách ít tiêu cực nhất. 


Bang cách thay đổi lối tư duy, suy đoán từ cảnh đám tang 
sang đám cưới, các cơ cấu thần kinh của người phụ nữ đã gạt bỏ 
những trung tâm cảm xúc khiến cô thấy buồn bã. Đặc biệt hơn, chuỗi 
phản ứng thần kinh đó được mô tả như sau: hạch hạnh nhân - điểm 
tiếp nối lại các cảm xúc đau buồn - tự động đánh giá rất nhanh các 
cảm xúc khi nghĩ cảnh trong bức ảnh là một đám tang và mở các 
mạng thần kinh dành cho sự buồn bã. 


Cảm xúc đầu tiên này ra nhanh và tự phát đến độ khi hạch 
hạnh nhân phản ứng và kích hoạt các vùng não khá, các trung tâm lý 
trí của vỏ não vẫn chưa hoàn tất công việc phân tích tình huống. Cùng 
với cảm giác do hạch hạnh nhân mang lại, những hệ thống kết nối 
trung tâm cảm xúc và trung tâm nhận thức sẽ xác nhận và tinh lọc 
phản ứng đó, và cộng thêm cảm xúc hưng phấn vào những điều ta đã 
nhận thấy. Và nhờ thế, chúng ta hình thành nhận định đầu tiên về tình 
huống (như cảm giác buồn bã về cô gái đang khóc trong đám tang). 

Nhận định chủ tâm thứ hai về bức ảnh (Đó là một đám cưới 
chứ không phải đám tang) đã thay thế ý nghĩ đầu tiên, phủ định hoàn 
toàn cảm giác cũ. Sự khởi đầu của cơ cấu mới đã làm hạch hạnh nhân 


và những mạch thần kinh có liên quan trở nên "im lặng". Nghiên cứu 
của Ochsner đưa ra giả thuyết rằng, càng liên hệ chặt chẽ với ACC, ý 
nghĩ cũ càng nhanh chóng được thay thế bằng lối suy nghĩ mới tốt đẹp 
hơn. Ngoài ra, khi hoạt động ở vùng thùy trán càng mạnh, hạch hạnh 
nhân càng đóng ít vai trò trong lần nhận định mới. Khi đường cao lên 
tiếng, nó hạn chế vai trò của đường thấp. 


Khi chúng ta rơi vào một tình huống rắc rối, đường cao có thể 
điều khiển hạch hạnh nhân thông qua một số mạch thần kinh ở vỏ não 
trước trán. Chiến lược tâm lý đặc biệt mà chúng ta triển khai trong quá 
trình thay đổi sẽ quyết định mạch thần kinh nào sẽ tham gia hoạt 
động. Một mạch thần kinh trước thùy trán sẽ hoạt động khi chúng ta 
bắt gặp người khác đang đau khổ, buồn phiền dù chúng ta không có 
quan hệ với người này. Trong khi đó, một mạch thần kinh khác sẽ hoạt 
hóa khi chúng ta đánh giá lại tình trạng của bệnh nhân, ví dụ như khi 
chúng ta hy vọng vào điều tốt nhất, rằng người bệnh không thể chết, 
và vì họ có một cơ thể khoẻ mạnh nên ta sẽ đánh giá rằng họ sẽ sớm 
bình phục. Bằng sự thay đổi ý nghĩa của những gì chúng ta lĩnh hội 
được, chúng ta cũng thay đổi những ảnh hưởng cảm xúc do nó gây ra. 
Cách đây 100 năm, Marcus Aurelius đã nói: "Nỗi đau không do chính 
nó, mà do cách đánh giá của mọi người về nó tạo ra, và bạn có sức 
mạnh để tiêu diệt nó bất cứ lúc nào." 


Sự khác biệt sau khi đánh giá lại sự việc cho chúng ta cơ hội 
nhìn lại những suy nghĩ sai lầm phổ biến, khi chúng ta tin rằng mình 
gần như không có lựa chọn trong cuộc sống tinh thần vì có quá nhiều 
những điều ta nghĩ, cảm nhận và hành động diễn ra gấp gáp là do tự 
nhiên. 

"Quan niệm cho rằng tất cả đều là tự nhiên thật sự sai lầm." - 
Ochsner nhận xét rồi nói tiếp: "Sự suy xét lại thay đổi cảm xúc của 
chúng ta. Khi chúng ta hành động có chủ tâm, chúng ta có được sự 
tỉnh táo để làm chủ những cảm xúc của mình." 


Thậm chí chỉ gọi tên những cảm xúc này, chúng ta cũng có 
thể làm dịu lại hoạt động của hạch hạnh nhân. Như vậy, việc suy xét 
lại van đề có những mối liên quan mật thiết với những mối quan hệ 
của chúng ta. Một mặt, nó không định năng lực xem xét lại những 
phản xạ tự động của một người nào đó, để đánh giá và suy xét các 
tình huống chín chắn hơn và thay đổi thái độ sai lầm. 


Đường cao giúp chọn lựa cũng có nghĩa là chúng ta được tự 


do phản ứng theo cách mà chúng ta thích, ngay cả với những ảnh 
hưởng không mong đợi. Hơn là bị ảnh hưởng bởi một người chìm 
trong sợ hãi và cuồng loạn, chúng ta có thể giữ bình tĩnh và giải thoát 
cho họ khỏi những điều tồi tệ đó. Nếu ai đó đang cố nén giận với sự 
kích động thì chúng ta không nên chia sẻ điều đó, chúng ta có thể 
tránh đối đầu với sự kích động, kiên quyết bảo vệ đường lối của mình. 


Cuộc sống muôn màu thường khiến ta bận rộn với những 
hoán đổi. Để hành động sáng suốt với mọi rắc rối, đường thấp sẽ đưa 
ra lựa chọn đầu tiên còn đường cao lại quyết định phán quyết cuối 
cùng. 


TÁI TẠO ĐƯỜNG THẤP 

Khi David Guy 16 tuổi, lần đầu tiên, cậu ta đã phải đối mặt với 
áp lực. Chuyện xảy ra trong một lớp học tiếng Anh, khi thầy giáo của 
David yêu cầu cậu đọc to bài luận tuần của mình trước lớp. 


David rất muốn đứng lên để đọc bài luận nhưng hành động 
của cậu lại phủ định suy nghĩ ấy vì cậu bị ám anh về các thành viên 
trong lớp. Vì David thật sự muốn trở thành một nhà văn và đang thử 
nghiệm với những cách viết mới trong khi các bạn học của cậu không 
hề quan tâm tới viết lách nên chúng đã chế nhạo David rất nhiều. Vì 
thế, cậu thấy mình không thể nói một lời nào. Sự sợ hãi khiến cậu 
đứng đờ ra: Cậu lặng đi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi và tim đập rất nhanh, 
hơi thở gấp. Càng cố gắng bao nhiêu, David càng trở nên căng thẳng 
bấy nhiêu. 


Sau này, dù được cử lên học ở trình độ cao hơn nhưng David 
vẫn thấy áp lực về việc phải đứng lên phát biểu trước nhiều người. Mỗi 
khi phải phát biểu, David lại cảm thấy căng thẳng. Nhiều năm sau, khi 
xuất bản được cuốn tiểu thuyết đầu tiên và có tên tuổi, David vẫn tránh 
phát biểu trước công chúng khi tham gia các buổi giới thiệu sách. 


Va David Guy không phải là người duy nhất sợ phát biểu 
trước công chúng. Những cuộc nghiên cứu cho thấy đó là một trong 
những ám ảnh phổ biến nhất đối với khoảng một phần năm dân số 
Hoa Kỳ. Nhưng sợ đứng lên đối mặt với khán giả chỉ là một trong rất 
nhiều dạng "ám ảnh giao tiếp" được chẩn đoán như là một chứng 
bệnh tinh thần không dám thể hiện mình trong các tình huống công 
khai. Những dạng khác được thể hiện dưới hình thức ngại giao tiếp khi 
gặp gỡ hay nói chuyện với người lạ tới việc ăn ở nơi công cộng hay 


dùng chung phòng vệ sinh công cộng. 


Như trường hợp của David, "khúc dạo đầu” của nỗi ám ảnh 
xảy ra trong thời niên thiếu, từ nỗi sự đơn thuần dẫn tới việc bị ám ảnh 
cả cuộc đời. Đó là lý do mọi người thường tránh né áp lực; họ băn 
khoăn, lo lắng, chùn bước trước mọi viễn cảnh kích động sợ hãi. 


Áp lực theo kiểu của David có thể tao ra sức mạnh sinh học 
đáng chú ý. Chỉ cần nhận ra sự khinh miệt của khán giả, hạch hạnh 
nhân sẽ bị kích thích, sản ra số lượng lớn các hormone căng thẳng, 
thôi thúc cơ thể nhanh chóng phản ứng. Trong trường hợp của David, 
chỉ cần tưởng tượng ra sự chế giễu của bạn học là đã đủ kích hoạt 
chấn động tâm lý theo cách này. 


Sự sợ hãi này xuất hiện ở mạch thần kinh tập trung vào hạch 
hạnh nhân, và được Josheph LeDoux gọi là "trung tâm sợ hãi" của 
não bộ. LeDoux rất am hiểu các vùng thần kinh của hạch hạnh nhân. 
Ông đã dành 10 năm làm việc tại Trung tâm Thần kinh học, Đại học 
New York để nghiên cứu vấn đề này. Các tế bào trong hạch hạnh 
nhân là nơi tiếp nhận thông tin từ các giác quan. Và LeDoux đã khám 
phá ra, vùng tiếp nhận nỗi sợ hãi gần đó cũng hoạt động khi sự sợ hãi 
xuất hiện. 


Bộ nhớ của chúng ta là những cấu trúc được xây dựng lại. 
Bất cứ khi nào một phần ký ức được khôi phục lại; bộ não sẽ ghi lại 
thông tin, cập nhật lại quá khứ cho phù hợp với hoàn cảnh và sự hiểu 
biết của chúng ta trong thực tại. Theo LeDoux, xét theo khía cạnh tế 
bào học, khôi phục lại ký ức có nghĩa là trí nhớ sẽ được củng cố lại và 
sẽ có thay đổi chút ít về mặt hóa học do quá trình tổng hợp protein mới 
giúp lưu giữ thông tin sau khi được cập nhật gây ra. 


Do đó, mỗi khi ghi nhớ một sự kiện, chúng ta phải điều chỉnh 
lại cơ chế hóa học của bản thân. Đặc điểm cụ thể của mot lần phục 
hồi mới sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm của chúng ta khi hồi tưởng lại sự 
việc. Nếu lặp lại, nỗi sự hãi trong chúng ta sẽ càng tăng. 

Nhưng đường cao có thể chuyển nguyên nhân sợ hãi xuống 
đường thấp. Nếu tại thời điểm sự hãi, chúng ta tư vấn bản thân rằng 
có điều gì đó có thể hóa giải chúng và đưa ra những hồi ức sợ hãi 
tương tự được mã hóa lại với tầm ảnh hưởng thấp hơn. Dần dần, 
chúng ta sẽ không cảm thấy bị kích động và căng thẳng. Theo 
LeDoux, các tế bào trong hạch hanh nhân tái tạo nhiều tới mứt chúng 


ta có thể chủ động làm mất đi sự sợ hãi ban đầu. Do đó, có thể lấy 
việc thay đổi từ từ các nơ-ron đã ghi nhận sự sợ hãi như một mục tiêu 
trong quá trình trị liệu. 


Đôi khi, cách trị bệnh thật sự sẽ phải gợi lại ở người bệnh nỗi 
sợ hãi đầu tiên mà họ gặp phải. Bóc trần sự thật đó, kết hợp với thư 
giãn bằng một vài phút thở chậm và sâu sẽ giúp người bệnh đối diện 
được với các tình huống gây e sợ, theo mức độ tăng dần đến cực 
điểm như chính sự việc đó đã xảy ra. 


Một nhân viên cầu đường ở thành phố New York tâm sụ, cô 
đã muốn nổ tung trong cơn giận dữ khi một lái xe mô tô gọi cô là "con 
chó cái ti tiện”. Do đó, khi chữa bệnh cho cô, vị bác sĩ tâm lý đã nhắc 
lại câu nói này nhiều lần, đầu tiên bằng âm thanh nhỏ, không rõ ràng, 
tiếp theo với sự tăng dần của cảm xúc và kết thúc bằng việc thêm vào 
những cử chỉ tục tíu, đường chợ. Phơi bày sự thật thành công vì cô 
không còn thấy khó chịu mỗi khi bác sĩ cho lặp lại những hành vi đó. 
Cô thả lỏng người khi lắng nghe và duy trì được trạng thái cân bằng 
khi trở lại với công việc viết vé giao thông cho dù phải nghe bất kỳ lời 
lăng mạ nào. 


Đôi khi, những phương pháp chữa bệnh đặc biệt cần rất 
nhiều thời gian để tái tạo cảm giác sợ hãi đã được ghi nhận. Một bác sĩ 
tâm lý nhiều kinh nghiệm thường để các y, bác sĩ khác đóng vai khán 
giả giúp các bệnh nhân vượt qua sự sợ hãi khi phải nói trước đám 
đông. Người bệnh sẽ được nghe về các phương pháp thư giãn và xác 
định được những suy nghĩ gay ra nỗi lo sợ của họ. Trong khi đó, bác 
sĩ sẽ yêu cầu "khán giả" tổ thái độ tiêu cực trước bài nói của người 
bệnh, từ việc đưa ra các bình luận ác ý tới việc cảm thấy nhàm chán, 
không tán thành. 

Đôi khi, chỉ một lời bình phẩm cũng có thể khiến người khác 
cảm thấy đau đớn về quá khứ không vui của họ. LeDoux thừa nhận, 
có thể từ từ nới lỏng một vài điều khổ sở bằng cách ghi lại những hồi 
ức không đẹp đó. Đây có thể là bằng chứng chính để tin rằng khi bệnh 
nhân và bác sĩ tái tạo những điều phiền muộn, tự bản thân lời nói có 
thể thay đổi cách ghi nhận những điều tồi tệ của bộ não. 


Le Doux nói: "Nó giống như điều xảy ra tự nhiên khi chúng ta 
làm đảo lộn điều phiền muộn trong suy nghĩ và bước vào một tình 
huống mới. Khi đó, chúng ta sử dụng đường cao để sắp xếp lại đường 
thấp.” 


BỘ NÃO XÃ HỘI 


Cụm từ "bộ não xã hội" không phải là từ chỉ một bộ phận cụ 
thể nào trong bộ não, mà mang ý nghĩa là một tập hợp riêng biệt các 
mạch thần kinh tham gia hoạt động trong quá trình tương tác giữa 
người với người. Một vài cấu trúc trong não bộ có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc điều phối các mối quan hệ, nhưng không có bộ phận 
chính nào chuyên về hoạt động của đời sống xã hội. 


Có nhiều ý kiến cho rằng các chức năng thần kinh có vai trò 
rất rộng trong cuộc sống giao tiếp có thể là do thực tế là các nhóm 
giao tiếp là yếu tố tối quan trọng trong sự sinh tôn của người tiền sử, 
và điều này chỉ xảy ra ở các loài linh trưởng. Khi hình thành hệ thống 
quản lý các hoạt động này, tự nhiên dường như đã góp phần tạo ra 
cấu trúc như ngày nay của bộ não, kết hợp giữa những bộ phận đã 
tồn tại trước đó thành một tập hợp những đường dẫn truyền có quan 
hệ chặt chẽ, sẵn sàng đối phó với những thách thức do các mối quan 
hệ phức tạp gây ra. 


Trong lĩnh vực thần kinh học, bộ não vẫn còn là một ẩn số. 
Nhưng khi nghiên cứu những chức năng riêng biệt của não bộ, cũng 
giống như những tác động qua lại trong hành vi ứng xử, các nhà thần 
kinh học đã tìm ra một hướng đi để đứng vững trước những rắc rối 
trong quá trình phân tích hàng trăm triệu con thần kinh với vô số 
những ràng buộc. Các nơ-ron thần kinh được tổ chức trong các mạch 
đặc thù (module), nơi hoạt động ở bất cứ một bộ phận nào cũng có 
khả năng dội tới toàn bộ hệ thống. 

Như một phần tử đồng nhất có thể điều hòa chức năng tiêu 
hóa và niềm hạnh phúc, tất cả các tuyến thần kinh kết hợp trong bộ 
não xã hội điều khiển một số lượng lớn các hoạt động. Khi làm việc 
cùng nhau, những mạch, tuyến thần kinh này tạo ra một lối đi chung 
cho các tín hiệu từ nơ-ron thần kinh. 


Một Số khu Vực Chủ chốt trong mạch thần kinh của bộ 
não xã hội 

Hầu hết phép mô tả bộ não xã hội đều mang tính tượng 
trưng. Các phép chụp hình này chỉ tập trung vào những vùng hình ảnh 
nổi bật. Trong khi đó, hình ảnh của FMRI làm nổi bật siêu hành trình 
xã hội kết nối OFC và hạch hạnh nhân. Chúng phân chia các phần tử 
của hạch hạnh nhân và tìm hiểu chức năng riêng của từng phần tử. 


Tuy nhiên, những gì khoa học khám phá được chưa phải là tất cả, vẫn 
còn rất nhiều điều cần nghiên cứu thêm trong chuyên ngành khoa học 
mới mé nay. 


Created by AM Word2CHM 


Yng 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.or 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 1. CHÍNH THÚC CONG BO MỘT MON KHOA HOC MỚI 


Ba sinh viên chạm trán nhau trên sân bóng của lớp thể dục. 
Hai người có dáng vẻ vận động viên bước tới phía sau và buông lời 
chế nhạo một cậu bạn béo tròn học cùng lớp. 


"Này, đằng ấy đang cố chơi bóng đấy à?" - Một trong hai cậu 
chàng nói bằng giọng châm chọc pha chút miệt thị. 


Theo diễn biến tâm sinh lý thông thường của các cậu chàng 
choai choai, giây phút này rất dễ biến thành cuộc au đả. 


Lúc đó, anh chàng mập nhắm mắt lại một lúc và thở thật sâu, 
cứ như thể đang chuẩn bị cho cuộc đấu trước mắt. 


Hồi, cậu ta quay lại phía hai cậu bạn, trả lời bằng một giọng 
điềm nhiên và bình tinh: “U! Đúng là mình đang định tập xem sao, 
nhưng mình không giỏi khoản này lắm.” 


Sau khi ngừng lại một chút, cậu nói thêm: "Mình chỉ vẽ vời 
được thôi. Cứ đưa cho mình bất cứ thứ gì, mình cũng có thể vẽ lại rất 
tốt..." 


Rồi chỉ vào một cậu bạn, chàng béo lại nói tiếp: "Cậu, cậu 
chơi bóng rất cừ. Thật sự là rất tuyệt! Mình cũng muốn một ngày nào 
đó có thể chơi tốt như thế. Nhưng chắc là khó. Mình hy vọng sẽ khá 
hơn nếu tiếp tục cố gắng. " 

Thái độ khinh miệt lúc đầu dần biến mất, thay vào đó, một 
trong hai cậu bạn tỏ ra cởi mở hơn: "Cậu cũng không tê lắm đâu. Tớ 


có thể chỉ giúp cậu đấy/” 


Cuộc "đụng độ" xảy ra rất nhanh ở trên là ví du minh họa cho 
trí tuệ xã hội trong thực tế. Vụ chạm trán rất dễ dẫn đến ấu đả lại có 
thể mang lại một tình bạn. Anh chàng họa sĩ kia không chỉ giữ được 
mình trước những tình huống xã hội đầy tính bạo lực của trường cấp 
ba mà còn chiến thắng trong một cuộc đấu tinh vi, phức tạp hơn rất 
nhiều - một cuộc đấu vô hình xảy ra trong não bộ của hai cậu bạn. 


Để giữ hòa khí, chàng nghệ sĩ kia đã kiềm chế cơn giận dữ 
trước câu nói châm biếm của cậu bạn và tìm đến khoảng cảm xúc 
thân thiện của chính cậu ta. Đây chính là sự thể hiện trật tự sắp xếp 
cao nhất của dây thần kinh kiểm soát sự bình tĩnh, chuyển cảm xúc 
chung sang một cơ chế mới, làm đổi hướng mối quan hệ: từ khoảng 
thù địch sang khoảng tích cực. 

Edward Thorndike, chuyên gia tâm lý học tại Đại học 
Columbia, người đầu tiên đưa ra khái niệm "trí tuệ xã hội" trong một 
bài báo đăng trên tờ Harper’s Monthly Magazine năm 1920, nhận xét: 
"Các biểu hiện trí tuệ xã hội xảy ra rất nhiều trong trường học, trên sân 
chơi, trong các doanh trại, nhà máy và cửa hàng mà không cần những 
điều kiện chuẩn của phòng thí nghiệm hỗ trợ." Thorndike nhấn mạnh, 
sự tương tác hiệu quả giữa các cá nhân có ý nghĩa sống còn đối với 
thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lãnh đạo: "Người thợ máy 
giỏi nhất trong một nhà máy vẫn có thể thất bại khi viên quản đốc thiếu 
trí thông thinh xã hội." 


Tuy nhiên, đến cuối thập niên 1950, David Welchsler. nhà tâm 
lý học nổi tiếng thời bấy giờ, người đã tạo ra một trong những thước 
đo IQ được sử dụng phổ biến nhất, đã bác bỏ trí tuệ xã hội. Theo ông, 
trí tuệ xã hội chỉ đơn thuần là trí thông minh nói chung được ứng dụng 
trong các tình huống xã hội. 


Đến nay, tức nửa thế kỷ sau phát biểu của Welchsler, khái 
niệm "trí tuệ xã hội" đã trở nên chín muồi để chúng ta cân nhắc lại vì 
lĩnh vực thần kinh học đã bắt đầu tìm ra các khu vực não bộ có vai trò 
điều chỉnh mối quan hệ tương tác giữa các cá nhân. 

Để hiểu đầy đủ hơn về khái niệm "trí tuệ xã hội", chúng ta 
phải xem xét thêm những năng khiếu thiên bẩm. Ví dụ, một y tá nhạy 
cảm có năng khiếu dỗ trẻ ngừng khóc nhanh bằng những cử chỉ vỗ về 
đúng mực mà không cần phải suy nghĩ nên làm gì. 


Các nhà tâm lý học cũng tranh luận về vấn đề khả năng nào ở 
con người mang tính xã hội còn khả năng nào mang tính tình cảm. 
Nhưng điều kỳ diệu là khi vùng xã hội của não bộ chồng lên trung tâm 
cảm xúc thì xã hội và cảm xúc hòa vào nhau. Richard Davidson, Giám 
đốc khu thí nghiệm Affective Neuroscience (tạm dịch là Thần kinh học 
Tác động) của Đại học wisconsin, nhận xét: "Tất cả các tình cảm đều 
mang tính xã hội. Bạn không thể chia tách nguyên nhân gây ra một 
cảm xúc nào đó từ thế giới của các mối quan hệ - tương tác xã hội 
điều khiển cảm xúc của chúng ta." 

Giống như quan điểm của nhiều nhà lý luận khác, khái niệm 
“trí tuệ xã hội" mà tôi đưa ra cũng không chú trọng nhiều đến mối quan 
hệ qua lại giữa cảm xúc và xã hội. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra 
rằng, đưa trí tuệ xã hội vào cảm xúc sẽ làm nảy sinh những suy nghĩ 
mới về thiên hướng của con người trong các mối quan hệ, bỏ qua 
những gì vẫn diễn ra khi chúng ta tương tác. Cái nhìn cận cảnh như 
vậy sẽ tách yếu tố xã hội ra khỏi trí tuệ xã hội. 

Các thành phần của trí tuệ xã hội mà tôi đề ra ở đây có thể 
được chia thành hai loại lớn: nhận thức xã hội - những điều chúng ta 
biết về thế giới xung quanh - và năng lực xã hội - những việc chúng ta 
có thể làm với nhận thức xã hội đó. 

Nhận thức xã hội 

Nhận thức xã hội là một phổ xã hội đi từ cảm nhận tức thì 
trạng thái bên trong của người khác tới hiểu cảm giác và suy nghĩ của 
người đó, rồi nắm rõ tình huống xã hội phức tạp. Nhận thức xã hội bao 
gồm: 

- Đồng cảm sơ khai (Primal Empathy): Cảm thông với người 
khác, hiểu được cả những biểu hiện cảm xúc không lời. 

- Hòa điệu (Attunement): Hoàn toàn sẵn sàng lắng nghe, chú 
ý tới một người. 

- Đồng cảm có ý thức (Empathy Accuracy): Hiểu suy nghĩ, 
cảm giác và ý định của người khác. 

- Ý thức xã hội (Social Cognition): Nắm rõ môi trường xã hội 
hoạt động như thế nào. 


Năng lực xã hội 


Chỉ đơn thuần cảm nhận được cảm giác của người khác, biết 
họ nghĩ hay có ý định làm gì không phải là yếu tố đảm bảo sự thành 
công cho một tương tác. Năng lực xã hội phát triển dựa trên nhận thức 
xã hội, cho phép các tương tác diễn ra hiệu quả, thuận lợi. Phổ năng 
lực xã hội gồm có: 

- Đồng điệu: Tiếp xúc trôi chảy ở mức độ không lời. 

- Ảnh hưởng: Định hình các kết quả của tương tác xã hội. 


- Quan tâm, lo lắng: Quan tâm đến nhu cầu của người khác 
và hành động tương ứng. 

Cả nhận thức xã hội và năng lực xã hội đều đi từ những năng 
lực đường thấp đơn giản tới các tính toán đường cao phức tạp. Chẳng 
hạn sự đồng điệu và đồng cảm sơ khai là những năng lực đường thấp 
thuần túy, trong khi đó, cảm thông có ý thức và ảnh hưởng nằm ở giữa 
cao và thấp. 


ĐỒNG CẢM SƠ KHAI 


Một người đàn ông đến đại sứ quán để làm visa. Khi nói 
chuyện, người phỏng vấn để ý thấy có điều gì đó rất lạ: Khi được hỏi lý 
do xin visa, nét khó chịu thoáng hiện trên khuôn mặt người đàn ông. 


Dự cảm điều bất thường, người phỏng vấn yêu cầu người 
đàn ông chờ trong ít phút và tham khảo ngân hàng dữ liệu của 
Interpol. Tên của người đàn ông hiện ra ở mục đối tượng truy nã của 
cảnh sát một số nước. 


Phát hiện về biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt người khác 
là ví dụ minh họa cho khả năng đồng cảm sơ khai - khả năng sẵn 
sàng cảm nhận cảm xúc của người khác. Phương thức cảm thông này 
xảy ra hoặc trôi qua rất nhanh và thuộc về vô thức. Theo các nhà thần 
kinh học, các nơ-ron phản chiếu chủ yếu kích hoạt năng lực này. 


Chúng ta có thể ngừng nói nhưng chúng ta không thể ngừng 
gửi đi các tín hiệu (qua giọng nói, nét mặt) về những gì chúng ta cảm 
thấy. Ngay cả khi con người cố gắng che giấu, cảm xúc vẫn sẽ lộ ra. 
Hiểu theo cách này, khi các cảm xúc tham gia tương tác, chúng ta 
không thể không giao tiếp. 

Kiểm tra khả năng đồng cảm sơ khai đồng nghĩa với việc 
đánh giá khả năng nắm bắt nhanh và ngay lập tức những tín hiệu 


không lời của đường thấp. Để tiến hành thử nghiệm này hiệu quả, 
chúng ta phải có phản ứng trước những miêu tả về một người khác. 

Lần đầu tiên tôi tham gia kiểu thử nghiệm dạng này là khi 
hoàn thành luận văn tốt nghiệp cùng hai người bạn. Hai người đó là 
dudith Hall, hiện là giảng viên Đại học Northeastern và Dane Archer, 
hiện là giảng viên Đại học California ở Santa Cruz. Hall va Archer 
thường tiến hành quay video các tình huống để đánh giá khả năng 
nhạy cảm giữa các cá nhân. 


Archer quay video khi Hall tái tạo những tình huống từ trả lại 
hàng hóa mua nhầm đến việc nói về cái chết của một người bạn. Cuộc 
thí nghiệm mang tên PONS (Tính nhạy cảm với những biểu hiện 
không lời) yêu cầu người tham gia phải đoán trạng thái cảm xúc sẽ 
xuất hiện khi nhìn thấy một cảnh ngắn như cảnh quay khuôn mặt của 
Hall hoặc thân hình cô, hay họ chỉ đơn thuần nghe thấy giọng nói của 
Hall. 


Những người dat điểm cao được ghi nhận là người nhạy cam 
trong giao tiếp. Nếu là bác sĩ hoặc giáo viên, những người này thường 
được đánh giá rất cao trong chuyên môn: Nếu họ là bác sĩ bệnh nhân 
sẽ hài lòng hơn khi được hỗ trực tiếp điều trị; còn nếu họ là nhà giáo, 
họ sẽ được nhiều học sinh yêu quý hơn. 


Về mặt này, phụ nữ thường thể hiện tốt hơn, điểm số của họ 
cao hơn mặt bằng chung 3%. Ngoài ra, khả năng có thể được cải thiện 
theo thời gian, tùy theo hoàn cảnh sống. Chẳng hạn, những phụ nữ có 
con nhỏ thường có khả năng giải mã ngôn ngữ không lời tốt hơn 
những cô gái trẻ chưa lập gia đình. 


Một phương pháp đánh giá năng lực đồng cảm sơ khai khác 
là bài kiểm tra khả năng đọc suy nghĩ qua giao tiếp bằng mắt do 
Simon Baron-cohen - chuyên gia về bệnh tự kỷ - và nhóm nghiên cứu 
trường Đại học Cambridge tiến hành. Trang bên là hình ảnh minh họa 
được sử dụng trong bài kiểm tra dạng này. 


Những người đạt điểm cao khi đọc thông điệp bằng mắt trong 
bất kỳ lĩnh vực nào từ ngoại giao, công tác an ninh đến chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng đều được phú cho khả năng đồng cảm. Còn những ai 
có số điểm thấp trong bài kiểm tra này thường là những người rất dễ 
mắc bệnh tự kỷ. 


HÒA ĐIỆU 


Hòa điệu là sự quan tâm, vượt qua những cảm giác nhất thời 
và đạt tới sự toàn vẹn, ổn định để mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn. 
Chúng ta thật sự quan tâm và lắng nghe họ, cố gắng hiểu họ chứ 
không nên áp đặt sự việc bằng cái tôi chủ quan. 


Cách lắng nghe trên dường như cũng là một năng lực tự 
nhiên ở con người. Giống như các yếu tố khác của trí tuệ xã hội, khả 
năng hòa điệu cũng có thể được cải thiện, nâng cao. Khi càng chú ý 
quan tâm tới người khác, chúng ta càng dễ hòa điệu hơn. 

Phong cách nói có thể là đầu mối để đoán biết khả năng lắng 
nghe tiềm ẩn của một người. Trong những khoảnh khắc kết nối thật 
sự, những gì chúng ta nói sẽ tương ứng với những gì người khác cảm 
nhận, nói và hành động. Khi liên kết yếu, thông điệp được gửi di sẽ trở 
thành "viên đạn” bằng lời. Thông điệp của chúng ta không phù hợp với 
trạng thái của người khác mà chỉ đơn giản là sự phản ánh chính bản 
thân chúng ta. Trong khi đó, sự lắng nghe lại tạo nên sự khác biệt. 
Nếu chỉ nói nhiều hơn nghe, cuộc trò chuyện sẽ trở thành một vở kịch 
chỉ có duy nhất một diễn viên độc thoại. 


Khi lấn át cuộc nói chuyện bằng cách nói liên tục, tôi đang 
thỏa mãn những nhu cầu của mình mà không thèm đếm xỉa đến nhu 
cầu của bạn. Lắng nghe thật sự là một sự tương phản lớn, đòi hỏi tôi 
phải hòa hợp với cảm xúc của bạn, để bạn lên tiếng và đưa cuộc nói 
chuyện theo hướng cả hai đều có quyền quyết định lẫn nhau. Lắng 
nghe hai chiều tạo nên một hội thoại đa diện. Thông qua sự điều chỉnh 
của cả hai bên, mỗi lời nói thốt ra luôn dựa trên những gì người kia 
cảm nhận và phản hồi. 

Hoạt động này thường xuất hiện ở nhiều nhân viên bán hàng 
giỏi và chăm sóc khách hàng. Những chuyên gia hàng đầu trong các 
lĩnh vực này không tiếp xúc khách hàng với mục tiêu bán hàng. Họ coi 
bản thân như những nhà tư vấn, những người có nhiệm vụ hàng đầu 
là lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách hàng, rồi tiếp theo mới là đáp 
ứng nhu cầu đó bằng những gì họ có. Nếu không có sản phẩm tốt 
nhất, họ đứng về phía khách hàng để đề xuất lên công ty. Họ sẽ nuôi 
dưỡng những mối quan hệ tốt đẹp để xây dựng lòng tin của khách 
hàng hơn là tự hủy hoại niềm tin bằng việc chỉ chăm chăm lo bán 
được hàng. 


Biết lắng nghe là đặc điểm nhận diện những người quản lý, 
giáo viên, lãnh đạo xuất sắc. Trong những nhóm nghề phục vụ xã hội, 
như bác sĩ hay nhân viên xã hội, biết lắng nghe là một trong ba khả 
năng quan trọng nhất ở những người được đánh giá là ưu tú. Không 
chỉ làm việc, họ còn dành thời gian để lắng nghe và dung hòa cảm xúc 
với người khác; họ đặt những câu hỏi để hiểu hoàn cảnh của người 
khác chứ không chỉ dừng lại ở vấn đề trước mắt hay những chẩn đoán 
sơ bộ. 


Trong kỷ nguyên đa nhiệm, sự hòa điệu với người xung 
quanh sẽ dần biến mất khi bạn phải quan tâm tới nhiều công việc khác 
nhau. Niềm đam mê và những mối bận tâm khác làm giảm khả năng 
tập trung và dẫn tới hệ quả là chúng ta mất dần khả năng nhận biết 
nhu cầu và cảm xúc của người khác, chúng ta trở nên độc thoại và tự 
kỷ. Năng lực hòa điệu của chúng ta mất dần và sự hòa hợp theo đó 
cũng bị dập tắt. 


Tuy nhiên, để hòa điệu, bạn không cần bỏ ra quá nhiều công 
sức "Một cuộc nói chuyện trong năm phút có thể là một khoảnh khắc 
trọn vẹn, đầy ý nghĩa của con người," như một bài báo trên Harvard 
Business Review đã dẫn. "Để làm được điều đó, bạn phải gạt công 
việc đang làm sang một bên, đặt tờ báo đang đọc xuống, rời khỏi may 
tính và tập trung vào nhân vật đang ngồi trước bạn." 


Sự lắng nghe tối đa hóa sự đồng điệu về sinh lý, sao cho các 
cảm xúc hòa quyện vào nhau. Sự hòa hợp này xuất hiện khi bệnh 
nhân cảm thấy bác sĩ hiểu họ nhất trong quá trình điều trị (xem 
Chương 2). Chủ ý quan tâm nhiều hơn có thể là cách tốt nhất để làm 
nổi lên những vấn đề trong quan hệ. Tập trung lắng nghe với sự quan 
tâm cao độ, định hướng các mạch nơ-ron đảm trách hoạt động kết nối 
và đặt chúng ta vào cùng bước sóng. Nó tối đa hóa năng lực của 
những thành tố cơ bản khác trong một mối quan hệ hòa hợp - sự đồng 
điệu và các cảm xúc tích cực. 

ĐỒNG CẢM CÓ Ý THỨC 

Với một số chuyên gia, đồng cảm có ý thức là khả năng chủ 
chốt trong trí tuệ xã hội. Theo William Ickes, chuyên gia tâm lý của Dai 
học Texas, người tiên phong nghiên cứu lĩnh vực này, khả năng đồng 
cảm có ý thức giúp phân biệt "những cố vấn khéo léo nhất, những 
quan chức ngoại giao tài giỏi nhất, những nhà đàm phán hiệu quả 
nhất, những chính trị gia có khả năng được bầu cao nhất, những nhân 


viên bán hàng mang lại nhiều lợi nhuận nhất, những giáo viên ưu tú 
nhất và những bác sĩ sáng suốt nhất". 

Đồng cảm có ý thức là đồng cảm sơ khai cộng thêm khả năng 
hiểu rõ những gì người khác cảm thấy hay nghĩ đến. Những bước 
nhận thức mới này tăng thêm hoạt động của vô não, đặc biệt là vùng 
trước trán, nhờ thế, đưa hệ mạch hoạt động đường cao vào khả năng 
đồng cam sơ khai của đường thấp. 


Chúng ta có thể đo khả năng đồng cảm của đường cao trong 
một thí nghiệm có sự hỗ trợ của một chiếc camera. Hai người tình 
nguyện tham gia thí nghiệm bước vào phòng đợi và ngồi cạnh nhau 
trên chiếc ghế dài. Một trợ lý thí nghiệm sẽ yêu cầu họ đợi vài phút 
trong khi anh ta di tim thiết bị. 


Trong khi ngồi đợi, hai tình nguyện viên nói chuyện với nhau. 
Sau khoảng sáu phút, người trợ lý bước vào và cả hai đều nghĩ rằng 
cuộc thí nghiệm sắp bắt đầu. Nhưng trên thực tế, cuộc thí nghiệm đã 
bắt đầu từ trước đó: Khi cả hai tưởng rằng họ đang đợi, họ đã được 
một chiếc camera bí mật ghi hình. 


Sau đó, mỗi bệnh nhân được đưa đến một phòng riêng biệt, 
tại đó, họ sẽ xem đoạn vi deo dài sáu phút kia. Khi xem đoạn băng, họ 
được yêu cầu phải ghi lại suy nghĩ, cảm giác và những gì họ cho rằng 
người kia sẽ cảm thấy hoặc nghĩ đến tại những điểm chính diễn ra 
trong cuộc nói chuyện. Dạng thức nghiên cứu này hiện đang được sử 
dụng phổ biến trong các cơ sở tâm lý trên khắp nước Mỹ và thế giới để 
kiểm tra khả năng thấu hiểu những suy nghĩ và cảm giác bên trong 
của một cá nhân bất kỳ. 


Ví dụ, một người tham gia cuộc thí nghiệm trên cho biết khi 
nói chuyện, có lúc cô cảm thấy mình thật ngốc vì không thể nhớ nổi 
tên của một giáo viên mà cô từng theo học, và người nói chuyện cùng 
cô đã đoán chính xác là "Có lẽ, cô ấy cảm thấy mình thật ngốc." Tuy 
nhiên, khi kể về những năm tháng học đại học, người phụ nữ vu vơ 
nhớ lại một vở kịch của trường nhưng người bạn cùng nói chuyện với 
cô lại đoán: "Cô ấy đang thắc mắc không biết tôi có mời cô ấy đi chơi 
không.” 

Đồng cảm có ý thức là yếu tố không thể thiếu được trong một 


cuộc hôn nhân hạnh phúc, đặc biệt là trong những năm đầu chung 
sống. Những đôi vợ chồng trong một, hai năm đầu sau khi kết hôn có 


thể hiểu chính xác tâm lý người kia sẽ rất hài lòng với cuộc sống gia 
đình và cuộc hôn nhân của họ có khả năng kéo dài. Tuy nhiên, mặc 
dù có thể tìm ra dấu hiệu về một quan hệ bền vững hơn khi hai vợ 
chồng đều hiểu tâm lý nhau, như chúng ta không có manh mối nào để 
biết chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí họ. 


Sự có mặt của nơ-ron phản chiếu cho thấy não bộ có cơ chế 
hòa hiệu chúng ta với những hành động mà một ai đó định thực hiện, 
cơ chế này cũng hoạt động tương tự trong tiềm thức của con người. Ý 
thức được ý định của người khác cho phép chúng ta cảm nhận đúng 
đắn hơn. Nhờ đó, chúng ta dự đoán tốt hơn những gì người đó định 
làm. Hiểu rõ hơn những động cơ ngầm có thể tạo ra sự khác biệt giữa 
sống và chết, chẳng hạn, khi chúng ta đối mặt với một tên tội phạm 
hay một đám đông giận dữ như trong trường hợp của những người 
lính trong câu chuyện ở phần đầu. 

Ý THỨC XÃ HỘI 

Ý thức xã hội, yếu tố thứ tư trong nhận thức giữa các cá 
nhân, là kiến thức về hoạt động thực tế của thế giới xã hội. Những 
người có ý thức xã hội hiểu rõ kỳ vọng của đối phương gần như trong 
bất kỳ tình huống nào. Họ là những bậc thầy về đọc tín hiệu, có khả 
năng giải mã những tín hiệu xã hội, chẳng hạn như tín hiệu cho biết ai 
là người có ảnh hưởng lớn nhất trong một nhóm. 


Những hiểu biết xã hội như vậy thường xuất hiện ở những 
người có khả năng đọc chính xác các xu hướng chính trị trong một tổ 
chức, cũng như ở những đứa trẻ năm tuổi có khả năng kể ra những 
người bạn thân nhất của tất cả những đứa trẻ học cùng trong lớp mẫu 
giáo. Những bài học mà chúng ta học được trên các sân chơi như làm 
thế nào để kết bạn và kết nhóm, thuộc về một thể liên tục với những 
quy luật bất thành văn và chúng ta phải tuân theo chúng khi xây dựng 
một nhóm làm việc hiệu quả hay hình thành các quan điểm chính trị. 


Ý thức xã hội cũng được thể hiện trong khả năng tìm giải 
pháp cho các tình thế xã hội tiến thoái lưỡng nan như làm thế nào để 
có thể ngồi dự tiệc cùng kẻ thù hay để kết bạn sau khi chuyển tới một 
thành phố mới. Những người có thể tổng hợp thông tin liên quan và 
suy tính các giải pháp theo một cách cụ thể, rõ ràng thường dễ dàng 
tìm ra những giải pháp xã hội phù hợp nhất. Không có khả năng giải 
quyết các vấn đề xã hội không chỉ phá hỏng các mối quan hệ mà còn 
là yếu tố gây ra những vấn đề tâm lý như suy nhược thần kinh hay tâm 


thần phân liệt. 

Chúng ta sử dụng ý thức xã hội để khám phá những chuyển 
động tinh tế trong thế giới giữa các cá nhân va để hiểu rõ hơn các sự 
kiện xã hội. Nó có thể tạo ra sự khác biệt khi hiểu tại sao một lời nhận 
xét có thể khôn ngoan đối với người này nhưng lại là miệt thị, xúc 
phạm đối với người kia. Với khả năng nhận thức xã hội kém, chúng ta 
không thể biết tại sao một ai đó phải xấu hổ hay lời nhận xét lấc cấc 
của một ai đó lại được một người thứ ba cho là bình thường. Hiểu 
những chuẩn tắc không lời chỉ phối hoạt động giao tiếp là nhân tố 
không thể thiếu để có những tương tác uyển chuyển, nhịp nhàng với 
một người đến từ nền văn hóa khác, nơi có những quy tắc có thể rất 
khác so với những gì chúng ta học được trong cộng đồng của mình. 


Trong những thập kỷ gần đây, khả năng tích lũy vốn kiến thức 
về các mối quan hệ con người được coi là yếu tố nén tang của trí tuệ 
xã hội. Nhiều nhà lý luận cho rằng, nếu hiểu trí tuệ xã hội là trí tuệ nói 
chung ứng dụng cho các tình huống xã hội thì nhận thức xã hội là 
thành phần đích thực duy nhất của trí tuệ xã hội. Nhưng quan điểm 
này chỉ tập trung vào những gì chúng ta biết về thế giới giữa các cá 
nhân con người mà bỏ qua những gì chúng ta thật sự thực hiện khi 
giao tiếp với người khác. Kết quả, những phương pháp đánh giá trí tuệ 
xã hội chỉ tập trung kiểm tra vào câu hỏi "chúng ta làm gì trong các 
tình huống xã hội" mà bỏ qua câu hỏi "chúng ta làm như thế nào trong 
những tình huống đó”. Một người dù có nhận thức xã hội rất tốt nhưng 
lại thiếu những yếu tố cơ bản của trí tuệ xã hội vẫn có thể có những 
kinh nghiệm đau thương khi giao tiếp với người khác. 


ĐỒNG ĐIỆU 


Đồng điệu cho phép chúng ta phối hợp nhịp nhàng, ăn ý trong 
vũ điệu không lời với người khác. Là nén tang của trí tuệ xã hội, đồng 
điệu được coi là yếu tố cơ bản mà dựa vào đó các yếu tố khác hình 
thành. Mất khả năng đồng điệu sẽ phá hỏng năng lực xã hội, đẩy các 
mối quan hệ giao tiếp ra khỏi trật tự thông thường. 


Giống như bộ tạo dao động và các nơ-ron phản chiếu, hệ 
thần kinh tạo ra khả năng đồng điệu cũng là một phần của hệ thống 
đường thấp. Để đông điệu với một ai đó đòi hỏi cả hai người tham gia 
giao tiếp phải ngay lập tức hiểu những tín hiệu không lời và hành động 
nhịp nhàng theo chúng. Các tín hiệu đồng điệu không lời là những tín 
hiệu về các hoạt động tương tác được hòa nhịp hài hòa, từ mỉm cười, 


gật đầu đúng lúc hay chỉ đơn thuần hướng người ra trước về phía 
người kia. Trong khi đó những người không thể đồng điệu lại thường 
có biểu hiện lo lắng, bồn chồn, sợ hãi hoặc thất bại khi theo nhịp của 
bản đuy-êt không lời. 

Khi một người phá hong sự đồng điệu của cả hai, người kia 
sẽ cảm thấy không thoải mái, lo lắng và tìm cách đạt tới một trạng thái 
gần giống trạng thái hòa hợp giữa hai người. Những người có khả 
năng đồng điệu kém thường mắc chứng dyssemia, chứng thiếu hụt 
khả năng hiểu và phản ứng tương ứng với những tín hiệu không lời để 
có một giao tiếp nhịp nhàng. Những dấu hiệu bên ngoài của sự thiếu 
hụt khả năng xã hội này khá rõ ràng: Những người mắc chứng 
dyssemia bị mất kết nối, họ không nhận thức được các dấu hiệu cho 
thấy cuộc nói chuyên đã kết thúc; họ khiến người đối diện cảm thấy lo 
lắng, bồn chồn bởi vì họ không phát hiện thấy những tín hiệu được 
đưa ra để tránh sự chồng chéo của kênh thông tin. 


Chứng dyssemia được nghiên cứu chủ yếu ở trẻ em, vì nó là 
nguyên nhân khiến rất nhiều em trở thành người thừa trong các mối 
quan hệ xã hội ở trường học. Chẳng hạn, một đứa trẻ mắc chứng này 
thường không nhìn vào người đang nói chuyện, đứng quá gần khi tiếp 
xúc, có nét mặt không phù hợp với trạng thái tình cảm, hoặc có biểu 
hiện vô ý và không nhạy cảm đối với cảm giác của người khác. Mặc 
dù tất cả những dấu hiệu trên có vẻ như chỉ là biểu hiện của một đứa 
trê thông thường nhưng trên thực tế, hầu hết những đứa trẻ cùng độ 
tuổi khác không gặp phải những khó khăn đó. 

Ở người lớn, dyssemia thể hiện ở lối cư xử không đồng điệu. 
Những điểm mù xã hội ở trẻ em mắc chứng dyssemia chính là nguyên 
nhân gây ra một loạt rắc rối khi chúng đến tuổi trưởng thành từ việc 
mất khả năng phản ứng với các tín hiệu không lời tới những khó khăn 
khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Không chỉ có thể, dyssemia còn phá 
hoại việc thực hiện các kỳ vọng xã hội được đặt lên vai một người 
trưởng thành. Những người trưởng thành bị mắc chứng này thường bị 
cô lập về mặt xã hội. 

Không giống như hội chứng tự kỷ của Asperger (xem 
Chương 9), nguyên nhân gây ra những thiếu hụt xã hội này không liên 
quan đến các điều kiện thần kinh. Khoảng 85% những người mắc 
chứng dyssemia thiếu hụt khả năng xã hội vì họ không biết cách đọc 
hoặc phản ứng lại những tín hiệu không lời, vì hoạt động giao tiếp của 


họ với người kia không đủ, hoặc vì gia đình họ không có phạm vi cam 
xúc cố định nào hay những quy tắc xã hội khác thường. 10% khác 
mắc chứng này vì vết thương cảm xúc của họ đã lược bớt những giai 
đoạn học hỏi cần thiết. Và chỉ khoảng 5% còn lại mắc chứng bệnh này 
là do mắc những chứng rối loạn thần kinh có thể chẩn trị. 


Do nguyên nhân gây ra dyssemia chủ yếu là do không thể 
thực hành các kỹ năng xã hội nên các chuyên gia đã thiết kế những 
chương trình điều trị hướng dẫn các kỹ năng này cho cả người lớn và 
trẻ em. Những giáo viên hướng dẫn sẽ bắt đầu bằng việc giúp học 
viên nhận thức được những thành phần ngầm của khả năng đồng 
điệu như cử chỉ và dáng điệu, những tiếp xúc xúc giác, giao tiếp bằng 
mắt, giọng và nhịp nói. Khi học được cách sử dụng hiệu quả các 
thành phần này, học viên sẽ luyện tập cho đến khi có thể thực hiện 
giao tiếp bằng mắt với người khác mà không cần bất kỳ nỗ lực đặc biệt 
nào. 


Đồng điệu tự nhiên sẽ làm tăng tốc độ cộng hưởng cảm xúc. 
Nhưng vì những hệ thống đường thấp tạo nên khả năng đồng điệu lại 
hoạt động tức thời và vô thức nên các nỗ lực điều chỉnh có thể cản trở 
hoạt động nhịp nhàng của chúng. Do đó, những học viên tham gia các 
chương trình điều trị cần tích cực luyện tập cho tới khi có khả năng 
phản ứng hòa hợp ngay lập tức với các tín hiệu của người khác. 

THỂ HIỆN BẢN THÂN 

Các diễn viên chuyên nghiệp là những người đặc biệt giỏi va 
khéo léo trong việc thể hiện bản thân, cách thể hiện của họ có thể để 
lại ấn tượng tốt với người khác. Năm 1980, khi Ronald Reagan chạy 
đua vào vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông đã 
tham gia một cuộc nói chuyện trên truyền hình giữa các ứng viên với 
nhau. Một sự cố xảy ra trong lúc ghi hình: Nhân viên phụ trách điều 
phối thời gian cắt mic của Reagan trước khi ông nói xong quan điểm 
của mình. Ngay lập tức, Reagan phản ứng lại bằng cách nhướn người 
sang bên cạnh, lấy mic của người khác và phát biểu bằng giọng dứt 
khoát: "Tôi trả tiền cho chương trình này. Tôi trả tiền cho cái mic này." 


Đám đông vỗ tay tán thưởng trước hành động quyết đoán của 
vị ứng cử viên từ lâu đã nối tiếng là người rất mực ôn hòa và khoảnh 
khắc này được coi là bước ngoặt trong chiến dịch tranh cử của ông. 
Sau này, một cố vấn chiến dịch thừa nhận, sự bùng nổ có vẻ như bột 
phát này thực chất đã được chuẩn bị từ trước. 


Sức hút của một lãnh tụ đối với quần chúng là một yếu tố của 
sự tự thể hiện và khẳng định bản thân. Sức hút của một diễn giả nổi 
tiếng, một nhà giáo hay một nhà lãnh đạo ưu tú chính là khả năng khơi 
gợi trong chúng ta những cảm xúc mà họ thể hiện và đưa chúng ta 
vào phổ cảm xúc đó. Sự lây lan cảm xúc như vậy thường xuất hiện khi 
một nhân vật có uy tín truyền cảm hứng cho đám đông. Những nhân 
vật này thường có biệt tài cảm nhận được tính biểu hiện khiến đám 
đông trở nên đồng điệu với nhịp hoạt động và nắm bắt cảm xúc của 
họ. 


Sức hút sẽ được đẩy đến đỉnh điểm khi diễn giả có thể điều 
khiển toàn bộ thính giả, tạo ra điểm nhận thức với sự pha trộn cảm xúc 
phù hợp để tạo ra tác động tối đa lên đám đông. Những chuyên gia 
của lĩnh vực giải trí thường sử dụng sự phối hợp thời gian nhịp nhàng 
và nhịp nói - tăng giảm cường độ giọng nói phù hợp theo nhịp để 
truyền cảm hứng cho đám đông. Họ là những người gửi cảm xúc còn 
đám đông thính giả trở thành những người nhận sự lây lan. Nhưng để 
đạt được hiệu quả tối đa, họ phải luyện tập chăm chỉ kỹ năng này. 


Một sinh viên được các bạn cùng lớp hết sức quý mến vì sự 
nhiệt tình, sôi nổi. Cô có tính biểu đạt cao và ít khi che giấu cảm xúc 
nên cô kết bạn rất dễ dàng. Thế nhưng, giáo viên dạy cô lại có ấn 
tượng khác. Trong một giảng đường lớn, cô rất nổi bật vì thái độ của 
mình: Cô thường mở lớn miệng ngạc nhiên hoặc gây ra những âm 
thanh khó chịu, đưa ra những nhận xét vui vẻ hoặc đầy ác cảm với 
những luận điểm giáo viên đưa ra. Có vài lần, không kiềm chế được 
cảm xúc của mình, cô đã phải rời lớp học. 

Theo đánh giá của thầy giáo, cô là người có tính biểu đạt cao 
và cởi mở nhưng lại không thể kiểm soát bản thân. Sự sôi nổi giúp cô 
rất nhiều trong các mối quan hệ xã hội nhưng lại không có ích ở những 
nơi cần sự dè dặt, khiêm nhường. 


Khả năng điều khiển và che giấu cảm xúc đôi khi được coi là 
yếu tố quan trọng nhất trong khả năng thể hiện bản thân. Những người 
khéo léo điều khiển cảm xúc thường là những người rất tự tin trong 
các tình huống xã hội. Họ là những người biết phép xử thế, có biệt tài 
xử lý những tình huống rất cần phản ứng có sắc thái tình cảm như bán 
hàng, ngoại giao và chính tri. 


Nhìn chung, phụ nữ là những người có khả năng biểu đạt 
cảm xúc tốt hơn đàn ông nhưng trong nhiều tình huống, phụ nữ cần 


biết cân bằng khả năng này với những quy tắc hạn chế tự thể hiện. Khi 
các quy tắc xã hội không đặt ra yêu cầu cao với khả năng biểu đạt, 
phụ nữ cần có ý thức dung hòa nó. Xã hội của chúng ta có những quy 
tắc rất tinh tế quy định ai là người nên biểu đạt cảm xúc gì cho cả hai 
giới. Trong cuộc sống riêng tư, phụ nữ thường được coi là người thể 
hiện rất đúng lúc và phù hợp những cảm xúc như sợ hãi hay buồn bã, 
còn đàn ông là sự tức giận - một quy tắc coi nước mắt của phụ nữ là 
điều đương nhiên nhưng sẽ phê phán nếu người đàn ông khóc trong 
lúc buồn. 

Tuy nhiên, trong các tình huống liên quan đến công việc, phụ 
nữ khóc cũng trở thành điều cấm ky. Và nếu là người nắm quyền, phụ 
nữ hoàn toàn có quyền thể hiện sự giận dữ. Một người đứng đầu 
quyền lực sẽ thể hiện sự giận dữ nếu nhóm chưa hoàn thành mục 
tiêu. Chang hạn, phụ nữ Alpha là những người rất biết cách thể hiện 
cảm xúc. Tuy nhiên, dù giận dữ là phản hồi phù hợp nhất trong một 
tình huống cụ thể nhưng tính xã hội dường như sẽ biến mất khi người 
đứng đầu thể hiện rõ cảm xúc đó. 

Có môt số người thuộc tuýp thích thể hiện ban thân. Trí tuệ xã 
hội không thể thay thế những kỹ năng công việc cần có cho một vị trí 
nào đó. Tôi từng nghe một cuộc đối thoại giữa hai doanh nhân khi 
ngồi trong một quán sushi ở Manhattan: "Anh ta có thể làm cho mọi 
người yêu quý mình nhưng anh không thể kiếm đâu được người tệ 
hơn anh ta - anh ta chẳng có chút kỹ năng nào trong công việc cả." 


ANH HUONG 


Chiếc Cadillac đỗ cạnh một xe khác trên một con đường nhỏ 
có hai hàng cây chạy dọc ở khu ngoại ô cua Manhattan khiến việc lấy 
các xe khác ra khỏi bãi đó rất khó khăn. Một nhân viên của bãi đỗ 
đang viết vé phạt. 

Chợt một tiếng hét giận dữ vang lên: "Này! Anh nghĩ mình 
đang làm cái quái gì vậy?” Chủ chiếc Cadillac, một người đàn ông 
trung niên lịch thiệp trong trang phục chỉnh tê, hét lên khi vừa ra khỏi 
hiệu giặt là cùng với đống quần áo đã khô trên tay. 

"Tôi chỉ đang làm công việc của tôi. Ông đỗ không đúng nơi 
quy đinh", người viết vé điềm tĩnh tra lời. 


"Anh dám làm thế sao? Tôi biết ông thị trưởng! Tôi sẽ khiến 


anh bị sa thải!" người lái xe đe dọa bằng giọng rất hung dữ. 

"Tại sao ông không nhận vé và đi khỏi đây trước khi tôi gọi xe 
kéo đến?" người ghi vé bình thắn trả lời. 

Chủ chiếc Cadillac giật lấy chiếc vé, chui vào xe và lái di, 
miệng vẫn không ngừng lam bẩm. 


Những nhân viên cảnh sát ưu tú rất biết cách gây ảnh hưởng 
để định hình kết quả của một tương tác xã hội theo hướng tích cực 
bằng cách sử dụng tài trí và sự tự chủ của bản thân. Họ hạn chế tối 
đa sử dụng sức mạnh mặc dù họ được phép cưỡng chế để đưa mọi 
thứ vào khuôn khổ. Họ tiếp cận mọi người với phong thái chuyên 
nghiệp, bình tính và tập trung. 


Và như kết quả cho thấy, họ khiến mọi người tuân thủ quy 
định hơn. Ví dụ, ở New York, những cảnh sát giao thông ít sử dụng 
hình thức cưỡng chế nhất cũng là những người ít xay ra xô xát với các 
tay lái môtô những kẻ sãn sàng thực hiện hành vi bạo lực trong cơn 
giận dữ. Nhưng nhân viên này có thể dễ dàng nhớ lại phan ứng của 
họ với sự khinh thường pháp luật của các tay lái môtô - một dấu hiệu 
báo trước sự thay đổi tương quan sức mạnh giữa hai bên - và bình 
tĩnh nhưng cương quyết khẳng định quyền cưỡng chế của họ với cách 
cư xử đúng mực. Ngược lại, những phản ứng sốc nổi, những lời nói 
không cần thiết có thể sẽ làm mọi thứ nổ tung. 


Sức mạnh cưỡng chế, nếu được áp dụng rộng rãi, có thể là 
một công cụ giải quyết hiệu quả những xung khắc. Nhưng sự vận 
dụng khéo léo sức mạnh này trong các trường hợp xung đột bạo lực 
để đưa ra những biện pháp giải quyết tình huống hợp lý nhất trong 
thực tế không dựa trên sức mạnh đơn thuần mà dựa trên trí óc. Nó kết 
hợp sự tự chủ (kiềm chế các xung khắc) với sự thấu cảm (hiểu suy 
nghĩ người khác, tự đánh giá được mình cần đối phó với người này 
như thế nào) và ý thức xã hội (nhận biết các quy tắc quan trọng trong 
mỗi tình huống). Hướng dẫn hoạt động của những mạch thần kinh 
ngầm là nhiệm vụ bất thành văn của những người dạy người khác 
nghệ thuật sử dụng sức mạnh. Khi một người ngày càng áp dụng 
thành thạo những phương pháp bạo lực, thì sự kiềm chế tính hung 
bạo, đồng thời kiềm chế những động lực gây hấn sẽ là điều cốt yếu 
nhất. 


Trong các tương tác xã hội hàng ngày, chúng ta sẽ cần đến 


mạch thần kinh tương tự để làm giảm nhẹ sự hung hăng. Có ảnh 
hưởng tích cực đồng nghĩa với việc thể hiện bản thân theo những cách 
mà qua đó tạo ra một kết quả giao tiếp mong muốn, chẳng hạn như 
làm cho đối phương cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. 


Trong mắt người khác, những người biết thể hiện khéo léo 
thường là những người rất tự tin, đáng yêu, nói chung là người biết tạo 
ấn tượng thân thiện. 


Những người khéo léo thể hiện tầm ảnh hưởng thường dựa 
vào nhận thức xã hội để định hướng các hoạt động; ví dụ, họ dễ dàng 
nhận ra các điểm nút, trong đó, một cái nháy mắt cũng tạo điều kiện 
thuận lợi cho mối quan hệ. Sẽ là vô ích khi phát tín hiệu đồng cam có ý 
thức qua những câu nói như "Tôi không thể khiến em cảm thấy xao 
động" hay "Em không thích tôi!" Trong những trường hợp như thế, chỉ 
cần hiểu và hành động ngầm là khôn ngoan hơn cả. 


Liều lượng hợp lý nhất của độ biểu cảm, nếu không xét đến 
những nhân tố khác, phụ thuộc vào ý thức xã hội, hiểu biết quy tắc 
văn hóa chủ đạo để tìm ra những điều phù hợp cho một bối cảnh giao 
tiếp cụ thể. Nếu bạn ở Trung Quốc, bạn nên im lặng, nhưng nếu ở 
Quadalaja, bạn sẽ bị coi là người kiệm lời quá mức và thiếu trung 
thực. Sự khéo léo giúp cân bằng mức độ biểu đạt. Sự thận trọng trong 
giao tiếp giúp bạn hòa nhập ở bất cứ nơi nào bạn có mặt, hạn chế tối 
đa những cảm xúc không mong đợi mà bạn có thể gây ra cho những 
người xung quanh. 


SỰ QUAN TÂM 


Hãy quay trở lại với những sinh viên trường dòng đang hối hả 
đến nơi thuyết giảng trong ví dụ về người Samarian đức hạnh. Có một 
khoảnh khắc hết sức quan trọng đối với mỗi người, khi họ nghe tiếng 
van nài của người đàn ông. Dù những người đi ngang qua người đàn 
ông có cảm nhận chút ít về sự đồng cảm, nhưng sự đồng cảm đơn 
thuần sẽ không có ý nghĩa gì nếu ta thiếu các hành động cụ thể. 
Những sinh viên nào dừng lại giúp đỡ người đàn ông đáng thương đó 
thể hiện một đấu hiệu khác của trí tuệ xã hội: sự quan tâm. 


Như ta đã thấy trong Chương 4, nhờ vào các liên kết thần 
kinh, khả năng cảm nhận những điều người khác muốn có thể là một 
động lực thúc đẩy hoạt động. Chẳng hạn, khi phụ nữ xem cuộn băng 
ghi hình một đứa trẻ đang khóc, hầu hết họ đều bị tác động mạnh mẽ 


trước sự buồn bã của đứa trẻ và khuôn mặt họ cũng trở nên buồn bã. 
Đây chính là một biểu hiện của sự đồng cảm. Những người phụ nữ 
này không chỉ bắt chước trạng thái sinh lý của đứa bé mà còn có 
mong muốn mãnh liệt được bế nó lên và ôm nó trong lòng. 


Chúng ta càng đồng cam với một ai đó trong lúc khó khăn va 
càng cảm thấy quan tâm, sẽ càng có nhiều điều thôi thúc chúng ta 
giúp đỡ họ - một mối liên kết giúp con người sẵn lòng bù đắp cho 
những mất mát của người khác. Một nghiên cứu về các hoạt động từ 
thiện ở Hà Lan đã chỉ ra, sự quan tâm xã hội của một người có thể 
giúp chúng ta dự đoán với tỷ lệ khá chính xác khả năng họ sẽ quyên 
góp cho những người nghèo túng. 


Trong thế giới của công việc, sự quan tâm khiến chúng ta có 
trách nhiệm với những nhu cầu hiện hữu sẽ giúp chúng ta trở thành 
những nhân viên xuất sắc trong một tổ chức. Hầu hết những người 
biết quan tâm luôn sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực để giúp đỡ đồng 
nghiệp hơn là chi tập trung vào công việc của chính mình, họ hiểu nhu 
cầu cộng tác để hình thành nên những mục tiêu to lớn hơn. 


Những người bị tác động bởi tình trạng khó khăn của người 
khác - những người có độ nhạy cam cao với sự lây truyền cam xúc - 
luôn sẵn lòng ra tay cứu giúp. Ngược lại, những người ít khi bị lay 
chuyển bởi các cảm nhận tình cảm sẽ ít có khả năng để ý đến tình 
cảnh khốn khổ của người khác. Một nghiên cứu chỉ ra rằng những em 
bé từ 5 - 7 tuổi hiếm khi bối rối khi nhìn thấy sự lo lắng phiền muộn 
của người mẹ sẽ có nguy cơ trở thành những người trưởng thành 
"phản xã hội" nhất. Nhóm nghiêm cứu thừa nhận “nuôi dưỡng sự quan 
tâm và đồng cảm của trẻ nhỏ với những khó khăn của người khác" sẽ 
là cách hữu hiệu giúp các em tránh xa những hành vi xấu sau này. 

Nhưng cảm nhận giản đơn và chia sẻ với người khác không 
bao giờ đủ, chúng ta cần hành động có hiệu quả hơn. Có rất nhiều nhà 
lãnh đạo nhầm lẫn giữa các mục tiêu nhân văn vì họ có quá ít kỹ năng 
quản lí, họ cần khôn ngoan hơn khi làm những việc tốt. Sự quan tâm 
sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn khi nó khai thác triệt để những năng 
lực đường cao. Bill và Melinda Gates là một ví dụ về sự quan tâm ở 
mức độ cao hơn: Họ đã tận dụng những thành quả từ công việc kinh 
doanh để góp phần ngăn chặn vấn đề hủy hoại sức khoẻ trong thế giới 
nghèo khổ. Họ cũng dành thời gian gặp gỡ những người họ đã giúp 
đỡ, những người mẹ ở Mozambique có những đứa con đang chết dần 


chết mòn vì bệnh sốt rét, những nạn nhân của AIDS ở Ấn Độ là những 
người đầu tiên nhận được sự quan tâm từ họ. 


Quan tâm, chia sẻ là động lực, là căn nguyên của những 
nghề phục vụ xã hội như y bác sĩ hay các công tác phục vụ xã hội 
khác. Ở một khía cạnh nào đó, những nghề này là sự hiện hữu công 
khai sự sẻ chia với những khó khăn, ốm yếu, nghèo khổ. Những người 
làm nghề này đạt thành tựu lớn trong sự nghiệp khi khả năng chia sẻ 
tăng lên nhưng sẽ dậm chân tại chỗ khi khả năng này suy giảm. 


Sự quan tâm chia sẻ là lòng trắc ẩn của mỗi con người. 
Những người khéo léo nhưng ít quan tâm có thể được trang bị những 
kỹ năng khác của trí tuệ xã hội, nhưng họ thường không thành công. 
Sự thiếu hụt yếu tố này trong giao tiếp sẽ trở thành các biểu hiện của 
kiểu mẫu phản xã hội, những người chỉ quan tâm đến bản thân. 

HỌC CÁCH SỬ DỤNG NĂNG LỰC ĐƯỜNG THẤP 

Giờ đây, khi chúng ta đã có cái nhìn tổng thể về trí tuệ xã hội, 
một câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có thể phát triển khả năng này ở con 
người không? Rõ ràng, khi liên quan tới các năng lực của đường thấp, 
thách thức này dường như được khuất phục. Paul Ekman đã đưa ra 
một phương pháp hướng dẫn mọi người cách phát triển khả năng 
đồng cảm sơ khai, bất chấp sự tức thời, vô thức của nó. 


Bài luyện tập của Ekman tập trung vào những biểu đạt rất 
nhỏ, những tín hiệu cảm xúc rất nhẹ thoáng qua trên mặt trong thời 
gian không quá 1/3 giây. Vì những tín hiệu cảm xúc này là tức thời và 
được tạo ra trong vô thức nên những bài luyện tập này đã đưa ra một 
gợi ý về cảm nhận thật sự của một người trong khoảnh khắc đó với 
bất kể biểu đạt nào. 


Nếu một biểu đạt không thống nhất thì cũng không cần chỉ ra 
người kia đang nói dối theo cách thức thông thường. Toàn bộ sự lừa 
dối thường kéo theo sự che giấu cảm xúc. Những người cảm nhận tốt 
hơn sẽ phát hiện ra những biểu đạt rất nhỏ. Nói đúng hơn, họ sẽ nhận 
ra nỗ lực để kiềm chế những cảm xúc thật sự. Vị chuyên gia phỏng 
vấn - người đã nhận ra nét mặt đầy ác cảm lướt nhanh trên khuôn mặt 
của kể phạm tội đang muốn được cấp hộ chiếu - đã được tập luyện 
theo phương pháp của Ekman. 


Kỹ năng này có giá trị đặc biệt đối với các nhà ngoại giao, 


quan tòa và cảnh sát vì những biểu đạt rất nhỏ mới ẩn chứa những 
suy nghĩ thật sự. Có thể nói, những cặp tình nhân, doanh nhân, giáo 
viên và rất nhiều người khác nữa đều có thể có lợi khi đọc được các 
tín hiệu xúc cảm. 

Những biểu đạt cảm xúc vô thức được đưa đến qua các hệ 
mạch đường thấp - thành phần nổi trội với sự tự phát và tốc độ xử lý 
rất nhanh. Chúng ta cần sử dụng đường thấp để hiểu chính nó nhưng 
điều này buộc chúng ta phải tinh chỉnh năng lực đồng cảm sơ khai. 


Ekman đã ghi ra một đĩa CD, và gọi đó là Micro Expression 
Training Tool (công cụ tập biểu hiện các nét mặt) và khẳng định nó có 
thể trợ giúp mọi người cải thiện đáng kể khả năng dò xét những biểu 
đạt rất nhỏ. Tới nay, có khoảng mười phần nghìn người đã làm theo 
phương pháp này của ông, trong đó, thời gian tập luyện chưa đến một 
tiếng. 


Chính bản thân tôi cũng đã tập thử. 


Đầu tiên, bài tập đưa ra một chuỗi các khuôn mặt khác nhau, 
trong đó, tất cả các khuôn mặt đều lạnh lùng và vô cảm. Tiếp theo, 
trong khoảnh khắc đáng nhớ, những khuôn mặt chuyển sang các trạng 
thái thể hiện bảy loại tình cảm: buồn bã, giận dữ, sợ hãi, ngạc nhiên, 
phẫn nộ, khinh thường và hạnh phúc. 


Sau mỗi lần chớp hình, tôi phải đoán xem nét mặt mà mình 
vừa xem thể hiện tình cảm gì, và càng về sau, tôi càng trả lời chính 
xác ý nghĩa của những chuyển động chỉ hiện lên mập mờ mà mình 
vừa trông thấy. Khuôn mặt mỉm cười và khuôn mặt nhăn nhó nháy 
qua ở tốc độ rất cao, chỉ khoảng 1/15 giây. Tốc độ cực nhanh này phù 
hợp với tốc độ quan sát của đường thấp, đủ để bỏ qua sự so đo đến 
mụ mẫm của đường cao. 


Tiếp theo, tôi thực hiện ba bài luyện tập và phần xem lại - giới 
thiệu 6o hoạt cảnh - với thời gian là 1/30 giây. Sau mỗi lần phán đoán, 
có phần định dạng cho tôi nghiên cứu mỗi biểu đạt trong khung hình 
tinh. Day là cách tốt hơn nhiều để làm chủ những sac thái, phân biệt rõ 
đâu là buồn bã, đâu là ngạc nhiên, đâu là chán ghét, đâu là giận dữ. 
Hơn thế nữa, nó nâng cao tính chính xác trong mỗi phán đoán của 
chúng, đưa ra những phản hồi cho phép mạng nơ-ron thần kinh hoạt 
động. 


Khi tôi đưa ra phán đoán, tôi có thể tái hiện rõ ràng những 
biểu hiện mình đã xem và hiểu rõ tại sao lại như vậy: một nụ cười nửa 
miệng thể hiện sự khinh miệt; đôi mắt trợn trừng của sự sợ hãi. Nhưng 
đơn giản hơn là lý trí của ta dễ dàng phán đoán trước những nét mặt 
như thế với độ chính xác cao. 


Tuy nhiên, khi tôi cố thử lý giải tại sao những hình ảnh không 
rõ ràng mà tôi vừa xem qua lại được truyền tải bởi cam xúc của một ai 
đó, tôi thường mắc sai lầm. Tin tưởng vào bản thân giúp tôi nhận định 
đúng hơn. Như khoa học về nhận thức đã chứng minh, điều chúng ta 
biết nhiều hơn những gì chúng ta có thể diễn đạt. Nói cách khác, công 
việc của đường thấp trở nên tuyệt vời nhất khi đường cao hoàn toàn 
nín lặng. 


Sau 20 - 30 phút luyện tập, tôi làm bài kiểm tra cuối cùng và 
đạt được số điểm khá cao là 86/100, so với 50/100 ở bài kiểm tra thử. 
Ekman nhận xét, giống như tôi, hầu hết điểm trung bình của mọi người 
là từ 40 — 50/100 trong lần thử đầu tiên. Nhưng chỉ sau chừng 20 - 30 
phút luyện tập, phần đồng đều đạt được số điểm từ 80 - 90/100. 


“Chúng ta có thể học cách sử dụng năng lực đường thấp, 
nhưng tại sao chúng ta không làm việc này? Vì chúng ta chưa bao giờ 
nhận được những kết quả tích cực trước đó." - Ekman cho tôi biết. 
Càng tập luyện nhiều, người ta càng cảm nhận phan xạ chính xác hơn. 
Ekman nói tiếp: "Nếu muốn làm chủ kỹ năng này, anh phải luyện tập 
cho đến lúc nó trở nên hoàn hảo." 


Theo quan sát của Ekman, những ai đã tập phương pháp này 
sẽ vững vàng hơn khi nhận diện những sắc thái tình cảm trong thực tế 
cuộc sống. 


Không có gì đáng ngạc nhiên khi những cảnh sát lấy cung, 
người đàm phán thương mại và đa phần những người làm các công 
việc đòi hỏi khả năng phát hiện sự thiếu trung thực của đối phương lại 
chú trọng thực hiện phương pháp của Ekman. Phương pháp này định 
hướng cho đường thấp và giúp chúng ta khám phá ra rằng các nơ-ron 
thần kinh rất ham học hỏi. Chúng tiếp thu rất nhanh các bài học ngôn 
ngữ đơn giản với những ngôn từ ít rắc rối. 

Với trí tuệ xã hội, chương trình của Ekman là một kiểu mẫu để 
luyện tập những khả năng thấu cảm và giải mã tín hiệu không lời của 
đường thấp. Trước đây, hầu hết các nhà tâm lý học đều cho rằng 


những hành vi vội vàng, tự phát và vô thức vượt quá khả năng tự chủ, 
tự phát triển của chúng ta, còn Ekman lại khẳng định chúng ta hoàn 
toàn có thể làm chủ các hành động này khi luyện tập trực tiếp với 
đường thấp. 


NHÌN NHẬN LẠI KHÁI NIỆM "TRÍ TUỆ XÃ HỘI” 


Đầu thế ky XX, một nhà thần kinh học đã tiến hành thí nghiệm 
trên một phụ nữ bị mắc chứng hay quên. Ngày nào, nữ bệnh nhân 
này cũng đến khám. 


Một hôm, vị bác sĩ giấu một chiếc định trong tay. Như mọi khi, 
ông giới thiệu mình với bệnh nhân và bắt tay bà ta. Chiếc đinh đâm 
vào tay nữ bệnh nhân. Sau đó, ông bỏ đi ra ngoài một lúc. Khi quay trở 
lại, ông hôi người đàn bà xem họ đã gặp nhau hay chưa. 


Bà ta trả lời chưa. Nhưng khi vị bác sĩ lại giới thiệu lần nữa và 
đưa tay ra bắt, nữ bệnh nhân rụt ngay tay lại. 


Joseph LeDoux kể câu chuyện này để mở đầu quan điểm về 
đường cao và đường thấp. Chứng hay quên của người phụ nữ kia là 
do một thương tổn ở thùy nhớ tạm thời - một phần của đường cao. 
Tuy nhiên, hạch hạnh nhân của bà ta - nút trung tâm của đường thấp - 
vẫn không có vấn đề gì. Vùng nhớ tạm thời không thể ghi nhận điều 
vừa xảy đến nhưng sự đáng sợ của chiếc dinh đã in han trong hạch 
hạnh nhân của bà ta. Bà ta không nhận ra vị bác sĩ, nhưng bà ta có 
nhận thức đó là người không đáng tin. 


Chúng ta có thể xem xét lại trí tuệ xã hội dưới góc độ khoa 
học thần kinh. Phản ứng của con người là sự đan xen giữa đường cao 
và đường thấp. Ở những bộ não không bị tổn thương, hai hệ thống 
này hoạt động song song, và cả hai đều cần thiết trong việc định 
hướng cách giao tiếp ứng xử với thế giới. 

Những ý kiến thông thường về trí tuệ xã hội thường quá coi 
trọng tài nghệ của đường cao như vốn hiểu biết hay khả năng rút ra 
các quy tắc, nghỉ thức và luật lệ - những điều cần thiết để đưa ra các 
hành xử phù hợp với các nguyên tắc giao thiệp. Học "nhận thức xã 
giao" biến khả năng giao tiếp giữa người với người thành một kiểu trí 
tuệ chung được áp dụng trong ứng xử. Tuy phương pháp nhận thức 
này rất đúng trong ngôn ngữ học và trong trí tuệ nhân tạo nhưng nó 
vẫn có những giới hạn khi mang ra áp dụng cho mối quan hệ của con 


người. 

Điểm mấu chốt trong nhận thức là các mối quan hệ bỏ qua 
những khả năng cảm nhận vô thức như sự thấu cảm, đồng cảm và 
khả năng quan tâm, chia sẻ. Cách nhìn này thiên lệch về tư duy, mang 
tính võ đoán, coi nhẹ chất keo chủ yếu gắn kết mọi tư duy với nhau, 
không chú ý tới điều dựng nên cơ sở của mọi tác động qua lại. Cách 
nhìn toàn diện nhất về năng lực trí tuệ xã hội phải bao gồm cả đường 
cao và đường thấp. Tuy nhiên, hiện giờ rất nhiều khả năng của đường 
thấp đã bị lãng quên, và điều đó loại trừ những năng khiếu ứng xử 
đóng vai trò sống còn xuyên suốt lịch sử loài người. 


Những năm 1920, những nơ-ron thần kinh cơ bản hình thành 
nên chi số thông minh là chưa được hiểu thấu đáo, chưa có nhiều hiểu 
biết về các nơ-ron thần kinh cơ bản của chỉ số thông minh, lãng quên 
những kỹ năng của các cá nhân. Chính vào thời điểm đó, Thorndike 
đã đặt nền móng cho nghiên cứu trí tuệ xã hội. Ngày nay, khoa học 
thần kinh xã hội thách thức các nhà lý luận tìm ra một định nghĩa về 
các năng lực giữa các cá nhân, bao gồm những khả năng của đường 
thấp như hòa nhập, lắng nghe và đồng cảm. 


Những phần tử cơ bản tạo ra các mối quan hệ phải được 
nhắc đến trong mọi bản đánh giá đầy đủ về trí tuệ xã hội. Không có 
chúng, khái niệm này sẽ trở nên khô khan và cứng nhắc,chỉ đánh giá 
được phan lý trí nhưng quên mất điều quan trọng là một trái tim nồng 
hậu. 


Tôi đồng thuận với quan điểm này của nhà tâm lý học 
Lawrence Kohlberg, người đã chỉ ra những thiết sót của những quan 
điểm loại trừ giá trị đường thấp của con người khỏi trí tuệ xã hội. Trí 
tuệ xã hội theo kiểu đó sẽ chỉ biến nó thành “bạn” của thế lực và 
quyền hành. Trong những thời điểm vô định và cô lập, chúng ta cần 
cảnh giác hơn với sự phổ biến của những lập luận thiếu tính nhân văn. 


mộ ` 
01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUE XÃ HỘI 


Chương 7. YOU VÀ IT 
Chương 8. BỘ BA ĐEN TOI 
Chương 9. MÙ CẮM GIÁC 


Created by AM Word2CHM 


BE 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 

TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 2. CÁC LIÊN KẾT BI PHA VO 

Một phụ nữ vừa mất chị gái nhận được cú điện thoại chia 
buồn của một anh bạn cũng mất chị gái vài năm trước đó. Anh này 
bày tỏ sự cảm thông cũng như lời chia buồn của mình. Xúc động 
trước những lời lẽ đó, người phụ nữ đã kể cho bạn nghe những chỉ tiết 
đau buồn về đợt ốm kéo dài của người chị và cảm giác hang hụt vì 
mất mat của cô. 

Nhưng khi đang tâm sự, cô chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím 
ở đầu dây bên kia. Thì ra, người bạn của cô vừa trả lời e-mail vừa an 
ủi cô. Những lời an ủi của người bạn nhanh chóng trở nên sáo rỗng, 
vô tình và lạc lõng khi cuộc nói chện tiếp tục. Sau khi cúp máy, người 
phụ nữ cảm thấy buồn và thất vọng đến mức cô ước gì anh bạn kia 
đừng bao giờ gọi điện. 


Cuộc nói chuyện trên thuộc vào kiểu tương tác mà triết gia 
Martin Buber gọi là I-It (Tôi-nó). 


Theo Buber, trong một cuộc tiếp xúc có kiểu tương tác này, 
một người sẽ không chú ý đến hiện thực khách quan và không cảm 
thấy thật sự cảm thông với người kia. Anh bạn kia có thể đã cảm thấy 
buộc phải gọi điện và bày tổ sự cảm thông của mình với người phụ nữ 
vừa mất chị gái. Nhưng chính sự thiếu kết nối đầy đủ về mặt cảm xúc 
đã biến cuộc gọi thành một cử chỉ sáo rỗng. 

Buber dùng thuật ngữ I-It để chỉ những mối quan hệ đơn 


thuần mất kết nối cho đến những mối quan hệ hoàn toàn lạm dụng 
cho mục đích cá nhân. Trong những kiểu quan hệ I-It, người tham gia 


tương tac sẽ bị coi như một món đồ, bị cư xử giống như một thứ đồ 
dùng hơn là như một con người. 


Các nhà tâm lý học cũng sử dụng thuật ngữ agentic (vị lợi) để 
nói đến kiểu tiếp cận lạnh lùng, xem mọi người chỉ đơn thuần là các 
công cụ để đạt được các mục đích riêng. Tôi sẽ là một kẻ "vị lợi" khi 
tôi không quan tâm đến cảm giác của bạn và muốn có được cái gì đó 
từ bạn. 


Phương thức giao tiếp ích kỷ này tương phản hoàn toàn với 
phương thức "cùng chia sé" - một trang thái đồng cảm rất cao khi cam 
xúc của bạn không chỉ có ý nghĩa quan trọng với tôi mà còn thay đổi 
tâm trạng của tôi. Khi chúng ta đồng cảm, chúng ta sẽ đồng điệu, ăn 
khớp với nhau trong một vòng phản hồi qua lại. Còn khi ích ky, vị than, 
chúng ta sẽ mất kết nối. 


Khi các nhiệm vụ khác hoặc khi các mối bận tâm khác chỉ 
phối tâm trí, sự chú ý mà chúng ta dành cho những người chúng ta 
đang nói chuyện sẽ giảm xuống, khiến chúng ta hoạt động như một cái 
máy tự động, chỉ chú ý vừa đủ để liếp tục bắt theo nhịp cuộc nói 
chuyện. Nếu đối phương mong muốn chúng ta tham gia câu chuyện 
nhiều hơn, họ sẽ cảm thấy đây là một tương tác có phần xa cách. 


Thực hiện cùng lúc nhiều hoạt động sẽ can trở cuộc chuyện 
trò, đặc biệt là khi cuộc nói chuyện diễn ra ở vùng cảm xúc nhạy cảm. 
Lý do là vì khi chúng ta làm nhiều việc cùng một lúc và nói chuyện chi 
là hoạt động thêm vào trong mớ phức hợp đó, chúng ta sẽ chuyển dần 
sang phương thức giao tiếp I-lt. 


I-YOU 


Tôi nghe được câu chuyện sau trong một nhà hàng: 


Anh trai mình khắc phụ nữ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh 
ấy là cả một tham họa. Cid thì anh ấy đã 39 rồi và không còn hấp dẫn 
nữa. Chuyên môn của anh ay thì chang chê vào đâu được nhưng kỹ 
năng xã hội chi bồn zero. 

Gần đây, anh ấy đã thử tới các buổi hẹn hò nhanh: Phụ nhĩ 
độc thân ngồi ở các dãy bàn. Cánh đàn ông sẽ đi từ bàn này sang bàn 
khác, nói chuyện với mỗi phụ nữ khoảng năm phút. Cứ sau năm phút 
chuông sẽ reo và họ sẽ đánh giá lẫn nhau xem họ có muốn gặp lại 
người kia không. Nếu muốn, họ sẽ trao đổi đa chi e-mail va sắp xếp 
một cuộc hẹn khác. 


Nhưng anh trai minh lại làm hong cơ hội của anh ấy. Ngay khi 
ngồi xuống, anh ấy bắt đầu nói liên tục về bản thân. Mình chắc là anh 
ấy sẽ chẳng bao giờ hỏi người phụ thĩ kia một câu nào. Anh ấy không 
bao giờ dé cho ai có cơ hội nói rằng họ muốn gặp lại anh ấy. 


Cũng với lý do tương tự như trên nên khi còn độc thân, ca sĩ 
opera Allison Charney đã áp dụng thử nghiệm hẹn hò: Cô tính khoảng 
thời gian từ đầu cuộc nói chuyện đến khi đối phương hôi cô một câu 
hỏi có liên quan tới cô. Trong lần hẹn hò đầu tiên với A dam Epstein, 
người đàn ông cô kết hôn một năm sau đó, Charney thậm chí còn 
không có thời gian để bấm giờ - Epstein đã vượt qua bài kiểm tra một 
cách ngoạn mục. 


Đứng ở góc độ chuyên môn, cuộc kiểm tra của Charney 
nhằm mục đích tìm kiếm năng lực chú ý, thâm nhập và tìm hiểu hiện 
thực bên trong của người khác. Các nhà phân tích tâm lý đã sử dụng 
thuật ngữ rất rộng "mối quan hệ liên chủ thể" để nói đến sự hòa hợp 
thế giới nội tâm của hai cá nhân. Cụm từ I-You (Tôi-bạn) là cách mô tả 
văn hoa hơn của kiểu kết nối cảm thông như vậy. 


Năm 1937, trong cuốn sách ra đời về triết lý của các mối quan 
hệ, Buber đã viết: "I-you là một liên kết đặc biệt, dùng để chỉ sự gần 
gũi, hòa điệu thông thường chứ không phải luôn được tìm thấy trong 
các mối quan hệ giữa vợ chồng, các thành viên trong gia đình và 
những người bạn tốt." Trong tiếng Đức, từ Du (tức You trong phương 


thức giao tiếp l-you) ma Buber sử dụng là từ có ý nghĩa than mật nhất, 
thường được bạn bè và những người đang yêu sử dụng để gọi nhau. 


Đối với Buber, từ You có yếu tố tiên nghiệm. Mối quan hệ của 
con người với thần học là một liên kết I-you có thể được duy trì vô hạn 
định, nó là yếu tố lý tưởng nhất để hoàn thiện phần nhân tính chưa 
hoàn hảo của con người. Trong cuộc sống hàng ngày, biểu hiện của 
phương thức giao tiếp I-you bắt đầu từ việc thuần túy tôn trong, lịch sự 
với ai đó cho đến yêu thương và ngưỡng mộ, hay bất kỳ cách thức 
nào trong vô số các cách thức mà chúng ta biểu lộ tình yêu đối với 
nhau. 


Sự lạnh lùng và cách biệt cảm xúc trong các mối quan hệ kiểu 
l-you tương phản hoàn toàn với quan hệ I-You hòa hợp. Khi ở trong 
phương thức giao tiếp I-It, chúng ta đối xử với mọi người như thể họ là 
phương tiện để đạt được mục đích. Ngược lại, trong phương thức I- 
You, chính mối quan hệ của chúng ta với họ mới là cái đích cuối cùng 
ta muốn đến. Hành trình cao với lý trí và nhận thức có thể vừa đủ cho 
phương thức I-lt. Còn I-You, phương thức giao tiếp khi chúng ta hòa 
hợp lại gắn với hành trình thấp. 


Đường ranh giới giữa I-You và I-It thường linh hoạt va dễ thay 
đổi. Đôi khi, tất cả You sẽ trở thành It và ngược lại. Khi chúng ta mong 
chờ được đồng cam, lối cư xử I-lt của người kia sẽ khiến ta cam thấy 
đau đớn (giống như cảm giác của người phụ nữ trong cuộc nói 
chuyện điện thoại giả dối trên). Trong những thời điểm như vậy, You bị 
biến thành It. 


Sự đồng cảm sẽ mở ra cánh cửa đến với các mối quan hệ I- 
You. Chúng ta phản hồi không chỉ từ bề mặt mà còn với một ảnh 
hưởng sâu sắc. Như Buber đã nói, l-You chỉ có thé được thực hiện với 
cảm giác trọn vẹn. Dac tính giới hạn của tương tác l-you là cảm giác 
được cảm thông - cảm giác rất riêng chỉ xuất hiện khi ai đó được chia 
sẻ thật sự. Những lúc như thế, chúng ta cảm nhận được rằng người 
kia biết mình đang cảm thấy thế nào, và do đó, chúng ta cảm thấy 
được thấu cảm. 


Một nhà phân tích tâm lý từng nhận định, bệnh nhân và bác sĩ 
trị liệu sẽ hoạt động hòa nhịp với nhau khi liên kết cảm xúc của họ trở 
nên chặt chẽ hơn. Nhà lý luận chủ nghĩa nhân van Carl Rogers cũng 
thừa nhận, sự cảm thông trong điều tri sẽ xay ra khi bác si hòa hợp 
với bệnh nhân, bệnh nhân cảm thấy được thấu cảm, hay nói cách khác 


khi bệnh nhân được coi là You. 
CẢM GIÁC ĐƯỢC CẢM THÔNG 


Trong chuyến di đầu tiên đến Mỹ, Takei Doi, một bác sĩ tâm lý 
Nhật Bản, đã gặp phải một tình huống khó xử. Khi Doi đến chơi nhà 
một người bạn mới quen, người đó đã hỏi xem ông có đói không và 
nói: "Nếu ông thích thì nhà tôi có kem đấy." 


Lúc đấy, quả thực Doi đã khá đói. Nhưng bị một người gần 
như không quen biết hỏi thẳng thừng có đói không là điều không dễ 
chịu chút nào. Ở Nhật Bản, Doi chưa bao giờ nghe những câu hỏi đại 
loại như vậy. 


Theo đúng các quy tắc của văn hóa Nhật Bản, Doi sẽ không 
thể thừa nhận mình đang đói. Và vì thế, ông khước từ đề nghị dùng 
kem. 


Cùng lúc đó, Doi ấp ủ một chút hy vọng vị chủ nhà sẽ nài ông 
thêm lần nữa. Nhưng ông thất vọng khi nghe người chủ nói "Vâng, thế 
thì thôi vậy!" và bỏ qua lời mời. 

Trong văn hóa Nhật Bản, thông thường, người chủ nhà sẽ 
cảm nhận được vị khách của mình có đói hay không và mang cho ông 
ta cái gì để ăn chứ không cần hỏi xem khách có muốn hay không. 


Sự cảm nhận tỉnh tế về nhu cầu, cảm giác của một người và 
phản ứng tự nguyện đáp ứng nhu cầu cảm giác đó chứng tô văn hóa 
Nhật Bản (và văn hóa của các nước phương Đông nói chung) rất đề 
cao phương thức tương tác l-you. Trong tiếng Nhật, từ amae được 
dùng để chỉ sự cảm thông và khả năng nhạy cảm vốn được cho là 
đương nhiên và tự nguyện hành động mà không cần suy tính nhiều. 


Trong quỹ đạo của amae, chúng ta có cảm giác mình được 
cảm thông. Takeo Doi coi sự kết nối ấm áp trong mối quan hệ giữa mẹ 
con (bằng trực giác, bà mẹ sẽ cảm nhận được những điều con mình 
cần) như nguyên mẫu của sự chú ý được đẩy lên cao độ. Mối quan hệ 
này mở rộng thành tất cả mọi ràng buộc xã hội gần gũi, gắn bó trong 
cuộc sống sinh hoạt của người Nhật Bản, tạo ra một không khí thân 
mật, đồng cảm. 


Tiếng Anh không có từ tương đương với từ amae nhưng 
người Anh vẫn có thể dùng một từ để chỉ những mối quan hệ được 


chú ý nhiều như vậy. Từ amae chỉ ra thực tế kinh nghiệm mà chúng ta 
đã có với những người mà chúng ta biết và yêu quý - gia đình, họ 
hàng thân thuộc, người yêu, bạn đời và những người bạn cũ. Chúng ta 
càng gắn bó thân thiết với nhau, sự đồng cảm, hòa điệu giữa chúng ta 
sẽ càng lớn. 


Ở trạng thái amae, việc chúng ta trao đổi các cảm xúc và suy 
nghĩ khi chú ý lắng nghe là điều đương nhiên. Thái độ không được 
biểu hiện qua ngôn ngữ nói mà cần được cảm nhận với sự chú ý cao 
độ: Nếu tôi cảm thấy điều đó, bạn cũng nên có cảm giác đó. Chính vì 
thế, tôi không cần phải nói ra những gì mình muốn, mình cảm thấy và 
mình cần. Bạn cần chú ý kỹ tới tôi đủ để cảm nhận được và hành 
động theo cảm nhận đó mà không cần thốt lên lời nào. 

Khái niệm này không chỉ mang ý nghĩa về mặt cảm xúc mà 
còn có ý nghĩa về mặt nhận thức. Mối quan hệ giữa chúng ta với một 
ai đó càng thân thiết, chúng ta càng cởi mở, chú ý và quan tâm tới họ. 
Nếu cuộc sống của ta và họ càng có nhiều điểm chung, ta càng dễ 
dàng cảm nhận cảm xúc của họ, và vì thế suy nghĩ và phản ứng của 
chúng ta về một sự kiện bất kỳ cũng sẽ tương tự như họ. 


Hiện nay, Buber đã trở thành người lạc hậu so với giới tư 
tưởng. Nhà tư tưởng Pháp Emmanuel Lesvinas đã thay thế vai trò 
người giải thích các mối quan hệ của ông. Theo Lesvinas, I-lt là kiểu 
quan hệ hời hợt nhất trong tất cả các phương thức quan hệ, trong đó 
chỉ có hành động nghĩ đến chứ không có hành động chú ý đến. Trong 
khi I-It nổi trên bề mặt của các hình thức quan hệ thì I-You lại chìm 
sâu xuống dưới. Như Lesvinass đã nói It đặt You vào ngôi thứ ba, tuy 
chỉ là một thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện, nhưng lại có thể đẩy 
con người ra rất xa các mối liên kết thân mật. 


Các nhà tư tưởng đã nắm được những điều bí hiểm về thế 
giới dẫn dắt suy nghĩ và hành động của con người trong hiện thực xã 
hội đang được kiến thiết của chúng ta. Những kiến thức này có thể 
được ngầm chia sẻ rộng khắp các nền văn hóa, trong một gia đình hay 
trong bất kỳ sự hòa điệu cảm xúc nào giữa hai người. Theo những ghi 
chép của Lesvinas, sự đồng cảm là những gì "xuất hiện ở hai người 
đang tương tác với nhau”, suy nghĩ riêng và chủ quan của chúng ta về 
thế giới bắt nguồn từ chính các mối quan hệ của chúng ta. 


Như Freud đã nêu ra nhiều năm trước đây, bất cứ điều gì tạo 
ra các điểm chung quan trọng giữa hai người cũng làm dấy lên cảm 


giác "hội cùng thuyền" - một thực tế mà bất kỳ ai cũng cảm nhận được 
như khi có một cuộc nói chuyện tuyệt vời giữa một chàng trai với cô 
gái hấp dẫn mà anh đang chinh phục, sự chào hàng thành công với 
một người lạ, hay chỉ đơn giản cùng ngồi với một người trên chuyến 
bay dài. Freud đã nhận thấy rằng ẩn sâu dưới những kết nối này, vòng 
phản hồi mạnh mẽ có thể tạo ra sự gắn bó chặt chẽ, cảm giác người 
kia va mình giống nhau, gần như là mội. 


Dưới góc độ khoa học thần kinh, việc tôi làm quen với bạn có 
nghĩa là tôi đạt được sự cộng hưởng với các cảm xúc và hoạt động 
của các nơ-ron thần kinh của bạn. Các hoạt động thần kinh của chúng 
ta càng chồng khít lên nhau, chúng ta càng cảm thấy gắn bó với nhau. 
Do vậy, hiện thực chung mà chúng ta cùng tạo ra sẽ càng lớn. Khi gắn 
bó với nhau, các phạm trù suy nghĩ của chúng ta sẽ trải qua một quá 
trình phân loại sao cho chúng ta vô thức nghĩ đến những điều quan 
trọng nhất theo đúng cách mà chúng ta nghĩ đến bản thân. Chẳng hạn, 
các cặp vợ chồng thường dễ dàng định rõ những điểm họ tương đồng 
hơn là những điểm họ khác biệt. Tuy nhiên, điều này chi xảy ra khi ho 
sống hạnh phúc, vui vẻ với nhau. 


Bên cạnh đó, còn có một chỉ báo tuy có chút hàm ý châm 
biếm tính tương đồng của các hoạt động thần kinh xuất hiện cùng với 
xu hướng tự thân: Chúng ta có khuynh hướng áp đặt cho những người 
thân thiết những suy nghĩ sai lầm mà chúng ta áp đặt lên chính mình. 
Ví dụ: Chúng ta thường có ảo tưởng về khả năng miễn nhiễm trước 
các tác động xung quanh. Trong đó, chúng ta cho rằng khả năng điều 
tồi tệ ở người khác cao hơn bản thân mình hay với những người mà 
chúng ta quan tâm, lo lắng nhất. Chúng ta thường dự đoán nguy cơ 
mắc bệnh ung thư hay gặp tai nạn ô tô của mình thấp hơn nhiều so 
với nguy cơ mà chúng ta dự đoán cho người khác. 


Cảm giác về tính chất duy nhất, tổng thể của chúng ta tăng 
lên khi mình xem xét hoàn cảnh của người khác và nó củng cố thêm 
những điều chúng ta thấy được từ quan điểm của họ. Khoảnh khắc sự 
cảm thông xuất hiện từ hai phía có sức cộng hưởng đặc biệt lớn. Hai 
người gắn bó, thân thiết sẽ trùng khớp không chỉ các suy nghĩ mà còn 
phối hợp nhịp nhàng cả những câu nói với nhau - một tín hiệu của các 
mối quan hệ sâu sắc - được các chuyên gia nghiên cứu về hôn nhân 
gọi là "tính hợp lý với cường độ cao”. 


I-You là một hình thức quan hệ thống nhất, trong đó, một 


người sẽ được cảm nhận khác biệt hơn so với tất cả những người 
khác. Những cuộc gặp gỡ như vậy là những khoảnh khắc mà chúng ta 
nhớ rõ nhất trong các mối quan hệ gần gũi. Buber đã nhắc đến sự 
tham gia hoàn toàn ăn khớp như vậy khi ông viết: (Tất cả các hoạt 
động sống thực chất đều là các cuộc gặp gỡ." 


Trừ khi là một vị thánh, còn nếu không, luôn cư xử với tất cả 
những người chúng ta gặp gỡ bằng phương thức I-You là một đòi hỏi 
quá cao đối với bản thân mỗi người. Cuộc sống thường nhật luôn dao 
động giữa hai phương thức I-You và I-lt. Và như Buber nói: "Bản thân 
chúng ta dường như được chia đôi thành hai phạm vi tuần hoàn sát 
sao: một là It, một là You, trong đó, bạn bao trọn những giây phút 
chúng ta có kết nối. Nhưng chúng ta lại xử lý các chỉ tiết trong cuộc 
sống theo phương thức I-lt, qua những hoạt động giao tiếp vị lợi, dat 
trọng tâm vào việc hoàn thành mọi thứ. 


THUYẾT VỊ LỢI VỀ IT 


Nicholas Kristof, nhà báo của tờ New York Times nổi tiếng là 
một nhà báo xuất sắc và đã giành giải Pulitzer - một trong những giải 
thưởng báo chí danh giá nhất của Mỹ. Ông luôn giữ vững ngòi bút 
khách quan khi viết về các cuộc chiến, nạn đói và hầu hết những thẳm 
họa lớn xảy ra trong vài thập kỷ trở lại đây. 


Nhưng rồi một ngày ở Campuchia, sự khách quan của ông đã 
tan biến. Câu chuyện xảy ra khi ông điều tra một vụ buôn bán có qui 
mô khắp thế giới hàng nghìn trẻ em làm nô lệ tình dục cho các nhà 
chứa. 


Sự khách quan trong nghề báo đã bị ông vi phạm khi mụ chủ 
chứa dẫn tới trước ông một em bé đang rủn rẩy tên là Srey Neth. Như 
những gi Kristof kể lại, ông đã làm một việc không hề phù hợp với quy 
chuẩn khách quan của báo chí: Ông mua cô bé với giá 150 đô-la. 


Kristof đưa Srey Neth và một em gái khác về nhà và trả tự do, 
giúp các em bắt đầu một cuộc sống mới. Một năm sau đó, Srey đã 
hoàn thành khóa học ở trường dạy trang điểm tại Phnom Penh và 
dang dự định mở mot cửa hiệu của riêng thình. Qua các bài viết, 
Kristof đã khuyến khích rất nhiều người trợ giúp cho quỹ từ thiện giúp 
đỡ những em gái như Srey bắt đầu lại cuộc sống. 


Khách quan là môt trong những nguyên tắc hoạt động trong 


đạo đức làm báo. Ở mức lý tưởng, nhà báo sẽ giữ nguyên thái độ của 
một người quan sát trung lập, theo dõi và ghi lại sự kiện, chứ không 
can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Kristof đã vi phạm quy tắc chặt 
chẽ trên. Ông đã không chịu đứng ngoài cuộc và biến mình trở thành 
một phần câu chuyện. 


Cũng như nhiều ngành nghề khác như bác sĩ hay cảnh sát, 
nguyên tắc của một người làm báo là thực hiện kiểu quan hệ I-lt. Một 
bác sĩ phẫu thuật không nên tiến hành ca mổ cho người thân vì rất có 
thể cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến các quyết định sáng suốt khi mổ. Trên 
lý thuyết, các nhân viên cảnh sát cũng không bao giờ được phép để 
cho một mối quan hệ riêng tư nào ảnh hưởng đến thái độ chí công vô 
tư của mình. 


Nguyên tắc giữ khoảng cách chuyên môn được xây dựng 
nhằm bảo vệ cho đôi bên trước các tác động nhiều phía và không thể 
dự đoán của cảm xúc trong khi thực hiện công việc. Duy trì khoảng 
cách có nghĩa là nhìn nhận mọi người theo vị trí là bệnh nhân hay tên 
tội phạm chứ không chú ý hòa điệu với con người đó. Mặc dù đường 
thấp có thể kết nối chúng ta ngay lập tức với nỗi buồn của người khác 
nhưng hệ thống vỏ não trước trán có thể tạo ra khoảng ngăn cách cảm 
xúc đủ để chúng ta có thể suy nghĩ chín chắn, rõ ràng hơn. Chính sự 
cân bằng này giúp khả năng cảm thông đạt được hiệu quả cao hơn 
trên thực tế. 


Phương thức I-It chỉ có ưu điểm trong cuộc sống thường nhật 
khi có mục đích đảm bảo giữ các công việc hàng ngày đi theo đúng 
trật tự thông thường. Những quy tắc xã hội ngầm hướng dẫn chúng ta 
quyết định xem ai là người ta không cần kết nối. Bất cứ khi nào chúng 
ta tiếp xúc với ai đó qua vị thé xã hội - cô bồi bàn hay người đứng 
quầy - chúng ta đều đối xử với họ như một cá thể ít hời hợt, phớt lờ 
toàn bộ vai trò của họ với tư cách là một con người. 


Jean Paul Sartre, nhà tư tưởng người Pháp của thế ky XX, đã 
coi sự hời hợt là dấu hiện của sự ghét bỏ, xa lánh trong cuộc sống 
hiện đại. Ông mô tả vai trò công cộng như một hình thức giả hiệu, một 
cách thức hành động được lên kịch bản sẵn, trong đó chúng ta đối xử 
với người khác như những cá thé It và ngược lại, ta cũng bị đối xử 
như vậy: "Người bán tạp phẩm hay thợ may đều quay cuồng trong một 
vũ điệu mà tại đó, họ ráng sức thuyết phục khách quen rằng họ chẳng 
là gì cả ngoài một người bán tạp phẩm, một thợ may." 


Nhưng Sartre không nói gì về những lợi ích mà chúng ta có 
được khi tránh một chuỗi dài vô tận các cuộc gặp theo phương thức I- 
You, nhờ vào mat nạ I-lt. Thái độ lạnh nhạt đúng kiểu của một bồi bàn 
tiết kiệm cho anh ta những lời dẫn giải về cuộc sống riêng tư, đồng 
thời tạo ra một vòng bảo mật cho những thực khách mà anh ta phục 
vụ. Giữ vững vai trò của mình giúp người hầu bàn thực hiện tốt mọi 
việc trong khi vẫn giữ được quyền tự chủ nội tại để chuyển sự chú ý 
sang những ý thích và mưu cầu cá nhân, ngay cả khi những ý thích và 
mưu cầu đó là điều mộng tưởng. Phương thức đó đã cung cấp cho 
anh ta khoảng riêng tư ngay cả trong thời gian làm việc. 


Có những cuộc nói chuyện nho nhỏ không gây ra bất kỳ mối 
đe dọa nào với khoảng riêng tư này. Và mọi người sẽ quyết định có 
nên chú ý tới người trong vai It như You hay không. Nhưng thông 
thường, tự bản thân vai trò này hoạt động như một loại màn hình, vô 
tư phác ra hình ảnh một người đang choán hết nó. Ít nhất, ban đầu 
chúng ta nhìn nhận người đó là It chứ không phải là You. 


Khi gặp những người quen biết sơ, sự hòa hợp trong chúng ta 
lên cao tới độ cả hai đều tham gia vào một vũ điệu không lời của sự 
chú ý lẫn nhau, của nụ cười, của những cử chỉ, hành động phối hợp 
và của sở thích. Nhưng khi gặp ai đó trong vị thế xã hội của mình, 
chúng ta có khuynh hướng tập trung vào nhu cầu hay vào một kết quả 
mong muốn nào đó. Các nghiên cứu về những cá nhân tương tác với 
người khác trong vai trò giúp đỡ chính thức - như bác sĩ, y tá, tư vấn 
viên hay bác sĩ tâm lý - cho thấy các yếu tố tiêu chuẩn tạo nên sự hòa 
hợp ở cả hai phía đều yếu hơn rất nhiều so với các yếu tố hòa hợp 
giữa những người trong các cuộc gặp bình thường. 


Trọng tâm của mục tiêu này là một thử thách đối với những 
người làm nghề giúp đỡ người khác. Nói cho cùng, sự hòa hợp có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với hiệu quả của những cuộc gặp mang tính 
chất chuyên môn. Trong trị liệu tâm lý, cơ chế hóa học giữa người với 
người của bác sĩ và bệnh nhân sẽ quyết định sự hợp tác có được hình 
thành hay không. Trong y tế, sự hòa hợp cao sẽ giúp bệnh nhân tin 
tưởng và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. 

Những người làm nghề cứu giúp người khác luôn phải nỗ lực 
hết sức mình để đảm bảo các yếu tố hòa hợp sẽ hoạt động trong các 
cuộc gặp vì công việc. Sự vô tư cần phải được cân bằng với sự cảm 
thông đầy đủ để cho phép ít nhất cảm giác I-You được bừng nở. 


NỖI ĐAU BỊ HẮT HỦI 


Đó là khoảnh khắc khi Mary Duffy nhận ra mình không được 
coi là một con người, mà chỉ là mô biểu ung thư trong căn phòng B-2 
vào buổi sáng sau khi cô tiến hành phẫu thuật ung thư vú. 


Duffy vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi xung quanh cô 
toàn những người xa lạ mặc blue trắng - gồm bác sĩ và một nhóm sinh 
viên y khoa. Không nói một lời, vị bác sĩ kéo tung tấm chăn đắp trên 
người Duffy, lột bỏ tấm áo ngủ của cô cứ như thể cô chi là một con 
ma-nỏ-canh và để cô nằm đó trong tình trạng không mảnh vải che 
thân. 


Vì quá yếu, cô không thể kháng cự. Duffy cố gắng thốt ra câu 
chào buổi sáng đầy cay đắng với vị bác sĩ đang tảng lờ cô. 


Thay vi đáp lại, ông ta bắt đầu ngay bài giẳng về ung thư mô 
biểu cho đám sinh viên đang nhốn nháo vây quanh giường Duffy. 
Những sinh viên này nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của 
Duffy và hoàn toàn thờ ơ, lãnh đạm trước cảm xúc của cô. Cuối cùng, 
vị bác sĩ cũng hạ cố quay sang hỏi Duffy: "Thế cô đã gây mê chưa 
nhỉ?” 


Khi Duffy cố gắng đòi được công nhận như một con người 
bằng câu trả lời gay gắt "Không. Đến lần thứ ba, tôi mới gây mê" thì vị 
bác sĩ có về khó chịu cứ như thế Duffy đã nói gì đó khiến ông ta thất 
vọng. 


Điều Duffy rất muốn lúc đó là được vị bác sĩ coi như một con 
người bằng những cử chỉ dù nhỏ nhất để cô có thể bảo vệ chút tự 
trọng của mình. Cô cần một khoảnh khắc tương tác I-You. Nhưng 
những gì cô nhận được chỉ là phương thức I-lt lạnh lùng. 


Cũng như Duffy, chúng ta chắc chắn sẽ luôn cảm thấy đau 
đớn khi một người mà ta mong muốn tương tác I-You lại vì một lý do 
nào đó không thừa nhận đúng vai trò của họ. Điều đó khiến chúng ta 
cảm thấy mất mát, tuyệt vọng như đứa con bị người mẹ chối từ, bỏ lơ, 
không chăm sóc. 


Cảm giác tổn thương đó có cơ sở thần kinh. Bộ não của 
chúng ta ghi nhận những biểu hiện hất hủi xã hội ở chính vùng hoạt 
hóa mỗi khi chúng ta bị tổn thương về thể chất - đai trước của vỏ não 
(ACC), vùng thường sinh ra những cảm giác buồn bã, đau đớn khi cơ 


thể bị đau đớn. 


Mathew Lieberman và Naomi Eisenberger, những chuyên gia 
tiến hành nghiên cứu của Đại học California ở Los Angelescho rằng 
ACC đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo thần kinh, chuyên phát 
hiện nguy cơ bị thờ ơ và cảnh báo các vùng khác của não bộ đưa ra 
phản ứng phù hợp. Theo họ, ACC là một phần của hệ thống chú ý xã 
hội hoạt động dựa trên liên kết sẵn có nhằm cảnh báo cho bộ não 
trước những tổn hại về thể chất. 


Sự thờ ơ đồng nghĩa với nguy cơ căn bản - nguy cơ mà bộ 
não dường như được sinh ra là để làm nổi bật nó. Lieberman và 
Eisenberger nhắc chúng ta nhớ rằng, trong thời tiền sử, vị trí thành 
viên của một bầy đàn là yếu tố sống còn cho sự tồn tại. Bị đuổi ra khỏi 
bầy có thể là một bản án tử hình, và hiện nay điều này vẫn đúng đối 
với những loài động vật có vú vừa mới chào đời trong cuộc sống 
hoang dã. Theo họ, ACC có lẽ đã làm nảy sinh khả năng nhạy cảm 
trước sự ruồng bỏ của xã hội như một tín hiệu cảnh báo trước khả 
năng bị trục xuất và thúc đẩy chúng ta hàn gắn lại mối quan hệ bị đe 
dọa. 

Ý kiến này cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn những lối nói ẩn 
dụ thường dùng để chỉ nỗi đau đớn khi bị chối từ "trái tim tan vỡ”, và 
"cảm giác đau đớn" thường được dùng để nói về bản chất tự nhiên 
của các nỗi đau cảm xúc. Sự cân bằng giữa nỗi đau thể chất và nỗi 
đau xã hội được ngầm nhận ra trong nhiều ngôn ngữ khác nhau trên 
thế giới. Tất cả những từ ngữ mô tả nỗi đau xã hội đều được mượn từ 
kho từ vựng chỉ nỗi đau thể xác. 


Một điều thú vị là, một chú khỉ sơ sinh có ACC bị tổn thương 
sẽ không khóc khi bị tách ra khỏi khỉ mẹ. Khiếm khuyết tự nhiên đó có 
thể dễ dàng đẩy cuộc sống của chú khỉ con rơi vào tình trạng nguy 
hiểm. Tương tự như thế, khỉ mẹ bị tổn thương vùng ACC sẽ không 
phản ứng trước tiếng khóc cầu cứu của khỉ con. Ở con người, khi 
nghe thấy tiếng con khóc, ACC của người mẹ sẽ liên tục hoạt động 
cho đến khi người mẹ có hành động phản hồi. 


Nhu cầu duy trì kết nối có từ rất lâu của chúng ta có thể giải 
thích nguyên nhân khu vực tạo ra nước mắt và nụ cười rất gần nhau 
trong thân não - phần được hình thành trước tiên trong bộ não. Cười 
và khóc bộc phát nảy sinh trong những khoảnh khác kết nối xã hội 
quan trọng nhất như sinh tử, đám cưới vì những cuộc sum họp sau 


bao ngày xa cách. Cả hai trạng thái, buồn bã khi bị chia tách và vui 
sướng khi được kết nối, đều chứng tỏ quyền năng quan trọng của kết 
nối. 

Khi nhu cầu kết nối của chúng ta không được đáp ứng, 
những méo mó cảm xúc có thể xuất hiện. Các nhà tâm lý học đã dùng 
thuật ngữ "trí tuệ xã hội" để gọi tên trạng thái không vui về, hạnh phúc 
do những mối quan hệ không tốt và hay gây phiền muộn tạo ra. Từ bd 
xã hội hay nỗi sợ bị chối bỏ xã hội là một trong những nguyên nhân 
phổ biến nhất gây ra hiện tượng lo lắng, bồn chồn. Cảm giác được kết 
nối không phụ thuộc nhiều vào việc có các mối giao tiếp xã hội thường 
xuyên hay các mối quan hệ rộng lớn, mà phụ thuộc vào sự cảm nhận 
của chúng ta về mức độ được thừa nhận trong số ít những mối quan 
hệ chủ chốt nhất. 


Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý: Não bộ của chúng ta có một 
hệ thống giữ nhiệm vụ cảnh báo khi ta đứng trước nguy cơ bị chối bỏ, 
chia tách hay hất hủi - những nguy cơ thật sự trong cuộc sống, mặc 
dù ngày nay những nguy cơ này chỉ mang tính tượng trưng. Nhưng 
khi chúng ta được coi là một thực thể với tư cách là một con người 
(You) thì việc bị đối xử như một đồ vat (It) sẽ khiến ta cảm thay ta 
không hề quan trọng. Đó sẽ là một đòn giáng mạnh đầy cay đắng. 

CẢM THÔNG HAY ÁP ĐẶT CẢM XÚC? 

Khi kể lại cuộc gặp đầu tiên với bệnh nhân mới, một nhà tâm 
lý học đã nhớ lại cảm giác bồn chồn mơ hồ: “Tôi không chắc nó có 
phải là một trong nhiều dạng lo lắng mà tôi rất dễ nhiễm hay không.” 

Vậy chính xác điều gì đã khiến nhà tâm lý kia bồn chồn? Khi 
chăm chú lắng nghe người bệnh, ông nhận ra rang chi tiết khiến ông lo 
lắng nhất là bệnh nhân đang mặc môt chiếc quần rất nhăm nhúm. 


Bệnh nhân được ông miêu tả một cách hài hước: “Anh ta 
trông giống như danh mục chính trong catalog của Eddie Bauer, còn 
tôi là phần phụ lục ở cuối trang có ghi đồ ngoại cỡ và sản phẩm theo 
yêu cầu riêng của khách hàng." Nhà tâm lý học cảm thấy mất bình tĩnh 
đến mức ông cúi về phía trước trong chiếc ghế bành, không mot lúc 
nào phá vỡ giao tiếp bằng mắt và kéo cổ tay chiếc áo nhăn nheo của 
ông xuống. 


Sau đó, bệnh nhân nói đến sự phản đối nghiêm khắc và 


ngấm ngầm của bà mẹ khi ông ta còn nhỏ. Chi tiết này đã khiết nhà 
tâm lý học nhớ lại ngày trước, mẹ ông cũng luôn bắt ông phải quần áo 
thật gọn gàng. 


Nhà tâm lý học đã lấy khoảnh khắc đó để minh họa cho sự 
cảm thông được điều chỉnh hợp lý. Theo ông, những khoảnh khắc khi 
bác sĩ cảm thấy có cùng "mục đích" với bệnh nhân sẽ giúp họ cảm 
nhận chính xác cảm xúc nào đang khuấy động trong tâm hồn người 
bệnh. Nhưng đáng tiếc là những gì vị bác sĩ cảm nhận được lại đến từ 
hành trang cảm xúc của chính ông. Nó là sự phan chiếu hiện thực nội 
tâm của chính ông lên hiện thực nội tâm của người bệnh. Sự phản 
chiếu như vậy sẽ bỏ qua hiện thực nội tâm của người bệnh vì khi đó, 
chúng ta giả định rằng, người bệnh sẽ cảm nhận và suy nghĩ như 
chúng ta. 


Khuynh hướng này đã được ghi lại từ trước đó rất lâu bởi một 
triết gia của thế kỷ XVIII, David Hume. Ông là người đã nghiên cứu sự 
sụt giảm đáng kể trong bản chất con người khi áp đặt lên người khác 
những cảm xúc tương tự mà chúng ta quan sát được ở chính mình để 
tìm kiếm tất cả những ý kiến xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Dẫu vậy, 
trong phản chiếu nội tâm đầy đủ, chúng ta chỉ đơn thuần vẽ thế giới 
suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta lên thế giới suy nghĩ, cam xúc của 
một người khác mà không hề có bất kỳ sự điều chỉnh hay hòa hợp 
nào. Những người chỉ quan tâm đến mình và chìm đắm trong thế giới 
nội tâm sẽ có rất ít lựa chọn, ngoại trừ việc áp đặt cảm nhận đó lên bất 
cứ ai. 

Một số nhà khoa học lại cho rằng, mọi hành động cảm thông 
đều gây ra một kiểu áp đặt rất tinh tế: Sự hòa hợp với người khác khơi 
dậy trong chúng ta những cảm xúc và suy nghĩ mà chúng ta sẵn sàng 
quy cho họ, dù đó là sai lầm. Khó khăn đặt ra với nhà tâm lý học là 
phải phân biệt được sự áp đặt, để từ đó khéo léo chuyển thành sự 
cảm thông chân thật, thuần túy. Chỉ tới khi nhà tâm lý học có thể nhận 
thức được cam xúc nào thật sự phản ánh cam xúc của bệnh nhân và 
cảm xúc nào xuất phát từ trải nghiệm của mình thì lúc đó ông mới có 
thể tìm ra cảm xúc thật của bệnh nhân. 

Nếu sự áp đặt cảm xúc biến người khác thành cá thé It thì sự 
cảm thông khiến người ta kết nối với nhau theo phương thức I-You. 
Sự cảm thông tạo ra phan hồi hai chiều khi xuất hiện sự hòa hợp trong 
cảm nhận của chúng ta và hiện thực của người khác. Cảm thông 


không bắt nguồn từ những trải nghiệm đã có trong chúng ta. Bác sĩ 
tâm lý chỉ có thể khiến cảm xúc của mình tăng lên khi ông thật sự cảm 
nhận được cảm xúc đó ở người bệnh. Ý nghĩa của sự cảm thông nảy 
sinh khi một cảm xúc tái xuất hiện, tác động và tạo ra cảm xúc tương 
tự ở cả hai người. Đây cũng là thời điểm mà mối quan hệ giữa bệnh 
nhân va bác sĩ phát triển. Nhờ chia sé cảm nhận nội tâm, bác sĩ và 
bệnh nhân đã biết cảm thông, và họ thật sự hòa hợp về xúc cảm. 


Ở một khía cạnh nào đó, cảm giác về hạnh phúc của chúng ta 
phụ thuộc vào những người coi chúng ta như You, khao khát kết nối là 
nhu cầu cơ bản của con người, và có ý nghĩa đối với sự sinh tồn. 
Ngày nay, ý nghĩa của sự khao khát kết nối tập trung vào khả năng 
nhạy cam trước sự khác biệt khi bị coi là It, khiến chúng ta cam nhận 
sự hắt hủi xã hội một cách rõ ràng như sự đau đớn do vết thương 
ngoài da. 


Nếu việc bị đối xử như một thứ đồ vật (It) khiến chúng ta cảm 
thấy đau xót thì tất cả những ai cư xử như vậy với người khác cũng sẽ 
khiến người khác bối rối. 


Orantnan h ANA \AlnrnanCURA 
Created by AM Word2CHM 


SALLES) 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 2. CÁC LIÊN KET BI PHA VO 
Ông anh rể Leonard Wolf của tôi là người rất nhẹ nhàng và 
chu đáo. Anh vừa là một học giả theo thuyết Chaucer vừa là một 
chuyên gia về thể loại phim và tiểu thuyết kinh dị. Cách đây một vài 
năm, những sở thích này đã khiến anh cân nhắc viết một cuốn sách về 
câu chuyện có thật của những tên giết người hàng loạt. 


Một gã đàn ông giết 10 người, trong đó có ba người là người 
thân trong gia đình. Những vụ giết người của hắn đều có chung một 
hành vi hung bạo: bóp cổ nạn nhân. 


Leonard đến thăm kẻ sát nhân vài lần. Cuối cùng, anh cũng 
lấy hết can đảm để hỏi điều anh tò mò nhất: "Sao anh có thể làm 
những điều kinh khủng đó với mọi người? Anh không cảm thấy thương 
xót họ chút nào sao?" 

Trước câu hỏi đó, kể sát nhân trả lời rất thản nhiên: "Ô, 
không! Tôi phải dập con người đó trong mình xuống. Nếu tôi cảm thấy 
dù chỉ là chút ít nỗi bất hạnh của họ, tôi sẽ không thể làm gì.” 


Sự cảm thông là chất kiềm chế tính độc ác ở con người. Nó 
kìm hãm xu hướng cảm thông xuất hiện tự nhiên ở con người, khiến 
chúng ta đối xử với người khác như môt cá thé It. 


Câu nói đáng sợ của kẻ bóp cổ "Tôi phải dập con người đó 
trong mình xuống" mang ý nghĩa dập tắt sự cảm thông trong con 
người hắn trước hoàn cảnh khốn cùng của người khác. Ngăn chặn 
bản chất cảm thông tự nhiên của con người sẽ mở đường cho thói độc 
ác. 


NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA NARCIS VÀ NHỮNG GIẤC 
MONG DANH TIENG 

Một cầu thủ bóng đá ma chung tôi gọi là Andre có một cái 
danh rất "hào nhoáng". Mọi người ngưỡng mộ anh ta bởi những pha 
bóng mạnh mẽ và ngoạn mục vào những thời khắc quyết định trong 
các trận đấu quan trọng. Khi càng được hò reo cổ vũ, càng có nhiều 
ánh đèn chiếu sáng," và số người cá cược cho đội anh ta càng nhiều, 
Andre càng dễ đàng đạt phong độ đỉnh cao. 


"Khi trận đấu đến hồi gay can, chúng tôi an tâm vi có Andre 
trong đội hình ra quân", một cầu thủ cho phóng viên biết. 


Nhưng chính cầu thủ đó cũng nói thêm: "Andre là một người 
rắc rối. Lúc nào, anh ta cũng đến tập muộn rồi di lại khệnh khang như 
thể anh ta là món quà của Thượng đế. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta 
cản bóng giúp đồng đội." 

Ngoài ra, Andre còn là người rất bốc đồng, nhất là lúc luyện 
tập hay trong những trận đấu ít quan trọng. Andre có một vụ đáng hổ 
then khi anh ta suýt lao vào au đả với một đồng đội chỉ vì người đó 
chuyền bóng cho một cầu thủ khác mà không chuyền cho Andre, mặc 
dù cầu thủ kia đã ghi được bàn. 


Andre là ví dụ tiêu biểu về kiểu người theo chủ nghĩa narcis. 
Những người như vậy bị điều khiển bởi một động cơ duy nhất - giấc 
mộng danh tiếng. Người theo chủ nghĩa narcis, dù tế nhạt nhưng lại 
phát huy tốt khi đối mặt với thử thách khó khăn. Đặc điểm này có thể 
phù hợp với những lĩnh vực mà trong đó, khả năng làm việc dưới sức 
ép được coi trọng. 


Biến thể lành mạnh của tính tự yêu có thể bắt nguồn từ thái 
độ của một đứa bé được chiều chuộng, luôn muốn được coi là trung 
tâm của thế giới và được người khác đáp ứng mọi yêu cầu. Khi trưởng 
thành, thái độ đó phát triển thành tính tự trọng tích cực, đem lại cho 
người đó sự tự tin phù hợp với tài năng - đây là nhân tố không thể 
thiếu cho thành công. Khi thiếu tự tin, người ta co lại và không phát 
huy được tài năng hay thế mạnh vốn có. 


Để biết thái độ tự yêu của môt người nào đó có tích cực hay 
không, chúng ta có thể phán đoán qua khả năng thấu cảm của họ. Khi 
mức độ quan tâm đến người khác giảm sút, tính tự yêu của họ càng 


nghiêng theo chiều hướng tiêu cực. 


Nhiều người theo chủ nghĩa narcis bị cuốn vào những công 
việc đòi hôi tài năng và khả năng chịu áp lực vì ở đó, họ có thể phat 
huy tài năng bất chấp các rủi ro. Giống như Andre, họ sẽ nỗ lực hết 
mình khi phần thưởng lớn lao vẫy gọi. 


Trong giới kinh doanh, những người theo chủ nghĩa narcis có 
thể sẽ trở thành những nhà lãnh đạo huênh hoang. Micheal Maccoby 
là nhà phân tâm học đã nghiên cứu (và điều trị) các nhà lãnh đạo theo 
chủ nghĩa narcis. Ông quan sát thấy thói tự yêu ngày càng phổ biến ở 
những người đứng đầu các doanh nghiệp khi mức độ khốc liệt trong 
cạnh tranh và cả chế độ lương thưởng cho cấp điều hành cùng danh 
tiếng tăng lên. 


Những nhà lãnh đạo tham vọng và tự tin có khả năng thích 
nghi rất nhanh với thương trường khốc liệt ngày nay. Những người giỏi 
nhất là những chiến lược gia sáng tạo, người có thể nắm được toàn 
cục và tìm đường vượt qua những thử thách mạo hiểm để có được kết 
quả tốt nhất. Người theo chủ nghĩa narcis tích cực sẽ kết hợp sự tự tin 
với sự cởi mở đón nhận những lời phê bình - ít nhất là lời phê bình của 
những người thân tín. 

Những nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa narcis tích cực có khả 
năng tự đánh giá và sẵn sàng tiếp thu những hạn chế của hiện thực. 
Họ tạo cho mình một tầm nhìn rộng và có thể ham vui trong khi theo 
đuổi mục tiêu. Nếu sẵn sàng tiếp thu những nguồn thông tin mới, họ 
có khả năng ra quyết định đúng đắn và ít bị động trước các sự kiện. 


Trong khi đó, người theo chủ nghĩa narcis tiêu cực lại thèm 
muốn được ngưỡng mộ hơn là được yêu mến. Là người cách tân 
trong kinh doanh, họ nỗ lực để thành đạt không phải vì bản thân có 
trình độ xuất sắc mà vì họ muốn có được đặc quyền đặc lợi và sự vinh 
quang do các thành quả đem lại. Vì ít quan tâm đến người khác nên 
họ cảm thấy thoải mái theo đuổi các mục tiêu, bất kể những mục tiêu 
này có thể gây ra tổn thất nhân lực. Maccoby đề xuất ý kiến là trong 
những giai đoạn không ổn định, những nhà lãnh đạo như vậy sẽ có 
khả năng lôi kéo vì họ có sự táo bạo để hoàn thành những chương 
trình đem lại thay đổi toàn diện. 


Những người theo chủ nghĩa narcis kiểu này chỉ tỏ ra thấu 
cảm với một số người nhất định. Họ quay lưng phớt lờ với những 


người không giúp ích gì để họ giành danh tiếng. Họ có thể đóng cửa 
hay bán công ty, sa thải vô số nhân viên mà không hề có chút thấu 
cảm nào với những người có thể chịu sự bất hạnh do những quyết 
định đó. Khi không có sự thấu cảm, họ không thấy hối tiếc mà chỉ tổ ra 
bàng quan với nhu cầu và cảm nghĩ của nhân viên. 


Người theo chủ nghĩa narcis tiêu cực thường ít có cảm giác 
tự hài lòng, điều này khiến họ rất dễ lung lay. Ví dụ, với một người 
lãnh đạo, ngay khi mở ra một hướng đi triển vọng, anh ta đã nuôi trong 
mình cảm giác dễ bị tổn hại khiến anh ta bỏ ngoài tai mọi lời phê bình. 
Những nhà lãnh đạo như vậy thậm chí còn né tránh cả những thông 
tin phản hồi mang tính xây dựng. Với họ, đó là sự công kích. Sự mẫn 
cảm của họ đối với mọi hình thức phê bình cũng có nghĩa là họ không 
tìm kiếm thông tin rộng rãi. Họ tìm kiếm, chọn ra những thông tin hỗ 
trợ cho quan điểm của họ, bỏ qua những thực tế trái ý họ. Họ không 
lắng nghe mà thích thuyết giáo và áp đặt. 


Trong khi một số người theo chủ nghĩa narcis đạt được 
những thành quả tuyệt vời, một số khác lại tạo ra thảm họa. Khi họ 
nuôi dưỡng những giấc mộng không thực, thiếu đi sự kiềm chế và bỏ 
qua những lời khuyên sáng suốt, họ sẽ đẩy công ty đi sai hướng. 
Maccoby cảnh báo, các tổ chức cần tìm cách để lãnh đạo lắng nghe 
và quan tâm đến ý kiến của người khác. Nếu không, những nhà lãnh 
đạo theo chủ nghĩa narcis sẽ có khả năng bị cô lập sau một bức 
tường do những ké bo đỡ, những người ba phải dựng nên. 


Một ông tổng giám đốc điều hành đã điều trị bằng liệu pháp 
tâm lý ở chỗ Maccoby để tìm hiểu tại sao ông ta lại dễ dàng nổi nóng 
với những người làm việc cho mình. Ong ta từng coi thường những lời 
đề xuất hữu ích và trở nên thù địch với những người đưa ra ý kiến. 
Ông đã tìm ra nguyên nhân của sự giận dữ, đó là cảm giác thuở nhỏ 
khi người cha lạnh nhạt không coi trọng ông. Cho dù ông làm mọi việc 
tốt như thế nào, người cha cũng không để ý. Vì thế, ông kiếm tìm sự 
bù đắp tinh thần bằng những lời tán dương từ nhân viên. 


Khi thấu hiểu vấn đề, ông giám đốc bắt đầu thay đổi, ông học 
cách quay lưng với sự thèm muốn được ca tụng của mình. Một hôm, 
ông thông báo cho cấp dưới là ông đã đi điều trị tâm lý và hỏi xem họ 
nghĩ gì. Sau thột hồi lâu yên lặng, một thành viên ban quản trị lấy hết 
can dam nói rang dường như ông không tô ra bực dọc nữa và ông nên 
như vậy trong mọi việc. 


Đằng sau sự trung thành 

Một giảng viên trường kinh tế tiết lộ: "Sinh viên của tôi hiểu 
cuộc sống trong tổ chức là một dạng 'hội chợ phù hoa', trong đó 
những người muốn thăng tiến có thể đóng kịch để thỏa mãn sự tự 
mãn của cấp trên". 


Các sinh viên hiểu họ có thể tham gia cuộc chơi bằng cách 
tâng bốc và nịnh hót. Họ tin rằng sự tâng bốc sẽ giúp họ thăng tiến. 
Trong công việc, nếu cần phải che đậy, cắt xén hay bóp méo thông tin, 
họ sẵn sàng làm. Do sự dối trá và với một chút may rủi, hậu quả nặng 
nề của sự lấp liếm sẽ khiến người khác cảnh giác. 

Thái độ hoài nghi đó anh hưởng tới phần cốt lõi của nguy cơ 
tự yêu có hại trong sinh hoạt tổ chức. toàn bộ tổ chức có thể mắc tính 
tự yêu, khi số lượng lớn các nhân viên có tư tưởng tự yêu, tổ chức sẽ 
nhiễm đặc tính đó và nó trở thành yếu tố mang tính chuẩn tắc. 


Chủ nghĩa narcis tập thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Việc thổi 
phồng sự vĩ đại trở thành nguyên tắc hoạt động, dù đó là hình ảnh của 
ông chủ hay là tự đánh giá sai lệch về tập thể trong công ty. Những ý 
kiến hữu ích dần biến mất, và tổ chức sẽ mất khả năng phản ứng 
nhanh nhạy với thực tế khó khăn. 

Tất cả các công ty đều muốn nhân viên cảm thấy tự hào khi 
làm việc và có cảm giác họ có chung một nhiệm vụ ý nghĩa. Hay nói 
cách khác, một chút tư tưởng tự yêu tập thể được đặt nền móng tốt sẽ 
có lợi. Nhưng khó khăn sẽ nhen nhúm khi sự tự hào đó xuất phát từ 
ham muốn vinh hoa chứ không dựa trên thành quả thực tế. 


Khó khăn lớn dần khi những người lãnh đạo theo chủ nghĩa 
narcis chỉ muốn nghe những thông tin tạo thêm cảm giác tự mãn của 
họ. Và khi lãnh đạo quay lưng với những người đem tin xấu, các cấp 
dưới tự nhiên sẽ bỏ qua những thông tin không thích hợp. Trên thực 
tế, người lọc thông tin lệch lạc này không phải lúc nào cũng bị thúc ép 
làm vậy. Những nhân viên nhiễm tính tự thổi phồng từ cấp trên sẽ chủ 
động bóp méo thông tin để đổi lấy cảm giác lạc quan từ sự tự tâng bốc 
tập thể. 


Bệnh tự yêu tập thể ác tính này không chỉ gây tổn thất nặng 
nề đối với tính chân thật mà đối với cả sự liên kết tin cậy giữa những 
người đồng nghiệp. Mỗi người đều ngầm mưu tính để duy trì ảo tưởng 


chung của họ. Bệnh lấp liếm va đa nghi phat tac. Công việc trở thành 
huyền hoặc. 


Trong một cảnh quay của bộ phim Silkwood năm 1983, Karen 
Silkwood, một người kiên trì chống lại sự tham ô của tổ chức, thấy 
người quản lý nhà máy sửa lại bản thiết kế những chiếc cần nhiên liệu 
được dùng để điều khiển lò phản ứng hạt nhân. 

Người quản lý đó dường như không biết rằng việc làm của 
ông ta có thể gây nguy hiểm chết người. ông ta chỉ lo việc cung cấp 
chậm trễ những chiếc cần nhiên liệu sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh 
doanh, và vì thế gây hại cho những người làm việc ở đó ông ta nghĩ 
ông ta đang làm một việc có ích. 


Kể từ khi bộ phim được sản xuất, chúng ta đã chứng kiến 
hàng loạt vụ sụp đổ thật, giống như trong những cảnh phim đã ngầm 
cảnh báo nhưng không phải là sự sụp đổ của lò phản ứng hạt nhân 
mà là sự sụp đổ của toàn bộ tập đoàn. Đằng sau sự gian dối và 
những thủ đoạn che đậy tài chính, những công ty đó có chung một 
gốc bệnh: chủ nghĩa narcis tập thể. 


Các tổ chức có tính tự yêu ngầm khuyến khích thói hai mặt 
như vậy, trong khi vẫn một mực đòi hỏi sự thẳng thắn và số liệu trung 
thực. Những ảo tưởng chóng phát triển tỷ lệ thuận với việc lấp liếm sự 
thật. Khi chủ nghĩa narcis lan rộng trong công ty những người ghét 
thói tự tán dương nhưng có trong tay những thông tin quan trọng, sẽ là 
mối đe dọa với tất cà những kẻ theo chủ nghĩa narcis vì bởi họ sợ cảm 
giác thất bại hay hổ thẹn. Trong tình huống đó, phản xạ vô điều kiện 
của người theo chủ nghĩa narcis là giận dữ. Trong một công ty tồn tại 
chủ nghĩa narcis, những người gây hại đến thói tự mãn của tập thể 
thường sẽ bị giáng chức, mắng nhiếc hay bị sa thải. 


Một tổ chức theo chủ nghĩa narcis trở thành một thế giới riêng 
biệt, một thế giới mà mục tiêu, bản chất và cách thức của nó không 
phải bàn đến mà được coi như Kinh Thánh. Đó là nơi chúng ta có thể 
làm bất cứ việc gì cần thiết để đạt được những gì ta muốn, và chuyện 
đó được coi là hoàn toàn bình thường. Thói tự tán dương khiến chúng 
ta không thể nhận ra chúng ta đang xa rời hiện thực tới mức nào. Các 
luật lệ không áp dụng với chúng ta, chỉ áp dụng với những người 
khác. 


Khẩu hiệu của người theo chủ nghĩa narcis: "Người khác 


sinh ra là để ngưỡng mộ tôi” 


Cô gái đọc cho chàng trai nghe một đoạn trong cuốn tiểu 
thuyết lãng mạn. Nhưng chàng trai lại hết sức giận dữ. 


Ban đầu, mọi chuyện có vẻ ổn. Cô gái đọc cho anh chàng 
nghe một đoạn tình tứ của đôi tình nhân với giọng nhẹ nhàng, mơn 
man. Anh ta bắt đầu cảm thấy hơi bị kích thích. 


Nhưng khi đoạn văn khơi gợi hơn, cô gái trở nên lo lắng, lắp 
bắp và ngập ngừng, rồi giọng đọc liên tục bị đứt quãng. Cô tỏ ra hết 
sức bối rối. 

Cuối cùng, cô gái không chịu được thêm nữa. Lấy cớ là đoạn 
sau quá khiêu dâm, cô gái từ chối đọc tiếp. Điều này khiến mọi chuyện 
trở nên tồi tệ. Cô ấy còn nói thêm anh ta có "điều gì đó" khiến cô thấy 
không thoải mái để đọc tiếp. Tệ hơn nữa, cô gái thừa nhận mình đã 
đọc cho nhiều gã con trai khác nghe toàn bộ đoạn truyện đó. 

Vở kịch đó được diễn hơn 120 lần, mỗi lần với một người đàn 
ông khác nhau, theo yêu cầu của cuộc thí nghiệm. Cô gái đọc đoạn 
văn ướt át trên là một trợ tá của nhóm nghiên cứu. 


Kịch bản được chủ định dựng lên sao cho ban đầu người đàn 
ông sẽ cảm thấy bị kích thích, nhưng sau đó là chán nản và nổi cáu. 
Sau đó, mỗi người đàn ông có cơ hội để trả đũa. Anh ta được yêu cầu 
đánh giá cô gái kia xem cô ta đáng được trả bao nhiêu tiền hay không 
nên trả công cô ta và quyết định để cô ta làm tiếp hay đuổi việc. 

Hầu hết những người đàn ông đều tha thứ cho cô gái, đặc 
biệt khi họ biết cô cần tiền để trả học phí. Tuy nhiên, những người có 
xu hướng tự yêu thì bực tức vì bị coi thường và có ý định trả đũa 
mạnh nhất. Những người theo chủ nghĩa narcis có cảm giác bị lừa, họ 
có ý trả đũa trong mọi trường hợp. Và theo một cuộc kiểm tra thái độ 
về hành vi cưỡng bức, tính tự yêu ở người đàn ông càng lớn, anh ta 
càng thể hiện rõ rệt ý muốn cưỡng bức. Các nhà nghiên cứu kết luận 
rằng, nếu đây là cuộc hẹn của môt đôi tình nhân, và cô gái muốn bỏ 
dở, những người đàn ông theo chủ nghĩa narcis sẽ có nhiều khả năng 
cưỡng bức cô gái. 

Người theo chủ nghĩa narcis tiêu cực đôi khi lại là người 
quyến rũ. Từ “narcissist" - người theo chủ nghĩa narcis - bắt nguồn từ 
câu chuyện thần thoại Hy Lạp về chàng Narcissus, người bị mê hoặc 


bởi vẻ đẹp của chính mình đến nỗi chàng yêu hình ảnh phản chiếu 
của chính mình trong hồ nước. Nữ thần Echo cũng yêu chàng, nhưng 
cuối cùng nàng bị từ chối và suy sụp vì không thể thắng nổi tính tự 
yêu của Narcissus. 


Như ngụ ý của câu chuyện thần thoại, những người theo chủ 
nghĩa narcis thu hút mọi người. Sự tự tin toát ra từ họ đem lại cho họ 
sức lôi cuốn rất lớn. Dù nhanh chóng khiến người khác thất vọng 
nhưng người theo chủ nghĩa narcis luôn nhìn nhận bản thân theo 
phương diện hoàn toàn tích cực. Do vậy, những người theo chủ nghĩa 
narcis chỉ tìm được đỉnh điểm hạnh phúc khi kết hôn với một người 
luôn biết nói ngọt. Khẩu hiệu của người theo chủ nghĩa narcis thường 
là: "Người khác sinh ra là để ngưỡng mộ tôi." 


Trong bộ ba, chỉ có người theo chủ nghĩa narcis là ồn ào với 
tính tự tán dương và khoác lác được tiếp thêm bằng một liều thuốc tự 
dối mình. Xu hướng của họ hoàn toàn là vì bản thân: Họ nhận lấy 
danh tiếng khi thành công, nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm cho 
những thất bại. Họ thích sự vinh quang, thậm chí vô tình nhận lấy 
danh tiếng từ thành quả của người khác nhưng họ không thấy gì sai 
trái và cũng không biết làm gì khác. 

Một người theo chủ nghĩa narcis điển hình là người đầy tính 
tự cao. Họ nuôi dưỡng những ảo mộng đầy ám ảnh về vinh quang; họ 
cảm thấy giận dữ hoặc vô cùng hổ thẹn khi bị chỉ trích; họ trông đợi 
sự ưu ái đặc biệt nhưng lại thiếu sự thấu cảm. Nói cách khác, họ 
không hề nhận ra sự vô tình, ích kỷ mà người khác dễ dàng nhận thấy 
ở họ. 


Dù có thể tùy từng lúc trở nên quyến rũ có chủ ý, nhưng 
người theo chủ nghĩa narcis rất dễ chuyển sang trạng thái khó chịu, 
cáu gắt. Không hề bị cuốn vào các mối quan hệ tình cảm thân mật, họ 
thường ganh đua, hay giễu cợt và không tin tưởng, đồng thời sẵn sàng 
lợi dụng những người xung quanh. Thậm chí, họ có thể xem thường 
cả những người thân thiết để đánh bóng bản thân. Một người theo chủ 
nghĩa narcis điển hình luôn nghĩ họ là người khả ái. 


Tính tự tán dương phi thực tế này đặc biệt phổ biến ở những 
nền văn hóa khuyến khích sự phấn đấu của cá nhân hơn là thành 
công của tập thể. Những nền văn hóa giàu tính tập thể, phổ biến ở 
Đông Á và Bắc Âu, coi trọng sự hòa hợp với tập thể, chia sẻ thành quả 
và uy tín khi thành công mà không trông đợi sự đối xử đặc biệt. Tuy 


nhiên, những nền văn hóa đậm tính cá nhân như Mỹ hay Úc, có xu 
hướng khuyến khích sự phấn đấu giành thành quả và phần thưởng 
cho riêng mình. Vì thế, trong hầu hết các cuộc điều tra, sinh viên đại 
học ở Mỹ luôn coi họ là "khá hơn" so với 2/3 số bạn học, trong khi đó 
sinh viên Nhật đánh giá bản thân đúng ở mức trung bình. 


NGƯỜI NHAM HIẾM - MỤC ĐÍCH BIEN HO CHO CÁCH 
LÀM CỦA TÔI 

Viên quản lý một chi nhánh lớn của tập đoàn sản xuất công 
nghiệp khổng lồ ở châu Âu nổi tiếng vì những người làm việc dưới 
quyền đều sợ và ghét ông ta, trong khi đó các cấp lãnh đạo cao hơn lại 
nhận thấy ông ta cực kỳ có duyên. Hết sức trau chuốt về mặt xã giao, 
ông ta luôn tìm cách gây ấn tượng không chỉ với ông chủ mà còn với 
các khách hàng ngoài công ty. Nhưng khi trở lại văn phòng, ông ta lại 
trở thành một ké bạo ngược tầm thường, quát tháo những nhân viên 
làm ông ta không hài lòng và không bao giờ thốt ra một lời khen nào 
cho những người xuất sắc. 


Một cố vấn được tổng công ty mời đến để đánh giá các quản 
lý viên. Bà nhận thấy thuộc cấp của tay quản lý chuyên quyên kia tỏ ra 
chán nản thế nào. Sau vài buổi phỏng vấn, bà nhận thấy ông ta luôn 
coi bản thân là trung tâm, chỉ quan tâm đến bản thân thay vì quan tâm 
đến tổ chức, hay thậm chí những người đã làm việc siêng năng để 
đem lại cho ông ta tiếng tốt với ông chủ. 


Vị cố vấn đề nghị thay thế vị trí của ông ta, và tổng giám đốc 
điều hành công ty khá miễn cưỡng đồng ý. Tuy vậy, ông ta lại ngay lập 
tức tìm được một chức vụ khác cao hơn vì ông ta tạo được ấn tượng 
ban đầu rất tốt với ông chủ. 

Chúng ta nhanh chóng nhận ra hình ảnh viên quản lý xấu tính 
kia. Đó là một kê đểu giả, vô cảm nhưng dẻo mỏ. Khuôn mẫu của một 
kẻ tầm thường như vậy đang ngày càng trở nên phổ biến và được điển 
hình hóa trong vô số bộ phim, vở kịch hay chương trình truyền hình. 


Mẫu người này là yếu tố muôn thuở trong các loại hình giải trí 
- nó lâu đời như quỷ Ravana trong thiên sử thi Ramayana của người 
Ấn Độ và đương đại như chúa quỷ trong tiểu thuyết Chiến tranh giữa 
các vì sao. Trong phim ảnh, mẫu người đó thường là nhà bác học điên 
rồ đòi điều khiển cả thế giới hay một nhân vật tướng cướp cuốn hút 
nhưng rất nhẫn tâm. Một cách tự nhiên, chúng ta căm ghét mẫu người 


như vậy bởi tính xảo quyệt khôn lường của họ vì đó là người nham 
hiểm (Machiellian), những kẻ bất lương. 


Khi Niccolo Machiavelli viết cuốn Prince, cuốn sách từ thế ky 
XVI nghiên cứu về cách chiếm và nắm giữ quyền lực chính trị bằng 
các thủ đoạn, ông đương nhiên thừa nhận một kẻ thống trị tham vọng 
chỉ biết đến ban thân, không cần quan tâm tới những ké dưới, hay 
những kẻ đã bị tiêu diệt để chiếm đoạt quyền lực. Đối với người nham 
hiểm, mục đích luôn biện hộ cho cách thức hành động, dù họ có gây 
hại như thế nào cho người khác. Trong nhiều thế kỷ, đạo lý đó đã điều 
khiển những người dưới quyền ké nham hiểm (và dĩ nhiên, nó vẫn là 
đề tài không ngứớt trong giới kinh doanh và chính trị). 

Machiavelli đã giả định rằng tính tư lợi là lực đẩy duy nhất 
trong bản chất con người, lòng vị tha không tồn tại. Quả là như vậy vì 
trên thực tế, một người nham hiểm trong chính trường có thể không 
coi những mục đích của anh ta là ích kỷ hay xấu xa. Anh ta có thể vin 
vào một lý do nào đó để thuyết phục bản thân và người khác sự 
chuyên quyền của mình là cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù 
hung ác nào đó, ngay cả khi kẻ thù đó là tưởng tượng. 

Thuật ngữ "Machiavellian" - người nham hiểm (gọi tắt là 
"Mach") - được các nhà tâm lý học dùng để chỉ những người có quan 
điểm sống phản ánh thái độ bất cần đạo lý. Đặc điểm về người nham 
hiểm dựa trên những câu nói trong các tài liệu về Mach, như: "Điểm 
khác biệt lớn nhất giữa hầu hết bọn tội phạm và những người nham 
hiểm là tội phạm bị bắt vì ngu ngốc", và "Hầu hết những kẻ nham hiểm 
quên cái chết của cha mẹ nhanh hơn là quên việc mất mát của cải". 


Trong bối cảnh từ kinh doanh cho đến chính trị, đặc điểm của 
người nham hiểm - gồm vẻ cuốn hút khó cưỡng lại, tính xảo quyệt và 
sự tự tin - lại có thể là những tài sản đáng giá. Tuy nhiên, mặt khác, 
người nham hiểm có xu hướng ngạo mạn và toan tính một cách nhẫn 
tâm, họ sẵn sàng làm những việc ngầm hủy hoại sự tin tưởng và hợp 
tác. 


Dù có thể đáng khâm phục vì luôn bình tinh trong các hoạt 
động xã giao, nhưng họ vẫn duy trì thái độ thờ ơ với việc xây dựng các 
mối quan hệ tình cảm. Người nham hiểm, giống như người theo chủ 
nghĩa narcis, nhìn người khác theo quan điểm hết sức vi lợi — như một 
công cụ để thực hiện mục đích riêng. Ví dụ, một anh chàng kể với 
người luật sư bằng giọng lạnh tanh là anh ta vừa "sa thải” cô bạn gái; 


anh ta coi mọi người trong cuộc sống của anh ta là có thể hoán đổi, ai 
cũng như ai. 


Người nham hiểm có nhiều đặc điểm chung với hai mẫu 
người đã nói ở trên trong Bộ ba đen tối, là sự ích kỷ và bản chất khó 
ưa. Nhưng khác xa với người theo chủ nghĩa narcis hay một người rối 
loạn thần kinh, người nham hiểm giữ cái nhìn thực tế về bản thân và 
người khác, họ không thổi phồng và cũng không cố gắng để gây ấn 
tượng. Người nham hiểm muốn mọi việc thật rõ ràng, cốt để lợi dụng 
chúng. 


Trong lĩnh vực tiền sử học, một số nhà lý luận về tiến hóa cho 
rằng ban đầu trí khôn của con người nảy sinh cùng những mánh khóe 
để phục vụ cho nhu cầu bản thân. Theo giả định này, trong những kỷ 
nguyên đầu tiên của loài người, chiến thắng phụ thuộc vào mức độ 
xun xoe vừa đủ để được chia phần ăn mà không bị đuổi khỏi nhóm. 


Ngày nay, mẫu người nham hiểm như ông quản lý trên nịnh 
dưới khinh kia có thể kiếm được chút thành công cho bản thân, nhưng 
về lâu dài, những mối quan hệ đã bị hủy hoại và tai tiếng đi kèm một 
ngày nào đó sẽ làm hại họ. Quá khứ của người nham hiểm chắc hẳn 
chất đống những người bạn cũ, người yêu cũ, bạn làm ăn cũ - tất cả 
đều đầy tổn thương hay căm phẫn. Tuy vậy, một xã hội có tính năng 
động cao có thể đem lại cho người nham hiểm những môi trường sống 
thích hợp, nơi họ có thể dễ dàng chuyển sang cuộc chinh phục khác 
đủ xa khỏi nơi trước đó để những quá khứ xấu của họ không thể theo 
kịp 

Đặc trưng của người nham hiểm là sự thấu cảm khuất kín: 
Họ có thể để ý cảm xúc của ai đó khi họ muốn lợi dụng người đó cho 
mục đích của họ. Trái lại, người nham hiểm nhìn chung kém khả năng 
đồng cảm so với những người khác. Họ nhìn thế giới bằng những khái 
niệm lý trí và xác suất, không chỉ trống rỗng cảm xúc mà còn thiếu 
cảm nhận về đạo lý bắt nguồn từ sự nhân đạo. Vì thế, sự bất cần của 
họ trở thành đồi bại. 


Hoàn toàn thiếu khả năng cảm nhận cùng với người khác, 
người nham hiểm cũng không thể cảm nhận về bản thân. Giống như 
kẻ giết người hàng loạt kể trên, một phần trong họ đã bị dập tắt; họ có 
thể không biết, như một chuyên gia cho biết, liệu họ đang cảm thấy 
buồn, mệt, đói hay ốm đau. Người nham hiểm cảm nhận thế giới nội 
tâm khô khan của họ đầy rẫy những nhu cầu căn bản mãnh liệt như 


tình dục, tiền bạc hay quyền lực. Điều này thúc đẩy họ làm mọi cách 
để thỏa mãn những nhu cầu mãnh liệt đó với một bộ công cụ xã giao 
mà thiếu mất mảng quan trọng là bộ phận dò cảm xúc. 


Dù vậy, khả năng mang tính chọn lọc của họ khi dò xét suy 
nghĩ của người khác có thể rất sắc bén, và họ dường như dựa vào sự 
gian xảo này để tồn tại trong xã hội. Người nham hiểm trở nên lanh lợi 
trong các giao tiếp xã giao; nhận thức xã hội nhanh nhạy của họ ghi 
nhớ những sắc thái và đoán trước mọi người sẽ phản ứng thế nào 
trong một tình huống cụ thể. Những khả năng này đem lại cho họ sự 
khôn khéo xã hội tài tình. 

Đánh giá trí tuệ xã hội theo những định nghĩa cho rằng trí tuệ 
xã hội phần lớn là nhận thức xã hội, những người nham hiểm sẽ đạt 
điểm số cao. Tuy nhiên, mặc dù lý trí của họ biết phải làm gì, tình cảm 
của họ vẫn lạc lối. Ở một số người, điểm mạnh và yếu này kết hợp với 
nhau và giúp họ giành chiến thắng nhờ sự xảo quyệt, tư lợi. Mánh 
khóe của ho bù đắp cho sự mù xúc cảm. Tuy nhiên, sự thích nghi 
khốn khổ đó có nguy cơ huỷ hoại các mối quan hệ mà họ có. 


NGƯỜI ROI LOẠN THAN KINH - NHỮNG NGƯỜI KHÁC 
ĐỀU LA DO VAT 
Trong buổi trò chuyện của một nhóm trị liệu tâm lý tai bệnh 
viện, mọi người chuyển đề tài sang các món ăn ở căng-tin. Vài người 
khen món tráng miệng ngon, một số khác lại chê thức ăn quá nhiều 
chất béo, một vài người chỉ hy vọng các món không nhàm chán như 
vậy nữa. 


Nhưng Peter lại nghĩ đến chuyện khác. Anh ta tự hồi có bao 
nhiêu tiền trong chiếc máy đếm tiền, có bao nhiêu nhân viên chặn giữa 
anh ta và lối ra, và anh ta phải chạy bao xa trước khi có thể tìm một cô 
gái để vui vé một chút. 

Peter phải vào bệnh viện điều trị vì anh ta đã vi phạm cam kết 
tạm tha của tòa án. Từ khi còn niên thiếu, Peter đã nghiện rượu và ma 
tuý, thường xuyên tỏ ra hung hăng và nguy hiểm với người khác. Hiện 
anh ta đang bị buộc tội gọi điện thoại quấy rối. Trước đó, anh ta đã bị 
buộc tội phá hoại tài sản và gây thương tích nguy hiểm. Anh ta ung 
dung thừa nhận rằng ăn cắp của gia đình và bạn hè. 


Peter được chuẩn đoán bị rối loạn thần kinh, hay "chứng rối 


^ 


loạn nhân cách chống lại xã hội" theo như cách gọi trong một tài liệu 
hướng dẫn chẩn đoán tâm thần ngày nay. "Rối loan xã hội" cũng là 
một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến. Dù với tên nào, đặc trưng 
của chứng này cũng là sự dối trá và coi thường người khác. Sự vô 
trách nhiệm khiến họ không bao giờ biết hối hận. Họ thờ ơ với những 
tổn thương tình cảm mà người khác phải chứa đựng. 


Như Peter, anh ta chưa bao giờ nghĩ những người khác có 
thể bị tổn thương tình cảm vì những việc anh ta làm. Trong các buổi 
họp mặt gia đình, khi mẹ anh ta nói về sự đau khổ anh ta đã gây ra 
cho gia đình, anh ta tổ ra ngạc nhiên rồi có thái độ phòng vệ, tự gọi 
mình là "nạn nhân". Anh ta không nhận thấy anh ta đã lạm dụng gia 
đình và bạn bè cho nhu cầu của mình, và cũng không nhận ra tổn 
thương anh ta đã gây ra cho họ. 


Đối với người rối loạn thần kinh, người khác luôn là đối tượng 
mà họ có thể lừa bịp, sử dụng và loại bỏ. Điều này khá quen thuộc: 
Một số giả thuyết về Bộ ba đen tối mô tả những điểm khác nhau trên 
cùng một miền liên tục, từ người theo chủ nghĩa narcis lành mạnh cho 
đến người rối loạn thần kinh. Thật vậy, người nham hiểm và người rối 
loạn thần kinh dường như rất giống nhau. và một số cho rằng người 
nham hiểm là biểu hiện giai đoạn cận lâm sàng của người rối loạn 
thần kinh. Tiêu chuẩn chính để đánh giá người rối loạn tâm thần bao 
gồm thước đo "tính tư lợi nham hiểm", đúng như câu nói: "Tôi luôn tìm 
kiếm những lợi ích riêng trước khi quan tâm tới lợi ích của kẻ khác." 


Nhưng khác với người nham hiểm và người theo chủ nghĩa 
narcis, người rối loạn thần kinh hoàn toàn không cảm thấy lo lắng. họ 
dường như không biết sợ. Khi đánh giá, họ không đồng ý với những 
câu như: "Nhảy dù thật sự làm tôi sợ hãi." Dường như họ miễn dịch 
với căng thẳng, luôn giữ bình tĩnh trong những tình huống khiến người 
khác hoảng sợ. Sự thiếu tiếp thu của người rối loạn thần kinh được ghi 
nhận nhiều lần trong các thí nghiệm được sốc điện. Thông thường, 
những người đang chờ sốc điện có biểu hiện ra nhiều mồ hôi và tim 
đập nhanh hơn - những biểu hiện tự nhiên của sự lo lắng. Tuy nhiên, 
người rối loạn thần kinh lại không như vậy. 


Sự bình tĩnh này cho thấy người rối loạn thần kinh có thể 
nguy hiểm theo những cách ít thấy ở người nham hiểm hay người theo 
chủ nghĩa narcis. Vì không hề cảm thấy lo sợ, người rối loạn thần kinh 
luôn bình tĩnh ngay cả khi phải đối diện với sức ép tột cùng. Họ hoàn 


toàn không biết tới nguy cơ bị trừng phạt. Việc không để ý tới hậu quả 
- yếu tố khiến người khác tôn trọng pháp luật - biến người rối loạn thần 
kinh thành ứng cử viên có nhiều khả năng trở thành tội phạm nhất 
trong Bộ ba đen tối. 


Người rối loạn thần kinh hoàn toàn không có sự thấu cảm. Họ 
đặc biệt gặp khó khăn trong việc nhận ra sự sợ hãi hay buồn bã trên 
nét mặt hay trong giọng nói của người khác. Một nghiên cứu về hình 
ảnh hệ thần kinh ở một nhóm tội phạm thuộc dạng rối loạn thần kinh 
chỉ ra tình trạng thiếu hụt hệ mạch nơ-ron tập trung trong hạch hạnh 
nhân thuộc vùng não - hệ mạch đóng vai trò tối quan trọng trong việc 
đọc những sắc thái cảm xúc này - và tình trạng thiếu hụt trong khu vực 
vỏ não trước có chức năng ức chế sự bốc đồng. 


Thông thường, sự gắn bó thân thiết khiến người ta cảm nhận 
được nỗi khổ mà người khác biểu hiện ra, nhưng người rối loạn thần 
kinh không có sự cộng hưởng như vậy, hệ thần kinh của họ vô hiệu 
hóa dải tình cảm về các loại khổ đau. Sự độc ác của người rối loạn 
thần kinh dường như hoàn toàn là "vô cam" vì theo nghĩa đen, họ tê 
liệt về phương diện đau khổ, thiếu bộ phận cảm quan những nỗi khổ 
của con người. 


Giống như người nham hiểm, người rối loạn thần kinh có thể 
nhận thức xã hội rất nhanh và chính xác, họ học cách đi guốc trong 
bụng người khác để đoán biết ý nghĩ và cảm xúc của người đó, nhờ 
thế họ có thể "hành động hết sức khôn ngoan". Họ có thể giỏi xã giao, 
họ tin rằng "dù cho người khác có bực mình vì tôi, tôi vẫn có thể lấy 
lòng họ bằng sức hút của mình". Một số tội phạm thuộc dạng rối loạn 
thần kinh coi trọng việc đọc những cuốn sách tự học để biết cách lợi 
dụng những đối tượng hiệu quả hơn - một cách tiếp cận “chọn lọc" để 
đạt được điều họ muốn. 


Hiện nay, có một số người dùng thuật ngữ "người rối loạn 
thần kinh thành công" để chỉ những người từng tham gia trộm cắp, 
buôn bán ma túy, bạo lực hay các tệ nạn khác nhưng chưa từng bị kết 
án hay bị bắt vì những việc làm đó. Tội lỗi của họ, kết hợp với hình 
mẫu cổ điển của sự cuốn hút bên ngoài, tính dối trá bệnh lý và bốc 
đồng đem lại cho họ địa vị trong những người rối loạn thần kinh. Học 
thuyết này phát biểu, họ "thành công" vì họ có cùng xu hướng liều lĩnh 
và phản ứng có suy nghĩ hơn đối với các nguy cơ trước mắt. Sự hiểu 
biết này khiến họ cẩn trọng hơn và nhờ đó, ít có khả năng bị tống tù 


hơn. 


Thậm chí khi còn nhỏ, nhiều người rối loạn thần kinh đã biểu 
hiện sự tàn nhẫn, khả năng nhìn nhận các cảm xúc dường như đã 
biến mất khỏi thế giới nội tâm của họ. Đối với trễ, việc trông thấy đứa 
trê khác bực tức, sợ hãi hay buồn ba cũng tác động đến chúng, vì thế 
chúng cố gắng giúp những trẻ khác. Tuy nhiên, người rối loạn thần 
kinh lúc đầu không thể nhận thức được sự tổn thương tình cảm của 
người khác, và vi thế không kim hãm được sự ti tiện hay độc ác của 
họ. Hành hạ thú vật là một triệu chứng báo hiệu chứng rối loạn thần 
kinh khi trưởng thành ở trẻ. Các dấu hiệu báo động khác gồm bắt nạt, 
hăm dọa, gây sự, nghịch lửa, và các hành vi khác có thể làm hư hại 
tài sản và gây hại cho con người. 


Nếu chúng ta xem ai đó đơn giản là một đồ vật, chúng ta có 
thể dễ dàng ngược đãi họ, lợi dụng họ, hay tệ hơn. Sự nhẫn tâm như 
thế đạt tới đỉnh điểm ở những tên tội phạm có biểu hiện rối loạn thần 
kinh như những kẻ giết người hàng loạt hay dạng du côn nhỏ tuổi. Một 
kẻ hiếp dâm hàng loạt thậm chí đã kể về nỗi sợ hãi của nạn nhân như 
sau: "Tôi không thật sự hiểu điều đó mặc dù bản thân tôi cũng từng bị 
hoảng sợ, và cảm giác đó chẳng dễ chịu gì". 


THỨC TỈNH LƯƠNG TÂM 


Vào những phút cuối cùng của môt trận bóng rổ ngang tài 
ngang sức, quyết định đội bóng của trường nào sé di tiếp vào vòng 
sau, huấn luyện viên John Chaney của đại học Temple đã dùng đến 
phương án liều lĩnh cuối cùng. 


Ông đưa gã khổng lồ cao 1m93, nặng 113kg vào sân với chỉ 
thị phải "chơi rắn" - gây chấn thương cho các cầu thủ đội bạn. Một 
trong những cú chơi rắn đó đã khiến một cầu thủ đội bạn bị ngã gãy 
tay, và người đó phải ngồi ghế dự bị đến hết mùa giải. 

Đó cũng là lúc Chaney đưa ra quyết định kỳ lạ: từ bỏ nghề 
huấn luyện viên. 

Sau đó, Chaney gã gọi điện cho cầu thủ bị thương kia và bố 
mẹ anh ta để xin lỗi, xin phép được trả tiền viện phí. Chaney đã nói với 
một phóng viên: "Tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi rất, rất hối hận." 

Sự hối hận như của Chaney là điểm khác biệt cốt lõi giữa Bộ 
ba đen tối và những người từng làm những việc đáng bị chỉ trích. Sự 


hối hận, hổ thẹn và những cảm giác tương tự như ngượng, tội lỗi, tự 
trọng là những cảm xúc "đạo đức" hay "xã hội" - một đặc điểm ít có ở 
Bộ ba đen tối. 


Cảm giác ngượng đương nhiên sẽ nảy sinh khi chúng ta vi 
phạm các quy tắc xã hội, có thể do quá thân mật, thiếu tự tin hoặc do 
làm hay nói điều gì đó “sai". Từ đó dẫn tới việc một quý ông cảm thấy 
hổ thẹn vì đã không tiếc lời chê bai màn trình diễn của một cô diễn 
viên với một người đàn ông vừa quen ở buổi tiệc, mà sau đó mới biết 
cô diễn viên là vợ của người đàn ông nọ. 

Cảm xúc xã hội cũng có thể phục vụ cho việc sữa chữa 
những sơ suất. Khi ai đó tô ra xấu hổ như đồ mặt, người khác có thé 
nhận thấy anh ta hối tiếc vì sự sơ suất đó, họ có thể hiểu sự xấu hổ đó 
là mong muốn được sửa chữa. Một nghiên cứu phát hiện rằng, khi ai 
đó vô ý làm đổ chiếc màn hình ở siêu thị và tỏ ra xấu hổ, mọi người 
xung quanh sẽ cảm thấy dễ tha thứ hơn khi người mắc lỗi tỏ ra vô tâm. 

Nền tang cảm xúc xã hội của não bộ đã được nghiên cứu 
trên những bệnh nhân thần kinh hay nói hớ hênh, tự bộc lộ mình 
không đúng cách và hay vi phạm những nguyên tắc giao tiếp. Những 
bệnh nhân này, thật ra là những người bị tổn thương trong vỏ não 
trước hốc mắt, thường có những hành vi tội lỗi và liều lĩnh. Một số nhà 
thần kinh học đặt giả thuyết những bệnh nhân này không thể nắm bắt 
những biểu hiện của sự phản đối hay mất tinh thần, và vì thế, họ 
không hiểu được người khác đang phản ứng với họ như thế nào. 
Những người khác xem sự sa ngã của họ là do thiếu những tín hiệu 
cảm xúc nội tâm có thể giữ họ cư xử đúng đắn. 


Những cảm xúc cơ bản như tức giận, sợ hãi và vui sướng là 
những cảm xúc gắn liền với bộ não ngay từ khi sinh ra hoặc sau đó. 
Tuy nhiên, cam xúc xã hội đòi hỏi sự tư giác, vi thế, khả năng này chỉ 
xuất hiện khi đứa trẻ bắt đầu lên hai vì khu vực vỏ não trước hốc mắt 
trưởng thành hơn. Khi được khoảng 14 tháng tuổi, đứa trẻ bắt đầu tự 
nhận ra chúng trong gương. Sự nhận biết bản thân như một cá thể 
duy nhất đem lại nhận thức rằng những người khác cũng độc lập và 
khả năng cảm thấy xấu hổ về những điều người khác nghĩ về mình. 

Trước hai tuổi, trẻ hoàn toàn không biết người khác đánh giá 
nó thế nào, và vì thế không cảm thấy xấu hổ, ví dụ như khi tè dầm. 
Nhưng khi nhận thức hé mở, trẻ biết mình là một cá thể riêng biệt và 
có thể được người khác chú ý đến, ở trẻ bắt đầu có tất cả thành tố tạo 


nên cảm giác xấu hổ - thông thường, đây là cảm xúc xã hội đầu tiên 
của một đứa trẻ. Sự nâng cao ý thức xã hội này đánh dấu sự phát 
triển không chỉ của khả năng thấu cảm mà còn là các khả năng so 
sánh, phân loại và nắm bắt điều hay lẽ phải. 


Có một loại cảm xúc xã hội khác thúc đẩy chúng ta phạt 
những người làm điều sai trái, thậm chí, chúng ta có thể gặp phải nguy 
hiểm hay thiệt hại. Trong "cơn giận mang tính vị tha", người ta trừng 
phạt kẻ đã vi phạm nguyên tắc xã hội như lạm dụng lòng tin, ngay cả 
khi họ không phải là nạn nhận. Cơn giận chính đáng này kích hoạt 
trung khu khoái lạc trong não, vì thế việc dùng những hình phạt để thi 
hành các nguyên tắc đem lại cho chúng ta cảm giác thỏa mãn. 


Các cảm xúc xã hội hoạt động như chiếc la bàn đạo đức. Ví 
dụ, chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi người khác nhận ra điều sai trái ta 
đã làm. Mặt khác, khi chúng ta cảm thấy có lỗi vì làm điều gì sai, trong 
chúng ta dâng lên cảm xúc hối hận. Cảm xúc hối lỗi đôi khi có thể thôi 
thúc người ta sửa chữa lỗi lầm, trong khi sự hổ thẹn lại thường dẫn tới 
sự phòng vệ. Sự hổ thẹn báo trước sự cự tuyệt xã hội, trong khi sự hối 
lỗi có thể dẫn tới việc chuộc lỗi. Thông thường, sự hổ thẹn và hối lỗi 
cùng kết hợp để ức chế các hành vi trái đạo đức. 


Tuy nhiên, đối với Bộ ba đen tối, những cảm xúc này không 
còn tồn tại. Người theo chủ nghĩa narcis bị khống chế bởi sự tự trọng 
và sợ sự hổ thẹn, nhưng họ rất ít cảm thấy có lỗi về những hành vi tự 
cao của mình. Người nham hiểm cũng không thể bộc lộ cảm giác hối 
lỗi. Sự hối lỗi đòi hôi sự thấu cảm, nhưng đó là điều luôn thiếu trong 
những mối quan hệ tình cảm hời hợt của người nham hiểm. Sự chậm 
trễ của người rối loạn thần kinh trong việc phát triển đạo đức bắt 
nguồn từ những sai sót rất giống nhau trong cảm xúc xã hội. Khi thiếu 
cả sự hối lỗi và sự e sợ, những hình phạt sẽ mất sức mạnh ngăn can - 
đây là một tình trạng hết sức nguy hiểm khi kết hợp với sự thiếu thấu 
cảm toàn diện của người rối loạn thần kinh khi đối diện với nỗi khổ của 
người khác. Nó còn tệ hơn nếu những hành động của chính họ là 
nguyên nhân gây ra đau khổ. Khi đó, họ sẽ không cảm thấy hối hận 
hay hổ thẹn. 


Ngay cả một người rối loạn thần kinh cũng có thể nhận thức 
xã hội nhanh và chính xác: Sự thông hiểu về phản ứng của mọi người 
và các thuộc tính xã hội có thể tạo điều kiện để một người rối loạn thần 
kinh gây hại người khác. Một tiêu chuẩn đáng tin cậy về trí tuệ xã hội 


cần phải có khả năng xác định và loại trừ những người thuộc Bộ ba 
đen tối. Chúng ta cần một phương pháp để không bị đánh lừa trước 
những người nham hiểm khéo che đậy. Và giải pháp là đánh giá trực 
quan sự lo lắng và thấu cảm. 


Created by AM Word2CHM 


els | 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 2. CÁC LIÊN KẾT BI PHA VO 

Với Richard Borcherds, tiếp bạn đến chơi nhà là một việc thật 
khó khăn. Khi mọi người bắt đầu tán gẫu, ông thường không theo dõi 
được diễn biến câu chuyện, sự kết hợp của ánh mắt, nụ cười, sự rắc 
rối của những lời ám chỉ, bóng gió, toàn những chữ nghĩa truyền đi với 
vận tốc quá nhanh. 

Borcherds không hề biết đến những khó khăn và sự rắc rối 
của cuộc sống xã hội. Nếu ai đó bỏ thời gian giải thích cho ông điểm 
nút của một câu chuyện cười, hoặc tai sao vị khách lại giận dữ bỏ di, 
còn vị khách khác lại đồ mặt vì ngượng, ông có thể hiểu được. Nhưng 
trong lúc nói chuyện, mọi thứ rối răm của xã hội vượt quá khả năng 
của ông. Vì thế, khi khách đến chơi, ông thường chi đọc sách hoặc 
chuyển sang làm việc khác. 


Tuy vậy, Borcherds lại là một thiên tài, ông được trao huân 
chương Fields, tương đương với giải Nobel Toán học. Các đồng 
nghiệp của ông tại Đại học Cambridge kính nể ông vì lối tư duy thiên 
tài trong học thuyết của ông. Nếu không tính đến những khiếm khuyết 
xã hội, có thể khẳng định Borcherds là người thành công. 


Trong một cuộc phỏng vấn, Borcherds nói ông nghỉ mình mắc 
hội chứng Asperger - trường hợp cận lâm sàng của bệnh tự ky. Khi 
đó, Simon Baron-cohen, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu bệnh 
Tự kỷ thuộc Đại học Cambridge, đã liên hệ với ông. Sau đó, Baron- 
cohen đã mô tả hết sức chỉ tiết về những dấu hiệu thường gặp hội 
chứng này cho Borcherds và Borcherds trả lời thẳng thắn: "Chính là tôi 
đấy." Vi thiên tài toán học đã tự nguyện làm đối tượng trong nghiên 


cứu về hội chứng Asperger. 


Với Borcherds, hoạt động giao tiếp hoàn toàn mang tính chức 
năng: tìm ra thứ bạn cần từ người khác, và bỏ qua những cuộc tán 
chuyện mà không cần nói cho họ biết cảm xúc của bạn hay tìm hiểu 
họ đang như thế nào. 


Ông tránh xa điện thoại - mặc dù ông có thể giải thích về cơ 
chế hoạt động của cái điện thoại nhưng giao tiếp xã hội lại khiến ông 
lúng túng. Ông hạn chế viết thư điện tử về những vấn đề hết sức cơ 
bản liên quan đến công việc. Ông đi như chạy, dù lúc đó đang có 
người đi cùng. Dù biết người khác đôi khi nghĩ ông thô lỗ nhưng ông 
không thấy gì kỳ quặc trong thói quen giao tiếp của mình. 


Theo Baron-Cohen, tất cả những điều nay chứng tỏ đây là 
một trường hợp Asperger điển hình, và khi Borcherds tham gia các bài 
kiểm tra về hội chứng này, các biểu hiện của ông hoàn toàn khớp với 
hồ sơ bệnh án. Nhà toán học đạt điểm số rất thấp về khả năng đoán 
biết tình cảm người khác qua mắt, về sự thấu cảm và sự thân mật 
trong các mối quan hệ, nhưng ông lại đạt mức điểm hết sức cao trong 
khả năng hiểu các hệ quả vật lý và khả năng hệ thống hóa thông tin 
phức tạp. 


Tình trạng kém thấu cảm, giỏi hệ thống hóa là mẫu hình thần 
kinh cơ bản của người mắc hội chứng Asperger, theo kết quả nhiều 
năm nghiên cứu của Baron-Cohen và nhiều người khác. Dù rất xuất 
sắc trong toán học, nhưng Borcherds lại thiếu sự chính xác trong thấu 
cảm: Ông không thể cảm nhận điều người khác đang nghĩ. 


CHÚ KHỈ XẤU TÍNH 


Bộ phim hoạt hình chiếu cảnh hai cha con cậu bé đang ngồi 
trong phòng khách. Đột nhiên một sinh vật ngoài hành tinh trông rất kỳ 
quái bò xuống cầu thang, người cha không trông thấy nhưng cậu bé 
thì có. Trong lời thoại, người cha nói: "Cha chịu đấy, Robert. Con gì 
mà lại có hai sừng, một mắt và biết trườn nhỉ?" 

Để hiểu được câu chuyện hài hước này, ta phải có khả năng 
luận ra những điều người khác không nói đến. Chúng ta phải biết cấu 
trúc quen thuộc của môt câu đố trong tiếng Anh thì mới suy ra được là 
cậu bé đã hỏi cha mình: "Con gì có hai sừng, một mắt và biết trườn?" 


Nói cách khác, ta cần phải đọc được hai suy nghĩ, suy nghĩ 


của đứa con và người cha để hiểu điều mà đứa con biết và đối chiếu 
với điều mà người cha vẫn chưa kịp nhận ra, sau đó dự đoán cú sốc 
mà người cha sắp trải qua. Freud cho rằng tất cả các tình huống gây 
cười đều được đặt cạnh hai khung cảnh khác nhau trong thực tế: Ở 
đây, một cảnh là sinh vật lạ trên cầu thang, và cảnh kia là giả định của 
ông bố rằng đứa con chỉ đơn thuần đưa ra một câu đố. 


Hiểu những gì xảy đến trong đầu người khác là một trong 
những khả năng vô giá của con người. Các chuyên gia thần kinh gọi 
đó là "tầm nhìn trí tuệ". 

Tầm nhìn trí tuệ thực chất là khả năng nhìn vào suy nghĩ của 
một người để hiểu cảm giác và luận ra suy nghĩ của họ - đó chính là 
khả năng cơ bản của thấu cảm chính xác. Khi chúng ta không thể đọc 
được suy nghĩ của người khác, ta có thể tìm được các dấu hiệu từ 
khuôn mặt, giọng nói và đôi mắt để có thể đưa ra những suy luận 
tương đối chính xác. 


Nếu thiếu đi khả năng đưa giản đó, ta sẽ thiếu đi tình yêu, sự 
quan tâm và hợp tác, chưa kể đến khả năng cạnh tranh hay đàm phán, 
và sẽ thấy bối rối ngay cả trong những tình huống ít đòi hỏi sự cố 
gắng nhất. Không có tầm nhìn trí tuệ, các mối quan hệ của chúng ta 
sẽ trở nên trống rỗng, ta sẽ coi người khác là những đồ vật vô tri vô 
giác - biểu hiện thường gặp ở những người mắc hội chứng Asperger 
hay tự kỷ. Chúng ta sẽ bị "mù giao cảm". 


Tầm nhìn trí tuệ phát triển liên tục trong suốt những năm đầu 
đời của trẻ. Mỗi mốc phát triển trong quá trình thấu cảm sẽ giúp trẻ 
tiến gần hơn tới khả năng hiểu được những gì người khác đang cảm 
thấy, đang suy nghĩ hay dự tính. Tầm nhìn trí tuệ trở nên rõ ràng hơn 
trong các giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ, bắt đầu từ dạng tự nhận 
thức bản thân đơn giản nhất cho tới những nhận thức xã hội phức tạp 
(“Tôi biết là anh biết cô ấy thích anh ta"). Hãy xem xét các cuộc kiểm 
tra được tiến hành ti mi dưới đây để theo dõi sự phát triển tầm nhìn từ 
tuệ của một đứa trẻ. 


Khi trẻ được khoảng 18 tháng tuổi, hãy vẽ một vệt to trên trán 
đứa tré và cho bé soi gương. Thông thường, tré dưới 18 tháng sẽ 
chạm tay lên mệt ở trong gương còn những trẻ lớn hơn sẽ chạm tay 
lên trán. Những trẻ ít tháng hơn vẫn chưa học được cách tự nhận ra 
mình trong gương. Nhận thức xã hội trước tiên đòi hỏi chúng ta phải 
tự nhận thức được bản thân, phải biết phân biệt bản thân với những 


người khác. 


Đưa cho môt đứa trẻ 18 tháng tuổi hai món đồ ăn khác nhau, 
chẳng hạn bánh quy hoặc vài miếng táo. Quan sát xem đứa trẻ thích 
món nào hơn. Sau đó, để trẻ quan sát bạn nếm hai món đó. Một mặt, 
bạn tỏ ra đặc biệt không thích món mà đứa trẻ chọn, mặt khác, bạn tỏ 
ra rất thích món còn lại. Tiếp đó, bạn đặt tay đứa trẻ vào giữa hai món 
và bảo: "Con có thể cho bố/mẹ một thứ không?”: Những trẻ dưới 18 
tháng thường sẽ cho bạn món mà chúng thích trong khi những tré lớn 
hơn sẽ cho bạn món mà bạn thích. Những trẻ lớn hơn nhận thức được 
rằng những thứ mà bản thân chúng thích hay không thích có thể khác 
so với người khác và rằng người khác có thể suy nghĩ không giống 
chúng. 


Dành cho trẻ ba - bốn tuổi: Bạn đem giấu đồ ăn trong phòng 
và để cho hai trẻ cùng quan sát. Sau đó, cho trẻ lớn hơn ra khỏi căn 
phòng rồi để trẻ nhỏ hơn trông thấy bạn chuyển chỗ giấu. Kế đó, hỏi 
tré xem trẻ lớn hơn sẽ đến vị trí nào trong phòng để tìm món đồ đó. 
Thông thường, những trẻ bốn tuổi trả lời rằng trẻ lớn hơn sẽ ra chỗ 
giấu ban đầu để tìm nhưng những trẻ mới ba tuổi sẽ đoán là chỗ mới. 
Trẻ bốn tuổi nhận biết được rằng suy nghĩ của người khác có thể 
không giống suy nghĩ của chúng. Day là bài hoc mà trẻ nhỏ hơn chưa 
nắm được. 


Thí nghiệm cuối cùng có sự tham gia của trẻ ba tuổi, bốn tuổi 
là một con rối điều khiển bằng tay có tên là Chú khỉ xấu tính. Bạn lần 
lượt cho trễ xem hai chiếc đề can mét. Với từng cặp đề can, chú khỉ 
xấu tính sẽ hỏi đứa trẻ thích cái nào và lần nào nó cũng lấy chiếc đề 
can mà đứa trẻ thích và cho đứa trễ chiếc còn lại (đó là lý do nó được 
gọi là khỉ xấu tính). Trẻ khoảng bốn tuổi sẽ hiểu trò chơi của Chú khỉ 
xấu tính và nhanh chóng biết nên chỉ vào chiếc đề can mà chúng 
không thích để có được thứ mà chúng thật sự thích. Nhưng những trẻ 
nhỏ hơn thường không hiểu được thục đích xấu của chú khỉ, do đó 
tiếp tục nói thật và không bao giờ lấy được chiếc đề can ưa thích. 


Để có được tầm nhìn trí tuệ, phải có được ba kỹ năng cơ bản: 
phân biệt bản thân với những dưới khác, hiểu người khác có thể nghĩ 
khác mình, nhận định các tình huống từ một góc độ khác và nhận biết 
mục tiêu của họ có thể không trùng với sở thích của bản thân. 


Khi trẻ thành thục các bài học xã hội này - thường là khi được 
bốn tuổi - khả năng thấu cảm của chúng đã gần đạt mức như của 


người lớn. Cùng với sự trưởng thành ấy, một phần của sự ngây thơ 
cũng kết thúc: Trẻ hiểu được sự khác biệt giữa những gì chúng tưởng 
tượng và những gì thật sư diễn ra. Ở những trẻ bốn tuổi đã hình thành 
phần cơ bản của thấu cảm tuy rằng sự thấu cảm ở những năm sau đó 
phức tạp hơn về tâm lý và đòi hỏi khả năng lĩnh hội cao hơn. 


Sự trưởng thành về trí tuệ khiến trẻ điều chỉnh bản thân để 
thích nghi với môi trường sống tốt hơn, từ những việc nhỏ như thương 
lượng với các anh chị em về chỗ chơi. Thế giới thu nhỏ ấy chính là 
trường học cuộc đời. Những bài học tương tự sẽ phức tạp dần theo 
năm tháng giúp trẻ mở rộng khả năng lĩnh hội các mối quan hệ xã hội 
và giao tiếp của trẻ. 

Tầm nhìn trí tuệ đóng vai trò tiên quyết để phát triển khả năng 
biết đùa và hiểu được những lời nói đùa của trẻ. Trêu chọc, lừa gạt, 
nói dối và xấu tính đều đòi hòi khả năng tương tự trong thế giới nội tại 
của mỗi con người. Việc thiếu đi những khả năng này sẽ tách trẻ tự kỷ 
ra khỏi những trẻ bình thường. 


Các nơ-ron phản ánh rất quan trọng đối với tầm nhìn trí tuệ. 
Ngay cả đối với những trẻ bình thường, khả năng hình dung ra quan 
điểm của người khác và thấu cảm cũng phải tương đồng với hoạt 
động của các nơ-ron phản chiếu. Các bức ảnh chụp não trẻ trên 10 
tuổi cho thấy, so với trẻ bình thường, thì ở nhóm trẻ tự kỷ có rất ít hoạt 
động của các nơ-ron phản chiếu nằm ở vùng vỏ não trước trong quá 
trình trẻ xem và bắt chước các biểu cảm trên khuôn mặt. 


Tầm nhìn trí tuệ có thể trở nên lệch lạc ngay cả ở những 
người trưởng thành bình thường. Hãy xem xét hiện tượng mà mot vài 
nữ sinh tại Đại học Amherst gọi là “lic khay”. Khi họ vào nha ăn 
Valentine để dùng bữa, mắt họ phải lướt qua các nữ sinh khác, không 
phải để xem họ đang ăn với ai hay đang mặc đồ gì mà để xem trên 
khay của họ có đồ ăn gì. Điều này giúp họ thêm quyết tâm không dùng 
những thứ mà họ muốn ăn nhưng biết rằng mình không nên ăn. 


Chuyên gia tâm lý Catherine Sanderson, người đã phát hiện 
ra hiện tượng "liếc khay", khẳng định sự lệch lạc trong tầm nhìn trí tuệ 
đằng sau hiện tượng này: Nữ sinh nào cũng thấy người khác gầy hơn 
mình, luyện tập nhiều hơn mình và do đó, càng bị ám ảnh về hình 
dáng của mình mặc dù trên thực tế, chẳng có sự khác biệt nào. 


Một loạt những giả định lệch lạc khiến các nữ sinh phải ăn 


kiêng và khoảng một phần ba trong số họ ép mình nôn ra những thứ 
đã ăn hoặc dùng thuốc xổ - thói quen tai hại có thể dẫn tới chứng rối 
loan ăn uống de doa tính mạng. Càng hiểu sai về các nữ sinh khác thi 
việc ăn kiêng càng trầm trọng. 


Một phần cuả nhận thức sai lầm này có căn nguyên từ sự 
bám riết những thông tin sai: Các nữ sinh đại học thường chú ý đến 
những phụ nữ hấp dẫn nhất hoặc gầy nhất ở quanh họ, rồi đem so 
sánh với mình, chứ không so với những người ở mức bình thường - họ 
nhầm lẫn giữa mức độ cao nhất so với mức thông thường. 


Các nam sinh đại học cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù 
điều này xảy ra ở một lĩnh vực khác là uống rượu. Những người thích 
chè chén, nhậu nhẹt thường đánh giá bản thân mình so với cấp độ 
của những kẻ say sưa thái quá. Nhận thức lệch lạc dẫn tới tình trạng 
họ phải gắng sức để đạt bằng được mức độ đó. 


Ngược lại, những người có khả năng đọc chính xác ý nghĩ 
của người khác có thể tránh được việc nhầm lẫn giữa mức tột cùng và 
mức bình thường. Trước hết, họ xét xem những người khác giống 
mình ở mức độ nào. Nếu thấy có sự tương đồng, họ sẽ coi những 
người khác suy nghĩ và cảm nhận tương tự như mình. Một đời sống 
xã hội liền mạch phụ thuộc vào dòng chảy liên tục của những nhận 
định như thế - tầm nhìn trí tuệ liên tục hoạt động. Tất cả chúng ta đều 
là những người có thể đọc ra suy nghĩ của người khác. 


BỘ NÃO NAM GIỚI 


Khi còn nhỏ, Temple Gradin được chẩn đoán mắc chứng mắc 
tự kỷ. Cô cho biết những đứa trẻ khác ở trường gọi cô là máy ghi âm, 
vì Temple thường nhắc đi nhắc lại những câu quen thuộc trong mọi 
cuộc đối thoại và hầu như có rất ít chủ đề khiến cô thấy hứng thú. 

Cô bé rất thích đi đến chỗ đứa trẻ khác và thông báo: “Tớ đã 
đi công viên Nantasket, tớ đi đu quay và tớ rất thích cảm giác bị bạt 
vào thành đu." Rồi cô bé hỏi: "Cậu có thích thế không?” 

Và khi đứa trẻ trả lời thì Temple sẽ nhắc đi nhắc lại những lời 
đã nói giống như cái băng ghi âm bật sẵn. 

Thời thiếu nữ đến với Temple tựa như “cơn sóng cồn lo âu 
không bao giờ chấm dứt", môt triệu chứng khác của chứng tự ky. Lúc 
này, chính sự hiểu biết sâu sắc của cô về cảm nhận của động vật đối 


với thế giới - vốn được Temple ví như sự nhạy cảm quá mức của 
những người mắc bệnh tự ky - đã giúp cô rất nhiều. 


Khi đến thăm khu trang trại của người dì tại Arizona, Temple 
trông thấy một đàn gia súc bên trang trại kế cận bị lùa vào lối vào hình 
chữ V. Ở cuối chữ V là một máy nén khí có tác dụng dồn đàn bò lại là 
giữ cho chúng đứng yên trong khi bác sĩ thú y làm việc. 


Thay vì sợ hãi do bị dồn nén, đàn bò đứng yên lặng. Temple 
nhận ra rằng không gian chật hẹp có thể giúp giữ được bình tĩnh, tựa 
như đứa trẻ được quấn chặt trong tã. Ngay lập tức, cô hiểu rằng một 
thứ gì đó giống như lối vào hình phéu có thể giúp được mình. 


Với sự giúp đỡ của môt giáo viên phổ thông, Temple đóng 
một lối vào hình phẫu bằng gỗ có gắn máy nén khí, vừa đủ cho một 
người chui vào. Cách này tổ ra có hiệu quả. Mỗi khi cảm thấy cần phải 
lấy lại bình tĩnh, cô bé lại dùng biện pháp đó. 

Temple bất bình thường về nhiều mặt và một trong số đó là 
biểu hiện của chứng tự kỷ. Các bé trai thường có nguy cơ mắc chứng 
tự kỷ cao gấp bốn lần và có khả năng mắc phải hội chứng Asperger 
cao gấp 10 lần so với các bé gái. Simon Baron-Cohen nhận định rằng 
mặt chụp nghiêng cấu trúc não bộ của những người bị rối loạn thần 
kinh cho thấy có những biểu hiện thiên về kiểu não bộ đặc trưng của 
nam giới. 

Theo ông, kiểu não bộ cực hướng nam như vậy không hỗ trợ 
tầm nhìn trí tuệ, do các đường dẫn thần kinh giao cảm bị hạn chế phát 
triển. Tuy nhiên, sự thiểu năng đó thường di đôi với ưu thế về trí tuệ, 
tương tự như khả năng phi thường của các nhà bác học có thể giải 
những bài toán phức tạp với tốc độ của máy tính. Tuy thiếu đi khả 
năng giao cảm nhưng những người có kiểu não bộ cực hướng nam rất 
có khả năng nắm bắt những vấn đề mang tính chất logic, hệ thống, ví 
dụ: thị trường chứng khoán, phần mầm va vat lý lượng tử. 


Ngược lại, kiểu não bộ cực hướng nữ lại có khả năng thấu 
cảm đặc biệt và hiểu được suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Những 
người thuộc tuýp này rất thành công trong các nghề như giáo viên 
hoặc tư vấn. Nếu làm bác sĩ tâm lý, họ sẽ là những người rất tinh tế và 
nhạy cảm với thế giới nội tâm của các bệnh nhân. Song, kiểu thần kinh 
cực hướng nữ lại vấp phải khó khăn lớn với việc hệ thống hóa, chẳng 
hạn như việc nắm bắt lý thuyết vật lý. Theo ngôn ngữ của Baron- 


Cohen, họ bi "mù hệ thống”. 


Baron-Cohen đã thiết kế một bài kiểm tra để xác định khả 
năng nắm bắt cảm giác của người khác ở con người. Bài kiểm tra có 
tên là EQ (Empathy Quote), tức là Chỉ số giao cảm (chứ không phải là 
Chỉ số tình cảm như một số bài trắc nghiệm về EQ hiện nay), và 
thường thì phụ nữ đạt kết quả cao hơn nam giới. Ví dụ, trong việc 
nhận biết những hành động không phù hợp trong môt tình huống giao 
tiếp cho trước hay về khả năng thấu cảm chính xác, dự đoán suy nghĩ, 
tình cảm của người khác, phụ nữ luôn có chi số hiểu biết xã hội cao 
hơn nam giới. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng đạt điểm số cao hơn nam 
giới trong bài kiểm tra đọc cảm nghĩ của người khác thông qua ánh 
mắt (xem Chương 6). 


Nhưng đối với khả năng hiểu biết theo hệ thống thì ưu thế lại 
thuộc về nam giới. Theo Baron-Cohen, kết quả trung bình của nam 
giới đạt được trong các bài kiểm tra về độ thông thạo máy móc, theo 
dõi các hệ thống phức tạp, khả năng tập trung cao độ, phát hiện các 
con số ẩn sau những chi tiết phức tạp cũng như các bài tập tìm kiếm 
trực quan, nói chung đều cho tất quả cao hơn phụ nữ. Và trong các 
bài kiểm tra này, những người mắc chứng tự kỷ đều đạt các điểm số 
cao hơn hẳn, đồng thời cũng là đối tượng có điểm số thấp nhất trong 
các bài kiểm tra về khả năng thấu cảm. 

Bên cạnh vấn đề não bộ cực hướng nam hay các hướng nữ, 
chúng ta cũng bước vào lĩnh vực khá nhạy cảm là chính trị - xã hội. 
Hiệu trưởng trường Đại học Harvard từng gây xôn xao dư luận vì 
những nhận xét ám chỉ bẩm sinh phụ nữ không thích hợp với những 
ngành nghề thuộc lĩnh vực khoa học phức tạp. Tuy nhiên, Baron- 
Cohen hoàn toàn phản đối việc sử dụng lý thuyết của ông để ngăn 
cản phụ nữ trở thành kỹ sư hay nam giới làm nghề bác sĩ tâm lý. Với 
đại đa số mọi người, Baron-Cohen thấy não bộ của cả nam và nữ đều 
có mức thấu cảm và khả năng hệ thống hóa tương đương nhau. Hơn 
nữa, nhiều phụ nữ có khả năng hệ thống hóa rất tốt và cũng có nhiều 
đàn ông đặc biệt xuất sắc trong vấn đề thấu cảm. 


Có lẽ Temple Grandin có kiểu thần kinh mà Baron-Cohen gọi 
là cực hướng nam. Cô đã cho xuất bản hơn 300 tài liệu khoa học về 
động vật. Với tư cách là chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu hành vi 
động vật, Temple đã phát minh các trang thiết bị được áp dựng cho 
hơn một nửa các trang trại gia súc trên toàn nước Mỹ. Các hệ thống 


này được xây dựng dựa trên hiểu biết đáng nể của cô về việc cải thiện 
môi trường nuôi nhốt cho hàng ngàn, hàng vạn con bò mỗi ngày. Kinh 
nghiệm của Temple đã khiến cô trở thành nhà cải cách hàng đầu trong 
việc nâng cao chất lượng đời sống động vật. 


Theo Baron-Cohen, kiểu thần kinh tối ưu là phải đạt được sự 
cân bằng giữa khả năng thấu cảm và hệ thống hóa. Ví dụ, một bác sĩ 
có những khả năng này vừa có thể đưa ra những chẩn đoán chính xác 
và phương pháp điều trị thích hợp, lại vừa có thể khiến bệnh nhân cảm 
thấy mình được lắng nghe, được thông cảm và quan tâm. 


Dù vậy, mỗi thái cực đều có những điểm mạnh nhất định. 
Những người có kiểu thần kinh cực hướng nam có nhiều khả năng 
mắc phải hội chứng Asperger hoặc tự kỷ. Song, họ có thể phát huy tốt 
tiềm lực của bản thân nếu tìm được môi trường thích hợp để thể hiện 
tài năng của mình, chẳng hạn như giáo sư Borcherds. Tuy nhiên, đối 
với họ, xã hội bên ngoài có thể giống như một hành tinh xa lạ và họ 
phải học vẹt mọi quy tắc ứng xử xã giao dù là nhỏ nhất. 


TÌM HIỂU CON NGƯỜI 

"Ôi bác già quá!” - đó là câu đầu tiên mà cô con gái hơn 10 
tuổi của Layne Habib thốt lên khi trông thấy người phụ nữ bán hàng 
trung niên. 


"Có lẽ bác ấy không muốn nghe con nói thế đâu,” Habib khẽ 
nói. 

“Tại sao a?" cô con gái hỏi lại và nói thêm một câu: "Ở Nhật, 
những người lớn tuổi đều được kính trọng.” 


Đây là những câu nói thường thấy giữa hai mẹ con họ. Habib 
phải dành rất nhiều thời gian để dạy cho con gái nhũng quy ước ngầm 
trong giao tiếp xã hội. Cũng như Richard Borcherds, cô bé mắc phải 
hội chứng Asperger nên rất khó nắm bắt được những điều tinh tế trong 
giao tiếp xã hội. 

"Giờ thì con hiểu rồi." Cô bé đáp. "Thế mẹ lừa người ta. Có 
phải ai cũng thích nghe mọi thứ mà người khác nói đâu.” 

Những lời nhận xét thành thực đến ngây ngô kiểu như vậy 
không ít lần khiến cô con gái của Habib rơi vào rắc rối. Habib cho biết: 
"Tôi cần phải dạy cho con các cách xã giao để có thể hòa nhập được 


với mọi người. Con bé cần học một số lời nói dối vô hại để không làm 
tổn thương tình cảm của người khác.” 

Theo Habib - người dạy các kỹ năng xã giao cho những trẻ 
em đặc biệt như con gái mình, việc học thuộc lòng các kiến thức sơ 
đẳng ấy giúp bọn trẻ có thể hòa nhập với thế giới thay vì tự cô lập bản 
thân. Trong khi những đối tượng của Bộ ba đen tối nắm chắc các quy 
tắc xã hội để thao túng người khác thì những người mắc hội chứng 
Asperger phải học các quy tắc đó để hòa nhập cộng đồng. 


Trong nhóm của Habib, những đứa trẻ mắc hội chứng 
Asperger và tự kỷ hoc cách tham gia vào một cuộc nói chuyện sao 
cho đúng phép tắc. Thay vì đi ngay vào chủ đề ưa thích, Habib dạy 
bọn trẻ phải lắng nghe trước để hiểu nội dung rồi tiếp tục nói theo chủ 
đề đang được nhắc tới. 


Khó khăn trong việc định hướng câu chuyện giữa các cá 
nhân cho thấy một vấn đề cơ bản nghiêm trọng đối với những người bị 
mắc hội chứng Asperger. Hãy theo dõi tình huống dưới đây: 


Marie rất ghét phải đi thăm họ hàng nhà chồng vì họ là những 
người té nhạt. Hầu như lần nao, họ cũng chỉ ngồi yên bối rối, va lần 
này cũng vậy. 

Trên đường về nhà, chồng Marie hỏi cô về chuyến thăm. 
Marie trả lời: “Tuyệt lắm. Em không còn lời nào để nói cả." 

Tại sao Marie lại nói vay? 


Câu trả lời rõ ràng là Marie đang mỉa mai vì thực tế, cô đang 
am chi điều ngược lại. Nhưng từ câu chuyện nay ta có thể tự suy luận 
ra trường hợp của những người mắc chứng tự kỷ hoặc Asperger. Để 
hiểu ý nghĩa của môt lời mia mai, ta phải giải được bài toán giao tiếp 
tinh vi với tiền đề là nhận thức được lời nói đó không phải là hàm ý that 
sự mà người nói muốn đề cập. Đối với những người mắc chứng tự kỷ, 
sự thiểu năng về thấu cảm khiến việc hiểu một logic đơn giản nhất như 
tại sao việc bị si nhục lại khiến người ta đau khổ, trở thành bí hiểm. 


Khi tiến hành chụp cắt lớp não của những người bị tự kỷ, 
người ta thấy trong khi quan sát khuôn mặt của người khác, vùng nếp 
não hình thoi thuộc não trước của họ không hoạt động. Vùng nếp não 
hình thoi ghi nhận không chi các biểu cảm trên khuôn mặt mà còn 
nhận biết tất cả những gì chúng ta thấy quen thuộc và thích thú. Nếu 


quan sát chim, vùng nếp não hình thoi của họ sẽ bị kích thích khi có 
chim hồng y bay qua. Còn với những người yêu ô tô, thì đó là khi có 
một chiếc BMW lướt tới. 


Tuy nhiên, với những người tự kỷ, vùng não này hoàn toàn 
không bị kích thích khi họ nhìn vào bất kỳ khuôn mặt nào - ngay cả với 
những người trong gia đình, song lại bị kích thích khi nhìn vào những 
gì thu hút họ, ví dụ như các con số trong danh bạ điện thoại. Một quy 
luật được rút ra từ các nghiên cứu về người mắc chứng tự kỷ là: Khu 
vực não nhận biết các biểu cảm trên khuôn mặt càng ít bị kích thích, 
người bệnh càng gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. 

Những biểu hiện thiểu năng về giao tiếp xã hội có thể xuất 
hiện từ khi người bệnh còn nhỏ. Hầu hết trẻ đều có phản ứng ở vùng 
nếp não hình thoi khi nhìn vào mắt người nào đó, ngoại trừ trẻ bị tự 
kỷ. Những trẻ bị bệnh tự kỷ có các kích thích ở vùng não trước khi 
trông thấy một sự kiện, hiện tượng sự vật thú vị. 


Trong số gần 200 cơ trên khuôn mặt, các cơ quanh mắt đặc 
biệt có khả năng thể hiện cảm xúc. Những người bình thường khi quan 
sát khuôn mặt người khác thường chú ý đến khu vực quanh mắt, 
nhưng những người mắc chứng tự kỷ thường tránh nhìn vào mắt và 
do đó bị mất một lượng thông tin quan trọng về cảm xúc. Tránh các 
giao tiếp bằng mắt có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất xuất 
hiện ở các trẻ mắc chứng tự kỷ sau này. 


Do lãnh cảm với hoạt động giao tiếp, các bệnh nhân tự kỷ 
hầu như không hoặc rất ít giao tiếp bằng mắt với mọi người, vì vậy họ 
thiếu hẳn khối liên kết con người cũng như sự thấu cảm. Tuy giao tiếp 
bang mắt có vẻ chỉ là một kỹ năng nhỏ nhưng nó lại rất quan trọng 
trong việc học các nền tảng liên kết con người. Ở những người tự kỞ, 
hệ quả tất yếu của việc thiếu đi các kỹ năng xã hội là họ không thể 
nắm bắt cảm giác và suy nghĩ của người khác. 


Ngược lại, sự thiệt thoi về thị lực của những trễ khiếm thị lại 
được bù đắp bằng sự nhạy cảm đáng kinh ngạc đối với các dấu hiệu 
cảm xúc trong lời nói. Có thể lý do là vì phần vỏ não phụ trách thính 
giác đã "tiếp quản” phần vỏ não phụ trách thị giác (sự bù đắp này đã 
mang đến cho chúng ta một số thiên tài âm nhạc như Ray Charles). 
Sự nhạy cảm đặc biệt đối với các dấu hiệu cảm xúc trong lời nói cho 
phép trẻ khiếm thị có thể hòa nhập xã hội, trong khi các trẻ bị tự kỷ lại 
hoàn toàn mù tịt trước những dấu hiệu về cảm xúc. 


Lý do khiến trẻ tự kỷ tránh các giao tiếp bằng mắt có lẽ là vì 
điều đó khiến chúng thấy lo lắng. Khi nhìn vào mắt người khác, các tế 
bào hạch hạnh nhân ở thuỳ thái dương trong não trẻ tự ky có phan 
ứng rất mạnh. Cho nên thay vì nhìn vào mắt, trẻ nhìn vào miệng người 
nói, và do đó biết rất ít về cảm xúc bên trong của người đó. Tuy cách 
này khiến trẻ tự kỷ giảm bớt sự căng thẳng nhưng nó lại khiến chúng 
thiếu đi nén tang cơ bản của giao tiếp mặt đối mat chứ chưa nói đến 
tầm nhìn trí tuệ. 

Theo Baron-Cohen, sự thiểu năng giao cảm này có thể giúp 
làm sáng tỏ hệ thống dây thần kinh hoạt động bên trong những người 
bình thường và ở những người mắc chứng tự kỷ. Nhóm nghiên cứu 
của ông đã so sánh những người mắc chứng tự kỷ với những người 
bình thường thông qua so sánh các bức ảnh chụp cắt lớp não và 
những bức ảnh chụp cặp mắt của nhiều người khác nhau. Các đối 
tượng sẽ nhấn nút để lựa chọn ý nghĩa mà từng cặp mắt diễn tả, 
chẳng hạn "thông cảm" hay “không thông cảm". 


Đúng như dự đoán, các đối tượng bị tự ky phần lớn đầu chon 
sai. Hơn nữa, thí nghiệm này còn cho thấy những phần của bộ não có 
tham gia vào hoạt động của tầm nhìn trí tuệ. Ngoài vùng vỏ não trước 
còn có các vùng chủ yếu khác là thuỳ thái dương và hạch hạnh nhân. 
Đây là nhưng vùng thường được nhắc đến trong rất nhiều nghiên cứu 
tương tự. 


Có một điều trái ngược là việc nghiên cứu não bộ của những 
người thiếu tế nhị trong giao tiếp lại cho những gợi ý về cấu trúc của 
bộ não giỏi giao tiếp xã hội. Theo Baron-Cohen, tự thân quá trình so 
sánh các điểm khác biệt giữa hoạt động của não người bình thường 
và não các bệnh nhân tự kỷ lại làm nổi bật lên cấu trúc thần kinh của 
những bộ não có khả năng giao tiếp xã hội khéo léo. 


Như vậy, những khả năng thần kinh có ảnh hưởng hết sức 
quan trọng, không chỉ đối với sự phong phú trong giao tiếp, mà còn 
ảnh hưởng tới hạnh phúc của con em chúng ta, tới khả năng biết yêu 
thương và sức khoẻ của chính chúng ta. 


Created by AM Word2CHM 


` 
01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUE XÃ HỘI 


Chương 10. GEN DI TRUYỀN KHÔNG PHẢI LÀ SỐ PHẬN 
Chương 11. SỰ VỮNG TÂM l 
Chương 12. CHÌA KHÓA CỦA HẠNH PHÚC 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 3. NUÔI DUONG TỰ NHIÊN 


Hãy đặt một em bé bốn tháng tuổi vào chiếc xe đẩy và cho bé 
xem một món đồ chơi lạ. Sau 20 giây, cho bé xem một món đồ chơi 
khác, 20 giây tiếp theo một món khác nữa, cứ liên tục, liên tục như 
thế. 


Một số trẻ rất thích sự xuất hiện liên tục của những điều mới 
lạ nhưng một số khác lại rất ghét chuyện này, các bé sẽ khóc thét lên 
và lắc đầu phản đối. 

Chuyên gia tâm lý học Jerome Kagan thuộc Đại học Harvard 
đã nghiên cứu hành vi này của trẻ trong gần ba thập ky qua. Khi mới 
chập chững biết di, trẻ rất cảm giác với người lạ và những nơi xa lạ. 
Kagan gọi đó là thái độ "rụt rè". Khi đến tuổi đi học, sự rụt rè ở các em 
biến thành tính nhút nhát. Theo lý giải của Kagan, tính nhút nhát ở 
những em này là do "kiểu mẫu rụt rè" của bộ phát tín hiệu thần kinh 
khiến hạch hạnh nhân dễ bị kích động. Những em này chỉ trở nên 
phấn khích hơn khi nhìn thấy những vật hay những sự việc đáng chú 
ý. 


Kagan là một trong những chuyên gia tâm lý phát triển có ảnh 
hưởng nhất từ sau khi Jean Piaget quan sát sự chuyển đổi khả năng 
dễ lây lan xuất hiện khi những đứa con của ông lớn lên. Kagan rất 
xứng đáng với danh hiệu nhà tư tưởng và lý luận xuất sắc nhất. Các 
tác phẩm của ông như Galen's Prophecy (Lời tiên tri của ông lang) đã 
thể hiện kiến thức sâu rộng về các vấn đề triết học cũng như khoa học 
nói chung. 


Quay trở lại cuối thập niên 70, khi Kagan lần đầu tiên công bố 
những đặc điểm tính cách (như sự rụt rè) là do các nguyên nhân về 
sinh học, rất nhiều bậc cha mẹ đã thở phào nhẹ nhõm. Vào thời điểm 
đó, người ta thường có quan niệm sai lầm trong việc nuôi dạy con cái 
khi ở các em xuất hiện những biểu hiện lạ. Một đứa trẻ nhút nhát là 
đứa trễ thường bị những ông bố, bà mẹ độc đoán dọa nát; một đứa trẻ 
có vẻ ngoài cục can, hay bat nat người khác thì luôn che giấu sự xấu 
hổ của mình về những ông bố, bà mẹ không đáng tin. Thậm chí, 
những người bị bệnh tâm thần phân liệt cũng là sản phẩm của những 
lời phán “rắc rối nhân đôi" cho rằng họ không bao giờ có thể làm hài 
lòng cha mẹ. 

Khi Kagan dạy tại khoa Tâm lý của Harvard, ông đã đề xuất ý 
kiến các dòng sinh học chứ không phải dòng tâm lý mới tham gia vào 
quá trình hình thành tính cách. Đề xuất của một nhà khoa học xuất 
sắc như Kagan đã trở thành một phát hiện gây nhiều tranh cãi trong 
giới khoa học ở Cambridge, trong đó có không ít ý kiến phản đối. 
Nhiều thập ky sau đó, cuộc tranh cãi nhanh chóng trở thành "hóa 
thạch của thời kỳ mông muội". Tiến bộ của khoa học di truyền ngày 
ngày lại thêm vào danh sách những thói quen tính cách và hành vi do 
các cấu tứ cơ bản của tế bào di truyền ADN điều khiển. Khoa học thần 
kinh tiếp tục khám phá những hệ mạch thần kinh sẽ điều khiển trạng 
thái cảnh giác trong một trường hợp rối loạn thần kinh nhất định và bộ 
truyén thần kinh nào không liên quan khi trẻ có những biểu hiện khác 
thường tột độ, từ một đứa tré "quá nhạy cảm" tới những dấu hiệu của 
một bệnh nhân tâm thần. 


Và Kagan luôn có hứng thú làm sáng tỏ vấn đề, tuy nhiên vấn 
đề không đơn giản chút nào. 


NHỮNG CON CHUỘT NGHIỆN RƯỢU 


Người bạn thân nhất của tôi năm lớp Ba tên là John Crabbe. 
Đó là một cậu bạn thông minh, nhanh nhẹn, luôn đeo một chiếc kính 
gọng sừng như kiểu của Harry Potter. Nhưng sau đó, gia đình John 
chuyển đi nơi khác và phải mất gần 50 năm sau tôi mới gặp lại người 
bạn này. 


dohn Crabbe hiện đang là nhà di truyền học hành vi ở Đại học 
Khoa học và Y tế Oregon và Trung tâm Y tế VA Portland. Đặc biệt 
John đang nổi danh vì các nghiên cứu về những con chuột thích uống 
rượu. John Crabbe đã tiến hành nghiên cứu trên chuột giống 


C57BL/6J trong nhiều năm liền. Day là giống chuột duy nhất có thể 
uống các chất cồn. Việc nghiên cứu những con chuột này hứa hẹn sẽ 
tìm ra manh mối về nguyên nhân và phương pháp chữa chứng nghiện 
rượu ở người. 


Giống chuột thích uống rượu này là một trong hàng trăm 
giống chuột rất có ích đối với các nghiên cứu y học, trong đó có nghiên 
cứu xe tính dễ nhiễm đối với các bệnh tiểu đường hay bệnh tim. Trên 
thực tế, mỗi con chuột ở giống lai cùng dòng đều là dòng vô tính của 
tất cả các con chuột khác, các gen của chúng rất giống nhau. Đối với 
các nhà nghiên cứu khoa học, ưu điểm của những dòng chuột này là 
tính ổn định: Một con chuột được kiểm tra trong nhiều phòng thí 
nghiệm ở khắp nơi trên thế giới sẽ phản ứng như con chuột cùng 
giống khác. Nhưng chính John Crabbe lại đặt ra rất nhiều nghi vấn về 
giả định này trong một cuộc thí nghiệm đơn giản nhưng gây nhiều 
tranh cãi. 


“Bọn mình chỉ đơn thuần đặt ra câu hỏi: Như thế nào mới là 
ổn dinh?", Crabbe nói với tôi. "Bọn mình đã tiến hành các cuộc thử 
nghiệm giống nhau ở ba phòng thí nghiệm khác nhau, trong một môi 
trường không đổi, từ loại đồ ăn cho chúng, độ tuổi đến lịch sử di 
chuyển của chúng. Bọn mình tiến hành kiểm tra chúng vào cùng một 
thời điểm với các thiết bị tương tự nhau.” 


Thời điểm chính xác là ngày 20 tháng 4 năm 1998, trong 
khoảng từ 8h3o đến 9h sáng theo giờ địa phương, tất cả các con 
chuột từ tám giống lai cùng dòng, trong đó có C57BL/6J, đều được 
kiểm tra. Cuộc thí nghiệm chỉ đơn giản đưa ra hai sự lựa chọn cho 
những con chuột: nước uống bình thường và rượu cồn. Đúng như dự 
đoán, giống chuột thích cồn chọn rượu nhiều hơn rất nhiều lần so với 
các giống chuột khác. 


Tiếp theo là thí nghiệm chuẩn về trạng thái bồn chồn ở chuội. 
Một con chuột được đặt ở vị trí giao nhau giữa hai đường băng, cách 
mặt đất khoảng một mét. Mỗi đường băng có một đầu được gắn cố 
định vào tường còn đầu giao nhau thì để ngỏ. Những chú chuột hay lo 
Sợ co rúm mình lại ngay bên cạnh bức tường còn những chú chuột ưa 
phiêu lưu sẽ khám phá các đường băng để ngỏ. 

Những người tin rằng chỉ có gen mới quyết định hành vi đã 
rất ngạc nhiên trước kết quả thí nghiệm. Rõ ràng trong một giống 
chuột nhất định vẫn có một số khác biệt khi cuộc thí nghiệm kiểm tra 


trạng thái lo sợ được tiến hành ở các phòng thí nghiệm khác nhau. 
Chang hạn, giống chuột BALB/cByJ rất lo lắng và bồn chồn khi ở 
Portland nhưng lại rất thích mạo hiểm khi ở Albany. 


Crabbe nhận xét: "Nếu các gen quyết định tất cả thì bạn sẽ 
không tìm ra được bất kỳ sự khác biệt nào." Vậy điều gì có thể tạo ra 
sự khác biệt ở đây? Đó chính là các yếu tố biến đổi nhất định nằm 
ngoài sự kiểm soát của các nhà nghiên cứu như độ ẩm và nước mà 
các chú chuột uống, và có lẽ quan trọng nhất là những người tiến hành 
nghiên cứu chúng. 


"Một số người rất tự tin và khéo léo khi làm việc với những 
chú chuột trong khi một số khác lại bồn chồn hoặc quá thô lỗ," Crabbe 
cho tôi biết tiếp. "Mình cá là chuột có thể 'đọc' trạng thái cảm xúc của 
người làm việc với chúng, và trạng thái đó đã tác động đến hành vi 
của chúng." 


Nghiên cứu của Crabbe đã dấy lên một trận tranh cãi giữa 
các nhà thần kinh học khi nó được công bố trên tờ báo uy tín Science. 


Công trình nghiên cứu của Crabbe cho thấy hầu hết mọi quan 
niệm và giả định về vai trò của gen trong hơn mot thé ky qua đều 
chưa chính xác. Không chỉ có gen di truyền mới đóng vai trò quan 
trọng mà các phương thức biểu hiện của chúng cũng quan trọng 
không kém. 


Để hiểu các gen trong cơ thể chúng ta hoạt động như thế nào, 
chúng ta phải công nhận sự khác biệt giữa quá trình xử lý một gen 
nhất định và mức độ các gen thể hiện các chuỗi protein định dạng của 
nó. Trong chuỗi gen, về bản chất, một đoạn ADN sẽ tạo ra acid 
ribonucleic ARN, ARN này tiếp tục tạo ra protein gây ra một phản ứng 
trong cơ chế sinh học của chúng ta. Trong khoảng 30 nghìn gen trong 
cơ thể con người, có những gen chi biểu hiện trong thời kỳ phát triển 
đầu sau đó ngừng hẳn, có những gen lại biểu hiện liên tục, một số chỉ 
biểu hiện trong gan, số khác chỉ biểu hiện ở não. 


Phát hiện của Crabbe mang tính bước ngoặt trong "biểu sinh 
học", một chuyên ngành nghiên cứu những đặc trưng di truyền không 
mã hóa ở chuỗi gen xuất hiện nhở mối tương tác của ADN với các 
phân tử khác, hoặc giữa các protein. Chỉ khi một gen điều khiển quá 
trình tổng hợp ARN, nó mới thật sự tạo ra sự khác biệt trong cơ thể. 
Biểu sinh học cho biết cách thức môi trường (môi trường hóa học 


trung gian của một gen nhất định) lập chương trình cho các gen theo 
những cách thức quyết định khả năng hoạt động của chúng. 


Nghiên cứu trong biểu sinh học đã xác định được nhiều cơ 
chế sinh học điều khiển quá trình biểu hiện trên. Một trong những cơ 
chế này, trong đó có phân tử metyla, không chi khiến gen biểu hiện 
hay ngừng biểu hiện mà còn điều chỉnh vận tốc hoạt động của chúng. 
Các hoạt động của metyla còn giúp xác định vị trí trong bộ não, cụ thể 
là xác định khoảng 10 nghìn liên kết mới của hơn 100 tỷ nơ-ron mỗi 
khi chúng chết đi. 


Những phát hiện này đã chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài suốt 
một thé ky xoay quanh chủ dé: Gen hay kinh nghiệm quyết định chúng 
ta sẽ trở thành người như thế nào? Cuộc tranh cãi này đã trở nên vô 
nghĩa khi dựa trên ảo tưởng rằng nên và môi trường là hai nhân tố độc 
lập với nhau; nó gần giống như cuộc tranh cãi nhân tố nào quan trọng 
hơn (chiều dài hay chiều rộng) khi tính diện tích hình chữ nhật. 


Chỉ môt lợi ích đơn thuần của gen không giúp chúng ta hiểu 
được toàn bộ giá trị sinh học của nó. Chẳng hạn những đồ ăn hàng 
ngày của chúng ta chứa hàng trăm chất điều chỉnh các gen quan 
trọng, điều khiển chúng như bật và tắt các bóng đèn nhấp nháy trên 
cây thông Noel. Nếu sử dụng những loại thức ăn không phù hợp trong 
nhiều năm trời, chúng ta có thể kích thích hoạt động của một tổ hợp 
gen gây bệnh. Trong khi đó, một chút súp lơ xanh cũng cung cấp một 
liều B6 hỗ trợ quá trình tổng hợp dopamine - một bộ truyền thần kinh 
có chức năng ổn định tâm lý. 


Về nguyên lý sinh học, một gen không thể hoạt động độc lập 
với môi trường của nó: Các gen được thiết kế cho các tín hiệu từ môi 
trường trung gian xung quanh điều chỉnh, trong đó có hormone từ hệ 
nội tiết và các bộ truyền thần kinh ở não. Trong các bộ truyền thần 
kinh ở não có một số bộ truyền cũng chịu anh hưởng rất lớn từ các 
tương tác xã hội. Tương tự như các bữa ăn, các kinh nghiệm xã hội 
cũng có thể điều chỉnh được môt số gen nhất định. 


Khi đó, các gen sẽ không đủ để sinh ra hệ thần kinh hoạt 
động tối ưu. Do vậy, để nuôi dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết cảm 
thông, đòi hỏi không chỉ một bộ gen cần thiết nhất định mà còn cần 
đầy đủ sự chăm sóc, yêu thương của những người làm cha, làm mẹ 
và cả những kinh nghiệm xã hội phù hợp. Chỉ có sự kết hợp giữa hai 
nhân tố gen và môi trường mới có thể đảm bảo cho các gen phù hợp 


hoạt động hiệu quả nhất. Như vậy, trách nhiệm của các bậc cha mẹ ở 
đây là một minh chứng tiêu biểu cho cái mà chúng ta gọi là “biểu sinh 
học xã hội". 


Crabbe cho biết: “Biểu sinh học xã hội thuộc lĩnh vực tiếp theo 
của di truyền học. Thách thức mang tính chuyên môn mới này là phải 
tính toán tác động của môi trường lên sự khác biệt trong biểu hiện 
gen. Đây là một đòn khác giáng lên quan điểm ngây thơ về thuyết di 
truyền định mệnh (thuyết này cho rằng các kinh nghiệm không có vai 
trò gì, gen là tất cả)." 


CÁC BIU HIỆN GEN 


James Watson - người giành giải Nobel cho khám phá có ảnh 
hưởng sâu rộng về cấu trúc xoắn kép của ADN - thừa nhận ông là 
người rất dễ nóng giận nhưng cũng rất dễ nguôi. Theo ông, sự nguôi 
ngoai nhanh như vậy phụ thuộc vào biểu hiện tích cực của gen trong 
chuỗi hành động. 


Gen sẽ giúp kiềm chế cơn tức giận và có thể hoạt động theo 
hai hướng. Ở hướng thứ nhất, hướng yếu hơn, gen biểu hiện lượng 
enzym tham gia điều khiển các hoạt động có nguy cơ gây hại đến 
người khác, và do đó khiến con người dễ nổi nóng hơn, trạng thái nổi 
nóng kéo dài lâu hơn và sẽ có khuynh hướng bạo lực hơn. Khi khuynh 
hướng đó lên đến cực điểm, nó sẽ gây ra những hành vi phản ánh xã 
hội nghiêm trọng mà người thực hiện hành vi đó phải kết thúc cuộc đời 
sau chấn song sắt nhà tù do không kiềm chế được hành vi bạo lực. 


Ở dạng thức thứ hai, gen biểu hiện rất nhiều enzym, vì vậy 
con người dễ tức giận nhưng cũng rất nhanh xuôi, giống như trường 
hợp của Waltson. Sở hữu mẫu biểu hiện gen thứ hai sẽ khiến cuộc 
sống thú vị hơn, và nhờ thế những giây phút khó chịu cũng trôi qua rất 
nhanh. Nếu một gen chỉ biểu hiện it protein, gen đó sẽ không quan 
trọng và khi các biểu hiện xuất hiện đầy đủ, vai trò quan trọng của gen 
sẽ lên mức cực đại. 

Não người được "lập trình” để có thể tự thay đổi trước kinh 
nghiệm tích lũy được. Một phần nguyên nhân của tính chất mồng 
manh là khả năng ăn khớp hài hòa đầy tinh tế với môi trường xung 
quanh. 


Từ rất lâu người ta đã giả định những hiện tượng điều khiển 


gen đều là các hiện tượng sinh hóa. Hiện nay nhiều nghiên cứu biểu 
sinh học đã được tiến hành nhằm mục đích theo dõi cách thức cha mẹ 
nuôi dạy con cái và tìm ra những cách tác động đến sự hình thành trí 
tuệ ở trễ em. 


Bộ não của trẻ có thể được thiết lập trước cho quá trình phát 
triển nhưng cũng phải mất 20 năm đầu đời, nhiệm vụ này mới được 
hoàn thành và khi đó não mới trở thành cơ quan hoàn thiện về mặt giải 
pháp. Trong suốt giai đoạn này, tất cả những nhân vật có vai trò chủ 
chốt đối với sự trưởng thành của trẻ như cha mẹ, anh chị em ruột, ông 
bà, thầy cô và bè bạn đều có thể trở thành những nhân tố tích cực đối 
với quá trình phát triển của bộ não, tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa cảm 
xúc và xã hội để điều khiển sự phát triển thần kinh. Giống như cây 
thích nghi với từng loại đất, bộ não của trẻ sẽ tìm cách tự điều chỉnh 
để phù hợp với hệ sinh thái của riêng nó, đặc biệt là môi trường cảm 
xúc được nuôi dưỡng bởi những người quan trọng bậc nhất trong cuộc 
đời bé. 

Trước những tác động xã hội nói trên, một số hệ thống cảm 
xúc trong não bộ thường có khả năng phản ứng mạnh hơn so với các 
hệ thống khác. Mỗi hệ thống mạch thần kinh có giai đoạn cao trào 
riêng đối với từng mức độ tác động của các ảnh hưởng xã hội. Một 
trong những tác động sâu sắc nhất là khi não trải qua giai đoạn phát 
triển mạnh mẽ nhất. Đó là khoảng hai năm đầu đời, não bộ sẽ phát 
triển từ 400 gram khi mới sinh đến 1000 gram khi được 20 tháng tuổi 
(đến tuổi trưởng thành, trọng lượng trung bình của não là 1.400 gram). 


Từ giai đoạn này trở đi, các kinh nghiệm cá nhân của chúng 
ta gần như đã hoàn thiện một biến trở sinh học có vai trò sắp xếp mức 
độ hoạt động của gen điều chỉnh chức năng não. Biểu sinh học xã hội 
mở rộng phạm vi điều chỉnh những gen nhất định để bao quát cả các 
mối quan hệ. 


Hiện tượng nhận con nuôi có thể được coi như thí nghiệm tự 
nhiên độc nhất vô nhị, trong đó chúng ta có thể đánh giá chính xác 
ảnh hưởng của cha mẹ nuôi đến gen của trẻ. Một nghiên cứu đã so 
sánh không khí gia đình do bố mẹ dé tạo ra với không khí gia đình do 
bố mẹ nuôi tạo ra để tìm ra điểm khác biệt giữa trẻ được nhận nuôi và 
trẻ bình thường. Khi trê sinh ra trong những gia đình có tiền sử hay 
gây gổ được nhận nuôi trong những gia đình êm ấm thì chỉ 13% trong 
số đó có biểu hiện tính cách chống đối xã hội khi lớn lên. Nhưng nếu 


trẻ được những gia đình tồi tệ, thường xuyên gây gổ nhận nuôi thì 
45% số đó sẽ trở nên bạo lực. 


Cuộc sống gia đình không chỉ làm thay đổi hoạt động của 
những gen biểu hiện sự hiếu chiến mà còn của cả những gen biểu 
hiện các tính cách khác. Biểu hiện yêu thương, chăm sóc hay thờ ơ đối 
với trẻ chính là nhân tố có ảnh hưởng quyết định tới biểu hiện gen. 
Michael Meaney là một nhà thần kinh học của Đại học McGill ở 
Montreal, ông rất say mê nghiên cứu những ám chỉ trong biểu sinh 
học của kết nối giữa người với người. Meanney đã hào hứng tiết lộ 
những khám phá khoa học và đưa ra kết luận về con người từ những 
nghiên cứu công phu cùi ông khi tiến hành thí nghiệm trên chuột. 


Khi làm thí nghiệm với chuột, Meaney phát hiện ra phương 
thức quan trọng mà cha mẹ thay đổi cơ chế hóa học trong gen của 
con. Nghiên cứu của ông đã xác định được môt loại cửa sổ đặc biệt 
trong quá trình phát triển. Trong suốt 12 giờ đầu sau khi chuột con ra 
đời sẽ diễn ra một quá trình metyla quan trọng. Khi quá trình đó diễn 
ra, mức độ liếm láp và chăm sóc của chuột mẹ đối với chuột con sẽ 
quyết định mức độ các chất hóa học phản ứng với stress trong não 
của chuột con trong suốt quãng đời còn lại. 


Chuột mẹ càng chăm sóc bao nhiêu, chuột con sẽ càng trở 
nên nhanh nhẹn, tự tin và bạo dạn bấy nhiêu; ngược lại, chuột mẹ 
càng bỏ bê, chuột con sẽ càng chậm chạp và sợ hãi trước các mối đe 
dọa. Ngoài ra còn một điều thú vị nữa, đối với những con chuột cái, 
mức độ liếm láp và chăm sóc của chuột mẹ sẽ quyết định mức độ liếm 
láp và chăm sóc con của nó sau này. 


Chuột mẹ càng liếm láp và chăm sóc con nhiều thì khi lớn lên, 
giữa các tế bào não, đặc biệt là trong hippocampus - vùng trí nhớ và 
học tập của chuột con sẽ càng dày đặc hơn. Những con chuột này đặc 
biệt khéo léo trong kỹ năng chủ yếu của loài gam nhấm: tìm kiếm 
đường di. Ngoài ra, chúng đón nhận những áp lực của cuộc sống với 
thái độ tích cực, vui vẻ hơn và khả năng hồi phục sau stress cũng cao 
hơn. 


Ngược lại, những con chuột con thiếu sự chăm sóc của mẹ 
thường có mạng lưới kết nối giữa các nơ-ron thưa thớt. Chúng xử lý 
kém hơn khi gặp những tình huống rắc rối. 


Với những con chuột con, thoái trào thần kinh lớn nhất xảy ra 


khi chúng bi tách khỏi mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Cơn khủng hoảng nay 
sẽ đánh vào các gen bảo vệ của chúng khiến chúng dễ bị tổn thương 
trước những chuỗi phản ứng hóa học tác động liên tục vào não với 
những phân tử gây stress độc hại. Những con chuột con này khi lớn 
lên sẽ rất dễ sợ hãi và hay giật mình. 


Ở con người, hành động tương đương với liếm láp và chăm 
sóc là sự cảm thông, hòa hợp và cảm nhận giác quan. Nếu công trình 
của Meaney được áp dụng với người, như ông đã từng gợi ý, thì khi 
đó cung cách cha mẹ đối xử với chúng ta sẽ đặt dấu ấn gen lên chuỗi 
ADN được truyền cho chúng ta. Và tương tự, cung cách cư xử của 
chúng ta đối với con cái cũng đặt ra các mức hoạt động trong gen của 
chúng. Phát hiện này cho thấy những hành động chăm sóc trẻ nhỏ 
của cha mẹ rất quan trọng và các mối quan hệ có tham gia vào việc 
hướng dẫn quá trình tái tổ chức liên tục của bộ não. 


BẢN CHẤT - BÀI TOÁN VỀ CÁCH NUÔI DƯỠNG 


Nói về biểu sinh học của những con chuột được ghép gen 
trong các phòng thí nghiệm rất đơn giản. Nhưng chúng ta hãy thử nói 
về nó trong thế giới phức tạp của con người. 


Đây là thách thức rất khó khăn được tiến hành trong công 
trình nghiên cứu đồ sộ do David Reiss thuộc Đại học George 
Washington đứng đầu. Trước đó Reiss đã nổi tiếng với nghiên cứu về 
các mối quan hệ tương tác trong gia đình. Trong nghiên cứu mới này, 
ông tiến hành nghiên cứu cùng Mavis Heatherington - chuyên gia về 
các gia đình có cha mẹ ghẻ và Robert Plomin - chuyên gia hàng đầu 
về biểu sinh học hành vi. 


Phương pháp tiến hành chuẩn cho các nghiên cứu về sự 
khác biệt giữa tự nhiên và nuôi dưỡng là so sánh những trẻ được 
nhận nuôi với những trẻ được chính bố mẹ để nuôi dưỡng. Phương 
pháp nghiên cứu này cho phép các nhà khoa học đánh giá mức độ 
của môt tính cách, chẳng hạn như tính hiếu chiến do ảnh hưởng từ gia 
đình và do ảnh hưởng từ gen. 


Trong thập niên 1980, Plomin đã khiến cả giới khoa học phải 
giât mình khi công bố những số liệu thu được từ các nghiên cứu về 
các cặp song sinh được nhận làm con nuôi. Theo đó, tỷ lệ tính cách ở 
trẻ sẽ do gen và cách nuôi dạy trẻ quyết định. Kết quả là 60% khả 
năng học tập của các em là do gen quyết định, trong khi đó, cam giác 


tự tin chỉ khoảng 30% và tính đạo đức của các em chỉ phụ thuộc 25% 
vào gen. Nhưng Plomin và những người sử dụng phương pháp của 
ông đều bị giới khoa học chỉ trích vì họ chỉ đánh giá trong những 
nhóm gia đình giới hạn, chủ yếu là những gia đình nhận các cặp song 
sinh làm con nuôi. 


Chính vì lẽ đó, nhóm của Reiss đã kiên quyết xem xét cả 
những kiều gia đình nhận con nuôi khác nhau và đưa ra những kết 
quả cụ thể hơn. Cấu trúc nghiêm ngặt đó đòi hỏi họ phải tìm 720 cặp 
thanh thiếu niên đại diện cho nhóm có liên hệ gần gũi về gen, từ 
những cặp song sinh giống nhau như đúc đến những kiểu anh chị em 
khác nhau. 


Nhóm này đã đi khắp nước Mỹ để tìm những gia đình chỉ có 
hai con thuộc bất kỳ nhóm nào trong sáu nhóm nói trên. Trong quá 
trình tìm kiếm, họ gặp khó khăn khi phải tìm những gia đình mà trong 
đó cả bố và mẹ đã ly dị từ trước và chỉ nuôi một đứa trẻ khi xây dựng 
gia đình mới. Khó hơn nữa là những gia đình mới này phải được xây 
dựng trong thời gian cách thời điểm nghiên cứu ít nhất là năm năm. 


Sau quá trình tìm kiếm khắt khe để chọn lựa những gia đình 
phù hợp, các nhà nghiên cứu đã đành nhiều năm để phân tích khối dữ 
liệu khổng lồ. Lúc này, rắc rối cũng bắt đầu xuất hiện. Nó xuất phát từ 
một phát hiện hết sức bất ngờ: tất cả những đứa trễ sinh trưởng trong 
cùng một gia đình lại có tính cách rất khác nhau. Trước đây, người ta 
thường cho rằng những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong cùng một gia 
đình thì giống nhau là điều đương nhiên. Nhưng nhóm nghiên cứu của 
Reiss đã giáng một đòn mạnh mẽ vào nhận định đó. 


Hãy xem xét trường hợp về hai chị em sau. Từ khi sinh ra, cô 
chị nhận được tình yêu và sự chú ý tuyệt đối của cha mẹ, nhưng mọi 
chuyện bắt đầu thay đổi khi đứa em nhỏ ra đời. Từ đó trở đi, cả chị và 
em đều thấy cần tìm cách để giành lấy thời gian và sự yêu thương, 
chăm sóc cua cha mẹ. Cả hai muốn mình là người duy nhất trong nhà 
cha mẹ, và chính điều này đã dẫn đến những hành vi cư xử rất ích kỷ 
ở các em. 


Ngoài những tác động của gen, mong muốn mình là duy nhất 
của một đứa trẻ trong đời sống gia đình cũng ảnh hưởng vô cùng 
mạnh mẽ đến tính khí của đứa trẻ đó. Chính vì thế, một đứa trẻ có thể 
xác định tính duy nhất của mình trong gia đình dưới rất nhiều dạng 
khác nhau, hình thành nên thói quen hành vi cua chúng theo những 


dạng đó. 


Mặc dù có ảnh hưởng nhất định lên tính cách con cái nhưng 
cha mẹ không phải là những người duy nhất gây ảnh hưởng. Tính 
cách của tré còn chịu sự tác động từ rất nhiều người khác, đặc biệt là 
anh chị em và bạn bè. 


Phương trình cân bằng trên càng trở rên phức tạp hơn, một 
yếu tố gây ngạc nhiên được coi như một yếu tố độc lập và mạnh mẽ, 
sắc bén trong số phận của mot đứa trê: cách thức đứa trẻ dần nhận 
thức về bản thân. Chắc chắn cảm giác tự tin của một đứa trẻ vị thành 
niên phụ thuộc rất nhiều vào việc nó được đối xử như thế nào, chứ 
không phụ thuộc chút nào vào gen. Nhưng sau đó, khi đã hình thành, 
cảm giác này ở tré sẽ khiến hành vi của chúng tách biệt hoàn toàn 
khỏi sự chăm sóc đầy rủi ro của cha mẹ, khỏi áp lực đồng cấp và bất 
kỳ gen nào. 


Hiện nay, quan điểm đánh đồng các tác động xã hội đều là do 
gen quy định đã chuyển sang một hướng khác. Một số gen nhất định 
của trẻ sẽ hình thành theo hành vi đối xử của mọi người đối với nó. 
Những đứa tré thường được cha mẹ âu yếm cũng có hành động yêu 
thương, ôm ấp lại cha mẹ còn những đứa trẻ lãnh đạm và hay gắt 
gỏng ít có hành động đó hơn. Trong trường hợp tồi tệ nhất, khi gen 
sinh học của trẻ biến nó trở nên khó tính, hiếu thắng và hay cáu giận, 
thì những ông bố, bà mẹ thường phản ứng lại bằng những lời lẽ đanh 
thép, sự nghiêm khắc và sự trách móc cũng như thái độ cáu giận. Việc 
này khiến mặt trái của một đứa tré càng trở nên tồi tệ hơn, và nó sẽ 
khơi dậy chuỗi phan ứng tiêu cực giữa cha mẹ và con cái trong một 
vòng xoắn dính chặt với nhau. 


Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sự yêu thương của bố mẹ 
hay vô số các hoạt động khác của gia đình giúp thiết lập biểu hiện của 
nhiều gen. Một người anh hay người chị hống hách hoặc một người 
bạn thân lập dị đều có tam ảnh hưởng quan trọng đến sự trưởng 
thành của chúng ta. 


Những trẻ lớn hơn có biểu hiện rõ ràng hơn giữa các hành vi 
di truyền và những hành vi có nguồn gốc từ thế giới xã hội. Cuối cùng, 
với hàng triệu đô-la đầu tư vào nghiên cứu và tìm kiếm những gia đình 
phù hợp, nhóm của Reiss đã tìm ra một số đặc điểm cụ thể hơn về 
mối quan hệ tương tác phức tạp giữa ảnh hưởng xã hội và gen di 
truyền. 


Trong ngành khoa học này, dường như vẫn còn quá sớm khi 
theo đuổi tất cả hành trình di truyền học trong cuộc sống gia đình bề 
bộn và phức tạp. Mặc dù vậy, từ mớ hỗn độn đó, một số đoạn dữ liệu 
đang dần hiện ra rõ ràng. Và một số nhà khoa học tin rằng sức mạnh 
của cuộc sống sẽ thay đổi các gen mặc định trong hành vi cư xử của 
con người. 


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC DẤU ẤN TRONG HỆ THẦN 
KINH 


Khi còn sống, bác sĩ Milton Erickson thường nhắc đến quãng 
thời gian ông lớn lên ở một thành phố nhỏ của Nevada hồi đầu thé ky 
XX. Mùa đông ở nơi đó rất khắc nghiệt, và một trong những thú tiêu 
khiển của ông là thức dậy và ngóng suốt đêm xem tuyết có rơi không. 


Vào những ngày như thế, cậu bé Milton thường vội vàng đến 
trường vì muốn mình là người đầu tiên tạo ra con đường trên tuyết. 
Rồi sau đó, cậu sẽ tạo ra một con đường ngoằn ngoèo và giao nhau, 
ủng của cậu sẽ han thành đường trên lớp tuyết mới phủ. 


Những đứa trẻ tiếp theo Milton sẽ đi theo con đường cậu tạo 
ra mà chẳng băn khoăn gì nhiều. Đến cuối ngày, nó sẽ trở thành một 
con đường cố định, con đường mà chắc chắn mọi người sẽ đi qua. 


Erickson đã lấy câu chuyện trên để giải thích sự hình thành 
thói quen ở con người. Nhưng câu chuyện về con đường đầu tiên trên 
tuyết và những người di lại sau đó đưa ra một mô hình rất khả thi giải 
thích cho sự hình thành các con đường thần kinh trong bộ não. Mỗi khi 
chuỗi hành động giống nhau được thực hiện, những liên kết đầu tiên 
trong mạch thần kinh lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy cho đến 
khi những liên kết đó trở thành một tuyến tự động - đó là khi nó mạnh 
nhất, và một mạch mới sẽ tiếp tục được hình thành. 


Bộ não của con người tuy chật hẹp nhưng lại chứa rất nhiều 
mạng thần kinh, do vậy nó liên tục tạo ra áp lực để dập tắt các liên kết 
mà bộ não không cần đến, tạo thêm khoảng không cho những liên kết 
mới. Câu châm ngôn "dùng hay bỏ" Thuyết Tiến hóa của Darwin trên 
phương diện thần kinh học, trong đó, các mạch thần kinh của não liên 
kết với một mạch khác để tồn tại. Những nơ-ron trong các liên kết bị 
dập tắt đầu tiên sẽ bị tia bớt rồi sau đó biến mất như môt vết cắt trên 
thân cây. 


Cũng giống như khuôn đất sét của người thợ gốm, bộ não 
sản sinh nhiều vật chất hơn mức cần thiết để tạo ra hình dạng cuối 
cùng. Trong suốt thời thơ ấu và những năm niên thiếu, bộ não sẽ loại 
bỏ có chọn lọc một nửa số lượng nơ-ron thừa, giữ lại những nơ-ron đã 
được sử dụng và bỏ những nơ-ron không còn dùng đến. 


Ngoài việc quyết định nên giữ liên kết nào được giữ, các mối 
quan hệ của chúng ta còn giúp định hướng các liên kết mới. Hiện nay 
ở một số nơi, các học sinh vẫn được dạy rằng khi chúng ta sinh ra, bộ 
não không thé tự san xuất ra các tế bào mới. Lý thuyết này là một 
quan niệm hết sức cổ hủ trong thần kinh học và hiện nay đã được 
chứng minh là vô lý. Trên thực tế, bộ não và tủy sống chứa các tế bào 
thần kinh hình thành nên nơ-ron mới với tốc độ sản sinh hàng nghìn 
nơ-ron mỗi ngày. Tốc độ sản xuất nơ-ron lên đến đỉnh điểm trong thời 
thơ ấu và giảm dần cho đến khi về già. 

Khi một nơ-ron mới xuất hiện, nó di chuyển sang não. Trong 
thời gian một tháng, nó sẽ phát triển tới mức mà tại đó có khoảng 10 
nghìn liên kết được tạo ra thay thế cho các nơ-ron khác bị loại bỏ. 
Khoảng bốn tháng sau, nơ-ron này sẽ cải tiến liên kết của mình và bị 
loại bỏ khi các hành trình được kết nối. Theo các nhà thần kinh học, 
kinh nghiệm cá nhân của một người sẽ xác định nơ-ron nào kết nối với 
tế bào mới sinh ra. Nếu một kinh nghiệm càng được lặp lại nhiều lần, 
thói quen đó càng trở nên mạnh mẽ và do đó, tính kết nối thần kinh 
càng dày đặc. Trong thí nghiệm với chuột, Meaney đã phát hiện ra 
rằng bộ não chuột sẽ tiếp tục tái tổ chức khi các nơ-ron mới và liên kết 
của chúng thay thế các nơ-ron bị loại. 


Lý thuyết đó đã rất thành công và chính xác trên chuột nhưng 
với con người thì sao? Cơ chế động học tương tự dường như cũng 
đúng, nhưng có những dấu hiệu sâu sắc hơn trong quá trình hình 
thành não bộ. Trong suốt quá trình kinh nghiệm hình thành tối đa 
mạch thần kinh, một hệ thống não đều trải qua một giai đoạn tối ưu. 
Chẳng hạn hệ thống cảm giác phần lớn được hình thành trong thời thơ 
ấu còn hệ thống biểu đạt bằng lời lại được hình thành trong thời kỳ 
trưởng thành. Một số hệ thống như hippocampus - vùng học tập và trí 
nhớ, trong cơ thể người cũng như cơ thể chuột - tiếp tục được hình 
thành mạnh mẽ bằng kinh nghiệm sống trong suốt cuộc đời. Các 
nghiên cứu về loài khỉ cho thấy một số tế bào cụ thể trong 
hippocampus tham gia vào giai đoạn đầu có thể không di chuyển 
thành công đến vị trí được định sẵn nếu đứa trẻ bị stress nặng trong 


suốt giai đoạn quan trọng. Ngược lại, sự chăm sóc đầy yêu thương 
của cha mẹ có thể thúc đẩy sự di chuyển này. 


Ở con người, cửa sổ lâu đời nhất của quá trình hình thành 
xảy ra với vỏ não trước, vỏ não này tiếp tục được lên khuôn tự động 
vào giai đoạn đầu của thời kỳ trưởng thành. Do đó, những người có 
mặt trong cuộc sống của một đứa trễ có cơ hội kéo dài nhiều thập ky 
để rời bỏ một dấu ấn trong mạch thần kinh điều hành của đứa trẻ đó. 


Một tương tác cụ thể càng xảy ra nhiều lần trong thời thơ ấu 
thì dấu ấn nó để lại trong mạch thần kinh càng sâu sắc và tính kết dính 
của nó cũng cao hơn khi đứa trẻ bước vào giai đoạn trưởng thành. 
Những khoảnh khắc được lặp đi lặp lại trong suốt thời thơ ấu sẽ hình 
thành nên con đường tự nhiên trong bộ não giống như những con 
đường trên tuyết của Milton Erickson. 


Hãy cùng xem xét ví dụ về các tế bào trục chính - những bộ 
kết nối siêu tốc của bộ não xã hội. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 
các tế bào này chuyển sang môt giai đoạn hoàn hảo - phần lớn là 
trong vỏ não quay tròn trước trán và vô não ACC - khi đứa tré được 
bốn tháng tuổi. Tại thời điểm đó, các tế bào này sẽ mở rộng liên kết 
sang hàng nghìn tế bào khác. Họ còn cho rằng các tế bào trục chính 
kết nối ở đâu và như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào những nhân tố 
như không khí gia đình: căng thẳng hay ấm áp, đầy yêu thương. 


Các tế bào trục chính kết nối đường thấp với đường cao giúp 
chúng ta tấu lên bản nhạc cảm xúc trong phản ứng hồi đáp. Tính kết 
nối trên phương diện thần kinh sẽ củng cố một bộ các kỹ năng trí tuệ 
xã hội quan trọng. Như Richard Davidson (nhà thần kinh học mà 
chúng ta đã gặp trong Chương 6) giải thích: "Sau khi bộ não nhận 
được thông tin về cảm xúc, vỏ não trước sẽ giúp chúng ta đưa ra phản 
hồi khéo léo. Việc hình thành những mạch này thông qua quá trình 
tương tác của các gen với kinh nghiệm trong cuộc sống sẽ quyết định 
cách thức phản ứng của chúng ta: Chúng ta phản ứng nhanh và mạnh 
như thế nào với một sự việc kích thích cảm xúc và phải mất bao lâu 
chúng ta mới trở lại trạng thái cũ." 


Việc bố trí các mạng thần kinh theo gen tương tác với những 
kinh nghiệm sống sẽ quyết định cơ chế ảnh hưởng: tốc độ và mức độ 
phan ứng trước môt kích thích về cảm xúc và thời gian để hồi phục 
sau kích thích. 


Khi nói về tầm quan trọng của các kỹ năng tự điều chỉnh để 
dung hòa các tương tác về mặt xã hội, Davidson cho biết: "Khả năng 
cư xử mềm dẻo ở giai đoạn đầu hơn giai đoạn sau. Bằng chứng ở 
động vật cho thấy có một số ảnh hưởng từ kinh nghiệm đầu đời là 
không thể thay đổi được, cho nên khi mạng thần kinh đã được định 
hình trong môi trường thời thơ ấu, nó sẽ khá bền vững trong một thời 
gian dài." 

Hãy quan sát một người mẹ và đứa trẻ đang chơi trò ú oà. Khi 
người mẹ liên tục lấy tay che mặt và bỏ ra, đứa tré sẽ càng lúc càng tỏ 
ra thích thú. Vào thời điểm cao trào của trò chơi, đứa trẻ bất ngờ quay 
ra mút ngón tay và bâng quơ nhìn vào khoảng không. 


Cái nhìn đó cho thấy một giai đoạn tạm dừng. Đó là khi đứa 
trê cảm thấy cần phải bình tinh lại. Người mẹ cho đứa trẻ khoảng thời 
gian yên lặng và chờ đến khi bé sẵn sàng chơi tiếp. Vài giây sau, đứa 
trẻ quay lại phía mẹ và hai mẹ con lại cùng chơi, cùng cười. 


Hãy so sánh cách chơi ú oà trên với trường hợp sau: Khi trò 
chơi đạt tới cao trào phấn khích cũng là thời điểm đứa trẻ muốn được 
quay đi, mút ngón tay và bình tĩnh lại trước khi tiếp tục chơi cùng mẹ. 
Nhưng lần này người mẹ không đợi mà nhoài người tới tầm mắt bé và 
chặc lưỡi để làm cho bé chú ý. 

Đứa bé vẫn tiếp tục nhìn đi chỗ khác mà không chú ý gì đến 
mẹ. Người mẹ càng đưa mặt lại gần đứa trẻ hơn, khiến cho bé kêu âm 
ï và nhăn nhó, đưa tay đẩy mặt mẹ ra xa. Cuối cùng, đứa trẻ càng 
quay ra xa mẹ hơn và luống cuống mút ngón tay. 


Chuyện người mẹ đáp lại tín hiệu mà đứa con thể hiện với 
chuyện người mẹ làm ngơ trước tín hiệu đó có điều gì đáng nói? 


Chỉ với một trò chơi ú oà thì không thể chứng minh được điều 
gì, nhưng nhiều nghiên cứu đã cho thấy thiếu hòa hợp liên tục với 
những tín hiệu mà tré đưa ra có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dai. 
Những kiểu đáp ứng hòa hợp được lặp đi lặp lại sẽ hình thành bộ não 
xã hội theo chiều hướng khiến đứa trẻ lớn lên luôn lạc quan trước thế 
giới, đầy yêu thương và hòa đồng với mọi người. Ngược lại, tré sẽ tỏ 
thái độ buồn rầu, e dè, giận dữ hoặc chống đối. Đã có thời những 
khác biệt này được cho là do bẩm sinh, tức là do gen quy định. Nhưng 
hiện nay khoa học đã tiến hành nghiên cứu cách thức hình thành bộ 
gen của tré dưới hàng nghìn các tương tác lặp di lặp lại trong suốt qua 


trình trưởng thành. 
HY VỌNG MỘT SỰ THAY ĐỔI 


Tôi vẫn nhớ hồi những năm 1980, Jerome Kagan thường nói 
về thí nghiệm ông tiến hành ở Boston và Trung Quốc. Trong thí 
nghiệm đó, ông nghiên cứu các phản ứng của trẻ trước những sự vật 
mới lạ để xác định khi lớn lên, các em sẽ nhút nhát và e dè. Hiện nay, 
Kagan vẫn tiếp tục nghiên cứu theo hướng này, theo dõi một số trẻ 
cho đến những năm đầu của tuổi trưởng thành. 


Trong lần ghé thăm gần đây, tôi đã được nghe ông kể về phát 
hiện mới nhất khi nghiên cứu ảnh chụp cắt lớp não của các em lại làm 
đối tượng nghiên cứu. Kagan đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp 
trên 20 trẻ lúc nhỏ được xác định là có tính rut rè (giờ đã hơn 20 tuổi) 
cho thấy vùng hạch hạnh nhân trong não các em vẫn phản ứng quá 
mức với nhưng sự vật, hiện tượng lạ như trước đây. 


Một dấu hiệu về mặt thần kinh học của hiện tượng rụt rè, nhút 
nhát là phần não giữa - phần vỏ não cảm giác được kích hoạt khi hạch 
hạnh nhân cảm nhận có điều bất thường hoặc nguy hiểm, hoạt động 
mạnh hơn. Mạch thần kinh này được kích hoạt khi chúng ta nhìn thấy 
những điều phi lý. Những hình ảnh có khả năng kích thích như vậy 
không nhất thiết phải có tính chất đe dọa mà chỉ cần trông lạ hoặc 
khác thường cũng gây ra phản ứng tương tự. 


Những trẻ có ít phan ứng ở các mạch thần kinh đó thường có 
xu hướng dé gần và vui vẻ. Còn những trê có phản ứng mạnh ở các 
vùng đó thường tổ ra e dè trước bất cứ điều gì bất thường, khiến 
chúng hoảng sợ. Đặc điểm này thường được củng cố thêm ở một đứa 
trẻ vì các bậc cha mẹ luôn muốn bao bọc đứa con nhút nhát của mình. 


Trong những nghiên cứu đầu tiên, Kagan phát hiện ra khi cha 
mẹ khuyến khích (đôi khi ép buộc) con chơi với các bạn cùng lứa, trẻ 
có thể vượt qua được tính cách nhút nhát do gen quy định. Sau mấy 
chục năm nghiên cứu, Kagan kết luận rằng trong số những trẻ được 
nhận định là "rụt rè, nhút nhát" thì chỉ có 1/3 số trẻ vẫn còn biểu hiện 
này khi bước vào tuổi trưởng thành. 


Kagan đã nhận ra sự thay đổi không hẳn là hoạt động thái 
quá của hệ thần kinh bên trong - hạch hạnh nhân và não giữa vẫn 
phản ứng quá mức - mà là những hoạt động mà não bộ thực hiện 


dưới tác động của sự thôi thúc. Theo thời gian, những trẻ học được 
cách chống lại sự rụt rè, nhút nhát sẽ có khả năng thích nghi và không 
có bất cứ biểu hiện nhút nhát nào. 

Các chuyên gia thần kinh học sử dụng thuật ngữ "giàn thần 
kinh" để mô tả hiện tượng các liên kết được củng cố thông qua trạng 
thái lặp di lặp lại, giống như một giàn giáo đứng vững chai nơi công 
trường xây dựng. Nhưng với những cơ hội mới hoặc với ý thức và nỗ 
lực, chúng ta có thể hạ giàn giáo đó xuống và dựng lên một giàn giáo 
mới thay thế. 


Nói về những đứa trẻ nhút nhát, Kagan cho biết: "70% các em 
trưởng thành khoẻ mạnh. Tính cách có thể gây cản trở song không có 
tính chất quyết định. Khi trưởng thành, các em không còn cảm thấy sợ 
hãi hay phản ứng quá mức nữa." 


Ví dụ điển hình là một cậu bé được cho là rụt rè, nhút nhát, 
nhưng thời niên thiếu, cậu đã học được cách cảm nhận sự sợ hãi và 
phản ứng theo cách khác. Để làm được điều đó, cậu đã phải nỗ lực rất 
nhiều. 


Trong những thắng lợi nho nhỏ của mình, cậu vẫn còn nhớ 
khoảnh khác cậu chiến thắng nỗi sợ bị tiêm - nỗi ám ảnh suốt thời thơ 
ấu của cậu. Lần khác, khi trông thấy em gái nhảy xuống hồ bơi, cậu 
đã có đủ dũng khí để vượt qua nỗi sợ bị nước táp vào mặt để học bơi. 
Ban đầu, cậu phải nói chuyện với bố mẹ mỗi khi gặp ác mộng để lấy 
lại bình tĩnh nhưng dần dần, cậu đã học cách tự bình tâm lại. 


Trong một bài luận ở trường, cậu viết: "Em đã chiến thắng nỗi 
sợ hãi. Em hiểu được nỗi sợ bam sinh của mình nên em có thể tự giúp 
bản thân vượt qua những nỗi sợ nho nhỏ." 


Rõ ràng môt sự giúp đỡ nhỏ cũng có thể giúp cho rất nhiều trẻ 
nhút nhát thay đổi theo chiều hướng tích cực một cách tự nhiên. Sự 
thôi thúc đúng đắn của gia đình hoặc những người xung quanh rất có 
ích, giúp tré biết cách chế ngự nỗi sợ hãi của ban thân. Việc dùng 
những "mối đe dọa" tự nhiên để thử thách xu hướng rụt rè của trẻ 
cũng đem lại lợi ích tương tự. 


Kagan cho biết: "Các bậc cha mẹ không nhận ra rằng mặc dù 
yếu tố sinh học gây cản trở nhưng nó không thể quyết định chuyện gì 
có thể xảy ra." 


Việc nuôi nấng con cái không thể thay đổi tất cả các gen cũng 
không thể điều chỉnh mọi hoạt động thần kinh mà chính những gì trẻ 
trải qua trong cuộc sống mới giúp khắc sâu các mạch thần kinh. 
Ngành thần kinh học đã bắt đầu xác định cách thức một số hoạt động 
khắc họa diễn ra với những nét đặc trưng đáng ngạc nhiên. 


Created by AM Word2CHM 


DANIY 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 3. NUÔI DUONG TỰ NHIÊN 


Bác sĩ tâm lý người Anh John Bowlby đã lập bệnh án cho một 
bệnh nhân của mình như sau: 


Năm 23 tuổi, anh ta tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng 
của nước Anh. Đó là một cơ hội tốt cho công việc trong tương lai của 
anh ta. Nhưng anh ta lại rơi vào tình trạng hoàn toàn thất vọng, thậm 
chí còn có ý định tự tử. Anh đã tiết lộ với bác sĩ tâm lý về chuỗi ngày 
thơ ấu khốn khổ của mình. 

Bố mẹ anh ta thường xuyên cãi nhau và giữa họ thường xảy 
ra bạo lực. Là con cả trong gia đình, dưới anh ta còn có hai em nhỏ. 
Bố anh ta thường không quan tâm tới gia đình và dành quá nhiều thời 
gian cho công việc. Còn mẹ anh ta thì quá mệt mỏi trước những cuộc 
cãi cọ và phải chăm sóc lũ trẻ, thế nên thỉnh thoảng bà lại tự khóa 
mình trong phòng ngủ hàng giờ, thậm chí cả ngày liền. 


Khi còn nhỏ, anh ta thường bị bô mặc một mình và khóc suốt 
ngày. Bố mẹ anh ta cho rằng chỉ có những đứa trẻ hư mới khóc và đó 
chẳng qua cũng chỉ là một nỗ lực nhằm gây sự chú ý của họ. Còn anh 
ta thì cảm thấy mình bị bỏ mặc. 


Ấn tượng sâu đậm nhất là một đêm anh ta bị đau ruột thừa 
quan quai nhưng phải nằm một mình cho tới sáng. Anh ta còn nhớ các 
em trai và em gái cũng khóc đến kiệt sức nhưng bố mẹ anh ta không 
thèm để ý. Và anh ta rất căm ghét họ vì điều đó. 


Ngày đầu tiên đến trường là ngày khốn khổ nhất trong cuộc 
đời anh ta. Mẹ anh ta không bao giờ nghĩ đến chuyện cho anh tiền. 


Tuyệt vọng, anh ta lại ngồi khóc cả ngày. 


Thời thơ ấu của anh ta dần trôi đi, giấu theo đó tất cả mọi 
khao khát yêu thương và anh ta không còn yêu cầu bố mẹ bất cứ điều 
gì. Trong suốt đợt điều trị tâm lý, anh ta sợ nếu để lộ cảm xúc và khóc, 
bác sĩ sẽ cho anh là kể phiền toái, chỉ muốn gây sự chú ý. Vì vậy, anh 
ta chỉ mong được ở một mình cho đến khi bác sĩ rời đi. 


Bác sĩ John Bowlby là người trực tiếp điều trị cho anh ta. Ong 
là một chuyên gia nghiên cứu về mối quan hệ tình cảm giữa con cái và 
bố mẹ. Ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất trong việc 
nghiên cứu quá trình phát triển của trẻ em. Bowlby nghiên cứu và đề 
ra phương án giải quyết những vấn đề chung trong cuộc sống con 
người, ví dụ như sự ruồng bo hay mất mát, và ông nhận thay sự tham 
gia của cảm xúc tăng cường sức ảnh hưởng cho những vấn đề này. 


Mặc dù được đào tạo theo phương pháp điều trị truyền thống, 
nhưng Bowlby đã tạo ra một bước đột pha trong công tác khám chữa 
bệnh. Ông quan sát trực tiếp các bà mẹ và trẻ sơ sinh chứ không dành 
thời gian tìm hiểu kí ức của các bệnh nhân đang cần điều trị tâm lý. 
Ông theo dõi các em nhỏ để tìm hiểu những yếu tố cấu thành nên 
hành vi của các em. 


Bowlby nhận ra rằng sự liên kết chặt chẽ với cha mẹ là yếu tố 
đặc biệt quan trọng trong hạnh phúc đứa trẻ. Khi cha mẹ xử sự và đáp 
lại nhu cầu của tré với sự thấu cảm, họ sẽ tao cho trễ cảm giác an 
toàn và yên ổn. Các bệnh nhân tự tử phần lớn là do trong các mối 
quan hệ của họ không có sự đồng nhất giữa thấu cảm và đồng cảm. 


Theo Bowlby khi còn nhỏ, mọi đứa tré đều cần được đối xử 
theo mối quan hệ I-You để trưởng thành hon. Các cặp vợ chồng hòa 
hợp sẽ đem lại cho con cái họ một nền tảng vững chắc mà con người 
đều cần dựa vào khi họ tức giận hay cần sự quan tâm, yêu thương. 


Mary Ainsworth, người học trò xuất sac của Bowlby, một 
chuyên gia nghiên cứu về sự phát triển của tré đã nghiên cứu vấn đề 
trên. Nhóm nghiên cứu của Mary đã khám phá ra sự tinh tế trong mối 
quan hệ tương tác lẫn nhau giữa cha me và tré sơ sinh. Đó là điều có 
ảnh hưởng rất lớn tới trẻ, quyết định sự vững chãi, ổn định của trẻ 
trong cuộc sống sau này. 


Ngay từ khi được sinh ra, mặc dù mang dáng vẻ của một 


thực thể bị động nhưng trẻ lại rất chủ động giao tiếp để tìm ra những 
nhu cầu cấp thiết nhất của bản thân. Hệ thống thông điệp tình cảm hai 
chiều giữa trẻ với người chăm sóc thể hiện qua những thói quen nhằm 
thỏa mãn những nhu cầu cấp thiết nhất trong cuộc sống. Trẻ có thể 
giao tiếp rất tốt với người chăm sóc thông qua một hệ thống giao tiếp 
phức tạp như giao tiếp bằng mắt, nét mặt, hành động cười và khóc. 
Thiếu đi hệ thống liên lạc với thế giới bên ngoài, trẻ dễ trở nên ốm yếu, 
thậm chí có thể tử vong. 

Theo dõi bất cứ bà mẹ nào giao tiếp với con của họ, chúng ta 
đều có thể nhận thấy một giai điệu cảm xúc chung giữa hai mẹ con. 
Theo một cách nào đó, cảm xúc của trẻ có ảnh hưởng trực tiếp đến 
hành động của người mẹ và ngược lại, những hành động của người 
mẹ cũng tác động trực tiếp tới trê. Tương tác tuyệt vời giữa hai người 
chính là một cách thể hiện tình cảm nhanh chóng và đặc biệt quan 
trọng. 


Sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái là con đường cơ bản để 
cha mẹ giúp con trẻ học hỏi những nguyên tắc căn bản trong các mối 
quan hệ - biết cách chăm sóc người khác, linh hoạt trong giao tiếp bắt 
đầu một cuộc trò chuyện, hòa hợp cảm xúc với người khác và kiểm 
soát cảm xúc khi tiếp xúc với ai đó. Đó là nền tảng quan trọng để trẻ 
thành công trong cuộc sống xã hội sau này. 


Ngoài ra, những bài học cơ bản này còn giúp hình thành sự 
phát triển trí não của trẻ. Những cuộc hội thoại không lời khi vừa chào 
đời sẽ tạo nên nền tảng nhận thức cho những cuộc hội thoại thật sự 
khi trẻ lên hai. Một đứa tré nhanh chóng hình thành thói quen giao tiếp 
thì chắc chắn nó cũng sẽ rất xuất sắc trong "hội thoại nội tâm" mà ta 
thường gọi là suy nghĩ. 


Các nghiên cứu chỉ ra rằng một nền tảng vững chắc đem lại 
nhiều lợi ích hơn một vo bọc về tình cảm. Nó kích thích não tiết ra 
những chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng đem lại sự thoải mái với 
cảm giác được yêu thương. Hàng thập ky sau khi Bowlby va Ainsworth 
công bố học thuyết của họ, các nhà thần kinh học đã xác định được 
hai chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm giác thoải mái là oxytocin và 
endorphin, sinh ra khi sự gắn bó tình cảm được kích thích. 


Oxytocin tạo ra cảm giác thoải mái, thỏa mãn còn endorphin 
thì đem lại cảm giác lang lang, vui sướng. Đối với một đứa bé lam 
cham tập đi, gia đình chính là những người dem lại sự an toàn tuyệt 


vời. Những người bạn thời thơ ấu và những mối quan hệ khi lớn lên 
như tình bạn, tình yêu cũng kích hoạt hệ mạch nơ-ron tương tự. Hệ 
thống tiết ra những chất hóa học nuôi dưỡng tình yêu thương này 
cũng có những bộ phận tương tự như của bộ não xã hội. Nếu bị tổn 
thương ở những khu vực này, oxytocin sẽ làm suy yếu nghiêm trọng 
sự phát triển tình mẫu tử ở cả mẹ và bé. Hệ thống dây thần kinh ở mẹ 
và đứa trẻ phần lớn là giống nhau. Các nhà khoa học cho rằng hệ 
thống này cũng cung cấp chất hàn gắn thần kinh cho mối quan hệ tình 
cảm giữa hai mẹ con. Những trẻ được yêu thương đều có cảm giác về 
một chỗ dựa vững chắc do những chất hóa học trong não gợi nên. 
Những người mẹ hòa hợp luôn gắn bó với trẻ, đem lại cho chúng cảm 
giác được che chở. Họ thường chăm chú và phản ứng rất nhanh với 
tiếng khóc của trễ, nhạy cam và yêu thương nhiều hơn, luôn có cảm 
giác thoải mái mỗi khi âu yếm trẻ. Những trẻ có mẹ thiếu hòa hợp 
thường thể hiện sự bấp bênh. Các em luôn im lặng và chủ động tránh 
né mọi giao tiếp Khi người mẹ tỏ về không quan tâm, trẻ sẽ phản ứng 
rất bị động và không có khả năng giao tiếp - như trường hợp bệnh 
nhân của Bowlby ở trên. 


Hậu quả ít nghiêm trọng hơn đối với những trẻ có mẹ hay tạo 
ra cách trở tình cảm với con cái, thậm chí xa cách về tiếp xúc cơ thể 
với trẻ, ít nói chuyện với trẻ. Các em thường tỏ ra "kín miệng", giả vờ 
không quan tâm đến mọi chuyện mặc dù thực tế, các em thể hiện rõ 
nhiều dấu hiệu lo âu. Những đứa tré này có xu hướng cố kìm nén cam 
xúc và không thích mọi người lại gần. Khi lớn lên, chúng tránh mọi sự 
thân mật tình cam và có xu hướng xa lánh mọi người. 


Mặt khác, các bà mẹ quá lo lắng lại có xu hướng không hòa 
hợp với những nhu cầu của trẻ. Khi người mẹ không có mặt đúng lúc 
và quan tâm tới trẻ, một số trẻ sẽ tổ ra sợ hãi và muốn dựa dẫm. 
Những đứa trẻ như vậy thường chỉ cảm nhận được sự lo lắng và ít có 
khả năng hòa điệu tốt. Khi trưởng thành, chúng thường có xu hướng 
dựa dam trong các mối quan hê. 


Hạnh phúc hay tương tác hòa hợp là nhu cầu của tré nhỏ. 
Thiếu sự dạy dỗ đồng bộ, trê em có nguy cơ phát triển theo kiểu thiếu 
gắn bó. Tóm lại, những trẻ được đồng cảm thường tỏ ra vững tâm, 
trong khi đó, việc dạy dỗ với thái độ lo lắng thái quá sẽ tạo ra những 
đứa trẻ hay lo âu. Những bậc cha mẹ xa cách trẻ cũng sẽ khiến các 
em xa lánh người khác và từ chối tình yêu thương. Khi lớn lên, những 
khuôn mẫu này sẽ phát triển thành sự vững tâm, lo âu hay xa lánh 


trong các mối quan hệ. 


Những thông điệp được truyền tải từ bố mẹ đến con cái phần 
lớn đều thông qua các mối quan hệ. Có tới hai nghiên cứu đã khẳng 
định rằng nếu môt đứa trẻ vững tâm được nhận nuôi bởi một cặp vợ 
chồng quá lo lắng, đứa trẻ ấy cũng sẽ trở nên hay lo lắng như họ, vì 
cách gắn bó của bố mẹ sẽ ảnh hưởng tới 70% lối sống của trẻ. 


Song, nếu trẻ ham lo lắng có thể tìm được "người bảo hộ" 
vững tâm, khuôn mẫu tình cảm của trẻ sẽ chuyển hướng. 


KHUÔN MẶT VÔ CẢM 


Trong khi đang chơi đùa với đứa con nhỏ của mình, trên 
khuôn mặt người mẹ bổng nhiên có một chút thay đổi thoáng qua, nó 
trở nên trống rỗng và gần như không có biểu lộ cảm xúc. 


Khi đó, đứa tré hơi hốt hoảng và thoáng nhăn nhó. 


Người mẹ vẫn không biểu lộ cảm xúc cũng không có phản 
ứng gì với sự khó chịu của bé. Cô ta trở nên lạnh như băng. 


Cậu bé òa khóc. 


Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là "still face" (tạm dịch 
là "khuôn mặt vô cảm") và sử dụng thuật ngữ này thong quá trình 
khám phá các cơ sở của kha năng mau phục hồi, hay nói cách khác là 
khả năng vượt qua đau khổ. 


Ngay khi người mẹ có khuôn mặt vô cảm lại cư xử gần gũi 
như bình thường thì trẻ vẫn tô vẻ khó chịu. Những trẻ phục hồi nhanh 
(tức lấy lại cảm xúc nhanh) là những em thực hiện tốt nguyên lý cơ 
bản của quá trình tự kiểm soát cảm xúc. Trong suốt giai đoạn từ một 
đến hai tuổi, kỹ năng cơ bản này bắt đầu được hình thành qua nhiều 
lần trẻ bị bối rối rồi trở lại bình tĩnh, mất hòa hợp trở lại sự gắn bó. 


Khi khuôn mặt người mẹ trở nên trống rỗng và bỗng nhiên 
lãnh đạm, chắc chắn trẻ sẽ làm mọi cách để lấy lại sự chú ý của mẹ 
mình, từ đùa giỡn đến òa khóc. Một số bé cuối cùng cũng bỏ cuộc, 
quay mặt đi chỗ khác và mút ngón tay để cố làm dịu cảm xúc. 

Theo nhà tâm lý học Edward Tronick, người phát hiện ra biểu 
hiện vô cảm này, những trẻ càng đòi "hồi phục" gắn kết thành công thì 
càng có khả năng hồi phục nhanh. Từ đó xuất hiện một thế mạnh 


khác: Những trẻ như vậy bắt đâu coi tương tác xã hội là có thể hàn 
gắn được - các em tin rằng các em có khả năng bình ổn mọi chuyện 
khi không hòa hợp với ngươi khác. 


Vì thế, ở những trẻ như vậy sẽ bắt đầu hình thành khả năng 
mau phục hồi trong các mối quan hệ hiện tại cũng như khi trưởng 
thành. Những trẻ này được dự đoán là khi lớn lên sẽ có khả năng giao 
tiếp và sửa sai nếu mắc sai lầm. 

Khi được sáu tháng tuổi, trẻ bắt đầu hình thành kiểu giao tiếp 
điển hình với mọi người cũng như nếp nghĩ về bản thân và những 
người xung quanh. Yếu tố giúp việc học hỏi thiết yếu này trở nên khả 
thi là cam giác an toàn và tin tưởng - nói cách khác là mối quan hệ 
thân thiết nảy sinh với người dạy dỗ trẻ. Mối quan hệ I-You này tạo 
nên những thay đổi trong sự trưởng thành về xã hội của trẻ. 


Sự hòa hợp giữa mẹ và con nảy sinh ngay từ ngày đầu tiên 
tré cất tiếng khóc chào đời. Khi hai mẹ con càng hòa hợp, mối quan hệ 
mẫu tử sẽ càng gần gũi và ấm áp. Mất đi sự hòa hợp vốn có sẽ khiến 
trẻ giận dỗi, cau gắt và quấy khóc. Nếu trẻ thường xuyên không hòa 
hợp với mẹ và không có người chơi cùng, các em sẽ làm vào bất cứ 
điều gì để dịu bớt cảm giác khó chịu. Một số trẻ từ bỏ hy vọng được 
giúp đỡ từ bên ngoài mà chỉ tập trung tìm cách tự làm mình cảm thấy 
dễ chịu. Trong một nghiên cứu về thái độ lãnh đạm này ở người lớn, 
rất nhiều người khi cảm thấy suy sụp thường tự giải khuây bằng 
những cách như ăn nhiều, uống rượu say hay xem ti vi vô độ. 


Khi những đứa trẻ không hòa hợp với mẹ lớn lên, tính cách 
của các em sẽ phát triển một cách vô thức và cứng nhắc trong mọi 
tình huống (các em có phan xạ phòng vệ trước những tình huống xấu 
theo dự đoán, dù dự đoán đó có thể không chính xác). Vì vậy thay vì 
tiếp cận mọi người với thái độ cải mở, tích cực, trẻ có thể phản ứng 
lãnh đạm, thu mình trong vỏ ốc, tỏ ra lạnh lùng và xa cách. 

MỐI RÀNG BUỘC CỦA SỰ THẤU CẢM 


Một người mẹ hát mừng sinh nhật cô con gái yêu tên là 
Fabiana: "Vỗ tay, vỗ tay nào, vỗ đôi bàn tay nhỏ xinh của con. Bố yêu 
sẽ về sớm thôi. Bố sẽ mang về thật nhiều kẹo ngọt. Và con sẽ được ăn 
kẹo, Fabiana đáng yêu." 


Giọng của cô vui vẻ, tiết tấu nhanh và bé Fabiana bi bô hát 


theo. 


Một người mẹ khác cũng hát bài này cho con nghe nhưng với 
tiết tấu chậm và buồn tẻ, đứa con sẽ cảm thấy chán nản và không vui 
vẻ. 


Mv 


Dau là điểm khác biệt giữa hai người mẹ? Người mẹ thứ hai 
có thể bị trầm cảm lâm sàng, còn người thứ nhất thì không. 


Sự khác biệt trong cách hát của các bà mẹ tạo nên một điểm 
khác biệt lớn trong cảm xúc của trẻ khi các em lớn lên và trong cách 
cảm nhận các mối quan hệ trong suốt cuộc đời. Những bà mẹ bị bệnh 
trầm cảm sẽ khó tạo ra không khí vui về trong các cuộc nói chuyện với 
con trẻ, họ thiếu tinh thần, cảm xúc để tạo ra giọng du dương của một 
người mẹ. 


Trong giao tiếp với trẻ, những người mẹ trầm cảm thường ít 
có mặt đúng lúc và thường "biến mất", hay bắt bẻ, hay tỏ ra tức giận 
hoặc buồn bã. Thất bại trong việc hòa hợp với trẻ sẽ phá vỡ sự gắn 
bó. Những cảm xúc tiêu cực của người mẹ giống như mét thông điệp 
khiến trẻ nghĩ rằng các em đã làm gì sai hoặc cần thay đổi điều gì. Trẻ 
thường cảm thấy bối rối trước biểu hiện đó của người mẹ và các em 
có thể sẽ không để mẹ giúp các em bình tĩnh mà hay tự kiềm chế bản 
thân. Do đó, mối quan hệ giữa mẹ và bé rất dễ rơi vào vòng xoáy có 
chiều hướng đi xuống với những biểu hiện lệch lạc, cự tuyệt hay phớt 
lò. 

Các nhà di truyền học hành vi khẳng định trầm cảm có yếu tố 
di truyền. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng tính “độ thừa kế” của tính 
trầm cam - kha năng mot đứa tré có bố hoặc mẹ trầm cảm lâm sàng 
có thể bị trầm cảm. Nhà thần kinh học Michael Meaney đã chứng 
minh, những trễ có bố hoặc mẹ bị trầm cảm không chỉ kế thừa gen 
trầm cảm mà còn bị ảnh hưởng bởi hành vi của bố mẹ, thường là 
những hành vi theo hướng khuyến khích các biểu hiện của gen trầm 
cảm. 


Ví dụ, các nghiên cứu về người mẹ trầm cảm và con của họ 
đã cho thấy những người mẹ bị trầm cảm có khuynh hướng lánh mặt 
con, hay cáu gắt, bắt bẻ hơn so với những người mẹ bình thường, còn 
con của họ thì cần nhiều thời gian phục hồi và ít tình cảm hơn. Các 
em thường chỉ biết biểu lộ cảm xúc bằng cách khóc lóc, hay tổ ra chán 
nan, lãnh đạm và thờ ơ. 


Trẻ có thể có nhiều phản ứng khác nhau: Nếu người mẹ 
chúng có xu hướng tức giận, các em cũng tỏ vẻ cáu kỉnh, nếu mẹ hờ 
hững, các em cũng trở nên lãnh đạm. Nhiều biểu hiện cho thấy trẻ 
thường hình thành thói quen theo những phản ứng khi mất hòa hợp 
với người mẹ trầm cảm. Hơn nữa, các em thường cảm thấy tội lỗi, 
luôn nghĩ là mình không có khả năng hàn gắn khi buồn bã và không 
hòa hợp, hay dựa dẫm vào những người có khả năng đem lại cho 
chúng cảm giác dễ chịu hơn. 


Bệnh trầm cảm của người mẹ rất dễ lây truyền sang con cái. 
Ví dụ, sự sợ hãi của người mẹ có những ảnh hưởng hormone tiêu cực 
lên đứa con từ rất sớm: Trẻ có mẹ bị trầm cảm sẽ có mức hormone 
căng thẳng cao hơn còn mức dopamin (có chức năng giúp các nơ-ron 
giao tiếp với nhau) và serotonin (chất dẫn truyền thần kinh) thấp hơn - 
những dấu hiệu hóa học liên quan đến trầm cảm. Một đứa trẻ mới 
chập chững biết đi có thể không nhận thức được các tác động sâu sắc 
trong cuộc sống gia đình nhưng những tác động đó vẫn in hằn trong 
hệ thần kinh của trẻ. 

Tuy nhiên các biểu sinh xã hội đã mang đến hy vọng cho 
những đứa trẻ như vậy. Những ông bố, bà mẹ mắc chứng trầm cảm 
nhẹ vẫn giữ nét mặt vui vẻ với con sẽ hạn chế tối đa việc lây nhiễm 
bệnh trầm cảm cho trẻ. Nếu có thêm những người chăm sóc khác 
không bị trầm cảm, môt nền tảng vững chắc cho trẻ sẽ dần được hình 
thành. 


Một số trẻ có mẹ trầm cảm lại học được một bài học khác: 
thích nghi với hoàn cảnh. Các em trở nên nhạy cảm với tâm tính hay 
thay đổi của người mẹ và khi trưởng thành, các em trở nên khéo léo 
trong việc cư xử với mọi người để giúp họ thoải mái (hay ít bối rối) 
trong khả năng có thể. Trong thế giới rộng lớn hơn, có thể coi những 
kỹ năng này là một dạng của trí tuệ xã hội. 


SỰ THẤU CẢM LỆCH LẠC 


- Johnny cho cậu bạn thân mượn quả bóng. Cậu ban nay bất 
cẩn làm mất quả bóng nhưng cậu ta không đền cho Johnny quả bóng 
khác. 


- Người bạn thân của Johnny đã chuyển đi nơi khác. Johnny 
không thể chơi với bạn đó nữa. 


Cả hai tình huống trên đều thể hiện những thời điểm cảm xúc 
cao trào trong cuộc đời của trẻ. Nhưng vấn đề là phản ứng của các 
em trong những trường hợp đó như thế nào? 


Hầu hết trẻ đều biết cách phân biệt cam xúc trong hai tình 
huống trên và hiểu điều gì dẫn đến những cảm xúc đó. Nhưng những 
trẻ không được bố mẹ quan tâm không thể phân biệt được điều đó Khi 
những tình huống trên được đọc cho những trẻ không được bố mẹ 
quan tâm, các em chi trả lời đúng được một nửa - một tỷ lệ thấp hon 
nhiều so với những trẻ được chăm sóc tốt. 


Đối với trường hợp trẻ bị mất đi những tương tác với mọi 
người xung quanh, khả năng nhận biết cảm xúc trong các sự kiện của 
cuộc đời sẽ trở nên tồi tệ. Chúng sẽ không phân biệt được những cảm 
xúc căn bản, ý thức về cảm xúc của người khác sẽ vẫn mờ nhạt. 


Khi trẻ bị ngược đãi - người chăm sóc liên tục gây tổn thương 
về thể xác lẫn tinh thần - được nghe câu chuyện của Johnny, các em 
cảm nhận được sự tức giận của Johny. Các em có thể cảm nhận sự 
tức giận trên những khuôn mặt không có biểu hiện gì, mơ hồ, thậm chí 
trên một khuôn mặt buồn. Việc cảm nhận sự tức giận thái quá chứng 
tỏ hạch hạnh nhân của các em rất mẫn cảm. Sự mẫn cảm tăng cao 
đối với thái độ tức giận: Khi trẻ bị ngược đãi nhìn vào những khuôn 
mặt biểu lộ sự tức giận, não của các em bị kích động mạnh hơn 
những trẻ khác, trong khi với những gương mặt biểu hiện sự sung 
sướng hay sợ hãi thì não vẫn phản ứng bình thường. 


Sự thấu cảm lệch lac này chứng tỏ tré bị ngược đãi bị những 
dấu hiệu tức giận thu hút, ngay cả khi đó là những dấu hiệu rất tinh tế. 
Các em tìm kiếm sự tức giận nhiều hơn những đứa trẻ khác, "trông 
thấy” nó ngay cả khi nó không tồn tại và chú ý vào những dấu hiệu đó 
lâu hơn. Việc phát hiện ra sự tức giận khi nó không tồn tại lại có thể có 
những lợi ích lớn đối với những đứa trẻ đó. 


Sau cùng, chúng phải đối mặt với một nguy hiểm thật sự ở 
nha, do vậy, sự man cảm của chúng có ý nghĩa như một ra-đa bảo vệ. 


Rac rối thường tiềm ẩn khi những đứa tré này quá nhạy cảm 
với thế giới bên ngoài. Những đứa tré hay bat nat các bạn khác ở 
trường (một đặc trưng của những trẻ có tiền sử bị ngược đãi thân thể) 
nhận biết sự tức giận một cách quá mức, chúng nhận thấy sự chống 
đối chúng ở cả những khuôn mặt bình thường. Chúng tấn công những 


đứa tré khác chi vì chúng hiểu sai rằng những trẻ đó có thái độ thù 
địch với chúng, trên thực tế không phải vậy. 


Giải tỏa những cơn giận dữ của trẻ nhỏ là một thách thức lớn 
đối với bất kỳ bậc phụ huynh nào. Cách lý tưởng nhất là cha mẹ phải 
giữ được bình tĩnh, không tức giận với trễ nhưng không chỉ đơn giản 
là mặc kệ trẻ với sự giận dỗi của chúng. Thay vào đó, khi cha mẹ kiểm 
soát được cơn giận của mình, có thể đẩy lùi cơn giận đi hoặc kiềm chế 
được nó. Khi cha mẹ giữ được bình tĩnh, không đánh đuổi hay xả cơn 
giận lên trẻ mà vẫn giữ sự gắn bó, họ đã mang lại cho trẻ sự che chở 
an toàn để trẻ tự học cách giải tỏa những nơi bực tức của chính mình. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ xung quanh trẻ phải luôn nín 
lặng mà nên có một sự co giãn vừa đủ trong gia đình để vượt qua nỗi 
buon. 

Gia đình chính là nơi tao ra tình cam thực chat cho trê nhỏ, 
một cái nôi luôn che chở, bao bọc và là điểm tựa để chúng có thể vượt 
qua những sự việc tồi tệ nhất. Những điều mà trẻ lo lắng, quan tâm 
nhất trong bất cứ một cuộc khủng hoảng lớn nào chính là: cuộc khủng 
hoảng đó ảnh hưởng tới gia đình mình như thế nào? Ví dụ như tré em 
sống ở vùng chiến sự sẽ tránh được những triệu chứng bị tổn thương 
về tinh thần hoặc những hoảng loạn về sau nếu cha mẹ chúng cố 
gắng tạo ra một môi trường ổn định, an toàn mỗi ngày. 


Điều đó không có nghĩa là cha mẹ nên nín nhịn những nỗi 
đau khổ của mình để "bảo vệ con cái". Chuyên gia tâm thần học David 
Spiegel của Dai học Stanfdford đã tiến hành nghiên cứu những phan 
ứng tình cảm trong các gia đình sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 09. 
Spiegel để ý thấy trẻ em có nhận thức rất sâu sắc về thực tế tình cảm 
trong gia đình các em. Ông giải thích: "Vé boc cảm xúc hoạt động 
không phải khi cha mẹ giả vờ như không có gì xảy ra mà chính là khi 
họ để cho con cái biết chúng ta đang cùng nhau vượt qua nỗi buồn với 
tư cách là một gia đình." 

BÙ ĐẮP CẢM XÚC 

Tôi đã được nghe một người phụ nữ kể về chồng mình như 
sau: "Khi chồng tôi còn nhỏ, bố chồng tôi có xu hướng dùng bạo lực 
với con cái, đặc biệt là khi ông say rượu. Trong những lúc giận dữ, ông 
thường tóm lấy một trong bốn cậu con trai của mình và đánh đập. 
Nhiều năm sau, chồng tôi tâm sự với tôi rằng cho tới bây giờ anh vẫn 
còn cảm thấy sợ hãi. Anh còn nhớ rất rõ: 'Mỗi khi thấy mắt bố nheo lại, 


bọn anh biết rằng đã đến lúc phải chạy ra khỏi phòng.” 


Người phụ nữ, qua câu chuyện của chồng, đã nhận ra một 
bài học sâu sắc cho riêng mình: "Tôi nhận thấy khi còn là một đứa trẻ, 
chồng tôi đã không được chăm lo. Do vậy, mặc dù có lúc tôi phải nghe 
anh kể đi kể lại một câu chuyện, tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân: 'Hãy 
ngồi yên.” 

Cô còn cho biết thêm: "Nếu anh thấy tôi xao lãng trong giây 
lát anh sẽ cảm thấy bị tổn thương. Anh thường rất nhạy cảm với 
những lúc tôi không tập trung. Ngay cả nếu tôi tỏ ra là mình vẫn đang 
lắng nghe, anh vẫn nhận ra tôi đang nghĩ đến chuyện khác." 


Bất kỳ ai bị những người chăm sóc đối xử lạnh lùng hoặc 
ngược đãi khi còn nhỏ cũng thường rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương 
tinh thần. Sự nhạy cảm này thường nảy sinh trong những mối quan hệ 
gần gũi: với vợ, chồng, con cái và những người bạn thân. Nhưng ở 
tuổi trưởng thành, những mối quan hệ gần gũi có thể mang lại hy vọng 
hàn gắn vết thương: thay vì bị lờ đi hay tệ hơn thế, người đó sẽ được 
đối xử tốt, ví như trường hợp của người chồng quá nhạy cam và 
người vợ biết cách dung hòa trong câu chuyện trên. 


Một bác sĩ tâm lý giỏi cũng có thể trở thành một điểm tựa tinh 
thần vững chắc cho những người bị bỏ mặc. Họ giống như một người 
cha, người mẹ mẫu mực hay một người vợ tuyệt vời. Nhà tâm lý học 
Allan Schore của Đại học Califomia, bang Los Angeles (UCLA) được 
biết đến như một chuyên gia hàng đầu trong giới bác sĩ tâm lý vì 
những bài viết có giá trị to lớn về thần kinh học, ngành khoa học đóng 
vai trò trung tâm trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. 


Theo lý thuyết của Schore, vùng thần kinh có trục trặc vê cảm 
xúc chủ yếu nằm ở vùng vỏ não trước ổ mắt (OFC), vùng có vai trò 
quyết định đối với những đường dẫn quan hệ của não. Ông cho rằng 
sự tăng trưởng của OFC phụ thuộc vào những trải nghiệm của trễ. 
Nếu cha mẹ tạo cho trẻ cảm giác hòa điệu và một chỗ dựa vững chắc, 
OFC sẽ phát triển tốt. Nếu họ ngược đãi hoặc không quan tâm tới trẻ, 
OFC sẽ phát triển lệch lạc dẫn tới hậu quả là trẻ thiếu khả năng điều 
chỉnh trường độ, cường độ hoặc tần suất của những cảm xúc đau 
buồn như giận dữ, khiếp sợ hoặc xấu hổ. 


Lý thuyết của Schore nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
những tương tác trong việc định hình bộ não thông qua quá trình định 


hình thần kinh. Đó là một quá trình lặp lại những trải nghiệm để tạo ra 
hình dạng, kích thước và số lượng các nơ-ron thần kinh cùng với 
những kết nối trong thời kỳ tiếp hợp của tế bào. Một số quá trình định 
hình diễn ra mạnh mẽ trong những mối quan hệ quan trọng bằng cách 
liên tục hướng bộ não vào một phạm vi nhất định. Trên thực tế, việc bị 
tổn thương tình cảm và tức giận thường xuyên. hoặc sự ấp ủ cảm xúc 
về một người nào đó mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày trong nhiều năm, 
có thể thay đổi hệ thống thần kinh của bộ não. 


Schore cho rằng việc nuôi dưỡng những mối quan hệ trong 
cuộc sống có thể tái tạo lại những cấu trúc thần kinh đã được mã hóa 
từ thời thơ ấu. Trong liệu pháp tâm lý, những nhân tố chủ động trong 
việc chữa trị bao gồm mối quan hệ tốt và sự tin tưởng, gắn kết chặt 
chẽ giữa bác sĩ và bệnh nhân. 

Theo Schore, các bác sĩ đóng vai trò như một tấm gương 
phản chiếu lại những mối quan hệ xưa cũ của bệnh nhân. Họ giúp 
bệnh nhân nhớ lại đầy đủ hơn và rộng mở hơn về những mối quan hệ 
đó mà không phải chịu sự trừng phạt, đổ lỗi, phản bội hay hờ hững. 
Nhờ vậy, các bác sĩ có thể đưa ra những kinh nghiệm chữa trị hữu 
hiệu, điều mà trước đây người ta đã rất mong moi nhưng chưa bao giờ 
đạt được. 


Một điểm đáng lưu ý của liệu pháp tâm lý hiệu quả là sự mở 
rộng dòng cảm xúc tự do giữa bác sĩ và người bệnh. Qua đó, bệnh 
nhân sẽ học cách kết nối với những người xung quanh mà không sợ 
sệt hay phải giấu kín những cảm giác đau buồn. Những nhà trị liệu 
giỏi nhất là những người tạo ra được một bầu không khí vững tâm - 
nơi đem lại cảm giác an toàn để người bệnh bộc lộ, tâm sự tất cả 
những gì họ muốn, từ những cơn thịnh nộ khủng khiếp đến những nỗi 
buồn dấu kín. Việc kết nối chặt chẽ với bác sĩ dựa trên các trải nghiệm 
về cảm giác sẽ giúp người bệnh học cách tự xử lý những cảm xúc 
tương tự. 

Những liệu pháp tâm lý này không chỉ giúp trẻ học cách kiểm 
soát cảm xúc trong giới hạn an toàn mà còn mang lại cho những người 
trưởng thành cơ hội để hoàn thành công việc. Những hiệu quả chữa trị 
tương tự có thể nảy sinh trong một mối quan hệ lãng mạn hoặc trong 
mối quan hệ với một người bạn tốt. Nếu hiệu quả, liệu pháp tâm lý - 
hoặc những mối quan hệ bù đắp khác trong cuộc sống - có thể tăng 
cường khả năng kết nối, khả năng mà bản thân nó đã có những đặc 


tính hàn gắn. 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 3. NUÔI DUONG TỰ NHIÊN 
Một cô bé ba tuổi đang trong tâm trạng tồi tệ thì gặp người 
chú đến chơi. Ông chú này lập tức trở thành mục tiêu để cô bé trút nỗi 
bực tức. 
"Cháu ghét chú!" - Cô bé tuyên bố. 


"Ừ, nhưng chú yêu cháu!" - Người chú mỉm cười, nhưng hơi 
sửng sốt. 

"Cháu ghét chú!" - Cô bé nói to hơn, giọng cương quyết. 

“Chú vẫn yêu cháu!" - Người chú đáp lại, giọng ngọt ngào 
hơn. 

"Cháu ghét chú!" - Cô bé hét to. 

"Ừ, nhưng chú vẫn yêu cháu!" - Người chú quả quyết và bế 
bổng cô cháu gái lên. 

"Cháu yêu chú!" - Cô bé nhẹ nhàng thừa nhận, và em như tan 
chảy trong cái ôm rất chặt của người chú. 

Các chuyên gia tâm lý học phát triển quan sát những tương 
tác ngắn như trên dưới khía cạnh các giao tiếp tình cảm ngầm. Theo 
đó, sự mất kết nối trong đoạn đối thoại Cháu-ghét-chú-Chú-yêu-cháu 
trên là một dạng lỗi giao tiếp, và việc trở lại cùng nhịp suy nghĩ là hành 
động sửa lỗi. 


Một hành động sửa lỗi thành công giống như nỗ lực hòa hợp 


cuối cùng giữa hai chú cháu, khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu. Sai 
lầm tiếp diễn sẽ gây ra hiệu ứng ngược lại. Khả năng sửa chữa những 
liên kết bị đứt như vậy - làm dịu lại cơn bão cảm xúc giữa các cá nhân 
và kết nối lại - là chìa khóa để có được hạnh phúc lâu dài. Bí quyết 
không chỉ là tránh những rắc rối và buồn phiền chắc chắn xảy ra trong 
cuộc sống mà còn ở việc học cách hồi phục sau những rắc rối và 
buồn phiền ấy. Tốc độ phục hồi càng nhanh, trẻ càng sống hạnh phúc. 


Cũng giống nhiều khả năng khác trong cuộc sống xã hội, khả 
năng này bắt nguồn từ thời trứng nước. Khi trẻ và người chăm sóc 
đồng điệu, cả hai sẽ đáp lại thông điệp của nhau một cách hài hòa. 
Nhưng trong năm đầu tiên, trẻ thường thiếu những kết nối thần kinh 
cần thiết để thực hiện những tương tác hòa hợp này. Các em có thể 
phối hợp tốt trong 30% thời gian hoặc ít hơn với một vòng tự nhiên đi 
từ đồng điệu sang lạc điệu. 


Bi lạc điệu sẽ khiến trẻ cảm thấy rất tồi tệ. Các em phản ứng 
mạnh trước các tín hiệu rắc rối (nhưng thực tế, đó là lúc các em yêu 
cầu sự giúp đỡ để trở lại trạng thái đồng điệu ban đầu). Điều này báo 
hiệu nỗ lực đầu tiên của các em như một hành động hàn gắn lỗi giao 
tiếp. Việc làm chủ những kỹ năng thiết yếu này của con người dường 
như bắt đầu từ những dịch chuyển nhỏ từ nỗi buồn lạc điệu sang 
trạng thái dung hòa đồng điệu. 


BON CÁCH NÓI KHÔNG 

Một cậu bé 14 tháng tuổi - độ tuổi rất hiếu động, rơi vào tình 
thế nguy hiểm khi cố trèo lên bàn nơi có chiếc đèn đang để chênh 
vénh. 

Hay xem xét một số phan ứng của mẹ em có thé xảy ra: 


- Nói: "Không!" với giọng chắc nịch rồi sau đó cho đứa bé biết 
rằng không được leo trèo ở trong nhà và đưa đứa bé ra ngoài. 


- Lờ đi và chỉ khi nghe thấy tiếng đèn rơi mới quay sang, im 
lặng nhặt đèn lên và yêu cầu bé lần sau không được làm thế, rồi sau 
đó không chú ý gì đến nó nữa. 

- Hét lên đầy giận dữ: "Không!" nhưng sau đó cảm thấy có lỗi 
vì đã phản ứng quá gay gắt, tiến lại ôm đứa bé thật chặt rồi để nó một 
mình vì thất vọng. 


Những phản ứng như vậy của cha mẹ - tuy không hoàn toàn 
hợp lý - đều là những hình thức kỷ luật thường thấy trong mối quan hệ 
giữa bố mẹ và con cái theo quan sát của Daniel Siegel, chuyên gia 
tâm lý trẻ em của Đại học California, Los Angeles. Ông nổi tiếng là nhà 
tư tưởng đương thời có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực liệu pháp 
tâm lý và phát triển trẻ em, đồng thời là người tiên phong trong ngành 
thần kinh học xã hội. Siegel cho rằng, mỗi kiểu phản ứng của cha mẹ 
như trên được in vào bộ não xã hội của trẻ theo một cách riêng. 


Những thời điểm diễn ra quá trình như vậy thường là khi trẻ 
gặp phải điều gì đó buồn chán hoặc bối rối. Khi đó, trẻ thường nhìn về 
phía cha mẹ, đọc thấy không chỉ lời nói mà toàn bộ hành vi của cha 
mẹ để học cách tưởng tượng. Những thông điệp từ cha mẹ khi đó sẽ 
dần tạo nên ở đứa trẻ những cảm giác về bản thân, về cách ứng xử và 
dự đoán phan ứng của những người xung quanh. 

Xem xét trường hợp người mẹ nói không với đứa con đang 
muốn trèo lên bàn và dẫn nó ra ngoài: Theo quan điểm của Allan 
Schore, đồng nghiệp của Siegel thì sự tương tác đó có ảnh hưởng tối 
ưu đến vùng vỗ não trước, củng cố thêm chức năng "kìm hãm” cảm 
xúc của vùng này. Tại đây, các nơ-ron thần kinh sẽ điều hòa sự phấn 
khích ban đầu của tré và giúp em học được cách điều khiển sự thôi 
thúc của bản thân. Nếu tré áp dụng công cụ "hãm" nơ-ron này, người 
cha/mẹ có thể cho phép trẻ tiếp tục phấn khích ở mức độ phù hợp 
(trong tình huống trên, trẻ có thể leo xà ở sân chơi thay vì trèo lên 
bàn). 


Từ tín hiệu từ chối của cha/me, tré nhận ra: "Không phải lúc 
nào bố mẹ cũng thích những việc mình làm. Nếu mình thôi không làm 
thế nữa và tìm việc gì tốt hơn, mọi việc lại ổn.” Phương pháp đưa ra 
giới hạn sau đó sẽ cung cấp cho trẻ tùy chọn tốt hơn để giải toả bớt 
năng lượng do hiếu động gây ra, thận trọng gắn trẻ với kinh nghiệm 
điều chỉnh hài hòa của bố mẹ, ngay cả khi trẻ rất nghịch ngợm. 

"Bộ đôi tồi tệ” là hình mẫu khi trẻ bắt đầu chống đối lại cha mẹ 
nếu bị yêu cầu phải làm gì đó. Đây là hình mẫu đánh dấu một mốc 
quan trọng trong sự phát triển não bộ của trẻ. Bộ não bắt đầu hình 
thành khả năng ức chế những thôi thúc và khả năng này sẽ tiếp tục 
được củng cố trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu. Trở ngại lớn trên 
phương diện đời sống xã hội này xuất hiện ở trẻ vì lý do: dãy nơ-ron 
trong vỏ não trước OFC, nơi có chức năng kiêm chế sự kích hoạt các 


ham muốn trong giai đoạn này vẫn chưa phát triển mạnh. 


Về phương diện giải phẫu học, hết thời kỳ thơ ấu, khu vực vỏ 
não trước OFC sẽ dần hoàn thiện. Từ năm tuổi trở đi, hệ thần kinh ở 
trẻ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, cho phép nhiều mạch thần kinh cùng 
tham gia hơn vào các hoạt động. Đó cũng là giai đoạn trẻ bắt đầu tới 
trường. Sự phát triển này tiếp tục diễn ra nhanh và mạnh cho đến khi 
trẻ lên bảy, giúp tăng cường đáng kể khả năng tự kiểm soát của trẻ. 
Chính vì vậy, không khí ở các lớp tiểu học thường bớt ồn ào hơn nhiều 
so với các lớp mầm non. Mỗi giai đoạn phát triển trí tuệ, khả năng giao 
tiếp xã hội và phát triển cảm xúc ở trẻ đều được đánh dấu bằng những 
bước phát triển tương ứng trong các vùng não bộ, tiến trình này kéo 
dài cho đến ngoài 20 tuổi. 


Sự hình thành hệ mạch thần kinh của những trẻ không hòa 
hợp với cha mẹ phụ thuộc vào bản chất của những mối quan hệ đó. 
Daniel Siegel đã mô tả những trường hợp trong đó, các bậc phụ huynh 
không ứng xử khéo léo, dẫn tới nhiều khó khăn mà trê gặp phải về 
sau. 

Xem xét trường hợp người mẹ phản ứng lại với hành động 
trèo lên bàn của con bằng cách mặc kệ đứa trẻ: Kiểu phản ứng này 
đặc trưng cho mối quan hệ thiếu hòa hợp nghiêm trọng giữa cha mẹ 
và con cái. Theo đó, cha mẹ thường ít quan tâm đến cảm xúc của con 
và con thường mang tâm trạng thất vọng khi tìm cách giành sự quan 
tâm, chú ý của cha mẹ. 


Việc thiếu đi sự gắn kết và do đó, thiếu đi những giây phút 
chia sẻ niềm vui, sẽ làm gia tăng khả năng thiếu những cảm xúc tích 
cực và tạo ra cảm giác khó hòa nhập với xã hội của trẻ. Chịu ảnh 
hưởng của những người cha, người mẹ nghèo tình cam, trễ sẽ trở nên 
bất trị và bị hạn chế trong khả năng biểu hiện tình cảm, đặc biệt là 
những tình cảm có thể giúp các em xây dựng mối quan hệ gắn bó với 
người khác. Khi trưởng thành, các em không chỉ tránh biểu lộ cảm xúc 
mà còn tránh các mối quan hệ tình cảm thân mật. 


Trường hợp thứ ba, người mẹ cảm thấy giận giữ khi nhìn thấy 
con định trèo lên bàn, rồi sau đó lại thấy hối hận. Siegel dùng một cụm 
từ rất phù hợp để mô tả mẫu cha mẹ trên - "tình cảm nước đô”". Có 
lúc, những người cha, người mẹ như vậy tỏ ra ấm áp và quan tâm, 
nhưng có lúc, họ lại tỏ thái độ không đồng tình hoặc hắt hủi trẻ thông 
qua những biểu hiện có ý khinh thường và chán ghét trên khuôn mặt, 


rồi ngoảnh đi chỗ khác những ngôn ngữ cơ thể cho thấy sự giận giữ 
và xa cách. Tất cả những biểu hiện trên có thể khiến trẻ thường xuyên 
bị tôn thương va cảm thấy hổ then. 

Trẻ thường phản ứng lại với thái độ giận dữ và xa cách của 
cha mẹ bằng những diễn biến tình cảm phức tạp, khó kiểm soát do sự 
rối loạn ở các trung tâm thần kinh. Siegel cho rằng, thực chất của 
hành động thiếu kiểm soát ở trẻ chính là do trẻ thiếu khả năng kiềm 
chế các kích thích từ não bộ vốn là nhiệm vụ của vùng vỏ não trước 
OFC. 


Nhưng đôi khi cảm giác không được quan tâm hoặc cảm giác 
"bất cứ điều gì mình làm đều sai" khiến trẻ thất vọng mặc dù trong 
thâm tâm, em khao khát nhận được sự quan tâm thật sự từ phía cha 
mẹ. Các em thường cho là mình luôn mắc sai lầm. Đến khi trưởng 
thành, xu hướng đối xử với những người thân yêu theo kiểu tình cảm 
mâu thuẫn lại lặp lại ở các em. Các em vừa khao khát yêu thương, lại 
vừa e sợ mình không có được tình cảm đó, và trên hết là mối lo sợ sâu 
sắc rằng mình sẽ bị bỏ rơi. 


TÁC DỤNG CỦA VUI CHƠI 


Mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhà thơ Emily Fox Gordon vẫn 
nhớ như in niềm hạnh phúc của thình khi còn là một cô bé con được 
lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ tại một ngôi làng nhỏ ở Mỹ. 
Cả thị trấn dường như dang rộng vòng tay với Emily và em trai cô khi 
cả hai đạp xe vòng quanh phố: "Những cây du đứng gác, những chú 
chó vẫy đuôi chào đón chúng tôi, ngay cả những người trực điện thoại 
cũng biết tên chúng tôi." 

Mỗi khi dạo chơi trong vườn sau hay chạy vòng quanh sân 
trường đại học, cô gái Emily đều có cảm giác như mình đang dạo chơi 
trong vườn địa đàng. 


Khi cảm thấy mình được yêu thương và chăm sóc đầy đủ, 
được coi trọng trong mắt người thân, ở trẻ sẽ hình thành nên những 
cảm xúc yêu thương và tích cực. Điều này lại khơi nguồn cho một thôi 
thúc khác: khám phá, tìm hiểu thế giới. 


Trẻ em không chỉ cần một chỗ dựa an toàn mà còn cần được 
yêu thương, nâng niu. Mary Ainsworth, người ủng hộ học thuyết gắn 
bó của Bowlby, cho rằng trẻ cũng cần có "nơi nương nau an toàn", nơi 


trẻ cảm thấy được che chở, chẳng hạn như căn phòng hay gia đình, 
nơi các em có thể quay về sau mỗi lần ra ngoài khám phá thế giới rộng 
lớn. Sự khám phá thế giới đó có thể là về mặt thể chất, như khi trẻ đạp 
xe quanh khu mình sống; về mặt xã hội, như khi tré gặp gỡ những 
người mới và kết bạn; hay về mặt trí tuệ, như khi trẻ theo đuổi một thứ 
gì đó nhằm thỏa mãn trí tò mò. 

Dấu hiệu đơn giản cho thấy trẻ có cảm giác mình có một nơi 
nương náu an toàn thể hiện qua việc trẻ vui chơi ở bên ngoài. Niềm vui 
khi chơi đùa mang lại rất nhiều lợi ích. Qua những lần vui chơi, trễ học 
được rất nhiều trải nghiệm xã hội. Trẻ học được hiểu biết xã hội, ví dụ 
như cách thương lượng trong những cuộc tranh cãi, cách cộng tác và 
liên minh cũng như cách chịu thua trong danh dự. 


Tất cả những trải nghiệm đó có thể diễn ra trong khi trẻ chơi 
đùa với một cam giác an toàn, thoải mái - ngay cả những sai sót của 
trẻ cũng chỉ khiến ca đám bạn cùng cười vui vẻ, trái ngược với việc có 
thể bị chọc quê khi mắc sai sót ở trên lớp. Vui chơi đem lại cho trẻ một 
không gian an toàn để thử nghiệm những điều mới mẻ theo vốn hiểu 
biết mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. 


Điều này đã được làm sáng tổ khi các nhà khoa học phát hiện 
rằng phần mạch thần kinh điều khiển hoạt động vui chơi trong não 
cũng là khu vực kích thích niềm vui. Mạch thần kinh điều khiển hoạt 
động vui chơi có ở tất cả các loài động vật co vú. Đường dẫn truyền 
thần kinh này khu trú trong vùng nơ-ron nguyên thuỷ nhất, ở phía dưới 
cuống não - một hốc gần xương sống kiểm soát các phản xạ và những 
phản ứng cơ bản nhất của con người. 


daak Panksepp, thuộc Đại học Bowling Green State, bang 
Ohio, được coi là nhà khoa học am hiểu nhất về mạch thần kinh phụ 
trách hoạt động vui chơi. Trong công trình nghiên cứu có tên Affective 
Neuroscience (tạm dịch là Khoa học thần kinh tác động), Panksepp đã 
khám phá ra nguồn gốc thần kinh của mọi hoạt động chính ở con 
người, bao gồm cả hoạt động vui chơi mà ông nhìn nhận là nguồn vui 
của bộ não. Theo Panksepp, mạch thần kinh nguyên thuỷ khu trú dưới 
vỏ não thúc đẩy sở thích nô đùa, tham gia vào những trò nghịch ngợm 
khi ta còn nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển tâm kinh 
của trẻ. Và nguồn cảm xúc cho tất cả các hoạt động phát triển tự thân 
nó cũng đem lại niềm phan khích. 


Khi nghiên cứu trên chuột trong phòng thí nghiệm, nhóm của 


Panksepp phát hiện ra rằng việc vui chơi còn đem lại một kênh khác 
cho biểu sinh xã hội, là "mảnh đất màu mỡ" cho sự phát triển của 
mạch thần kinh trong hạch hạnh nhân và vỏ não trước. Nghiên cứu 
của Panksepp đã xác định được một hợp chất cự thể sản sinh ra trong 
quá trình vui chơi có tác dụng thúc đẩy quá trình sao chép gen tại 
những vùng phát triển nhanh trong bộ não xã hội của một đứa trẻ. 
Khám phá của ông có thể suy rộng ra đối với các loài có vú khác có 
cấu tạo thần kinh tương tự như con người và nó có ý nghĩa đáng kể, 
giải thích cho mong muốn chung của trẻ - muốn được vui chơi. 


Hoạt động vui chơi có thể diễn ra ngay khi đứa trẻ cảm thấy 
nó có một nơi nương náu an toàn, thoải mái và cảm giác có sự che 
chở của một người đáng tin cậy. Chỉ cần biết rằng mẹ hoặc cô bảo 
mẫu tốt bụng đang ở đâu đó trong nhà là đủ cho đứa trẻ yên tâm thả 
mình vào một thế giới khác, thế giới tré tự do khám phá. 


Hoạt động vui chơi của trễ vừa đòi hỏi lại vừa tự tạo ra một 
không gian an toàn trong đó trẻ phải đương đầu với các mối đe dọa, 
mối nguy hiểm và nỗi sợ hãi nhưng đều vượt qua được. Với ý nghĩa 
đó, vui chơi cũng là một liệu pháp. Trong lúc chơi, mọi thứ diễn ra 
trong môt "thực tế ảo". Ví dụ, vui chơi có thể giúp trẻ tự nhiên biết kiểm 
soát nổi sợ bị bô rơi, cho trẻ cơ hội tự khám phá và thuần thục. Tương 
tự như vậy, khi không sợ hãi hoặc rụt rè, trẻ hoàn toàn có thể đối mặt 
với những mong muốn và thôi thúc khá nguy hiểm xảy ra trên thực tế. 


Tại sao chúng ta cần có bạn cùng chơi, hay tại sao có nhiều 
người chơi lại vui hơn chơi một mình? Đó là vì chúng ta có các dây 
thần kinh tiếp nhận cảm giác vui vé và muốn cười. Tất cả động vật có 
vú đều có “máu buồn”, hay nói cách khác là da có độ nhạy cảm do có 
các cơ quan thụ cảm chuyên biệt có chức năng dẫn truyền các tín hiệu 
từ não tới. Khi bị cù, rất nhiều loại động vat có vú cũng "bật cười". 


Trong thí nghiệm với chuột, Panksepp phát hiện ra rằng giống 
như trẻ trong độ tuổi tập đi, những con chuột con rất thích được những 
con trưởng thành âu yếm, liếm láp, khi được liếm láp, chúng phát ra 
tiếng rúc rích thích thú tựa như tiếng cười nắc nẻ của trẻ lên ba. (Ở 
chuột, tiếng rúc rích phát ra có tầng số khoảng 50 KHz, ngoài ngưỡng 
nghe của con người). 

Ở người, vùng nhạy cảm nhất là hai mạng sườn - cù vào vùng 
da này rất dễ khiến trẻ cười không dứt. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi 
có người thứ hai tác động. Chúng ta không có cảm giác nhột nhột khi 


tự cù có lẽ là các nơ-ron thần kinh được quy định chỉ phản ứng với 
những cú chạm bất ngờ. Chi can dứ dứ một ngón tay trước đứa tré va 
doạ cù là đã đủ để nó phá lên cười. 

Mạch thần kinh về vui chơi có liên quan chặt chẽ tới hệ thần 
kinh tạo cảm giác muốn cười ở tré bị cù léc. Vì lẽ đó, não bộ của con 
người gắn liền với vui chơi — một hoạt động giúp chúng ta hoa đồng 
hơn. 


Nghiên cứu của Panksepp đặt ra một câu hỏi rất thú vị: Vậy 
ta gọi hiện tượng một đứa trẻ có biểu hiện hiếu động thái quá và hấp 
tấp là gì? Một số người cho rằng những biểu hiện này là dấu hiện của 
chứng thiếu tập trung / rối loạn hoạt động (ADHD) thường xuất hiện ở 
những trẻ độ tuổi đến trường, đặc biệt là ở nước Mỹ. 


Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Panksepp, sự nhanh chóng 
chuyển đổi các hoạt động ở trẻ là những dấu hiệu của hệ thống thần 
kinh năng động đối với hoạt động vui chơi. Ông cho biết các thuốc kích 
thích thần kinh được kê cho tré em mắc ADHD khi được dùng cho 
động vật có tác dụng làm giảm hoạt động của các phần não bộ phụ 
trách hoạt động vui chơi, dập tắt cảm hứng vui chơi ở trẻ. Ông đưa ra 
một quan điểm hết sức tiến bộ, dù chưa qua kiểm nghiệm, rằng hãy để 
tré nhỏ vui chơi tự do, thỏa thích nô đùa vào sáng sớm để trẻ được 
thỏa mãn ham thích vui chơi rồi hãy đưa tré đến trường, lúc đó trẻ sẽ 
tập trung dễ dàng hơn vào việc học. 


Thời gian dành cho vui chơi tạo điều kiện cho sự phát triển 
của các nơ-ron thần kinh và giai đoạn tiếp hợp (trong phân chia tế 
bào), tất cả các hoạt động này củng cố các đường dẫn truyền trong 
não bộ. Hơn nữa, vui chơi cũng đem lại sức hấp dẫn: cả người lớn, trẻ 
em và thậm chí là chuột thí nghiệm đều bị hấp dẫn trước những đối 
tượng có nhiều kinh nghiệm vui chơi. Một số yếu tố của trí tuệ xã hội 
chắc chắn đều bắt nguồn từ mạch thần kinh khu trú dưới vỏ não này. 


Trong những tương tác của vô số hệ điều hành trong não bộ, 
mạch thần kinh phụ trách hoạt động vui chơi có tác dụng kìm hãm các 
cảm giác tiêu cực như lo lắng, buồn và giận giữ - tất cả những cảm 
giác có tác dụng làm giảm hứng thú vui chơi. Thực tế, sự thôi thúc 
muốn vui chơi không xuất hiện cho đến khi tré có cảm giác mình được 
bảo vệ: cảm giác thoải mái với những người bạn mới, quen thuộc với 
một sân chơi mới. Sự kiềm chế ham muốn được chơi khi lo lắng cho 
thấy một kiểu thần kinh cơ bản có giá trị sống còn ở động vật có vú. 


Khi trẻ trưởng thành, mạch thần kinh kiểm soát cảm xúc sẽ 
dần kiềm chế các thôi thúc mạnh - những thôi thúc khiến nó muốn phá 
lên cười hoặc nô đùa tự do. Khi tré bước vào tuổi thiếu niên, các mạch 
thần kinh điều khiển ở vùng có não trước phát triển tạo cho trẻ khả 
năng đáp ứng được các yêu cầu xã hội đặt ra về "tính nghiêm túc". 
Dần dần các năng lượng sẽ được nhóm thành những dạng "chững 
chạc" hơn là những hoạt động vui chơi trước đây trở thành hồi ức 
thuần túy. 

KHẢ NĂNG VUI CHƠI 


Nói đến khả năng vui chơi, có thể nói Richard Davidson là 
người tiến gần nhất đến ngưỡng trên. Ông là người lạc quan nhất mà 
tôi từng biết. 

Davidson đã tạo dựng được một sự nghiệp nghiên cứu lừng 
lẫy Khi tôi còn làm báo khoa học, tôi thường tham khảo ý kiến của ông 
về một số khám phá mới và phức tạp trong khoa học thần kinh. Khi 
viết cuốn Trí tuệ xúc cảm, tôi đã lấy nghiên cứu của ông làm nòng cốt 
cho những khám phá của mình trong lĩnh vực thần kinh học xã hội. 
(Chẳng hạn, một nghiên cứu của ông phát hiện ra rằng trong khi 
người mẹ ngắm nhìn đứa con mới sinh, vùng vỏ não trước được kích 
thích mạnh, làm trào lên tình cảm ấm áp và yêu thương càng mạnh 
mé). 


Với tư cách là người sáng lập ra ngành thần kinh học cảm xúc 
- ngành khoa học nghiên cứu về mối liên hệ giữa cảm xúc và não bộ, 
Davidson đã lập sơ đồ các trung khu thần kinh cho thấy mỗi người 
chúng ta có một hệ điểm cảm xúc độc nhất. Hệ điểm cơ bản này dao 
động trong khoảng cảm xúc mà chúng ta thường có trong suốt một 
ngày. 


Hệ điểm cơ bản, dù thăng hay trầm, vẫn có tính ổn định 
tương đối. Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy sau khi trúng độc đắc một 
năm, sự hoan hỉ của người trúng số sẽ lắng xuống và trở về kiểu tâm 
trạng bình thường như ban đầu. Điều tương tự cũng xảy ra đối với 
những người bị liệt do di chứng sau tai nạn, khoảng một năm sau 
những tổn thương ban đầu về cảm xúc thì phần lớn họ đã có thể trở lại 
tâm trạng như trước. 


Davidson khám phá ra rằng khi con người rơi vào tâm trạng 
đau khổ, hai vùng hoạt động mạnh mẽ nhất trong não là hạch hạnh 


nhân và vùng vỏ não trước bên phải. Còn khi ta cảm thấy vui sướng, 
những vùng này sẽ rơi vào trạng thái im lim trong khi vùng vô não 
trước bên trái hoạt động mạnh hơn. 


Vùng não trước tham gia hoạt động trong cả hai thái cực cảm 
xúc của con người: vùng bên phải khi chúng ta buồn, còn vùng bên 
trái khi chúng ta vui. 


Ngay cả khi ta có tâm trạng trung lập, tỷ lệ hoạt động của hai 
vùng vỏ não trước bên trái và bên phải cũng tương ứng với kiểu tâm 
trạng mà ta thường trải qua. Những người có vùng vỏ não trước bên 
phải hoạt động mạnh hay có xu hướng rơi vào tâm trạng buồn, trong 
khi đó, những người có vỏ não trước bên trái hoạt động mạnh lại 
thường có tâm trạng vui vẻ hơn. 


Điều tuyệt vời là bộ máy điều chỉnh tình cảm của chúng ta 
không có tính chất bẩm sinh. Chắc chắn, trong mỗi chúng ta đều có 
khí chất bẩm sinh khiến ta thiên nhiều về vui hay buồn nhưng dù thế, 
các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa sự quan tâm mà chúng ta 
nhận được khi còn nhỏ với kha năng hoạt động tích cực của não bộ 
khi ta lớn lên. Hạnh phúc phát triển song song với tính mềm dẻo, linh 
hoạt, tức là khả năng vượt qua nỗi buồn để trở về trạng thái bình tĩnh, 
vui vẻ hơn. Dường như có một mối liên hệ trực tiếp giữa tính mềm 
dẻo, linh hoạt trước áp lực và khả năng có được hạnh phúc. 


Theo quan sát của Davidson: "Các nghiên cứu trên chuột cho 
thấy những con chuột biết chăm sóc con - bằng cách liếm láp hay chải 
lông cho con, sẽ đem lại cảm giác vui sướng và khả năng chịu đựng 
áp lực tốt hơn cho chuột con. Ở cả người và động vật, dấu hiệu của 
tình cảm tích cực là khả năng khám phá và hòa đồng ở trẻ, nhất là khi 
chịu áp lực - tương tự như việc rơi vào hoàn cảnh xa lạ. Sự mới lạ có 
thể được xem là mối đe dọa hoặc cơ hội. Những động vật được nuôi 
dưỡng trong tình yêu thương sẽ coi mỗi nơi mới là một cơ hội mới. 
Chúng sẽ khám phá nhiều hơn và dễ hòa nhập hơn." 


Kết quả nghiên cứu trên động vật cũng phù hợp với khám phá 
của Davidson về con người, đặc biệt là với những người gần 60 tuổi. 
Những đối tượng này được đánh giá vài năm mot lần kể từ hồi tốt 
nghiệp phổ thông. Khi nhóm của Davidson đo tập hợp điểm mô tả tâm 
trạng vui vẻ của họ. những người có tính mềm dẻo, linh hoạt nhất và 
có tâm trạng thường ngày tốt nhất đều cho thấy môt kiểu hoạt động 
của não bộ dễ nhận thấy. Những người có ký ức được quan tâm chăm 


sóc khi còn nhỏ thường có tâm trạng vui về hơn. 


Phải chăng những ký ức ấm áp về thời thơ ấu được tạo ra 
qua lăng kính màu hồng của tâm trạng vui vẻ? Rất có thể. Nhưng như 
Davidson nói: "Mức độ vui về mà một đứa tré có được trong mối quan 
hệ của nó với những người xung quanh có vai trò rất quan trọng trong 
việc xác lập các đường dẫn truyền tới tình cảm hạnh phúc của não 
bộ." 


Có một cặp vợ chồng giàu có ở New York đến khi lớn tuổi mới 
có một cô con gái. Họ cưng chiều cô bé như trứng mỏng. Họ thuê cả 
một đội bảo mẫu để chăm sóc con tận tình và mua cho cô bé cả một 
gian phòng chất đầy đồ chơi. 

Nhưng dù có cả một nhà búp bê lộng lẫy như lâu đài và vài 
gian phòng chật ních đồ chơi, cô bé vẫn cảm thấy cô độc vì chưa bao 
giờ có bạn tới chơi cùng. Tại sao vậy? Cha mẹ cô bé sợ rằng những 
đứa trẻ khác có thể làm điều gì đó khiến con gái mình buồn. 

Họ đã sai lầm khi nghĩ nếu con họ có thể tránh khỏi các tình 
huống căng thẳng, khi lớn lên cô bé sẽ trở thành một người vui vẻ. 
Quan niệm như vậy không đúng với bản chất của hạnh phúc và tính 
linh hoạt, bao bọc quá mức thật ra lại là một kiểu cướp đi hạnh phúc. 
Quan niệm một đứa trẻ phải tránh xa những đau khổ bằng mọi giá đã 
bóp méo thực tế cuộc sống và làm sai lệch cách thức đứa trẻ học kiếm 
tìm hạnh phúc. 


Theo các nhà nghiên cứu, điều quan trọng đối với đứa trễ 
không phải là tìm kiếm thứ hạnh phúc có được nhờ lang tránh mà là 
điều tiết những cơn bão tình cảm. Mục tiêu của việc nuôi nang con cái 
không phải là đạt tới tâm lý tích cực mong manh - níu giữ trạng thái vui 
về thường xuyên ở con trẻ, mà phải dạy cho con mình biết cách trở lại 
trạng thái cân bằng dù cho có chuyện gì xảy ra. 


Chẳng hạn, nếu các bậc cha mẹ biết điều chỉnh những thời 
điểm buồn bực (tương tự lời khuyên trong câu thành ngữ "Thôi đừng 
tiếc rẻ con gà quạ tha") có thể dạy cho con mình một cách tốt để bước 
qua những cảm xúc buồn phiền. Những can thiệp nho nhỏ như vậy sẽ 
được khắc ghi trong đầu óc đứa tré và cho trẻ khả năng nhìn vào mat 
tươi sáng của vấn đề mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ở cấp độ 
nơ-ron, những bài học ấy sẽ in dau trong mach thần kinh của vỗ não 
trước. 


Nếu ngay từ nhỏ ta không học được cách giải quyết những tai 
ương của cuộc sống vốn vô cùng đa dạng thì ta sẽ lớn lên trong tình 
trạng chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tình cảm. Học cách xây 
dựng các nguồn lực bên trong cho một cuộc đời hạnh phúc đòi hỏi ta 
phải chịu đựng "đòn đau” của cuộc chơi. Trẻ cần phải tập để quen với 
những thăng trầm của đời sống xã hội chứ không chỉ biết đến một 
trạng thái vui sướng đơn điệu. 


Khi một đứa trẻ gặp điều buồn bực, điều quan trọng là ở mứt 
độ thành thục của nó trong cách phản ứng. Sự thành công hay thất 
bai của đứa trễ trong bài học này được phản ánh quá mức hormone 
căng thẳng của nó. Ví dụ, vào tuần đầu tiên của năm học lớp Một, 
vùng não bộ của những trẻ vui vé, hòa đồng sẽ hoạt động mạnh mẽ 
và sản sinh ra hormone căng thẳng. Điều này phản ánh nỗ lực tâm 
sinh lý của trẻ nhằm đối mặt với thách thức khi bước vào một nhóm xã 
hội mới. 

Nhưng với những trẻ có khả năng thích nghi xã hội cao, mứt 
hormone căng thẳng sẽ giảm dần qua các năm do chúng đã tìm được 
cho mình một vị trí thoải mái trong cộng đồng nhỏ đó. Ngược lại, ở 
những trẻ vẫn thấy cô đơn và lạc lõng thì mức hormone căng thẳng 
vẫn duy trì ở mức cao, thậm chí còn tăng lên theo thời gian. 

Cảm giác "bồn chồn trong tuần đầu tiên” làm tăng hormone 
căng thẳng là phản ứng chuyển hóa có lợi, thúc đẩy cơ thể phải nắm 
bắt được tình huống gây ra lo lắng. Chu trình sinh học của tình cảm bị 
khuấy động rồi trở lại bình thường là những nét khắc điêu luyện trên 
cho kỳ hình sin của tính linh hoạt. Ngược lại những trẻ chậm trong việc 
làm quen với cách vượt qua sự lo lắng lại cho thấy một dạng chu kỳ 
khác. Cơ chế sinh học của các trẻ này thường không linh động và mức 
độ tinh cam bị khuấy động thường bị kẹt ở mức cao. 


SỢ HÃI VỪA ĐỦ 


Khi cháu gái tôi hai tuổi, cô bé mê bộ phim hoạt hình Chicken 
run (Phi đội gà bay) đến vài tháng trời. Đó là bộ phim hoạt hình vui 
nhộn về những chú gà cố gắng trốn khỏi một trang trại để không bị 
biến thành món bánh nhân thịt gà. Phần lớn bộ phim có nén tối và 
nhiều lúc có một số cảnh kinh dị khiến cô bé hai tuổi cảm thấy sợ hãi. 

Nhưng cháu gái tôi vẫn đòi xem đi xem lại bộ phim, hết tuần 
này qua tuần khác. Con bé hồn nhiên bảo rằng phim đó thật sự kinh 


dị, nhưng ngay câu sau lại nói đấy là bộ phim hoạt hình yêu thích của 
nó. 


Tại sao một bộ phim kinh dị như vậy lại có sức hút với cô bé? 
Câu trả lời nằm ở hoạt động học hỏi của các nơ-ron thần kinh trong khi 
đứa trẻ xem đi xem lại những cảnh dang sợ đó, cảm giác pha trộn 
giữa sợ hãi và thích thú vì biết rằng đến cuối phim, mọi chuyện đều ổn. 


Một số dữ liệu hết sức thuyết phục về tác dụng của việc sợ ở 
mức vừa phải được rút ra từ các nghiên cứu trên khỉ sóc. Những con 
khỉ mới được 17 tuần tuổi (tương đương với giai đoạn ấu thơ của trẻ), 
mỗi tuần một lần chúng được đưa ra khỏi cái chuồng quen thuộc của 
mình (việc này kéo dài trong khoảng 10 tuần) và cho vào một chuồng 
khác cùng những con khỉ lớn mà chúng không quen. Mỗi lần như vậy, 
chúng đều có những biểu hiện hết sức sợ hãi. 

Sau đó, khi chúng vừa cai sữa (nhưng vẫn còn lệ thuộc vào 
mẹ) vẫn những con khỉ sóc ấy cùng với mẹ của chúng được chuyển 
sang một chuồng khác. Trong chuồng không có con khỉ lạ nào, lại có 
rất nhiều đồ ăn và nhiều chỗ để khám phá. 

Những con khỉ trước đó đã được đưa vào chuồng với nhiều 
khỉ lạ tỏ ra dũng cảm và tò mò hơn so với những con cùng tuổi nhưng 
chưa từng rời mẹ. Trong khi những con khỉ chưa từng ra khỏi chuồng 
chỉ bám lấy mẹ và rất e dè thì những con này thoải mái khám phá cái 
chuồng mới và ăn những đồ ăn có sẵn ở đó. 

Như vậy, những con khỉ con tự lập không có biểu hiện sợ hãi 
như trước đây khi ở trong chuồng lạ. Việc thường xuyên có mặt ở một 
nơi đáng sợ đóng vai trò như lều vắc-xin ngừa căng thẳng. 


Các nhà thần kinh học kết luận rằng ở người cũng tương tự 
như ở khỉ, nếu trẻ em tiếp xúc với sự sợ hãi, căng thẳng, chúng sẽ học 
cách vượt qua. Sự thành thục đó sé in sâu trong hệ thần kinh của tré 
và giúp chúng khi lớn lên có thể phản ứng linh hoạt hơn với áp lực. 
Lặp đi lặp lại trình tự "sợ hãi chuyển thành bình tĩnh" rõ ràng đã hình 
thành nên các mạch thần kinh linh hoạt, xây dựng được khả năng cảm 
xúc quan trọng. 


Richard Davidson giải thích: "Chúng ta có thể học cách phản 
ứng linh hoạt khi để mình đối mặt với mối đe dọa hoặc áp lực ở mức 
vừa đủ để có thể giải quyết được." Nếu ít áp lực quá thì không học 


được gì nhưng nhiều quá cũng phản tác dụng vì nó sẽ để lại dấu ấn về 
nỗi sợ hãi trong các mạch thần kinh. Tốc độ phục hồi tâm sinh lý của 
một đứa trẻ sẽ chứng tỏ một bộ phim kinh dị có quá mức đối với nó 
hay không. Nếu não bộ và cơ thể trẻ vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác sợ 
hãi trong một thời gian dài thì điều thu được không phải là tính linh 
hoạt mà là sự thất bại. 


Tuy nhiên khi "những mối đe dọa" mà tré phải đối mặt nằm 
trong giới hạn tối ưu nơi bộ não tạm thời có phản ứng sợ hãi nhưng lại 
trở về trạng thái bình tĩnh, một chuỗi nơ-ron khác sẽ được mở ra. Điều 
này giải thích cho việc tại sao cô cháu gái của tôi lại rất yêu thích bộ 
phim hoạt hình đó. Và đó cũng là lý do rất nhiều người (đặc biệt là 
thanh thiếu niên) thích xem phim kinh dị. 


Tuỳ thuộc vào lứa tuổi và vào từng đứa trẻ, có thể chỉ một 
chút sợ hãi cũng là quá nhiều. Bộ phim hoạt hình kinh điển Bambi 
(Chú nai Bambi) của Disney trong đó có cảnh nai mẹ bị chết đã từng 
gây đau buồn cho rất nhiều trẻ em khi xem phim. Một đứa trẻ mới biết 
đi tất nhiên không nên xem bộ phim kinh dị kiểu như Nightmare on 
Elm Street (Ác mộng trên phố Cây đu) nhưng bộ phim đó lại có thể 
đem lại cho não bộ của một thiếu niên bài học về tính linh hoạt. Trong 
khi đứa trẻ mới biết đi cảm thấy vô cùng sợ hãi thì một thiếu niên lại rất 
thích thú với cảm giác vừa nguy hiểm vừa thoải mái. 

Nếu một bộ phim quá kinh dị ám ảnh đứa trẻ hàng tháng trời 
với những cơn ác mộng về đêm và nỗi sợ hãi ngay cả ban ngày, tức là 
não bộ của trẻ đã thất bại trong việc chiến thắng sợ hãi. Thay vào đó, 
bộ não sẽ tự động bồi đắp và tăng cường nỗi sợ. Các nhà nghiên cứu 
đặt ra vấn đề rằng, đối với những trẻ em thường xuyên đối mặt với nỗi 
sợ quá mức - không phải là nỗi sợ từ phim ảnh mà là những nỗi sợ lớn 
hơn từ chính cuộc sống gia đình của trẻ - thì lối mòn trong mạch thần 
kinh đó có thể dẫn tới tình trạng trầm cảm hoặc rối loạn tình cảm sau 
này. 


Bộ não xã hội tiếp thu rất nhanh thông qua bắt chước các 
mẫu, tương tự như việc người bố hoặc người mẹ kiên trì quan sát 
những điều mà con mình cho là đáng sợ. Khi cháu gái tôi bắt đầu thấy 
sợ khi xem một cảnh phim nào đó nhưng được mẹ vỗ về "Sẽ không 
sao đâu con yêu” (hoặc có được cảm giác yên tâm khi được ngồi trong 
lòng bố) thì con bé lại cảm thấy an toàn và kiểm soát được tình cảm 
của mình. Theo đó, đứa trẻ có thể áp dụng để kiểm soát cảm xúc của 


mình trong những lần sau. 


Những bài học cơ bản thời thơ ấu như vậy sẽ để lại dấu ấn 
suốt cuộc đời không chi trong vị trí xã hội chủ yếu cua một con người 
mà còn trong khả năng định hướng tình yêu thương với cương vị của 
một người trưởng thành. Ngược lại, tình yêu cũng sẽ nuôi dưỡng 
những dấu ấn sinh học trường tồn đó. 


Created by AM Word2CHM 


` 
01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUE XÃ HỘI 


Chương 13. NHỮNG CHUỖI GẮN BÓ 
Chương 14. SỰ ĐAM MÊ: Ở ANH ẤY VÀ Ở CÔ ẤY 
Chương 15. CƠ CHẾ SINH HỌC CỦA SỰ CẢM THÔNG 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 

TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 4. CÁC BIEN THE TINH YEU 

Theo các nhà khoa học, trong cấu tạo của tim người có ít 
nhất ba hệ thống thần kinh liên quan tới nhau nhưng độc lập cùng hoạt 
động, mỗi hệ thống điều khiển chúng ta theo một cách riêng. Để khám 
phá những bí ẩn của tình yêu, thần kinh học chia các mạng lưới thần 
kinh thành mạng lưới thần kinh gắn bó, mạng lưới thần kinh chăm sóc 
và mạng lưới thần kinh tình dục. Mỗi mạng lưới này không chỉ chịu 
ảnh hưởng của các chuỗi hormone và chất hóa học khác nhau, mà 
còn chạy qua các mạch nơ-ron khác hẳn nhau. Mỗi mạng lưới lại bổ 
sung thêm phụ gia hóa học của riêng mình vào vô số biến thể của tình 
yêu. 


Sự gắn bó quyết định ai là người chúng ta sẽ nghĩ đến mỗi 
khi cần giúp đỡ, đó là những người chúng ta nhớ nhất khi họ không 
bên ta. Sự chăm sóc mang đến cho chúng ta ham muốn mạnh mẽ: 
chăm sóc những người khiến chúng ta cảm thấy lo lắng, bận tâm nhất. 
Khi chúng ta gắn bó với ai, chúng ta sẽ trung thành với họ; khi chúng 
ta chăm sóc ai, chúng ta sẽ lo lắng cho họ. Còn tình dục chỉ là tình 
dục mà thôi. 


Ba yếu tố này hòa hợp trong sự cân xứng hài hòa, một sự 
tương tác mà khi tất cả đều diễn ra tốt đẹp sẽ thôi thúc tạo hóa tiếp tục 
ý định duy trì muôn loài. Và nói cho cùng, tình dục chỉ là bước đầu 
thực hiện nhiệm vụ đó. Sự gắn bó là chất keo không chi giữ cho các 
đôi lứa mà còn giữ cho các thành viên trong một gia đình bên nhau; 
còn sự yêu thương, chăm sóc tăng thêm cảm giác hào hứng, thôi thúc 
khi chăm sóc con cái, vì thế con cái của chúng ta có thể lớn lên với 


quan điểm yêu thương, chăm sóc của riêng mình. Mỗi một sợi dây 
trong ba sợi dây trên kết nối mọi người theo những cách khác nhau. 
Khi sự gắn bó hòa quyện vào sự chăm sóc, yêu thương và hấp dẫn về 
thể xác, chúng ta sẽ có một mối tình vô cùng lãng mạn. Nhưng khi bất 
kỳ sợi đây nào mất đi, tình yêu lãng mạn sẽ loạng choạng, ngả 
nghiêng. 


Hệ thống kết nối thần kinh ngầm dựa trên sự tương tác giữa 
những nhóm kết hợp các biến thể tình yêu như lãng mạn, cảm giác 
thân thuộc của gia đình và trách nhiệm làm cha mẹ với những nhóm 
kết hợp các năng lực kết nối ở chúng ta dù chỉ là tình bạn với lòng trắc 
an hay sự yêu thích đến mê mẩn một chú mèo. Xét rộng ra, các mạch 
trên cũng có thể hoạt động ít nhiều trong những phạm vi rộng lớn hơn, 
như sự khao khát hướng tới những bầu trời tự do và những bãi biển 
hoang vắng. 


Có nhiều hành trình đến với tình yêu thông qua đường thấp, 
do vậy, những ai phù hợp với định nghĩa hẹp về trí tuệ xã hội chỉ dựa 
trên cơ sở lây lan đến đây sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Các ái 
lực kết nối chúng ta luôn đi trước lý trí. Lý do của tình yêu luôn là điều 
bí ẩn mặc dù hoạt động của tình yêu có thể đòi hỏi những bước tính 
cẩn thận. Chính vì thế, yêu thương đòi hỏi ta phải vô cùng thông minh 
về mặt xã hội, hay nói cách khác, yêu thương cần sự kết hợp của cả 
đường thấp và đường cao. Chỉ một hành trình sẽ không đủ để tạo ra 
các liên kết gắn bó vừa ý và mạnh mẽ. 


Khám phá mạng lưới thần kinh phức tạp của sự yêu thương 
có thể sẽ giúp làm rõ một số điều còn khó hiểu và rắc rối trong bản 
thân mỗi chúng ta. Ba hệ thống chủ yếu của tình yêu - sự gắn bó, sự 
chăm sóc và tình dục - đều tuân theo những quy tắc phức tạp riêng. 
Tại một thời điểm nhất định nào đó, bất kỳ hệ thống nào trong ba hệ 
thống này cũng có thể chiếm ưu thế hơn hai hệ thống còn lại - chẳng 
hạn khi đôi uyên ương cảm nhận được tình yêu ấm áp, khi một cặp vợ 
chồng âu yếm con cái hoặc khi hai người yêu nhau. Khi cả ba hệ 
thống cùng hoạt động, họ sẽ cảm nhận được tình yêu ở mức độ đỉnh 
điểm: sự kết nối xác thịt, yêu thương và thoải mái khi sự hòa hợp nở 
hoa. 


Bước đầu tiên trong quá trình hòa hợp thành một thể thống 
nhất như vậy có liên quan đến phương thức tìm kiếm của hệ thống 
gắn bó. Như chúng ta đã thấy, hệ thống này bắt đầu hoạt động ngay 


từ thời kỳ trứng nước, dần dắt đứa trẻ tìm kiếm sự chăm sóc và bảo vệ 
từ bên ngoài, đặc biệt là từ người mẹ. và có một đường song song thú 
vị giữa cách thức chúng ta hình thành sự gắn bó đầu tiên trong đời với 
cách thức chúng ta hình thành sợi dây kết nối đầu tiên với đối tác tình 
cảm của mình. 

NGHỆ THUẬT TÁN TỈNH 


Tối thứ Sáu, một tốp đàn ông và phụ nữ ăn mặc lịch sự tập 
hợp tại một quán bar ở khu Upper East Side của New York. Tại đây 
diễn ra một sự kiện của những người độc thân và tán tỉnh là yêu cầu 
của cuộc gặp. 


Một phụ nữ đi qua dãy bar về phía phòng vệ sinh, hất tóc và 
đung đưa chiếc sắc tay. Khi lướt qua người đàn ông mà mình chú ý, 
cô đưa mắt nhìn anh ta một lúc rồi khi thấy anh ta bắt đầu đáp lại cái 
nhìn của mình, cô nhanh chóng quay đi chỗ khác. 

Thông điệp không lời của cô là: Hãy nhìn tôi di! 

Cái nhìn mời mọc, tiếp sau là vẻ e lệ của một thiếu nữ, mô 
phỏng theo một chuỗi rút bô chiến thuật được tìm thấy ở hầu hết các 
loài động vật có vú những loài mà sự sinh tồn của đứa con mới sinh 
rất cần sự giúp đỡ của một người cha. Chính vì lý do đó, con cái luôn 
phải kiểm tra mức độ sẵn lòng theo đuổi và giúp đỡ của các con đực. 
Động thái trên diễn ra phổ biến trong nghệ thuật tán tỉnh đến mức các 
nhà biểu sinh học đã quan sát được động thái này cả ở chuột: con cái 
chạy đi chạy lại về phía con đực, rồi lại chạy ra xa hay phi mạnh vào 
con đực và lắc lu đầu. 


Nụ cười tán tỉnh cũng được Paul Ekman xếp vào 18 biến thể 
của nụ cười: khi quay đi nơi khác, người tán tỉnh sẽ mỉm cười, rồi sau 
đó nhìn chăm chú vào mục tiêu của mình trong khoảng thời gian vừa 
đủ để đối phương nhận ra, trước khi nhanh chóng nhìn đi nơi khác. 
Chiến thuật giả bộ e thẹn này lợi dụng sự khéo léo dường như được 
gieo sẵn trong bộ não của đàn ông trong những tình huống như trên. 
Một nhóm các nhà thần kinh học ở London khám phá ra rằng, khi nhận 
được cái nhìn chăm chú từ người phụ nữ mà mình thấy hấp dẫn, bộ 
não của người đàn ông sẽ kích hoạt mạch dopamine truyền đi cảm 
giác phấn khích, lâng lâng. Chỉ nhìn vào một người phụ nữ xinh đẹp 
hay tiếp xúc bằng mắt với một người không được cho là hấp dẫn sẽ 
không thể kích thích mạch này hoạt động. 


Nhưng cho dù người đàn ông có nhận thấy người phụ nữ hấp 
dẫn hay không, sự tán tỉnh tự bản thân nó vẫn đạt đến đỉnh cao: phần 
lớn đàn ông thường tiếp cận với những phụ nữ có biểu hiện tán tỉnh 
nhiều hơn những phụ nữ hấp dẫn nhưng không có biểu hiện trên. 


Sự tán tỉnh xuất hiện giữa đàn ông và phụ nữ thuộc các nền 
văn hóa khác nhau trên thế giới (theo những gì một nhà nghiên cứu đã 
ghi lại được ở các vùng văn hóa từ Samoa tới Paris). Tán tỉnh là bước 
đi mở trong một loạt các thỏa hiệp khéo léo diễn ra liên tục ở mỗi bước 
của quá trình tìm hiểu nhau. Bước đi mang tính chiến thuật đầu tiên 
này là tạo ra một mạng lưới rộng, bằng cách vô tình truyền đi thiện chí 
sẵn lòng tham gia của mình. 


Tương tự như vậy, những đứa trẻ sơ sinh cũng vô tình để lộ 
các dấu hiệu chỉ thích tiếp xúc với những ai thân thiện và ngời mắt lên 
khi đón chào cử chỉ hồi đáp của bất kỳ ai. Hành động tương đương 
trong hoạt động tán tỉnh của người lớn không chỉ có nụ cười tán tỉnh 
mà còn có giao tiếp bằng mắt và giọng nói sôi nổi, nhiệt tình với âm 
điệu cao, cử chỉ hơi cường điệu - rất giống với đứa tré đang kiếm tìm 
giao tiếp thân thiện. 


Yếu tố tiếp theo trong nghệ thuật tán tỉnh là nói chuyện. Trong 
văn hóa Mỹ, bước thiết yếu này của quá trình tìm hiểu có một đặc 
điểm mang màu sắc tiểu thuyết: cuộc nói chuyện thường có mục đích 
xác định xem liệu đối phương có thật sự đáng gắn bó hay không. 
Bước đi này nâng tầm quan trọng của đường cao lên vị trí trung tâm 
trong phạm vi mà từ trước đến nay chủ yếu vẫn thuộc quyền kiểm soát 
của đường thấp, ví dụ như việc một vị phụ huynh kiểm tra hay nghỉ 
ngờ cuộc hẹn của cô con gái. 


Trong khi đường thấp đẩy chúng ta vào vòng tay nhau thì 
đường cao lại giúp ta đánh giá được đối tác triển vọng, nhờ đó, nâng 
cao tầm quan trọng của câu chuyện bên tách cà phê sau buổi tối hẹn 
hò. Quá trình tìm hiểu kéo dài sẽ giúp hai bên đánh giá đầy đủ về nhau 
ở những khía cạnh quan trọng nhất: đối tác tình cảm có chu đáo, hiểu 
biết, nhiệt tình, biết cảm thông và giỏi giang hay không - nói cách khác, 
đối tượng đó có xứng đáng để gắn bó sâu sắc hơn không. 


Quá trình tìm hiểu được thực hiện từng bước để mang lại cho 
hai bên cơ hội nhận định xem người kia có thể là một người bạn đồng 
hành tốt hay không, hay cơ hội tìm kiếm một chỉ báo tích cực cho thấy 
một ngày nào đó họ sẽ là một người cha (me) tốt. Vì vậy, trong những 


cuộc nói chuyện ban đầu, hai bên đánh giá lẫn nhau trên các phương 
diện nồng nhiệt, cảm thông và hành động dành cho nhau, rồi sau đó, 
họ đưa ra một lựa chọn thăm dò. Tương tự như thế, các em nhỏ 
khoảng ba tháng tuổi cũng có thể lựa chọn chính xác ai là người các 
em muốn tiếp xúc, và các em thường tập trung vào những người đem 
lại cảm giác an toàn, vững chãi nhất. 


Khi đối phương vượt qua thử nghiệm thăm dò, sự đồng điệu 
đánh dấu bước chuyển mình từ hấp dẫn sang niềm khao khát có quan 
hệ tình cảm dạt dào. Khả năng đồng điệu giữa hai người tăng cao, ở 
cả trễ em và người lớn, bộc lộ trong cái nhìn triu mến, cử chỉ vuốt ve, 
âu yếm - tất cả những biểu hiện trên đều phản ánh mức độ thân mật 
đang tăng lên giữa hai người. Ở giai đoạn này, những người yêu nhau 
thường có xu hướng quay trở lại thời trẻ con: họ sử dụng lối nói 
chuyện tré con hay những cái tên gọi riêng đáng yêu, lời thì thầm êm 
dịu và những cái vuốt ve dịu dàng. Sự thoải mái hoàn toàn về mặt thể 
xác đánh dấu điểm mà tại đó người này trở thành nền tảng vững chắc 
cho người kia - đây cũng là một điểm bắt chước ở những đứa trẻ. 


Và chắc chắn, quá trình tìm hiểu này cũng sẽ có lúc nổi giông 
bão như trong cơn giận dỗi của đứa trẻ dang chập chững tập di. Nói 
cho cùng, tré em luôn muốn mình được coi là trung tâm của sự chú ý 
và yêu thương, những người đang yêu cũng vậy Khuôn mẫu chung 
này chứa tất cả các cách thức mà trong đó nguy cơ và lo lắng có thể 
khiến hai người xích lại gần nhau hơn, từ thời kỳ chiến tranh lãng mạn 
tới khi người phụ nữ ngả vào người đàn ông "nguy hiểm". 

Nhà thần kinh học Jaak Panksepp cho rằng khi một đôi yêu 
nhau, họ nghiễm nhiên "nghiện” nhau. Panksepp đã phát hiện ra một 
hệ quả động lực học thần kinh giữa hiện tượng nghiện thuốc phiện và 
sự phụ thuộc của chúng ta vào những người ta cảm thấy gắn bó nhất. 
Theo Panksepp, tất cả những tương tác tích cực với người khác gây 
ra sự phấn khích là nhờ vào hệ thống opioid, mạch kết nối hoạt động 
khi ai đó sử dụng heroin và các chất gây nghiện khác. 


Mạch này có sự tham gia của hai cấu trúc chủ yếu trong bộ 
não xã hội, vỏ não trước hốc mắt OFC và vỏ não ACC. OFC và ACC 
hoạt hóa trong cơ thể người nghiện khi họ thèm muốn, khao khát và 
say sưa. Khi cai nghiện, những vùng này sẽ ngừng hoạt động. Hệ 
thống này chịu trách nhiệm khi người nghiện đánh giá quá mức thứ 
thuốc anh ta yêu thích cũng như sự thất bại hoàn toàn của tất cả các 


hành động kiềm tỏa ham muốn thỏa mãn nó. Tất cả những điều trên 
có thể cũng đúng với một người đang yêu. 


Cũng theo Panksepp, trên khía cạnh sinh học, sự thỏa mãn 
mà những người nghiện có được từ thuốc cũng giống niềm vui chúng 
ta có được khi được kết nối với người ta yêu; mạch thần kinh hoạt 
động trong cả hai trường hợp gần như giống nhau. Panksepp phát 
hiện ra rằng ngay cả động vật cũng thích dành thời gian bên những 
bạn tình mà khi ở cạnh, cơ thể chúng tiết oxytoxin và opioid tự nhiên, 
hai chất đem lại cảm giác hưng phấn dễ chịu. Như vậy, những chất 
hóa học này của bộ não giúp gia cố các mối ràng buộc gia đình và 
tình bằng hữu, cũng như các mối quan hệ tình cảm lãng mạn. 


BA PHƯƠNG THỨC GẮN BÓ 


Đã được gần một năm kể từ ngày cô con gái chín tháng tuổi 
của Brenda và Bob chết bi thảm khi đang ngủ. 


Khi Bob đang ngồi đọc báo, Brenda đi vào, tay cầm vài bức 
ảnh, đôi mắt đỏ hoe. Brenda lại vừa khóc. 


Brenda cho Bob biết cô vừa tìm được một vài bức ảnh chụp 
hôm cả hai cha con ra biển. 


Bob, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lầm thầm trong 

miệng "U!" 
“Con bé đang đội chiếc mũ bà nội mua này anh này,” Brenda 

bắt đầu. 

“Ừm”, Bob lầm bầm, mắt vẫn không ngước lên, rõ ràng anh 
không hề chú ý đến những điều Brenda nói. 

Khi nghe Brenda hỏi có muốn xem ảnh không, Bob chỉ trả lời 
cụt lủn không, rồi cộc can gid sang trang khác, đọc lướt qua. 


Im lặng dõi theo chồng, nước mắt Brenda lăn dài trên má. Cô 
buột miệng: “Em không hiểu nổi anh. Con bé là con chúng ta cơ mà. 
Anh không nhớ con ư? Anh không quan tam u?” 


"Tất nhiên là anh có nhớ con! Anh chỉ không muốn nói về 
chuyện này nữa thôi," Bob càu nhàu khi lao ra khỏi phòng. 


Cuộc đối thoại đắng cay trên đã minh chứng cho sự khác biệt 
giữa các hình thức gắn bó có thể đẩy một cặp vợ chồng tới tình trạng 


lạc điệu - không chỉ khi đối mặt với các vết thương chung mà gần như 
trong tất cả các vấn đề khác. Brenda muốn nói về cảm giác của mình, 
còn Bob lại tránh chuyện đó. Vì thế, Brenda cho rằng chồng mình là 
một người lạnh lùng, không quan tâm đến vợ con; còn Bob lại nghĩ vợ 
mình là người khắt khe và lúc nào cũng bắt người khác phải chịu 
đựng. Khi càng bị ép nói về cảm xúc, người chồng càng dễ rút lui. 

Kiểu "yêu cầu: rút lui" này từ lâu đã được rất nhiều chuyên gia 
tư vấn gia đình nhắc đến. Nhưng những kết quả tìm kiếm mới đây cho 
thấy mâu thuẫn thường gặp này có nguyên nhân từ hoạt động của bộ 
não. Không có cách thức nào "hoàn toàn đúng" mà đúng hơn, cả hai 
khuynh hướng đều phản ánh những tác động thần kinh ngầm. 


Tuổi ấu thơ để lại dấu ấn trên lòng nhiệt tình của tuổi thanh 
xuân rõ ràng nhất là ở "hệ thống gắn bó", mạng lưới thần kinh hoạt 
động bất cứ khi nào chúng ta liên hệ với một ai đó có vai trò quan 
trọng trong cuộc đời mình. Như chúng ta đã biết, những đứa trễ được 
nuôi dạy tốt và cảm nhận được sự thấu hiểu của những người chăm 
sóc chúng thì sẽ trở nên tin tưởng, vững chắc trong mối quan hệ gắn 
bó. Với các em, những mối quan hệ này không quá gò bó nhưng cũng 
không quá lỏng lẻo. Còn những đứa trẻ không được cha mẹ quan tâm 
về cảm xúc cũng như những đứa trẻ có cảm giác bị bỏ bê sẽ sống thu 
mình và xa lánh thế giới bên ngoài, như thể chúng đã từ bỏ hy vọng 
giành được sự quan tâm, chăm sóc của người khác. Trong khi đó, 
những đứa trẻ có các ông bố bà mẹ có quan điểm nước đôi, luôn bất 
ngờ thay đổi tâm trạng từ giận dữ sang dịu dàng, thì lại thường lo 
lắng, bồn chồn và bất ổn. 

Bob là hiện thân của kiểu lánh xa mọi sự. Với anh, những tình 
cảm mãnh liệt thật phiền toái, chính vì vậy anh luôn cố gắng tránh 
những tình huống như thế. Brenda lại nằm trong nhóm hay lo lắng, 
bồn chồn, không kiềm chế được cảm xúc và luôn có nhu cầu tâm sự 
những mối ưu tư của mình. 


Ngoài hai nhóm của Bob và Brenda còn có nhóm vững vàng - 
những người cảm thấy thoải mái, không phiền muộn, ưu tư trước 
những cảm xúc. Nếu Bob là người vững vàng, có lẽ anh ta đã có thể 
tình cảm hơn với Brenda khi cần thiết. Hay nếu Brenda là người vững 
vàng, chắc cô sẽ không liều lĩnh trông chờ sự đồng cảm ở Bob. 


Khi phương thức gắn bó của chúng ta được hình thành từ 
thời thơ ấu, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Những hình thức gắn bó 


khác nhau này xuất hiện ở một mức độ nào đó trong tất cả các mối 
quan hệ gần gũi và khăng khít, nhất là trong những ràng buộc tình 
cảm. Theo một loạt các nghiên cứu của nhà tâm lý học Phillip Shaver 
thuộc trường Đại học California, người chỉ đạo chính của cuộc nghiên 
cứu về sự gắn bó và các mối quan hệ, thì một hình thức này sẽ đánh 
dấu những kết quả trong các mối quan hệ của con người. 


Shaver tiếp tục đi theo hướng nghiên cứu của John Bowlby 
va Mary Ainsworth - người hoc trò kế thừa John. Họ là những người 
tiên phong nghiên cứu phản ứng của những em bé chín tháng tuổi khi 
bị tách khỏi mẹ trong thời gian ngắn và đây là công trình nghiên cứu 
đầu tiên phát hiện có những em vững vàng, có những em bất ổn trong 
mối quan hệ gắn bó. 


Nhóm của Shaver đã phát hiện có 55% người Mỹ (bao gồm 
cả trẻ sơ sinh, trê em và người lớn) thuộc nhóm vững vàng, dễ dàng 
gắn bó và cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ phụ thuộc vào người 
khác. Những người vững vàng khi bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn 
thường mong đợi người kia sẽ là người tình cảm và biết lắng nghe, 
rằng nửa kia sẽ xuất hiện, giúp đỡ họ khi họ khó khăn và suy sụp cũng 
như những gì họ có thể làm cho nửa kia của mình. Họ luôn cảm thấy 
thoải mái khi gần gũi, thân thiện với mọi người. Những người thuộc 
nhóm này nhận thấy bản thân họ xứng đáng được quan tâm, chăm 
sóc và yêu thương, còn những người khác là những người có thể tiếp 
cận được, đáng tin và tốt bung. Do vậy, các mối quan hệ thường di 
theo khuynh hướng thân mật và tin cậy. 


Ngược lại, có khoảng 20% những người trưởng thành thuộc 
nhóm lo lắng, bồn chồn. Trong các quan hệ yêu đương, họ rất dễ bực 
dọc, phiền muộn khi nửa kia không thật sự yêu họ hay không đồng 
cảm với họ. Đôi khi, nỗi sợ hãi, dai dang và nhu cầu được bảo vệ, che 
chở của họ khiến đối phương bỏ chạy. Những người lớn thuộc nhóm 
này có khuynh hướng coi mình là những người không đáng được yêu 
thương và chăm sóc mặc dù họ thích lý tưởng hóa nửa kia của mình. 


Khi đã hình thành mối quan hệ, những người hay lo lắng rất 
dễ bi bủa vay trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi hoặc bị cho là kém coi ở một 
mặt nào đó. Họ ngả theo tất cả các tín hiệu của chứng "nghiện yêu”: 
những nỗi ưu tư ám ảnh, lo lắng về bản thân và phụ thuộc về tình 
cảm. Họ rất dễ nổi giận và luôn lo lắng đủ mọi điều về các mối quan 
hệ của mình (như sợ bị người kia bỏ rơi). Họ cũng quá cảnh giác 


trước mọi việc và thường ghen tuông với những chuyện yêu đương 
tưởng tượng. Chính vì thế họ thường mang đến những chuỗi lo lắng 
tương tự cho tình cảm của mình. 


Những người thuộc nhóm thứ ba - lánh xa mọi chuyện - 
chiếm khoảng 25%. Họ không thoải mái khi gần gũi về mặt tình cảm 
và cảm thấy thật khó để tin tưởng và chia sẻ cảm giác của mình; họ 
thường lo lắng, bồn chồn khi nửa kia cố gắng tạo ra sự gần gũi về tình 
cảm. Những người này thường có khuynh hướng kìm nén cảm xúc 
của chính mình và đặc biệt kiềm chế cảm giác đau buồn. Do những 
người thuộc nhóm này cho rằng nửa kia không đáng tin về mặt tình 
cảm nên với họ, những mối quan hệ thân mật thật khó chịu và phiền 
toái. 

Khó khăn ẩn sâu ở những người lo lắng và những người lánh 
xa thế sự biến thành sự cứng nhắc. Cả hai đều có những chiến lược 
thật sự có ý nghĩa trong một tình huống cụ thể nhưng vẫn bám chặt 
vào nó ngay cả khi đã thất bại. Nếu một mối nguy hiểm thật sự xảy ra 
đối với hai tuýp người này, nỗi lo lắng sẽ đẩy cao tình trạng chuẩn bị 
sẵn sàng, nhưng lo lắng không đúng chỗ sẽ tạo ra các "tinh điện quan 
hệ". 

Khi đau buồn, những người thuộc mỗi nhóm khác nhau có 
những cách xoa dịu cảm xúc khác nhau. Giống như Brenda, những 
người lo lắng sẽ quay sang người khác, dựa dẫm vào sức mạnh của 
những tiếp xúc dịu đàng. Còn những người thuộc nhóm lánh xa thế sự 
như chồng của Brenda sẽ độc lập, tự điều chỉnh nổi buồn của chính 
mình. 


Những người lãng mạn thuộc nhóm vững chắc dường như có 
thể xoa dịu mọi nỗi lo lắng thường xuất hiện ở nửa kia hay những ưu 
tư của chính mình. Nếu trong một cặp đôi có một người thuộc nhóm 
vững vàng, thường sẽ không có nhiều cãi vã và khủng hoảng xảy ra. 
Còn nếu cả hai người đều là người hay lo lắng thì thật dễ hiểu khi giữa 
họ rất dễ xảy ra bùng nổ và xích mích. Nói tóm lại, sự e sợ, oán giận 
và đau khổ đều là những cảm xúc có tính lây lan. 


CƠ SỞ THAN KINH 


Nghiên cứu do Shaver và các nhà thần kinh học của Đại học 
California ở Davis đã phát hiện ra rằng, mỗi một hình thức trong ba 
hình thức gắn bó trên đều là một biến đổi cụ thể của hình thức kết nối 


với hệ thống gắn bó của bộ não. Những khác biệt này xuất hiện nhiều 
nhất trong những trạng thái lộn xộn, rối ren - chẳng hạn như trong một 
cuộc tranh luận hay khi ai đó chìm đắm trong những suy nghĩ đáng sợ 
về một mối quan hệ bất hòa hay thậm chí tồi tệ hơn, khi ai đó luôn ám 
ảnh về việc chia tay với người yêu. 

Máy chụp não FMRI đã cho thấy, trong những ảo tưởng đau 
khổ như vậy, từng phần não cụ thể sẽ xuất hiện với từng hình thức 
gắn bó chính. (Mặc dù các nghiên cứu này chỉ áp dụng cho phái nữ, 
nhưng ta vẫn có thể giả định những kết luận tương tự cũng sẽ xảy ra 
khi thử nghiệm với phái nam). 


Xu hướng quá lo lắng của những người thuộc nhóm bồn 
chồn, như nỗi sợ hãi mất người yêu, sẽ nâng các vùng đường thấp, 
trong đó có: cực trước thái dương (những vùng sẽ hoạt hóa khi buồn); 
vành đai trước (nơi các cảm xúc lộ ra) và hippocampus (vùng nhớ 
chính lên cao). Đáng chú ý hơn, những phụ nữ hay lo lắng, bồn chồn 
không thể ngắt mạch băn khoăn về các mối quan hệ dù hết sức cố 
gắng, nỗi lo lắng ám ảnh lấn át năng lực “ngắt nguồn" của bộ não. 
Hoạt động thần kinh này thể hiện nỗi lo lắng cụ thể về các mối quan 
hệ chứ không phải nỗi sợ hãi nói chung. Các mạch làm dịu lo lắng vô 
cùng hiệu quả khi ngắt nguồn một số kiểu lo lắng khác. 


Ngược lại, những phụ nữ vững vàng không gặp hề khó khăn 
khi ngăn chặn nỗi sợ hãi về một cuộc tình tan vỡ. Cực ATP làm cho 
nỗi buồn của họ hạ xuống ngay khi họ hướng tới những suy nghĩ 
khác. Sự khác biệt chủ yếu ở chỗ những phụ nữ vững vàng sẵn sàng 
kích hoạt khóa thần kinh của OFC, làm dịu những căng thẳng, buồn 
phiên từ ATP gửi tới. 

Với biểu hiện tương tự như vậy, những phụ nữ hay lo lắng dễ 
nghĩ đến những khoảnh khắc gây lo lắng từ mối quan hệ lãng mạn của 
mình hơn các phụ nữ khác rất nhiều. Theo Shaver, lo lắng thái quá về 
các vấn đề liên quan đến mối quan hệ của họ có thể hạn chế khả năng 
hiểu được đâu là điều sẽ có tính phá hủy lớn nhất đối với họ. 


Ở những phụ nữ lãnh đạm, các mạch thần kinh hoạt động rất 
khác, các hoạt động cốt yếu xoay quanh một vùng nằm trong vành đai 
kích hoạt sự kìm hãm những suy nghĩ viển vông. Đối với những phụ 
nữ này, loại phanh cảm xúc nói trên dường như được ghìm rất chặt. 
Cũng như những phụ nữ lo lắng không thể ngăn được cảm xúc của 
mình, những phụ nữ lãnh đạm cũng không thể ngừng kìm hãm nỗi lo 


lắng, ngay cả khi buộc phải làm thế. Ngược lại, những phụ nữ khác 
không gặp khó khăn gì trong việc điều chỉnh vành đai khi được yêu 
cầu nghĩ đến điều gì đó đáng buồn rồi sau đó ngừng suy nghĩ về nó. 

Bộ phận thần kinh không ngừng kìm hãm giải thích tại sao 
những phụ nữ lãnh đạm thường có khuynh hướng xa rời và thờ ơ với 
cuộc sống về mặt tình cảm - khi một mối quan hệ tan vỡ hay môt ai đó 
mất di, họ rất ít đau buồn, ho cảm thấy mình không bị ràng buộc về 
tình cảm trong các tương tác xã hội. Một số mức độ lo lắng dường 
như là cái giá chúng ta phải trả cho sự thân thiết, gắn bó thật sự về 
mặt tình cảm, chỉ vì nó làm nổi bật các vấn đề liên quan đến mối quan 
hệ cần được giải quyết. Những người thuộc kiểu lãnh đạm dường như 
luôn tìm cách tránh xa những kết nối tình cảm với người khác để tạo ra 
lớp vỏ mất kết nối ngang tính bảo vệ họ khỏi cảm giác bối rối của 
chính mình. Đặc biệt, Shaver đã phát hiện ra rằng tiến hành nghiên 
cứu những phụ nữ lãnh đạm là điều khó nhất vì một trong những yêu 
cầu được đặt ra là sự tham gia trong một mối quan hệ lãng mạn, lâu 
dài và nghiêm túc. 

Cần nhớ rằng, những phong cách sống này được hình thành 
chủ yếu trong thời thơ ấu, vì vậy, nó không có vẻ gì là do các yếu tố về 
gen di truyền gây ra. Nếu được hướng dẫn, con người có thể thay đổi 
ở một mức độ nào đó bằng những kinh nghiệm phù hợp - dù là trị liệu 
tâm lý hay trong một mối quan hệ mang tính hàn gắn. Mặt khác, ở một 
mức độ nào đó, những nửa kia hiểu biết cũng có thể giúp đối tác tình 
cảm của mình điều chỉnh được những thói quen này. 

Chúng ta có thể coi mạch thần kinh gắn bó, tình dục và chăm 
sóc là các bộ phận trong bộ động lực của Alexander Cadler, nới mà 
chuyển động của một nhánh bất kỳ sẽ dội lại chuyển động của các 
nhánh khác. Chẳng hạn, phong cách gắn bó sẽ ảnh hưởng đến hoạt 
động tình dục của con người. Mẫu người lãnh đạm thường kết đôi chủ 
yếu vì bản năng tình dục và họ thích kết đôi với những người khêu gợi 
hay những cô gái đứng đường hơn là những người vững vàng hay 
thường xuyên lo lắng. Phù hợp với mong muốn của họ về khoảng 
cách tình cảm, những người thuộc nhóm này hài lòng với tình dục mà 
không có sự thương yêu hay thân mật, gắn bó. Nếu vì một lý do gì đó, 
họ dừng lại ở một mối quan hệ, họ sẽ có khuynh hướng dao động giữa 
khoảng cách và sự ép buộc, vì vậy, chẳng có gì lạ khi họ ly dị hay chia 
tay và rồi, rất kỳ lạ, họ lại tìm cách quay trở lại với người đó. 


Những thách thức để có được sự hòa hợp trong tình yêu do 
các phương thức gắn bó gây ra là đoạn đầu của một trường thiên tiểu 
thuyết. Và dĩ nhiên trong đó có tình dục. 


Created by AM Word2CHM 


ee eh | 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 4. CAC BIEN THE TINH YEU 


Một trong những người ban than nhất của tôi hồi năm thứ 
nhất đại học là một chàng cầu thủ bóng bầu dục thông minh nhưng 
cục can, thô lỗ mà chúng tôi vẫn thường gọi là "The Hulk". Lúc nay, tôi 
chợt nhớ lại lời khuyên mà người cha gốc Đức dặn dò khi Hulk chuẩn 
bị sống xa nhà. Câu cách ngôn phẳng phat nét nhao bang, mia mai 
của người xứ Brech, được dịch thô từ tiếng Đức và được viết như 
sau: "When the penis gets hard, the brain goes soft." (Khi yêu, anh sẽ 
không còn lý trí). 


Đứng ở góc độ khoa học, sự kết nối thần kinh cho các hoạt 
động tình dục xuất hiện ở các vùng đường thấp dưới vỏ não, nằm 
ngoài vùng kiểm soát của bộ não lý trí. Khi những mạch thần kinh này 
tham gia điều khiển trong trạng thái khẩn cấp hơn, chúng ta sẽ càng lơ 
là trước những lời khuyên do các vùng lý trí đường cao đưa ra. 


Hiếu theo nghĩa thông thường, hoạt động kết nối này giải 
thích cho tính bất hợp lý trong rất nhiều lựa chọn tình cảm lãng mạn: 
sự yếu đi của các mạch lý trí. Bộ não xã hội thực hiện cả hai hành 
động yêu và quan tâm, nhưng dục vọng lại chi di chuyển trong một số 
nhánh thấp nhất của đường thấp. 


Sự say mê dường như xuất hiện ở cả hai dạng thức, ở anh ấy 
và ở cô ấy. Khi một người đàn ông nhìn chăm chú vào bức ảnh người 
yêu, các trung tâm xử lý hiển thị và đánh thức dục vọng hoạt động 
mạnh mẽ, thể hiện rõ vẻ ngoài của người đó đã khơi gợi sự đam mê 
như thế nào. Như nhà nhân loại học Helen Fisher nhận xét, lý do 
những người đàn ông trên khắp thế giới tìm đọc sách báo, tranh ảnh 


khiêu dâm hay nguyên nhân khiến phụ nữ thường có khuynh hướng 
duy trì cảm giác tự tin nhờ ngoại hình và tốn nhiều công sức chăm 
chút cho vẻ bề ngoài, tất cả đều là để "quảng cáo một cách trực quan 
những gì tốt đẹp mà họ có" sao cho mọi người đều có thể ngắm nhìn, 
đúng như sắp đặt 


Nhưng khi phụ nữ yêu, việc ngắm nhìn người yêu lại kích 
thích hoạt động tại những trung tâm rất khác trong hệ mạch xã hội của 
bộ não: trung tâm nhận thức kỷ niệm và sự chú ý. Sự khác biệt này 
cho thấy phụ nữ cân nhắc các cảm xúc kỹ hơn, họ đánh giá đàn ông 
như một "người cung cấp" và người bạn tình triển vọng. Những phụ 
nữ đang yêu có khuynh hướng thực dụng hơn đàn ông và do hoàn 
cảnh, họ thường có cảm giác yêu chậm hơn. Theo Fisher: "Các hoạt 
động tình dục tự nhiên ở phụ nữ thường không tự nhiên như vậy đối 
với đàn ông." 

Nói tóm lại, "hệ thống ra-đa" ở não người thường cần một loạt 
các cuộc gặp gỡ để đưa ra được quyết định có nên đi tiếp hay không. 
Khi yêu, đàn ông thường lao vào các chỉ dẫn do đường thấp đưa ra. 
Phụ nữ cũng thường dựa vào hành trình này nhưng họ luôn dễ dàng 
vòng lại đường cao ngay khi có thể. 


Một quan điểm khác cũng đề cập đến điều này nhưng với 
hàm ý mỉa mai hơn: "Đàn ông tìm kiếm các mục đích tình dục, đàn bà 
tìm kiếm các mục đích thành công." Nhưng mặc dù đàn bà có khuynh 
hướng tìm kiếm sức cám dỗ trong các biểu hiện quyền lực và sự giàu 
sang của ngươi đàn ông còn đàn ông nhắm vào sự hấp dẫn thể xác 
của đàn bà, đây vẫn không phải là sức cám dỗ chủ yếu mà chỉ là 
những cám dỗ tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa hai giới. Đối với 
nhiều người (cả đàn ông và phụ nữ), lòng tốt mới là tiêu chí hấp dẫn 
hàng đầu. 

Làm đảo lộn hơn nữa đời sống tình cảm của chúng ta, các 
mạch nằm trên đường cao, dù là qua các "lính gác" trên cao hay 
những tục lệ khắt khe, kiên quyết đấu tranh để chiếm được các luồng 
thèm khát ngầm nhưng dữ dội. Trong lich sử, các nén văn hóa thường 
lấy "phanh đường cao" để kìm hãm những đợt thôi thúc trào lên của 
đường thấp, hay theo cách nói của của Freud, văn minh luôn đấu 
tranh với sự bất mãn của con người. Chẳng hạn, trong nhiều thế kỷ, 
các cuộc hôn nhân của tầng lớp thượng lưu trong xã hội châu Âu chỉ 
đơn thuần là để đảm bảo tài sản vẫn được giữ nguyên cho dòng họ 


mình. Về bản chất, các gia đình kết thông gia với nhau từ những cuộc 
hôn nhân đã được sắp đặt từ trước. Khi đó, sự đam mê và tình yêu sẽ 
trở thành những thứ đáng ghê tm và hành vi ngoại tình luôn xuất hiện 
trong các gia đình kiểu này. 


Theo các nhà lịch sử xã hội, chí ít là ở châu Âu, chi đến khi 
phong trào cải cách diễn ra, những suy nghĩ lãng mạn và hiện đại về 
sự đam mê, tình yêu và các mối liên hệ tình cảm mới xuất hiện - đây là 
sự chuyển hướng khỏi lý tưởng trinh bạch của thời Trung cổ, coi hôn 
nhân là một điều tội lỗi không thể tránh được. Mãi cho đến khi cách 
mạng công nghiệp nổ ra và tầng lớp trung lưu bắt đầu gia tăng về số 
lượng, quan niệm về tình yêu lãng mạn mới trở thành lý tưởng phổ 
biến ở Tây Au: chi yêu thôi cũng là lý do đáng để một đôi tiến tới hôn 
nhân. Ở những nền văn hóa đang giao thoa giữa truyền thống và hiện 
đại, ví như An Độ, những người kết hôn vì tình yêu vẫn còn rất ít, họ 
thường vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình - những người 
thích hôn nhân sap dat. 


Tuy nhiên, cơ chế sinh học không phải lúc nào cũng phối hợp 
ăn ý với các tư tưởng hiện đại về hôn nhân, kết hợp tình bạn và sự 
chăm sóc suốt đời với những vui sướng bất chợt của sự lãng mạn 
nồng nhiệt. Những năm gắn bó thân thiết thường làm nguội lòng đam 
mê - đôi lúc, điều này xảy ra ngay sau khi sự hiện diện của người kia 
trong cuộc sống của họ trở thành “điều đương nhiên". 


Để làm cho câu chuyện trở nên phong phú hơn, tạo hóa đã 
phú cho đàn ông và đàn bà những khuynh hướng khác nhau ngay từ 
những yếu tố nhỏ nhất trong tình yêu. Đàn ông thường có nồng độ các 
chất hóa học điều khiển đam mê cao hơn và những chất cung cấp 
nhiên liệu cho sự gắn bó thấp hơn. Những yếu tố sinh học không 
tương xứng như trên tạo ra rất nhiều căng thẳng thường gặp giữa phụ 
nữ và đàn ông trong vũ đài tình ái. 

Văn hóa và giới tính có lẽ là trạng thái khó xử căn bản nhất 
trong tình yêu lãng mạn, có gốc rễ từ sự căng thẳng cần thiết giữa hệ 
thống não làm cơ sở cho cảm giác vững vàng của sự gắn bó và 
những hệ thống làm cơ sở cho sự yêu thương cũng như hoạt động 
tình dục. Mỗi mạng lưới thần kinh này sẽ nạp nhiên liệu cho chính 
những chuỗi hoạt động và nhu cầu của riêng mình. Những hoạt động, 
nhu cầu này có thể mâu thuẫn hoặc tương thích với nhau. Nếu các 
mạch thần kinh này xung đột, tình yêu sẽ không bền vững, còn nếu 


hòa hợp, tình yêu có thể sây hoa trái. 
TRÒ LÁU CÁ NHỎ TINH NGHỊCH CỦA TỰ NHIÊN 


Một nhà văn nữ, mặc dù sống độc lập và mạnh mẽ nhưng lúc 
nào cũng mang theo bên mình vo gối của người chồng. Cô thường 
gấp gọn nó và đặt lên trên chiếc gối ở khách sạn mỗi khi cô phải đi xa 
nhà. Cô giải thích: Mùi của chồng có thể khiến cô dễ ngủ hơn trên 
những chiếc giường lạ. 

Đây là yếu tố mang tính sinh học, đồng thời cũng đưa ra đầu 
mối về một trong những trò tinh nghịch của tạo hóa bày ra khi điều 
khiển muôn loài. Tuyến đường khuấy đảo những hấp dẫn về giới hay ít 
nhất là sự quan tâm chính là đường thấp: những suy nghĩ thuộc về 
cảm giác hơn là những suy nghĩ được hình thành sẵn (thậm chí là tình 
cảm). Đối với phụ nữ, sự vận động ngầm trong tiềm thức ban đầu này 
có thể xuất phát từ ấn tượng khứu giác, còn đối với đàn ông là ấn 
tượng thị giác. 


Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mùi mồ hôi của người 
đàn ông có thể tác động rất lớn tới cảm xúc của người phụ nữ, làm 
bừng sáng tâm trạng, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn và nâng mức 
độ lutein hóa các hormone tái sản xuất gây ra thiện tượng rụng trứng. 


Tuy nhiên, giả thuyết này được thực hiện trong điều kiện hoàn 
toàn mang tính chất trị bệnh ở phòng thí nghiệm. Các mẫu thử được 
đặt dưới cánh tay những người đàn ông không sử dụng thuốc khử mùi 
trong vòng bốn tuần. Sau đó, những người phụ nữ tré tình nguyện 
tham gia cuộc nghiên cứu mà họ tưởng là nghiên cứu về mùi hương 
của các sản phẩm đánh bóng sàn nha, sẽ được cho ngửi các mẫu thử 
này. Khi mùi hương là mùi mồ hôi của người đàn ông, người phụ nữ 
cảm thấy dễ chịu và vui sướng. 

Theo các nhà nghiên cứu, trong những mối quan hệ lãng mạn 
hơn, những mùi này có thể khuấy động cảm giác ham muốn. Với giả 
định như vậy, khi các đôi khiêu vũ, họ sẽ ghì chặt nhau do các 
hormone sinh ra âm thầm làm tăng ham muốn, đặc biệt, khi cơ thể họ 
ở tiềm thức phối hợp các điều kiện có lợi cho quá trình sinh san tự 
nhiên. Trong thực tế, nghiên cứu này là một phần của chương trình 
tìm kiếm những phương pháp chữa các bệnh liên quan đến sinh sản, 
với mục đích tìm hiểu cách thức tách thành phần kích thích trong mồ 
hôi. Nghiên cứu nay đã được đăng trên nhật bao Biology of 


Reproduction. 

Hệ quả đối với đàn ông có thể là tác động của hình ảnh về cơ 
thể người phụ nữ trong trung tâm phấn khích của não. Não đàn ông 
dường như có chứa các bộ dò tín hiệu điện tử đối với những yếu tố 
quan trọng trên cơ thể người phụ nữ, đặc biệt là tỷ lệ "đồng hồ cát" 
ngực-eo-mông, một biểu hiện của vẻ đẹp đầy sức sống có thể kích 
thích những ham muốn tình dục ở ngươi đàn ông. Khi đàn ông trên 
khắp thế giới đánh giá mức độ hấp dẫn của phụ nữ theo các tỷ lệ 
vòng đo khác nhau thì hầu hết đều chọn một người phụ nữ có số đo 
vòng một bằng 70% số đo vòng ba. 


Chỉ riêng lý do tại sao bộ não của đàn ông lại ghi nhớ những 
chỉ tiết đó lâu đến vậy cũng đã là chủ đề của những cuộc tranh cãi sôi 
nổi trong nhiều thập kỷ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng trong hệ thần 
kinh có một khu vực khiến người đàn ông nhanh chóng bị cuốn vào 
đặc điểm nổi bật nhất ở người phụ nữ, do đó, có thể sản sinh tối đa 
lượng tinh dịch tiết ra ở họ. 


Nhưng dù vì bất cứ lý do gì, những đặc điểm trên vẫn là 
những thiết kế rất tinh tế trong cơ chế sinh học của con người: cái nhìn 
của người phụ nữ khiến người đàn ông hưng phấn, còn mùi hương 
tỏa ra từ người đàn ông lại khiến phụ nữ sẵn sàng trao tình yêu. 
Phương thức này chắc chắn đã hoạt động rất hiệu quả trong những 
giai đoạn đầu của thời kỳ tiền sử. Còn ngày nay, cơ chế sinh học thần 
kinh của tình yêu đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. 


BỘ NÃO DỤC TÌNH 


Chân thành, sâu sắc và điên cuồng trong tình yêu là một 
trong những tiêu chí để chọn lựa đối tượng nghiên cứu cho một công 
trình khoa học của Đại học University College ở London. Mười bảy 
tình nguyện viên đã được chụp hình não khi ngắm bức ảnh của bạn 
bè. Kết luận: những người này có biểu hiện nghiện yêu. 


Ở những người đàn ông và phụ nữ là đối tượng chinh phục - 
chứ không giống bạn bè - hoạt động chỉ xảy ra ở vùng duy nhất được 
kết nối của bộ não, mạch thần kinh cụ thể đến mức dường như được 
dành riêng cho tình yêu. Nhà thần kinh học Jaak Panksepp đã chỉ ra, 
phần lớn mạch này cũng hoạt động trong những trạng thái lâng lâng 
khác như khi sử dụng cocain hoặc thuốc phiện. Phát hiện này cho 
thấy bản chất sung sướng, ngất ngây như trong cơn nghiện của mối 


quan hệ tình cảm sâu sắc có nguyên nhân từ cơ chế thần kinh. Đáng 
chú ý, ở đàn ông, toàn bộ mạch tình yêu này đều không đóng vai trò 
quan trọng trong suốt giai đoạn dâng trào ham muốn tình dục mặc dù 
vẫn có những vùng nằm gần vùng khuấy động cảm xúc lãng mạn, điều 
này cho thấy có một liên kết dễ dàng khi dục tính dâng trào cùng tình 
yêu. 


Thông qua những nghiên cứu này, khoa học thần kinh đã 
xuyên qua tấm màn bí ẩn của đam mê tình dục, tìm hiểu sự kết hợp 
của các hormone và tế bào thần kinh mang đến dục tính. Công thức 
tạo đam mê ở mỗi giới cũng khác nhau. Nhưng các thành phần và thời 
gian thêm nếm trong hoạt động tình dục đã hé lộ kế hoạch tài tình, 
một kế hoạch bổ sung thêm sức sống cho công trình nhân giống loài 
người. 

Ham muốn tình dục được khuấy động, lấp đi vết cắt rất rộng 
của bộ não limbic. Đường thấp kết nối cho ham muốn tình dục này ở 
hai giới có một số điểm khác biệt đáng chú ý. Những khác biệt này lại 
dẫn đến sự khác biệt trong cách thức mỗi giới thực hiện hành động 
yêu đương, cũng như trong cách họ đánh giá các yếu tố khác nhau 
của bạn tình. 


Ở đàn ông, bản năng tình dục và thái độ hiếu chiến đều được 
đẩy lên cao bởi các hormone testorenon hoạt động trong vùng kết nối 
của bộ não. Khi ham muốn tình dục của đàn ông tăng lên, mức 
testosterone của họ cũng tăng vot. Hormone nam giới cũng tiếp thêm 
năng lượng cho ham muốn tình dục của phụ nữ, mặc dù ham muốn 
này không mạnh mẽ như đàn ông. 

Và đây chính là đặc điểm gây nghiện. Đối với cả nam và nữ 
giới, dopamine - chất hóa học tạo cam giác hưng phấn cao độ trong 
các hoạt động đa dạng như thói ham mê cờ bạc và nghiện thuốc - 
cũng tăng vọt trong suốt quá trình sinh hoạt tình dục. Mức dopamine 
có thể khiến hưng phấn tăng không chỉ khi ham muốn tình dục tăng 
mà còn tăng theo tần suất yêu đương và cường độ hoạt động tình dục 
của một người. 


Oxytoxin - chất hóa học khơi nguồn cho sự yêu thương, chăm 
sóc - ngấm vào bộ não của nữ giới nhiều hơn nam giới, và vì vậy, nó 
tác động lên liên kết tình dục của nữ giới nhiều hơn. Vasopressin, loại 
hormone liên quan mật thiết với oxytoxin, cũng giữ vai trò quan trọng 
trong liên kết. Dang chú ý hơn là các bộ thụ cam vasopressin có rất 


nhiều trong các tế bào chính, những bộ kết nối siêu nhanh của bộ não 
xã hội. Chẳng hạn, tế bào chính có tham gia khi chúng ta đưa ra 
những đánh giá trực giác rất nhanh về ai đó mà ta mới gặp lần đầu. 
Mặc dù cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu nào khẳng định chắc 
chắn nhưng những tế bào này dường như chính là nguyên nhân của 
phần tạo yêu thương hay đam mê ngay từ cái nhìn đầu tiên trong bộ 
não. 


Trong suốt quá trình diễn ra hoạt động tình dục, mức độ 
oxytoxin tăng vọt trong não nam giới dưới sự điều khiển của ardinen 
Và vasopressin (cả hai được gọi bằng cái tên AVP). Bộ não của nam 
giới có nhiều bộ thụ cảm AVP hơn và hầu hết các bộ thụ cảm này đều 
tập trung trong mạch tình dục. AVP xuất hiện rất nhiều ở tuổi dậy thì 
và có khả năng làm gia tăng ham muốn tình dục ở người đàn ông, cho 
tới khi gần phóng tinh và giảm xuống nhanh chóng khi lên tới điểm cực 
khoái. 

Ở cả nam và nữ giới, oxytoxin gợi ra rất nhiều cảm giác yêu 
đương và hưng phấn khi quan hệ tình dục. Lượng oxytoxin phóng ra 
nhiều nhất khi hai người chạm tới điểm cực khoái. Sau điểm này, một 
đợt chất hóa học dường như lại kích thích những cảm xúc yêu đương 
nồng ấm hậu kỳ, đưa hai người tới cùng nhịp hormone yêu thương 
trong một khoảng thời gian nhất định. Lượng oxytoxin tiết ra vẫn rất 
mạnh ngay cả sau cực khoái, đặc biệt với những cái âu yếm, vuốt ve 
sau khi quan hệ. 


Oxytoxin tăng mạnh ở đàn ông trong suốt "giai đoạn tro i" sau 
cực khoái, khi họ không thể cương cứng nữa. Điều thú vị là, ở những 
loài gam nham (và có lẽ cả ở con người), cảm giác hưng phan do tình 
dục đem lại ở các con đực đẩy mức oxytoxin tăng lên gấp ba lần bình 
thường - sự thay đổi này của bộ não hiển nhiên khiến cơ chế hóa học 
trong bộ não con đực gắn kết chặt chẽ hơn với cơ chế hóa học trong 
bộ não con cái. Dù trong trường hợp nào, hoạt động cuối cùng, rất 
khéo léo của các chất hóa học tiết ra khi hai người yêu nhau, cũng tạo 
ra đủ thời gian thư giãn để tạo lập sự gắn bó, quyến luyến giữa hai 
người. Đây chính là một chức năng của oxytoxin. 


Mạch dục tình cũng hoạt hóa trong lần hẹn hò đầu tiên. 
Hippocampus, cấu trúc chủ yếu trong vùng nhớ, tập trung các nơ-ron 
chính tại các bộ thụ cảm AVP và oxytoxin. AVP, đặc biệt là AVP của 
nam giới, khắc đậm hình ảnh hấp dẫn về người phụ nữ anh ta say 


đắm trong trí nhớ, khiến người phụ nữ này trở nên khó quên. 


Trong khi cơ chế sinh hóa này khơi dậy hoạt động tình dục, 
các trung tâm não bộ thuộc đường cao lại đưa ra những ảnh hưởng 
của riêng chúng dù rằng những ảnh hưởng này không phải lúc nào 
cũng phù hợp. Những hệ thống não bộ đã hoạt động rất tốt để bảo 
đảm sự sinh tồn của con người qua bao nhiêu thế hệ, giờ đây lại có về 
dễ bị mẫn cảm trước những xung đột và căng thẳng có thể khiến các 
nỗ lực yêu đương trở nên vô ích, chứ không đẩy lên tột bậc. 


YÊU THƯƠNG TÀN NHẪN 


Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ về một nữ luật sư trẻ, đẹp, 
tự lập, có chồng chưa cưới là một nhà văn chỉ làm việc ở nhà. Mỗi khi 
cô luật sư về nhà, người chồng chưa cưới đều ngừng ngay công việc 
đang làm (bất kể việc gì) và loanh quanh bên cô. Một buổi tối, khi cô 
chuẩn bị đi ngủ, anh chàng háo hức kéo cô vào lòng trước cả khi cô 
kịp chui vào chăn. 


"Phải cho em một chút không gian để yêu anh chứ", cô lên 
tiếng và câu nói này đã làm tổn thương anh chàng. Anh ta dọa sẽ ngủ 
trên ghế bành. 

Câu nói của cô gái đã cho thấy mặt trái của một kết nối quá 
chặt: kết nối đó có thể sẽ ngột ngạt. Mục tiêu của hòa hợp không chỉ 
đơn thuần là sự ăn khớp liên tục của toàn bộ mọi suy nghĩ và cảm 
xúc, nó còn bao gồm cả việc tạo cho người kia một khoảng riêng tư 
khi cần thiết. Vòng kết nối tuần hoàn này tạo ra sự cân bằng giữa nhu 
cầu chung và riêng. Như một chuyên gia tư vấn gia đình nhận xét: 
"Càng xa nhau bao nhiêu, hai người lại càng gần nhau bấy nhiêu." 


Mỗi biểu hiện cơ bản của tình yêu - như sự gắn bó, say mê 
và chăm sóc - đều có một cơ chế hoạt động sinh học riêng, được sinh 
ra để gắn kết hai người với nhau thành vòng tương tác bằng một thứ 
keo hóa học nào đó. Khi được sắp xếp đúng vị trí, tình yêu của hai 
người sẽ phát triển mạnh mẽ. Còn khi bị sắp xếp sai, tình yêu của họ 
có thể chao đảo. 


Hãy xem xét thách thức đối với bất kỳ mối quan hệ nào khi ba 
hệ thống sinh học của tình yêu bị sắp xếp sai vị trí, điều vẫn thường 
xảy ra giữa sự gắn bó và tình dục. Chẳng hạn, tình trạng không cân 
xứng này hay xảy ra khi một người cảm thấy lo sợ, thậm chí, họ ấp ủ 


cảm giác ghen tuông hay nỗi lo sợ bị ruồng bỏ. Dưới góc độ thần kinh, 
khi được đẩy theo hướng lo lắng, hệ thống gắn bó sẽ ngăn cản hoạt 
động của các hệ thống khác. Nỗi lo sợ gặm nhấm trong họ có thể dễ 
dàng làm nguội lạnh ham muốn tình dục và dập tắt thái độ chăm sóc 
yêu thương của người kia - ít nhất là trong một khoảng thời gian nào 
đó. 

Sự áp đặt ích kỷ của anh chồng chưa cưới, coi cô gái kia chỉ 
là đối tượng tình dục, có nét gì đó hơi giống tình yêu tàn nhẫn của một 
đứa bé con luôn đòi hỏi sự chăm sóc nhưng không quan tâm đến cảm 
xúc cũng như nhu cầu của mẹ. Những biểu hiện yêu thương ích kỷ 
này thường xuất hiện trong suốt quá trình quan hệ, khi hai người hòa 
vào nhau bằng sự hăng hái của một đứa trẻ. 


Như chúng ta đã biết, gốc rễ các mối quan hệ thân mật của 
tuổi ấu thơ sẽ lập lại trong âm điệu cao của giọng nói và sự ngây thơ 
như tré con hoặc trong cách dùng những biệt danh dễ thương giữa hai 
người yêu nhau. Theo lập luận của các nhà biểu sinh học, những biểu 
hiện này khơi gợi các phản hồi yêu thương, chăm sóc, và dịu dàng 
như của cha mẹ trong não của hai người. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa 
tình yêu của một em bé với tình yêu của một người lớn nằm ở chỗ 
người lớn có khả năng cảm thông. Khả năng này đảm bảo đam mê đi 
cùng với tình thương - hay ít nhất là sự quan tâm, chăm sóc. 


Chính vì vay, Mark Epstein, bác sĩ tâm lý của cô gái kia, đã 
đưa ra một giải pháp khác cho người chồng sắp cưới của cô: hãy 
chậm lại đủ để cả hai hòa hợp được về mặt tình cảm và từ đó tạo ra 
“khoảng không tâm lý" để cô gái có thể chạm đến đam mê của chính 
mình. Tính phụ thuộc lẫn nhau của đam mê và sự duy trì vòng kết nối 
giữa hai người sẽ mở đường cho những cảm xúc đã mất trong cô 
quay trở lại. 


Điều này cũng gợi lại câu hỏi nổi tiếng của Freud: "Phụ nữ 
mong muốn điều gì?" Và như Epstein tra lời: "Phu nữ muốn có một 
người bạn đời quan tâm đến những điều họ muốn." 


TƯỞNG TƯỢNG LIÊN ỨNG 

Anne Rice, tác giả của một loạt các tiểu thuyết nổi tiếng về 
ma cà rồng và những câu chuyện tình được viết với một bút danh 
khác, vân nhớ những hình ảnh quái dị và rất sống động về nạn ác 
dâm từ thời thơ ấu. 


Một trong những cuốn tiểu thuyết đầu tiên bà đọc được khi 
còn bé kể về những thanh niên trai tráng ở đất nước Hy Lạp cổ đại bị 
bán làm nô lệ tình dục và sự hấp dẫn đồng giới giữa những người đàn 
ông thật sự khiến bà thích thú. Đến khi lớn lên, bà nhận thấy mình rất 
thích kết bạn với những người đàn ông đồng tính và say mê nghiên 
cứu văn hóa đồng tính. 

Đây chính là nguồn tư liệu cho các tác phẩm của bà. Các tiểu 
thuyết về ma cà rồng của Rice, với vô số những chỉ tiết về các mối 
quan hệ đồng tính, đã tạo ra một không khí rất riêng cho thế giới lãng 
mạn của những kẻ lỗ mãng. Còn trong những tiểu thuyết ướt át được 
ký bằng bút danh khác, bà lại mô tả chỉ tiết các hoạt động ác dâm do 
những người đồng giới thực hiện. Mặc dù những tiểu thuyết loại này 
không phải là loại sách yêu thích của mọi người nhưng theo các nhà 
nghiên cứu, những chi tiết trong đó có nhiều nét đặc trưng cho những 
ham muốn tình dục ở người bình thường. 


Những cảnh quan hệ cường điệu hóa ma Rice mô tả ti mỉ đến 
từng chi tiết không phải là hiện tượng chệch hướng khởi chuẩn tắc 
thông thường, nói đúng hơn, nó nằm trong các chủ đề tưởng tượng 
thường được cả nam giới và nữ giới kể lại trong các cuộc nghiên cứu 
từ trước đến nay. Theo một cuộc điều tra thì những tưởng tượng về 
các hoạt động tình dục xuất hiện thường xuyên nhất gồm có: nhớ lại 
một lần quan hệ tuyệt vời, tưởng tượng mình dang quan hệ với một ai 
đó, quan hệ bằng miệng, quan hệ ở môt nơi lãng mạn, tưởng tượng 
mình là người vô cùng hấp dẫn hoặc mình bị buộc phải quan hệ với ai 
đó. 

Có rất nhiều tiểu thuyết tình cảm miêu tả hoạt động tình dục 
lành mạnh, đưa ra căn nguyên kích thích tăng cường sự háo hức và 
hưng phấn. Khi cả hai bên đều đồng ý, câu chuyện thậm chí còn kỳ 
quái hơn cả câu chuyện của Rice, nó xuất hiện trên khuôn mặt họ như 
cảnh tượng độc ác. 


Chúng ta đã đi được một chang đường khá dai từ một thế ky 
trước khi Freud tuyên bố: "Một người hạnh phúc không bao giờ suy 
nghĩ viển vông, chỉ có những người không được thỏa mãn mới như 
vậy." Nhưng một câu chuyện không chỉ có thế, nó là một sự tưởng 
tượng sống động. Nhu Rice đã đề cập ti mỉ, mặc dù bị lôi kéo nhưng 
bà chưa bao giờ hành động như các nhân vật của mình. Các câu 
chuyện chú tâm vào tình dục có thể sẽ không được một người nào 


diễn nhưng chúng cũng không bao giờ tìm kiếm ứng dựng cho mình. 
Các nghiên cứu ban đầu của Alfred Kinsey chi ra rằng có 89% đàn 
ông và 64% phụ nữ thừa nhận họ đã tưởng tượng các cảnh sinh hoạt 
tình dục khi thủ dâm. Đây là một phát hiện gây sốc trong "thời kỳ bình 
yên" của thập niên 1950, nhưng là điều bình thường trong cuộc sống 
hiện đại. Như Giáo sư Kinsey đã chỉ rõ, có rất nhiều hành vi tình dục 
diễn ra phổ biến ở cả đàn ông và đàn bà nhưng lại không được cả hai 
giới công khai thừa nhận. 


Những cấm ky xã hội kéo dài tới tận ngày nay cho thấy 
những hành vi tình dục diễn ra phổ biến luôn nhiều hơn những gì 
người ta sẵn lòng thừa nhận. Trên thực tế, các nhà tình dục học còn 
giả định tất cả các con số thống kê dựa trên sự công nhận của con 
người về các hành vi tình dục của họ đều không phản ánh đúng thực 
tế. Khi được yêu cầu ghi lại mọi hành vi và suy nghĩ liên quan đến tình 
dục mà họ nghĩ đến trong một ngày, các sinh viên nam thừa nhận bảy 
lần còn các sinh viên nữ thừa nhận mỗi ngày họ nghĩ đến từ bốn đến 
năm lần. Tuy nhiên, trong những nghiên cứu yêu cầu họ trả lời các 
câu hỏi khảo sát về vấn đề tương tự, các nam sinh viên cho rằng họ 
chỉ nghĩ tới tình dục một lần/ngày còn nữ sinh viên là một lần/tuần. 

Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ về những người đàn ông và 
phụ nữ tưởng tượng ra các cảnh sinh hoạt ngay khi đang quan hệ. 
Thông thường, tỷ lệ đàn ông thể hiện gần như tất cả các hành vi tình 
dục cao hơn phụ nữ. Nhưng những suy nghĩ tưởng tượng về cảnh 
quan hệ đã đẩy tỷ lệ này lên cao hơn: có tới 94% phụ nữ và 92% đàn 
ông cho biết họ thật sự đã thực hiện những hành vi đó (tuy nhiên, có 
một số nghiên cứu đưa ra con số thấp hơn: 47% đối với đàn ông và 
34% đối với phụ nữ). 


Một nghiên cứu phát hiện ra rằng, tưởng tượng ra cảnh quan 
hệ tình dục với người bạn tình hiện tại là suy nghĩ khá phổ biến, nhưng 
việc tưởng tượng ra cảnh quan hệ với người khác trong khi đang yêu 
đương còn diễn ra phổ biến hơn. Những kết quà này dẫn tới kết luận: 
khi hai người yêu nhau có quan hệ tình dục, thực tế có bốn người 
tham gia vào quá trình đó, hai người hiện hữu và hai người tồn tại 
trong tâm trí họ. 

Những tưởng tượng về cảnh yêu đương thường dẫn tới tình 
trạng người bạn tình bị coi như một đồ vật, một thực thể được tạo ra 
để thỏa mãn thú vui của người kia mà không cần xét đến suy nghĩ hay 


mong muốn của họ trong hoàn cảnh đó. 


Bằng lòng gia nhập, chia sẻ và hành động đúng với bản chất 
con người là một sự hội tụ yêu thương: thực hiện theo đúng kịch bản 
với đối tác tự nguyện chứ không phải tưởng tượng và coi bạn tình như 
It - tức một đồ vật, tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nếu cả hai đều đồng ý 
và say mê, thì ngay cả quan hệ theo kiểu I-It cũng có thể tạo ra cảm 
giác gần gũi hơn, thân mật hơn. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh, nếu cả 
hai cùng liên ứng với nhau, việc coi ban tinh là It có thể trở thành một 
phần của quá trình quan hệ. 


Như một chuyên gia tâm lý trị liệu đã nhận xét: "Một mối quan 
hệ tình dục tốt rất giống với suy nghĩ tưởng tượng lành mạnh về tình 
dục", nó kích thích cảm giác hưng phấn nhưng vẫn rất an toàn. Vị 
chuyên gia này cũng nói thêm, khi hai người có thêm những nhu cầu 
về cảm xúc, cơ chế hóa học trong cơ thể họ sẽ sản sinh ra một chất 
kích thích, làm sống lại mối quan tâm tình dục đang dịu dần trong họ 
sau nhiều năm chung sống. 


Sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người bạn tình 
tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa một bên là những tưởng tượng thiếu 
nghiêm túc về trò chơi tình ái với một đồ vật và một bên là người bạn 
tình rất dễ bị tổn thương. Nếu cả hai đều coi quan hệ tình dục là một 
trò chơi, chính sự tưởng tượng của họ sẽ tạo ra một sự đồng cảm 
vững chắc khác. Khi họ tham gia vào mối quan hệ thực tế, các mạch 
thần kinh trong cơ thể sẽ kích thích cảm giác vui sướng ở cả hai và thể 
hiện sự đồng ý - một hành động ngầm biểu hiện sự quan tâm. 


BIỂU HIỆN KHÁCH QUAN CỦA TÌNH DỤC 


Hãy cùng báo cáo của một bác sĩ tâm thần đang điều trị cho 
bệnh nhân theo chủ nghĩa narcis: 


Hai mươi lăm tuổi và độc thân, anh ta rất dễ bị cuốn vào 
những người phụ nữ mà anh đã gặp và bị ám ảnh bởi những suy nghĩ 
mạnh mẽ về hai người khi quan hệ. Nhưng sau một loạt các lần thử 
quan hệ, anh ta luôn cảm thấy thất vọng về cô gái, đột nhiên cảm thấy 
cô ta quá ngớ ngẩn, trơ lì, quá bám riết hay có vẻ ngoài thật khó ưa. 

Chẳng hạn, khi cảm thấy cô đơn vào dịp lễ Giáng sinh, anh ta 
tìm cách thuyết phục người bạn gái lúc đó - cô gái anh ta mới bắt đầu 
hẹn hò cách đó vài tuần - ở lại với anh ta thay vì về tham gia đình. Khi 


cô từ chối, anh ta liền tấn công cô như một kẻ tự cho mình là trung 
tâm, nổi giận điên cuồng và quyết định không bao giờ gặp lại cô nữa. 


Cảm giác có quyền hành động như vậy cho phép anh ta nghĩ 
rằng những quy tắc và ranh giới bình thường không thể áp dụng cho 
anh ta. Như chúng ta thấy, anh ta cảm thấy mình có quyền quan hệ khi 
người phụ nữ kích thích và khơi gợi anh ta - ngay cả khi cô gái đó đã 
nói rõ là không muốn tiếp tục. Dù thế nào, anh ta vẫn cứ thực hiện 
hành vi đó kể cả phải dùng đến vũ lực. 


Hãy nhớ rằng, bên cạnh thái độ bóc lột và ý thức hão huyền 
mình là trung tâm sự trơ lì về cảm xúc đứng đầu danh sách những đặc 
điểm của một ké mắc bệnh tự yêu minh. Do vậy, chẳng có gì đáng 
ngạc nhiên khi những người đàn ông mắc bệnh này xác nhận thái độ 
ưa thích ép buộc tình dục. Họ nghĩ rằng nạn nhân bị chiếm đoạt đang 
đòi hỏi điều đó, hay khi người phụ nữ nói không với tình dục thì thật ra 
cô ấy đồng ý. Những người như vậy thường đồng ý với ý kiến "nếu 
một cô gái đồng ý ôm hôn, âu yếm và để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm 
soát, đó sẽ là lỗi của cô ta nếu đối phương buộc cô ta phải quan hệ. 
"Đối với một số đàn ông, suy nghĩ này phù hợp cả với những đối 
tượng bị cưỡng bức hẹn hò, khi đó, người đàn ông sẽ ép buộc cô gái 
phải hẹn hò bất chấp ý kiến của cô." 

Những thái độ phổ biến trên ở người đàn ông có thể lý giải 
một phần tại sao khoảng 29% phụ nữ Mỹ khẳng định họ bị ép quan 
hệ khi không muốn mặc dù có kháng cự - hầu hết những người thực 
hiện hành vi này là chồng hoặc người yêu hoặc người yêu cũ của họ. 
Trên thực tế, số phụ nữ bị ép quan hệ cao hơn thế gấp 10 lần. Một 
nghiên cứu về những ké hiếp dâm cho thấy tất cả các trường hợp ép 
buộc như trên đều đi theo hoạt động liên ứng chung kẻ thủ ác chỉ đơn 
giản phớt lờ sự kháng cự của người phụ nữ. 


Không giống đại đa số đàn ông, những ké này rất thích xem 
phim khiêu dâm, trong đó thường có những cảnh một đôi âu yếm 
nhau, người phụ nữ muốn dừng lại nhưng người đàn ông vẫn dùng vũ 
lực để quan hệ bất chấp sự căm giận và sự ghê tởm rõ ràng ở cô gái. 
Khi xem những cảnh như vậy, những người này thường bỏ qua tất cả 
đau đớn mà cô gái phải chịu đựng và chỉ tập trung vào hành động tự 
thỏa mãn của kẻ thủ ác. Những kẻ tự yêu mình trong nghiên cứu này 
không thích xem cảnh cưỡng bức quan hệ thuần túy mà không có các 
cảnh trước khi quan hệ và cảnh từ chối. 


Sự thiếu cảm thông khiến những người này lãnh đạm trước 
sự chịu đựng của người kia. Khi người phụ nữ coi tình dục cưỡng bức 
là một hành động bao lực đáng ghê tôm, những người đàn ông thuộc 
tuýp tự yêu mình thường không hiểu tại sao phụ nữ lại bất mãn trước 
hành động đó nếu chỉ xét đến độ nồng thắm và nhiệt tình khi yêu. Trên 
thực tế, lòng cảm thông ở người đàn ông càng cao, anh ta càng ít khả 
năng hành động như một con thú khi quan hệ hoặc tưởng mình làm 
vậy. 


Trong quan hệ cưỡng bức, một loại hormone khác tham gia 
hoạt động. Theo các nghiên cứu, nồng độ testoerone rất cao khiến 
đàn ông có nhiều khả năng đối xử với bạn tình như một công cụ tình 
dục. Và nó cũng là nguyên nhân biến họ trở thành những kẻ luôn gây 
rắc rối trong hôn nhân. 


Một nghiên cứu về nồng độ testosterone ở 4.462 người đàn 
ông Mỹ cho thấy có một bộ phận đáng báo động trong số những 
người có chỉ số hormone nam giới cao nhất. Họ hiếu chiến, dễ vi phạm 
pháp luật và dễ ẩu đả. Khi kết hôn, họ cũng trở thành những người 
chồng rất nguy hiểm: họ sẵn sàng đánh đập, hành hạ vợ, sử dụng bạo 
lực tình dục và rất dễ bị ly dị. Mức testosterone càng cao, những đặc 
điểm này ở họ càng thể hiện rõ. 


Trong khi đó, rất nhiều người đàn ông có mức độ testosterone 
vừa phải lại có cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc. Theo các nhà 
nghiên cứu, sự khác biệt là ở khả năng kiểm soát tác động từ 
testosterone ở đàn ông. Hệ thống trước trán nắm giữ chìa khóa chế 
ngự những tác động dạng này, trong đó có sự kích thích ham muốn 
tình dục và kích thích hiếu chiến. Điều này đưa chúng ta quay trở lại 
nhu cầu cần đến đường cao và khả năng chế ngự đường thấp của nó. 


Nhiều năm trước đây, khi còn là nhà báo chuyên về mảng 
khoa học của The New York Times, tôi đã nói chuyện với một nhân 
viên FBI chuyên phân tích tâm lý những kẻ giết người hàng loạt. Qua 
cuộc nói chuyện, tôi được biết những tên giết người này gần như luôn 
nghĩ tới những hành vi bạo dâm vô cùng độc ác, trong đó nạn nhân trở 
thành mục tiêu thỏa mãn ham muốn của chúng. Nhưng thật may mắn 
là trên thực tế, chỉ có một bộ phận rất nhỏ đàn ông bị kích thích bởi 
những hình ảnh cưỡng dâm hơn những cảnh khiêu dâm. Sở thích kỳ 
quặc đó đã tách nhóm ngoại đạo này ra khỏi đại bộ phận đàn ông trên 
thế giới. 


Sự thiếu cảm thông hoàn toàn như vậy dường như đã lý giải 
tại sao những kẻ thực hiện hành vi hãm hiếp lại không may may xúc 
động trước nước mắt hay những tiếng la hét của nạn nhân. Rất nhiều 
kể thủ ác sau đó cho biết trong suốt quá trình cưỡng dâm, chúng 
không cảm thấy xót thương nạn nhân vì lý do đơn giản là không biết 
hay không quan tâm đến những cam xúc đó. Gần một nửa số kẻ thủ 
ác còn tự thuyết phục rằng nạn nhân cũng thích như vậy mặc dù trên 
thực tế những đau đớn mà nạn nhân phải trải qua cũng đủ để tống 
hắn vào tù. 


Một nghiên cứu về những kể phạm tội hãm hiếp cho thấy, 
bình thường chúng vẫn có thể hiểu suy nghĩ và cảm giác của người 
khác, ngoại trừ một điều rất đáng chú ý: chúng không có khả năng 
cảm nhận những biểu hiện tiêu cực ở phụ nữ. Vì vậy, mặc dù vẫn có 
năng lực thấu cảm nhưng những kẻ thù ác dường như không thể hoặc 
không sẵn lòng hiểu những tín hiệu ngăn chúng lại. Chúng vô cảm có 
chọn lọc và hiểu nhầm những tín hiệu mà chúng không muốn thấy ở 
người phụ nữ: sự từ chối hay đau khổ. 


Rac rối nhất là những kể có suy nghĩ lệch lạc, luôn thích 
tưởng tượng ra những cảnh quan hệ theo kiểu I-It - một mau điển hình 
của những kể phạm tội liên quan đến tình dục, đặc biệt là những kể 
hiếp dâm hàng loạt, quấy rối tré em và thích khoe các bộ phận trên cơ 
thể. Những gã đàn ông này thường bị kích thích bởi những hình ảnh 
tưởng tượng về các hoạt động lạm dụng hơn là bị kích thích bởi 
những cảnh quan hệ tình dục thông thường. Tất nhiên, chỉ tưởng 
tượng đơn thuần không có nghĩa là ai đó sẽ tấn công tình dục một 
người khác để thực hiện suy nghĩ đó. Nhưng những người thật sự làm 
theo những suy nghĩ tưởng tượng đó giống như bọn tội phạm về tình 
dục đã phá vỡ rào cản thần kinh giữa suy nghĩ và hành động. 


Khi đường thấp chọc thủng rào cản của đường cao để thực 
hiện ý định bạo lực, sự tưởng tượng sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho ác ý, 
tạo ra mong muốn quan hệ mạnh mẽ dẫn tới các vụ cưỡng dâm liên 
tiếp (một số người gọi đây là khao khát quyền lựa. Trong những 
trường hợp như vậy, sự tưởng tượng sẽ trở thành mot tín hiệu nguy 
hiểm, đặc biệt là khi người đàn ông đó thiếu sự cảm thông đối với nạn 
nhân, tin rằng nạn nhân cũng thích điều đó, có thái độ thù địch với nạn 
nhân và cô đơn về mặt tình cảm. Sự kết hợp của các yếu tố dễ bùng 
nổ này gần như luôn gây ra rắc rối. 


Ngược lại với sự phân tách lạnh lùng của kiểu quan hệ tình 
dục I-lt là sự ấm áp có tính kết nối của kiểu quan hệ I-You. Một 
chuyện tình lãng mạn thường tạo ra sự cộng hưởng đối với cả hai 
phía, nếu thiếu mối liên kết thân mật này, sẽ chỉ còn sự say mê tồn tại. 
Với sự cảm thông hoàn toàn từ hai phía, đối tác tình cảm sẽ trở thành 
You và hoạt động tình dục sẽ rất ấn tượng. Khi một cặp đôi hòa hợp 
về cảm xúc và gần gũi về thể xác, cả hai đều không còn cảm giác về 
sự chia tách trong cái được gọi là sự cực khoái của bản ngã - một sự 
giao thoa không chỉ của hai cơ thể mà còn của chính cảm xúc. 


Tuy nhiên, ngay cả những điểm cực khoái mạnh nhất cũng 
không thể đảm bảo chắc chắn hai người yêu nhau sẽ chăm sóc nhau 
ân cần vào buổi sáng ngày hôm sau. Khác với tình dục, sự quan tâm 
lại hoạt động dựa trên cơ chế logic thần kinh của riêng nó. 


PrantnnA hu AM Minara OLIN 
Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 4. CÁC BIẾN THE TINH YEU 

Trong một nhạc phẩm kinh điển của Rolling Stones, Mick 
Jagger đã hứa với người con gái anh yêu: "Anh sẽ đến bên em và giải 
thoát cho những xúc cảm của em." Lời bài hát đã diễn tả thứ cảm xúc 
mà tất cả những người đang yêu trên thế gian này đều có. Những 
người yêu nhau đến với nhau không chỉ vì sự cuốn hút mà còn vì sự 
chăm sóc họ dành cho nhau. Ta có thể bắt gặp sự chăm sóc về tinh 
thần ấy ở bất kỳ mối quan hệ nào. 

Sự nuôi dưỡng, chăm sóc của người mẹ dành cho đứa con là 
hình mẫu đầu tiên cho quan hệ chăm sóc. John Bowlby cho rằng ban 
năng chăm sóc trỗi dậy và trở thành hành động bất cứ khi nào ta bị 
thôi thúc đáp lại một tiếng kêu cầu cứu - có thể là của người chúng ta 
yêu, là con cái chúng ta, là bạn bè hay chỉ là một người lạ đang trong 
cơn nguy khốn. 


Sự quan tâm giữa những người đang yêu thường biểu hiện 
dưới hai dạng: mang đến cho người mình yêu một chỗ dựa vững 
chắc, nơi người đó cảm thấy được che chở, và tạo ra một bến bờ bình 
yên để từ đây người đó có thể đương đầu với những khó khăn trong 
cuộc sống. Xét về lý tưởng, cả hai người đều có thể dễ dàng chuyển 
từ vai trò này sang vai trò khác: mang đến cho người mình yêu niềm 
khuây khoả hay một chỗ dựa bình yên, hoặc đón nhận nó nếu cần 
thiết. Chúng ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu thương 
nếu có thể đến bên họ bất cứ khi nào và giải thoát tinh thần cho họ 
bằng cách giúp họ giải quyết những điều lo âu, dỗ dành họ hay chỉ 
đơn giản là có mặt và lắng nghe họ... Khi ta cảm thấy mối quan hệ có 


thể đem lại cho ta một nền tảng vững chắc, năng lượng sẽ được giải 
phóng và ta đã sẵn sàng đương đầu với thử thách. Như John Bowlby 
đã nói: "Đối với mỗi chúng ta, từ lúc lọt lòng cho đến khi lìa đời, hạnh 
phúc nhất là khi cuộc sống đem lại cho ta những chuyến đi, có thể dài, 
có thể ngắn, nhưng đều xuất phát từ một bến bờ bình yên." 


Những chuyến di ấy có thể chỉ đơn giản là một ngày ở công 
sở, hay phức tạp hơn là cuộc hành trình để đạt đến đỉnh cao. Hãy nghĩ 
tới những người đứng lên phát biểu sau khi nhận môt giải thưởng lớn, 
họ thường bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã đem lại cho họ 
chỗ dựa vững chắc. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng đặc biệt của 
cảm giác an toàn và tự tin đối với sự thành công của mỗi người. 


Cảm nhận về sự an toàn và nổ lực khám phá là hai điều kiện 
không tách rời nhau. Theo học thuyết của Bowlby, khi người yêu 
thương càng đem đến cho ta cảm giác bình yên và an toàn bao nhiêu, 
ta càng khám phá được nhiều điều bấy nhiêu, và khi mục tiêu khám 
phá của ta càng có nguy cơ thoái chí, ta càng cần sự ủng hộ từ chỗ 
dựa của mình để được tiếp thêm năng lượng, sự tập trung, tự tin và 
can đảm. Những nhận định này đã được thử nghiệm với 116 cặp yêu 
nhau được ít nhất bốn năm. Đúng như dự đoán, khi một người càng 
cảm thấy nửa kia của mình là một mái nhà tin cậy, họ càng tự tin theo 
đuổi nhiều cơ hội trong cuộc đời. 


Các băng hình ghi lại cảnh các cặp này đang bàn bạc về 
những mục tiêu trong cuộc đời cho thấy cách nói chuyện với nhau 
cũng rất quan trọng. Nếu một trong hai người nhạy cảm, nồng hậu và 
tích cực trong suốt cuộc thảo luận về các mục tiêu của người kia, thì 
người còn lại chắc chắn sẽ tự tin hơn khi cuộc nói chuyện kết thúc và 
thường nâng cao các mục yêu của mình. 


Ngược lại, nếu một trong hai người tỏ ra áp đặt và muốn điều 
khiển người yêu, người kia sẽ trở nên chán chường và dễ dao động; 
thường thì họ sẽ kết thúc cuộc nói chuyện bằng việc hạ thấp những 
mục tiêu của mình và cảm thấy giá trị của bản thân cũng bị hạ thấp. 
Những người cố điều khiển người yêu sẽ bị người kia cho là thô lỗ, 
khó tính và những lời khuyên của họ thường bị từ chối. Cố gắng để 
điều khiển người khác là vi phạm nguyên tắc chủ yếu về tạo dựng một 
nền tảng vững chắc: chi can thiệp khi được yêu cầu hay khi thật sự 
cần thiết. Để đối tác thử tự mình đi trên con đường riêng là một sự 
ủng hộ thầm lặng tiếp thêm sự tự tin cho người đó. Nếu càng cố điều 


khiển, ta chỉ càng mất đi sự ủng hộ ấy. Sự áp đặt sẽ cản trở sự khám 
phá. 


Mỗi người có một cách ủng hộ và gắn bó khác nhau. Những 
người hay lo lắng về sự gắn bó của mình có thể gặp rắc rối trong việc 
thư giãn để tạo không gian cho người khác khám phá, thay vào đó, họ 
chỉ muốn người mình yêu luôn bên cạnh như một đứa con luôn cần 
chăm sóc. Sự theo sát chăm sóc thái quá có thể rất tốt cho việc tạo 
dựng môt nền tảng vững chắc, nhưng những người như vậy không thé 
là một chỗ dựa an toàn. Trái lại, những người hay trốn tránh hoàn toàn 
có thể mang lại cảm giác tự do, nhưng họ lại gặp rắc rối với việc đem 
đến cho nửa kia một chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Họ gần như 
không bao giờ có thể giải thoát tinh thần cho người kia. 


LIAT TỘI NGHIỆP 


Đây là một cảnh được trích từ một chương trình truyền hình 
có tên gọi Fear Factor. Liat là một nữ sinh viên, cô sẽ phải vượt qua 
một loạt thử thách của chương trình với độ khó tăng dần. Liat rất 
hoảng sợ trước thử thách đầu tiên: nhìn vào bức tranh đẫm máu vẽ 
một người đàn ông đang bốc cháy với khuôn mặt bị thương trông rất 
đáng sợ. 


Tiếp đó, cô phải cầm và giết chết một con chuột, Liat đã mất 
can đảm đến nỗi suýt đánh rơi con chuột. Sau đó, cô còn phải nhúng 
tay vào xô nước đá ngập đến tận khuyu tay và giữ nguyên trong 30 
giây. Sau 20 giây, Liat quá đau đớn đến nỗi không thể chịu đựng 
thêm. 


Cuối cùng, Liat phải đến gần một nhà kính để cho một con 
nhện đen Nam Âu ăn. Lúc này, mọi chuyện dường như đã quá sức 
chịu đựng của cô. Liat hét lên: "Tôi không thể tiếp tục được nira!”. 


Câu hỏi của trò chơi là: Bạn có tình nguyện giúp Liat thoát 
khỏi những thử thách trên bằng cách làm cho cô ấy thay đổi không? 


Đó chính là câu hỏi dành cho một số sinh viên nam, những 
người đã tình nguyện tham gia vào một nghiên cứu về ảnh hưởng của 
sự lo lắng tới lòng trắc ẩn - một biểu hiện cao thượng của bản năng 
chăm sóc trong chúng ta. Câu trả lời của những nam sinh viên này cho 
thấy các kiểu quan hệ gắn bó có thể làm lệch bản năng giới tính, và 
chúng cũng có thể mượn những bản tính riêng biệt để thể hiện khả 


năng cảm thông. 


Qua nghiên cứu về các dạng quan hệ gắn bó, Mario 
Mikulincer, một đồng nghiệp người Israel của Phillip Shaver, cho rằng 
lòng vị tha trong mỗi người thôi thúc ta thông cảm với những người 
đang cần giúp đỡ. Lòng vị tha này có thể mất đi hay bị kìm nén hoặc 
bị dẹp sang một bên khi chúng ta cảm thấy lo âu về một mối quan hệ 
không đảm bảo. Thông qua những thí nghiệm phức tạp, Mikulincer đã 
chỉ ra mỗi dạng trong ba kiểu quan hệ gắn bó đều có những tác động 
khác nhau lên khả năng cảm thông. 


Mỗi người với những dạng gắn bó khác nhau được yêu cầu 
theo dõi Liat tội nghiệp - dĩ nhiên cô cũng là một phần của thí nghiệm. 
Những người bình tính, đáng tin cậy là những người. giàu lòng trắc ẩn 
nhất, cả trong việc cảm nhận nỗi khổ của Liat vẫn sẵn sàng tình 
nguyện thế chỗ cho cô. Trong khi đó, những người lo lắng lại rút lui 
bằng chính những phản ứng hoảng sợ của mình đồng thời không thể 
tự mình giải cứu Liat. Còn những người hay trốn tránh thì không 
hoảng sợ cũng chẳng có ý định giúp đỡ. 


Hình mẫu vững chắc nhất dường. như là những người giàu 
lòng vị tha. Những người thuộc mẫu này sẵn sàng cảm thông với nỗi 
thống khổ của người khác và hành động để giúp đỡ họ. Những người 
đáng tin cậy tích cực hơn trong các mối quan hệ, họ có thể là bà mẹ 
giúp những đứa con của mình, là những người đang yêu dành cho 
nhau sự ủng hộ về tinh thần khi gặp khó khăn, chăm sóc những người 
họ hàng lớn tuổi hay giúp đỡ một người lạ mặt đang cần tới sự trợ 
giúp. 

Những người hay lo âu thường đồng cảm nhưng lại nhạy cam 
thái quá. Điều này có thể khiến họ thêm bối rối trước nỗi đau của 
người khác và nhấn chìm họ trong những ảnh hưởng xấu Cảm nhận 
của họ trước nỗi đau của người khác có thể tăng lên thành "sự thấu 
cảm nỗi đau”, một mức độ lo âu thái quá đến mức chúng có thể trở 
nên áp đảo. Những người lo âu rất dễ tổn thương do lòng trắc ẩn và 
nổi điên lên vì nỗi đau khổ của chính mình khi chứng kiến nỗi đau 
không ngừng của người khác. Trong khi đó, những người hay lang 
tránh lại cảm thấy thật khó để động lòng trắc ẩn. Họ tự bảo vệ mình 
bằng cách kìm nén những cảm xúc đau khổ và cứ thế, họ khép mình 
trước những anh hưởng từ cam xúc của những người đang gặp dau 
khổ. Vì họ không mấy cảm thông nên hiếm khi họ ra tay giúp đỡ người 


khác, trừ khi việc giúp đỡ ai đó có lợi cho họ. Trong trường hợp này, 
lòng thương cảm cơ hội của họ mang màu sắc "Có gì lợi cho tôi?”. 


Khi ta cảm thấy an toàn, bản năng chăm sóc của ta mới hoàn 
thiện. Việc có được một nên tảng ổn định cho phép ta cảm thông với 
nỗi đau của người khác mà không bị cảm xúc của họ chi phối. Cảm 
giác được quan tâm khiến ta thoải mái và sẵn sàng hơn khi quan tâm 
đến người khác, còn ngược lại, khi không có cảm giác đó, chúng ta 
hầu như không thể chăm sóc tốt cho người khác. Sự phân tích sáng 
suốt đó đã dẫn Mikulincer đi đến một nghiên cứu nữa nhằm khám phá 
xem có phải chỉ cần khiến một người cảm thấy an tâm là có thể tăng 
cường khả năng chăm sóc của họ hay không. 


Thử tưởng tượng bạn đang đọc một bài viết trên tờ báo địa 
phương về cảnh ngộ của một phụ nữ có ba con, không có chồng, 
không việc làm và không tiền bạc. Hàng ngày, bà phải dắt bầy con đói 
khát đi xin ăn tại một nhà bếp tế bần. Nếu không có thứ thức ăn đạm 
bạc đó, lũ trẻ sẽ bị suy dinh dưỡng, thậm chí bị chết đói. 


Bạn có sẵn sàng quyên góp chút thức ăn cho người phụ nữ 
này môi tháng một lần? Giúp bà ta tìm các quảng cáo việc làm? Và 
thậm chí, sẵn sàng đi cùng người phụ nữ nay tới một cuộc phỏng van 
xin việc? 


Đó chính là những câu hỏi được đặt ra cho các tình nguyện 
viên trong một nghiên cứu khác về lòng trắc ẩn của Mikulincer. Trong 
những thí nghiệm này, ban đầu các tình nguyện viên sẽ được củng cố 
cảm giác an tâm, rồi họ được yêu cầu nêu tên những người đem lại 
cho họ cảm giác ấy (những người mà họ muốn chia sẻ khi buồn bực) 
trong một khoảng thời gian rất ngắn (1/50 giây) và gần như trong trạng 
thái vô thức. Họ cũng được yêu cầu về khả năng ghi nhớ cụ thể bằng 
việc hình dung gương mặt của những người luôn quan tâm đến họ 
trong cuộc sống. 


Đáng chú ý là những người lo âu dễ dàng vượt qua cơn 
khủng hoảng về lòng trắc ẩn và miễn cưỡng ra tay giúp đỡ. Thậm chí 
sự thay đổi nhất thời này còn khiến họ phản ứng như những người 
điềm tĩnh và biết thể hiện lòng trắc ẩn. Cảm giác an tâm cao độ có vẻ 
như đã giải phóng cho sự quan tâm thái quá và một phần năng lượng 
thừa thãi. 


Những người trốn tránh vẫn không thể cảm thông và họ kìm 


nén lòng vị tha đang thôi thúc nếu không đạt được điều gì đó từ việc 
giúp đỡ người khác. Thái độ hoài nghi của họ phù hợp với một học 
thuyết cho rằng không có lòng vị tha thật sự. Với họ, những hành động 
của tình thương thường một phần là do tư lợi, nếu không muốn nói là 
ich kỷ. Mikulincer đề nghị thừa nhận một vài ý trong đó là sự thật - 
nhưng chủ yếu đối với những người hay trốn tránh và vì thế không hao 
giờ cảm thông ngay với người khác. 


Trong ba dạng quan hệ gắn bó trên, những người điềm tĩnh là 
những người luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Tình thương của họ xuất 
hiện tỷ lệ thuận với nhu cầu cần giúp đỡ mà họ cảm nhận được. Nỗi 
đau của người khác càng lớn, họ càng giúp đỡ nhiều hơn. 


NGUỒN GỐC CỦA LÒNG TRẮC ẨN 


Jaak Panksepp khẳng định sự cảm thông bắt nguồn từ hệ 
thống thần kinh thấp về sự nuôi dưỡng của mẹ, hệ thống mà rất nhiều 
loài khác cũng có. Sự cảm thông xuất hiện như là phản ứng đầu tiên 
của hệ thống này. Tất cả các bà mẹ đều biết tiếng khóc của đứa con 
mình có nét đặc trưng riêng. Các thí nghiệm chỉ ra rằng sự thức tỉnh 
sinh lý của một bà mẹ trở nên đặc biệt mạnh mẽ hơn khi bà ta nghe 
tiếng khóc của con mình so với khi nghe tiếng khóc của bất kỳ đứa trễ 
nào khác. 


Khả năng gợi ra cảm xúc ở người mẹ cũng giống như khả 
năng trẻ có thể chỉ cho người mẹ biết nó muốn gì. Hiện tượng khóc để 
đòi hôi sự chăm sóc ở trễ sơ sinh - một hiện tượng không chỉ xảy ra ở 
động vật có vú - cho thấy đây là một hình mẫu thống nhất của tự 
nhiên, một khả năng lớn lao và là một thiên chức hữu ích đối với sự 
sinh tồn. 

Sự thấu cảm đóng vai trò then chốt trong quan hệ chăm sóc, 
kết quả sau cùng của quan hệ này lại tập trung đáp lại nhu cầu của 
người khác hơn là của chính chúng ta. Tình thương là một thuật ngữ 
rộng, trong lớp vỏ hàng ngày của nó có thể hiểu là sự tinh tế hay thông 
cảm - những dấu hiệu của một mối quan hệ gia đình hay bạn bè tốt 
đẹp. Và khi tìm một người bạn đời tương lai, hãy nhớ rằng cả nam và 
nữ đều lấy lòng tốt là tiêu chuẩn hàng đầu để họ tìm kiếm. 

Freud phát hiện ra một nét tương đồng nổi bật trong sự gần 
gũi về thể chất giữa các cặp tình nhân và giữa mẹ với con. Những 
người yêu nhau, giống như mẹ và bé, dành nhiều thời gian để nhìn 


vào mắt nhau, vuốt ve, ôm ấp và hôn nhau bằng sự tiếp xúc trên da 
thịt. O cả hai trường hợp này, sự tiếp xúc đem lại hạnh phúc và niềm 
vui. 


Ngoài vấn đề giới tính, chìa khóa để đạt được sự thỏa mãn 
khi tiếp xúc chính là oxytocin, phân tử của tình mẹ. Chất oxytocin 
được sản sinh trong quá trình người phụ nữ sinh nở và nuôi con cũng 
như trong suốt quá trình bị khích động, sẽ làm xuất hiện cảm giác yêu 
thương mà người mẹ nào cũng có đối với con mình. Đây chính là cơ 
sở sinh hóa của sự che chở và chăm sóc. 


Khi một người mẹ nuôi dưỡng con, oxytocin tràn ngập trong 
cơ thể người mẹ, gây ra nhiều hiệu ứng. Nó đem lại dòng sữa, làm 
giãn nở các mạch máu dưới vùng da xung quanh tuyến vú và sưởi ấm 
đứa trẻ. Huyết áp của người mẹ giảm khi đầu óc họ cảm thấy thư 
giãn. Trong suốt khoảng bình yên đó, người mẹ cảm thấy hướng ngoại 
hơn và muốn giành được thiện cảm của mọi người. Điều đó chứng tỏ 
càng có nhiều oxytocin, người mẹ càng thân thiện. 


Kerstin Uvnas-Moberg, một nhà thần kinh nội tiết Thụy Điển, 
người từng nghiên cứu khái quát về oxytocin, thừa nhận rằng dòng 
chảy hóa học này xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta tiếp xúc thân mật 
với những người chúng ta quan tâm. 


Ích lợi của oxytocin dường như nổi bật trong rất nhiều các 
quan hệ xã hội dễ chịu - đặc biệt là những dạng oxytocin trong quan 
hệ chăm sóc - nơi con người trao đổi năng lượng tinh thần, đã chỉ ra 
chúng có thể có mặt trong mọi loại xúc cảm tốt đẹp mà các phân tử 
này tạo ra. Uvnas-Moberg cho rằng sự tiếp xúc liên lực đối với những 
người có mối ràng buộc mật thiết về mặt xã hội đối với chúng ta đã tạo 
điều kiện để giải phóng oxytocin. Chỉ cần được ở bên người đó hay 
nghĩ về họ cũng có thể đem lại cho ta cảm giác thoải mái. Trong phòng 
ngủ của những người được coi là khô khan nhất cũng dán đầy bức 
ảnh của những người họ yêu thương. 


Oxytocin có thể là chìa khóa hóa thần kinh để thiết lập một 
mối quan hệ yêu thương. Trong một nghiên cứu lấy chuột đồng làm 
đối tượng thí nghiệm, người ta đã chỉ ra rằng đối với những thành viên 
có quan hệ ràng buộc trong cùng một loài, những con sống trên các 
thảo nguyên chỉ có mối quan hệ giao phối với một đối tượng duy nhất 
trong suốt cuộc đời. Còn những giống chuột đồng khác - những con 
thiếu loại oxytocin này - giao phối với nhiều đối tượng và không bao 


giờ ràng buộc với một đối tượng duy nhất. Trong các thí nghiệm, khi 
các hormone này bị chặn, những con chuột trước đó chỉ quan hệ với 
một đối tượng duy nhất đột nhiên không còn hứng thú với nhau. 
Nhưng khi oxytocin được giải phóng ở những con chuột vốn quan hệ 
giao phối bừa bãi và thiếu loại hormone này, thì chúng bắt đầu gắn bó 
với nhau. 


Ở con người, oxvtocin đôi khi lại có tác dụng ngược: bản chất 
hóa học của những mối tình lâu bén đôi khi lại là nguyên nhân kim 
nén bản chất hóa học của sự thèm muốn. 


"Phương thuốc" trong trường hợp này khá phức tạp, trong 
tương tác này, vasopressin (cùng họ với oxytocin) làm giảm mức 
testosterone (kích thích tố sinh dục nam); nhưng trong một tương tác 
khác, testosterone lại kìm ham oxytocin. Tuy nhiên, testosterone đôi 
khi có thể giúp tăng lượng oxytocin, điều này chứng minh rằng ít nhất 
các cảm xúc cũng không nhạt dần. 


SỰ CHÁN GHÉT XÃ HỘI 


"Đội nhiên có một cảnh tượng bày ra trước mắt bạn: khăn 
tắm ướt nằm la liệt trên sàn nhà, chiếc điều khiển ti vi bị bẻ cong và cái 
nĩa đang được dùng để gãi lưng. Cuối cùng, bạn phải đối diện với một 
sự thật là chắc chắn không thể dành một nụ hôn lãng mạn cho một 
người vừa lấy ra một cuộn giấy vệ sinh rồi vứt nó nằm chồng trơ trên 
cuộn giấy bồi đã hết sạch." 


Những lời phàn nàn như vậy là dấu hiệu cho sự bùng nổ của 
cái gọi là "sự chán ghét xã hội", một mối ác cảm sâu sắc đối những 
thói quen của người thân. Trước hết, sự tiếp xúc không gây ra phản 
ứng nhưng lại khiến người ta ngày càng nhạy cảm với mỗi hành động. 
Và sự chán ghét xã hội mạnh mẽ xuất hiện khi các cặp đang hẹn hò 
dành nhiều thời gian bên nhau, tìm hiểu nhau kỹ tới từng chỉ tiết. 


Một cuộc khảo sát được tiến hành đối với các sinh viên đại 
học của Mỹ cho thấy hầu hết hội chứng chán ghét xã hội ở phụ nữ 
phát sinh khi họ phản ứng trước những hành động thô lỗ và không suy 
nghĩ của bạn trai. Mặt khác, đàn ông trở nên bực bội khi bạn gái họ có 
về chỉ quan tâm đến bản thân hoặc quá hõng hách. Hội chứng chan 
ghét xã hội càng trở nên trầm trọng khi những hành động đó được 
phơi bày và lặp di lặp lại. Thông thường, phụ nữ sẽ bỏ qua những 
hành động thô lỗ của bạn trai mình sau hai tháng và thấy có thể chấp 


nhận được sau một năm. Sự đa cam thái quá này chỉ gây ra hậu qua 
khi đến một chừng mực khiến họ nổi giận và đau khổ: họ càng nổi 
giận với người yêu bao nhiêu, khả năng tình yêu tan vỡ càng cao bấy 
nhiêu. 

Các nhà phân tích tâm lý nhắc nhở chúng ta rằng khao khát 
tìm một người "hoàn hảo" đáp ứng mọi tiêu chuẩn, biết cảm thông và 
thỏa mãn mọi nhu cầu của ta là điều không thể. Khi chúng ta học cách 
chấp nhận sự thật là không một người tình nào có thể thỏa mãn tất cả 
những nhu cầu chưa được đáp ứng mà ta ấp ủ từ thời thơ ấu, ta bắt 
đầu nhận thấy đối tác của mình hoàn thiện hơn và thực tế hơn. Chấp 
nhận như vậy sẽ có lợi hơn việc nhìn nhận họ qua lăng kính của 
những ước mơ và dự đoán. 


Theo các nhà tâm thần học, quan hệ gắn bó, chăm sóc và 
thèm muốn tình dục là ba trong số bảy hệ thần kinh chủ yếu điều 
khiển những việc ta muốn và những việc ta làm. Sự khám phá (bao 
gồm việc tìm hiểu thế giới) và các quan hệ ràng buộc thuộc các hệ 
thần kinh còn lại. Mỗi người trong chúng ta xếp đặt những hệ thần kinh 
cơ bản này hoạt động theo cách riêng của mình, vì vậy mới có một số 
người sống để ngao du, số khác lại sống để hòa nhập với xã hội. 
Trong tình yêu, sự gắn bó, chăm sóc và tình dục thường được đặt lên 
hàng đầu, theo trật tự như trên hoặc có thể là một trật tự khác. 


John Gottman, một nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực 
cảm xúc hôn nhân, đề xuất rằng khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ 
bản mà hệ thần kinh trung ương của hai người yêu nhau đưa ra có thể 
dự báo sự bền vững trong mối quan hệ của họ. Gottman là một nhà 
tâm lý học thuộc Đại học Washington và là chuyên gia hàng đầu 
nghiên cứu những nhân tố quyết định sự bền vững hay đổ vỡ của một 
cuộc hôn nhân. Ông từng nghiên cứu thành công một phương pháp có 
thể dự đoán chính xác tới 90% khả năng chia tay của một cặp vợ 
chồng bất kỳ trong vòng ba năm. 


Gottman cho rằng khi nhu cầu thiết yếu không được đáp ứng, 
chẳng hạn như tiếp xúc về giới tính hay nhu cầu chăm sóc, chúng ta 
sẽ rơi vào trạng thái không được thỏa mãn - cảm giác đó có thể khó 
nhận biết như một sự thất vọng mơ hồ nhưng cũng có thể dễ nhận 
thấy như thái độ hiềm khích. Nếu những nhu cầu này không được đáp 
ứng, ta sẽ day dứt không nguôi, Những biểu hiện của sự không thỏa 
mãn về tinh thần như vậy là những dấu hiệu ban đầu cho thấy một mối 


quan hệ đang có nguy cơ tan vỡ. 


Mặt khác, với những cặp chung sống hạnh phúc sau khoảng 
10 năm kết hôn, ở cả hai người xuất hiện một số khuynh hướng rõ rệt. 
Mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa hai người để lại dấu ấn trên gương 
mặt họ, khiến họ trông có về giống nhau, rõ ràng đây là kết quả của sự 
sắp xếp các cơ mặt sau nhiều năm dài hai người có chung cảm xúc. Vì 
mỗi cảm xúc thường gây ra hiện tượng kéo căng và sau đó thư giãn 
các cơ mặt, nên chúng làm tăng cường các chùm cơ ở vị trí song song 
khi những người này cười hay cau mày trong trạng thái hòa hợp. Điều 
đó khiến sống mũi, các nếp nhăn và gương mặt họ càng ngày càng 
giống nhau. 


Trong một công trình nghiên cứu, người ta đã cho các tình 
nguyện viên xem mot loạt ảnh của một số cặp - đầu tiên là các bức 
ảnh cưới, rồi đến những bức được chụp sau đó 25 năm - và nhận xét 
xem cặp vợ chồng nào trông giống nhau nhất. Và người ta đã phát 
hiện ra điều kỳ diệu. Gương mặt của các cặp vợ chồng này không chi 
trở nên giống nhau sau nhiều năm chung sống mà điều quan trọng là 
những cặp nào càng hạnh phúc trong hôn nhân, những cặp đó càng 
có nhiều điểm tương đồng. 


Cùng với thời gian, các cặp vợ chồng vẫn tiếp tục mối quan 
hệ "tạc hình" nhau theo nhiều cách rất tinh tế, củng cố những điểm mà 
họ mong muốn ở người kia thông qua vô số những tương tác tinh vi. 
Sự khắc họa này, theo một số nghiên cứu, có xu hướng đẩy người ta 
lại gần với hình mẫu lý tưởng của người bạn đời. Mục đích cuối cùng 
của sự thúc đẩy âm thầm này là được yêu thương như ta mong muốn 
và nó được gọi là Hiệu ứng Michelangelo - người này tạo hình cho 
nửa kia của mình và ngược lại. 


Một chút lạc quan dành cho nhau mỗi ngày và trong nhiều 
năm gắn kết với nhau có thể là chiếc phong vũ biểu đơn giản nhất cho 
"sức khoẻ" của một cuộc hôn nhân. Hãy xem xét một nghiên cứu về 
những cặp đang hẹn hò và chuẩn bị kết hôn. Những người này đồng ý 
tham gia một cuộc phân tích nhỏ về mô hình tương tác khi họ bất 
đồng. Sau năm năm, họ quay lại phòng thí nghiệm để tham gia một vài 
buổi họp. Thật ngạc nhiên, phản ứng của họ trong suốt cuộc họp đầu 
tiên, khi chưa kết hôn, dự báo rất nhiều điều về mối quan hệ của họ 
nhiều năm sau đó. 


Dễ dàng nhận thấy những gắn kết tiêu cực thường báo trước 


kết quả không tốt đẹp. Các cặp càng ít hòa hợp về cảm xúc càng trở 
nên dè dặt trong những cuộc tranh luận nảy lửa. Ngược lại, ở các cặp 
càng tiêu cực trong suốt cuộc tranh luận đầu tiên, mối quan hệ của họ 
lại càng ít bền vững. Yếu tố hàm chứa sự phá hoại đặc biệt là thái độ 
căm phẫn và coi thường của họ trong khi tranh luận. Thái độ coi 
thường càng trở nên tiêu cực không chỉ trong những lời chỉ trích mà 
còn dưới dạng lăng mạ một cách rõ ràng, như thể người kia thấp kém 
hơn. Thái độ coi thường của một trong hai người truyền đi thông điệp 
người còn lại không đáng được yêu, thậm chí không đáng được thông 
cảm. 


Lượng oxytocin càng giảm xuống trầm trọng hơn khi người 
vợ/chồng cùng có sự cảm thông xác đáng, họ biết chính xác những 
phiền muộn mà người kia đang trải qua nhưng lại không đủ quan tâm 
để giúp đỡ. Như một luật sư cho biết: "Sự thiếu quan tâm hay thậm chí 
chẳng thèm để ý đến người bạn đời là một trong những dạng bạo 
hành gia đình nghiêm trọng nhất." 


Ngoài ra, cảm giác đau đớn cũng là một dạng khi mà sự bực 
tức của người này làm cho người kia phiền muộn, giận dữ, sinh ra tổn 
thương và buồn bã, thách thức, bướng bỉnh (Làm sao anh/cô dám nói 
điều do!) và thường thì họ cố ngắt lời nhau trước khi ngừng nói. 
Những biểu hiện này có thể dự đoán rằng các cặp này sẽ chia tay, bất 
kể trước hay sau hôn nhân. Hầu hết các cuộc chia tay diễn ra trong 
vòng một năm rưỡi sau cuộc họp đầu tiên của họ trong nghiên cứu kể 
trên. 


dohn Gottman từng nói: “Đối với những cặp đang hẹn hò, điều 
quan trọng nhất để dự đoán xem quan hệ của họ có kéo dài hay 
không chính là việc họ cùng chia sẻ với nhau bao nhiêu cảm xúc tốt 
đẹp. Trong hôn nhân, đó lại là việc các cặp có thể cùng giải quyết các 
xung đột ở mức độ nào. Và trong những năm sau của một cuộc hôn 
nhân lâu dài, việc các cặp chia sẻ cảm xúc tốt đẹp lại tái diễn.” 


Khi những cặp vợ chồng tuổi 60 bàn bạc về một vấn đề yêu 
thích, các thước do sinh lý chi ra rằng cả hai đều trở nên cấp tiến va 
vui vẻ khi cuộc nói chuyện diễn ra. Nhưng với những cặp ở tuổi 40, 
chức năng sinh lý của họ ít khi đạt đến đỉnh cộng hưởng. Điều này lý 
giải tại sao những cặp vợ chồng ở tuổi 60 lại thường trìu mến với nhau 
hơn những cặp trung niên. 


Trong nghiên cứu toàn diện về các cặp đã kết hôn, Gottman 


đi từ một phương pháp tưởng chừng đơn giản: tỷ lệ oxytocin nuôi 
dưỡng những giây phút một cặp đôi ở bên nhau có khả năng dự đoán 
đáng kể. Tỷ lệ 5-1 (khoảnh khắc tích cực 5, tiêu cực 1) chỉ ra rằng cặp 
đôi đó có một tài khoản ngân hàng xác định, một mối quan hệ lành 
mạnh và chắc chắn mối quan hệ sẽ tồn tại lâu dài. 


Tỷ lệ đó còn có thể dự đoán được nhiều điều khác chứ không 
đơn thuần chỉ là sự tồn tại của một mối quan hệ, ví dụ nó còn giúp ta 
hiểu được tình trạng thể chất của các cặp đôi. Như chúng ta thấy, bản 
thân các mối quan hệ hình thành nên môi trường trong đó có thể cản 
trở hay tạo ra một số gen nhất định. Và như thế, mối quan hệ thân 
thuộc của chúng ta lại được nhìn dưới một góc độ mới: những mạng 
lưới liên kết vô hình đem lại những kết quả sinh học đáng ngạc nhiên 
trong các quan hệ mật thiết của loài người. 


Reantnn bị; AM Winara OLIN 
Created DY AM Word2CH M 


mộ ` 
— 01010101 _ 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUE XÃ HỘI 


Chương 16. TÍNH XÃ HỘI CỦA STRESS 
Chương 17. CÁC ĐỒNG MINH SINH HỌC 
Chương 18. MÔ TẢ CON NGƯỜI 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 5. CAC MỐI QUAN HE LÀNH MANH 


Chỉ một tuần trước đám cưới, tiểu thuyết gia người Nga Leo 
Tolstoy, lúc đó 34 tuổi, đã cho vợ chưa cưới là Sonya, lúc đó mới 17 
tuổi, xem cuốn nhật ký của mình. Sonya đau khổ khi đọc được chỉ tiết 
về những cuộc tình phóng đãng của Leo trong cuốn nhật ký, trong đó 
có cuộc tình say đắm vời một phụ nữ trong vùng và cô này đã sinh 
cho Tolstoy một đứa con. 


Sonya viết trong nhật ký: "Anh ta thích dày vò mình và thích 
nhìn mình khóc... Anh ta đang làm gì với mình thế này? Dần dần, mình 
sẽ hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đời anh ta và sẽ đầu độc cuộc sống của 
anh ta mất thôi." Và Sonya đã quyết tâm làm điều này ngay cả khi tất 
cả những khâu chuẩn bị cho đám cưới đã được hoàn tất. 


Sự khởi đầu bất hạnh này là điểm báo tình cảm cho cuộc hôn 
nhân kéo dài 48 năm. Cuộc chiến hôn nhân có chất sử thi và dữ dội 
này của Tolstoy bị ngắt quãng bởi những khoảng thời gian dài khi 
Sonya sinh hạ 13 đứa con và khi bà đọc rồi cần mẫn chép lại 21 nghìn 
trang bản thảo từ bản viết tay lộn xộn của Leo, trong đó có hai kiệt tác 
War and Peace (Chiến tranh và Hòa bình) và Anna Karenina. 


Nhưng bất chấp sự phục vụ hết lòng của bà, Leo đã viết 
trong nhật ký như sau: “Sự bất công và ích kỷ ngấm ngầm của cô ấy 
khiến tôi sợ hãi và dằn vặt." Nhật ký của Sonya cũng có những dòng 
chua cay tương tự: "Lam sao người ta có thể yêu thương môt loài côn 
trùng không ngừng châm đốt?" 


Khi hai người đến tuổi trung niên, cuộc hôn nhân của họ 


dường như đã trở thành địa ngục, một nơi không thể chịu đựng nổi 
đối với cả hai người. Họ sống như ké thù dưới cùng một mái nhà. Đến 
cuối đời, và thực tế là ngay trước khi Leo qua đời, khi chạy trốn khỏi 
gia đình rối loạn của mình vào giữa đêm, Sonya đã viết: "Mỗi ngày lại 
có những luồng gió mới làm khô héo trái tim tôi". Bên dưới những 
dòng đau xót này, bà viết thêm: “Và những luồng gió nóng như thiêu 
như đốt này khiến cuộc đời tôi ngắn lại." 


Liệu Sonya có đúng không? Một mối quan hệ bão tố có rút 
ngắn cuộc đời con người không? Chắc chắn, chúng ta không thể 
khẳng định được điều này từ trường hợp của gia đình Tolstoy vì Leo 
đã sống đến 82 tuổi và Sonya sống thêm được chín năm sau khi ông 
chết, hưởng thọ 74 tuổi. 


Phương thức tác động của các yếu tố biểu sinh "mềm dẻo" 
giống như các mối quan hệ của chúng ta có ảnh hưởng đến sức khoẻ 
con người vẫn còn là một câu hỏi mang tính khoa học chưa có lời giải 
đáp. Các biểu sinh có tác động như thế thật không, và ở mức độ nào? 
Câu hỏi này chỉ có thể được trả lời chính xác nhất khi căn cứ vào kết 
quả của những cuộc khảo sát hàng nghìn người trong nhiều năm. Một 
số nghiên cứu có sức thuyết phục nghiêng về giả thuyết cho rằng số 
lượng người có tham gia vào cuộc sống của một cá nhân bất kỳ sé 
phản ánh tình trạng sức khoẻ tốt hơn của người đó. Tuy nhiên, những 
nhà khoa học này đã bỏ qua môt điểm: Số lượng không quan trọng 
bằng chất lượng. Tình trạng sức khỏe của chúng ta có thể được dự 
đoán chính xác hơn nhiều qua trạng thái cảm xúc của các mối quan hệ 
chứ không phải qua số lượng các mối quan hệ xã hội. 


Trường hợp của gia đình Tolstoy đã cho chúng ta thấy các 
mối quan hệ rất dễ gây lo lắng nhưng cũng có thể trở thành nguồn vui 
cho con người. Xét một cách tích cực, cảm giác con người có được 
trong mối quan hệ xã hội ràng buộc với một người mà họ có thể 
nương tựa về tình cảm sẽ tạo ra những tác động tốt về sức khoẻ. Sự 
liên kết này biểu hiện mạnh mẽ nhất ở những người có thể trạng yếu 
ớt. Ví dụ, kết quả cuộc nghiên cứu những người già phải nhập viện vì 
mắc chứng suy tim xung huyết đã chứng minh khả năng buộc phải 
nhập viện trở lại của những người già cô đơn không nơi nương tựa 
cao gấp ba lần so với những người già được quan tâm, chăm sóc đầy 
đủ. 

Tình yêu thương dường như có khả năng tạo ra sự khác biệt 


trong y học. Trong số những người già không nơi nương tựa phải 
chụp tia X mạch để điều trị chứng phình động mạch vành, nguy cơ bị 
nghẽn mạch cao hơn 40% so với những người được quan tâm, chăm 
sóc. Số liệu từ một số nghiên cứu lớn về dịch té học cũng chứng minh 
rằng giống như thói quen hút thuốc các mối quan hệ có hại là tác nhân 
chính gây ra một số chứng bệnh như chứng cao huyết áp, bị nhiễm 
cholesterol, béo phì hay tình trạng ì của cơ thể. Theo đó, các mối quan 
hệ chia làm hai loại: hoặc chúng có thể làm vật đệm cho chúng ta 
tránh khỏi bệnh tật hoặc sẽ đẩy nhanh sức tàn phá của tuổi tác và 
bệnh tật. 


Chắc chắn các mối quan hệ chỉ nói lên một phần câu chuyện, 
các yếu tố nguy hiểm khác, từ sự nhạy cảm do di truyền đến thói quen 
hút thuốc, cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó, nhưng tâm 
điểm vẫn là các mối quan hệ. Và giờ đây, với bộ não xã hội giống như 
một sợi dây liên kết sinh học bị thiếu, ngành khoa học y tế đã bắt đầu 
khám phá chỉ tiết những con đường sinh học mà thông qua đó người 
khác tác động tới chúng ta, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực. 


CUỘC CHIẾN TẤT CẢ CHỐNG LẠI TẤT CẢ 


Hobbes là tên gọi mà các nhà nghiên cứu đã cho một con khỉ 
đầu chó đực. Những nhà nghiên cứu này đã quan sát Hobbes trong 
lúc nó xâm nhập vào một bầy khỉ sống trong những khu rừng nhiệt đới 
của Kenya. Thomas Hobbes, một triết gia thế kỷ XVII và là người đã 
viết rằng dang sau về ngoài của cuộc sống văn minh là sự "kinh tôm, 
tàn bạo và thiển cận", cho rằng con khỉ đầu chó này đã chiến đấu 
quyết liệt để đạt đến vị trí cao nhất trong bầy. 


Ảnh hưởng của Hobbes lên các con đực khác được xác định 
thông qua việc lấy mẫu cooctizon từ máu của chúng. Dựa trên kết quả 
kiểm tra, người ta thấy rõ ràng sự hung hãn, bất lương của nó đã lan 
toa thông qua các tuyến nội tiết của cả bầy. 


Khi bị căng thẳng, các tuyến thượng thận giải phóng 
cooctizon. Những hormone này lan rộng khắp cơ thể và có thể thích 
ứng trong thời gian ngắn giúp điều trị các chấn thương trên cơ thể. 


Thông thường, chúng ta chỉ cần một lượng cooctizon vừa 
phải, đóng vai trò như một loại "nhiên liệu sinh học cho quá trình trao 
đổi chất và giúp chúng ta điều hòa hệ miễn dịch. Nhưng nếu mức 
cooctizon lên quá cao trong một khoảng thời gian kéo dài thì cơ thể 


chúng ta sẽ bị suy nhược. Sự bài tiết cooctizon về lâu dài (và các 
hormone có liên quan) là một trong những tác nhân góp phần gây ra 
bệnh tim mạch và suy giảm chức năng miễn dịch, làm trầm trọng thêm 
các chứng bệnh đái đường và cao huyết áp, thậm chí còn phá hủy các 
no-ron trong vùng cá ngựa (hay còn gọi la vùng hippocampus) và lam 
tổn hại trí nhớ. 


Ngay cả khi cooctizon khóa trái vùng hippocampus, nó vẫn có 
thể tấn công vào hạch hạnh nhân và kích thích sự phát triển của 
khoáng vật dạng cây trong khu vực gây sợ hãi. Ngoài ra, lượng 
cooctizon cao còn làm suy yếu khả năng điều chỉnh các tín hiệu sợ hãi 
xuất phát từ hạch hạnh nhân tại các khu vực quan trọng của vỏ não 
trước trán. 


Mức cooctizon cao gây tác động tới thần kinh cao gấp ba lần 
bình thường. Khi bị làm suy yếu, vừng cá ngựa sẽ nhận biết ngay lập 
tức và tổng hợp các tín hiệu sợ hãi từ những sự kiện không mấy liên 
quan (ví dụ như một giọng nói đặc biệt). Hạch hạnh nhân tiếp tục hoạt 
động dưới tác động của cơn thinh nộ: Khu vực trước trán không thể 
điều chỉnh các tín hiệu từ những hạch hạnh nhân đang phản ứng hết 
sức mạnh mẽ. Kết quả là hạch hạnh nhân phát triển tự do, ngả sang 
sự sợ hãi trong khi vùng cá ngựa tiếp nhận sai quá nhiều nguyên nhân 
gây ra sự sợ hãi đó. 


Bộ não của loài khỉ vẫn đề phòng những tín hiệu từ Hobbes 
giống như khi đề phòng một kẻ xa lạ. Còn ở loài người, điều kiện cảnh 
giác và phản ứng quá mạnh mẽ đó được gọi là chứng rối loạn căng 
thẳng hậu chấn thương. 


Trong mối liên hệ giữa stress và sức khoẻ, các hệ thống sinh 
học chính sẽ là hệ thần kinh giao cam (SNS) và trục thượng thận 
tuyến yên dưới đồi (HPA). Khi chúng ta đau buồn, cả SNS và trục 
HPA đều bị tác động, tiết ra những hormone chuẩn bị cho chúng ta đối 
phó với trường hợp khẩn cấp hay nguy cơ bị đe dọa. Tuy nhiên, để 
phát huy hiệu quả, hai hệ này phải nhờ vào hoạt động của hệ miễn 
dịch và hệ nội tiết. Đây chính là lý do tại sao những hệ thống chính 
phục vụ cho sức khoẻ lại suy yếu chỉ trong chốc lát hay trong nhiều 
năm liên tiếp. 

Hoạt động của mạch SNS và HPA phụ thuộc vào trạng thái 
tình cảm của chúng ta: Yếu đi khi buồn bã và mạnh hơn khi vui sướng. 
Vì những người khác cũng tác động đến cảm xúc của chúng ta với 


cùng sức mạnh như vậy (ví dụ như thông qua sự lây lan tình cảm), 
nên các mối liên kết còn mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra ngoài cơ thể, 
tác động tới các mối quan hệ của chúng ta. 


Thông thường, những thay đổi về sinh lý cùng các bước 
thăng trầm ngẫu nhiên của các mối quan hệ không có ảnh hưởng 
quan trọng đến thế. Tuy nhiên, khi những khúc trầm kéo dài liên tục 
trong nhiều năm, chúng sẽ tạo ra các mức stress sinh học (được gọi là 
allostatic load), có thể gây ra nhiều bệnh tật hay làm cho các triệu 
chứng của bệnh trầm trọng hơn. 


Mức độ ảnh hưởng của một mối quan hệ nào đó đến sức 
khoẻ của chúng ta sẽ phụ thuộc vào tổng số chất độc hay chất bổ về 
mặt tình cảm mà nó nhận được qua từng tháng, từng năm. Thể trạng 
chúng ta càng yếu ớt - sau đợt tấn công của một căn bệnh nặng, hay 
trong lúc đang phục hồi sau một cơn đau tim ở tuổi già - thì các mối 
quan hệ của chúng ta càng thể hiện sự tác động tới sức khỏe một 
cách mạnh mẽ. 


Cuộc sống như địa ngục và sự chịu đựng kéo dài của gia 
đình Tolstoy là một ngoại lệ đáng chú ý. Nó giống như một người già 
trăm tuổi lập dị, người đã thừa nhận rằng bà sống thọ là nhờ ăn nhiều 
kem trứng và hút một gói thuốc lá mỗi ngày. 


SỰ ĐỘC HẠI CỦA LỜI LĂNG MẠ 


Elysa Yanowitz luôn nhất nhất tuân theo các nguyên tắc của 
mình mặc dù chính những nguyên tắc đó đã khiến cô mất việc và có 
thể là nguyên nhân gây ra căn bệnh cao huyết áp đang hành hạ cô. 
Một ngày, một thành viên ban quản trị đến gian hàng nước hoa trên 
tàu đô đốc San Francisco và yêu cầu Yanowitz, lúc đó là giám đốc bán 
hàng khu vực sa thải một trong những nhân viên bán hàng giỏi nhất 
của cô. 

Lý do là gì? Chi đơn giản vì ông ta cho rằng nhân viên ban 
hàng đó không hấp dẫn, hay như ông ta nói là không đủ "bốc lửa”. 
Theo đánh giá của Yanowitz, người nhân viên này không chỉ là một 
nhân viên bán hàng xuất sắc, mà còn là một người có ngoại hình hoàn 
toàn ưa nhìn. Cô thấy mệnh lệnh của tên quản trị kia đúng là không có 
căn cứ và thật đáng ghê tôm. Vì vậy, cô đã từ chối không sa thải nữ 
nhân viên đó. 


Ngay sau đó, các ông chủ của Yanowitz thường tỏ ra cáu 
kinh với cô. Mac dù trước đó, cô vừa được chọn là giám đốc bán hàng 
của năm, nhưng lúc này, cô lại bị cáo buộc là đang phạm hết sai lầm 
này đến sai lầm khác. Yanowitz sợ rằng họ đang dựng lên một vụ việc 
để buộc cô thôi việc. Trong khoảng thời gian đầy khó khăn này, 
Yanowitz bắt đầu phải chịu đựng những đợt cao huyết áp. Khi cô xin 
nghỉ ốm, công ty tìm người thay thế cô ngay lập tức. 


Yanowitz liền kiện người chủ trước. Vụ việc này đặt ra một 
câu hỏi; Chứng cao huyết áp của cô có phải là do cách đối xử của các 
ông chủ với cô gây ra không. 

Chúng ta hãy cùng xem xét một nghiên cứu về các nhân viên 
y tế được tiến hành tại Anh. Trong thí nghiệm này, các nhân viên sẽ 
chịu sự quản lý của hai giám sát viên luân phiên mỗi ngày, một người 
họ khiếp sợ, còn một người họ yêu quý. Vào những ngày làm việc của 
người giám sát dễ sợ, huyết áp trung bình của họ tăng 13 nấc với tâm 
thu và 6 nấc với tâm trương (từ 113/75 tên 126/81). Mặc dù mức huyết 
áp này vẫn nằm trong giới hạn khoẻ mạnh, nhưng nếu tiếp tục tăng lên 
quá nhiều và liên tục, những tác động đáng kể về mặt lâm sàng sẽ 
xuất hiện: tốc độ tấn công của chứng cao huyết áp ở một số người 
tăng nhanh hoặc rất dễ gây nguy hiểm. 


Các cuộc nghiên cứu công nhân viên chức thuộc các cấp 
khác nhau ở Thụy Điển và Anh quốc đã cho thấy khả năng mắc bệnh 
tim mạch ở những người có vị trí thấp trong tổ chức cao gấp bốn lần 
so với những người ở cấp bậc cao, không phải chịu đựng những ông 
chủ như họ. Những công nhân cảm thấy bị chỉ trích không công bằng, 
hay ông chủ của họ không biết lắng nghe, có tỷ lệ đau tim hình vành 
cao hơn 30% so với các công nhân khác. 


Các ông chủ có xu hướng trở thành người độc đoán: Họ tự 
cho mình quyền coi thường thuộc cấp; ngược lại, thuộc cấp của họ 
cũng tự nhiên cảm thấy có một sự pha trộn lẫn lộn giữa thái độ thù 
địch, sự sợ hãi và cảm giác không an toàn. Những lời lăng mạ, có thể 
trở thành thói thường của các ông chủ độc đoán, một mặt góp phần tái 
khẳng định quyền lực của người chủ, nhưng mặt khác lại để lại trong 
lòng thuộc cấp cảm giác vô dụng và dễ bị tổn thương. Vì sự đảm bảo 
về lương và công việc phụ thuộc vào người chủ, nên các công nhân 
thường bị ám ảnh trong quá trình tiếp xúc. Họ luôn coi những thay đổi 
tiêu cực dù nhẹ nhất là điểm gở. Trên thực tế, trong mọi lĩnh vực, hầu 


như tất cả những cuộc đối thoại có sự khác biệt về cấp bậc đều đẩy 
người nói chuyện đến nguy cơ dễ tăng huyết áp hơn một cuộc đối 
thoại tương tự với đồng nghiệp. 


Mọi người thường phản ứng thế nào trước lời lăng mạ? Trong 
mối quan hệ giữa những người cùng địa vị, một lời lăng mạ có thể bị 
phản đối, và cần có lời xin lỗi. Nhưng khi lời lăng mạ xuất phát từ một 
người nắm toàn bộ quyền lực thì các thuộc cấp nên (và đây có lẽ là 
một việc làm khôn ngoan) nén cơn giận lại, phản ứng bằng một sự 
cam chịu nhẫn nhục. Chính sự thụ động - không có thái độ phản đối - 
đã ngầm cho phép người có địa vị cao tiếp tục cư xử theo lối đó. 


Huyết áp của những người im lặng trước lời lăng mạ thường 
tăng lên đáng kể. Vì các thông điệp tự hạ thấp mình vẫn tiếp tục tồn tại 
nên chính người kìm nén sẽ ngày càng có cảm giác bất lực, lo lắng và 
chán nan tột cùng. Nếu kéo dài, tất cả những cảm giác này sẽ làm 
tăng khả năng mắc bệnh tim mạch. 


Trong một cuộc nghiên cứu, hàng trăm người cả nam và nữ 
được đeo các thiết bị để đo huyết áp khi họ tương tác với một ai đó. 
Khi ở cùng gia đình hay bạn bè, huyết áp của họ tụt xuống, chứng tỏ 
những tương tác này rất dễ chịu và thoải mái. 


Khi ở cùng một người họ khó chịu, huyết áp của họ tăng lên. 
Trường hợp huyết áp tăng mạnh nhất là khi họ ở cạnh một người mà 
họ có cảm xúc mâu thuẫn: một ông bố hay bà mẹ quá độc đoán, một 
người bạn đời thích lãng mạn, một người bạn luôn muốn ganh đua. 
Hình bóng một ông chủ lờ mờ hiện ra như một nguyên mẫu và cơ chế 
này hoạt động trong tat ca các mối quan hệ của chúng ta. 


Chúng ta cố tránh xa những người khiến chúng ta thấy khó 
chịu, nhưng trong cuộc sống, chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều 
người thuộc tốp “hỗn hợp" này: Đôi khi, họ làm cho ta cảm thấy vui vẻ, 
nhưng có những lúc lại khiến ta muốn điên đầu. Các mối quan hệ 
nước đôi đặt ra cho chúng ta một nhu câu về tình cảm: Chúng ta 
không thể đoán trước mỗi tương tác, tất cả đều có khả năng bùng nổ, 
do đó cần có một sự thận trọng và nỗ lực rất cao. 


Ngành Y học đã xác định một cơ chế sinh học kết nối trực 
tiếp một mối quan hệ độc hại với bệnh tim. Những người tình nguyện 
tham gia cuộc thí nghiệm về sự căng thẳng sẽ phải tự bảo vệ mình 
trước lời cáo buộc họ là ké cắp. Khi nói chuyện, hệ miễn dịch và hệ tim 


mạch của họ tạo ra một sự kết hợp có nguy cơ chết người. Hệ miễn 
dịch tiết ra tế bào bạch huyết T, trong khi các thành mạch máu lại sản 
ra một chất nối kết các tế bào T này, hình thành mảng bám làm nghẽn 
động thạch trên màng trong. 


Một điều đáng ngạc nhiên trong y học đó là ngay cả những lo 
lắng tương đối nhỏ cũng có thể kích thích hoạt động của cơ chế này. 
Phản ứng chuỗi từ cảm giác đau buồn đến tổn thương ở màng trong 
sẽ đặt chúng ta trước nguy cơ mắc bệnh tim nếu chúng ta thường 
xuyên chịu căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống. 


CHUỖI NGUYÊN NHÂN 


Sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể tìm ra tương quan giữa các mối 
quan hệ căng thẳng và sức khoẻ ốm yếu, sau đó, nhận định một hoặc 
hai con đường tồn tại trong chuỗi nguyên nhân đó. Nhưng bất chấp 
giả thuyết về các cơ chế sinh học đã được kiểm chứng qua nhiều 
nghiên cứu, những người theo chủ nghĩa hoài nghi vẫn cho rằng có 
rất nhiều nhân tố khác, trong đó có sinh hoạt không lành mạnh. Ví dụ, 
nếu một mối quan hệ rắc rối khiến ai đó uống rượu hay hút thuốc quá 
nhiều hoặc kém ngủ, thì đó có thể là nguyên nhân trực tiếp hơn dẫn 
đến sức khoẻ ốm yếu. Vì vậy, các nhà nghiên cứu liên tục tìm kiếm 
mối liên kết sinh học khác biệt - một nguyên nhân rõ ràng, tách biệt 
khỏi các nguyên nhân khác. 


Chúng ta hãy xem xét nghiên cứu khiến hàng trăm người bị 
cảm lạnh của Sheldon Cohen, một chuyên gia tâm lý học tại Đại học 
Carnegie Mellon. Cohen làm thế không phải vì ông ác tâm - tất cả là vì 
lợi ích của khoa học. Dưới những điều kiện được kiểm soát kỹ càng, 
ông cho những người tình nguyện tiếp xúc có hệ thống với rhinovirus 
gây ra chứng bệnh cảm lạnh thông thường. Khoảng 1/3 số người tiếp 
xúc với virus xuất hiện đầy đủ các triệu chứng, trong khi số còn lại chỉ 
bị sổ mũi. Các điều kiện được kiểm soát cho phép ông xác định được 
nguyên nhân chính xác. 


Phương pháp của ông được tiến hành rất cẩn thận và nghiêm 
ngặt. Để đảm bảo những người tham gia thí nghiệm không bị dính 
cảm trước, Cohen cách ly họ trong 24 giờ trước khi tiếp xúc với virus. 
Trong năm ngày tiếp theo (với mức thù lao là 800 đô-la), các tình 
nguyện viên này được xếp vào các căn phòng đặc biệt với những tình 
nguyện viên khác. Tất cả được giữ cách nhau ít nhất 1m để không thể 
truyền bệnh cho nhau. 


Trong năm ngày đó, chất bài tiết ở mũi của họ được thử 
nghiệm để tim ra các chat chi thị kỹ thuật của bệnh cảm cúm (ví dụ 
như tổng trọng lượng nước nhầy) cũng như sự hiện diện của 
rhinovirus đặc trưng. Mẫu máu của họ cũng được kiểm tra để tìm ra 
các kháng thể. Bằng cách này, Cohen đã đánh giá bệnh cảm cúm với 
độ chính xác vượt xa phương pháp dựa vào dấu hiệu chảy nước mũi 
và hắt hơi. 


Như chúng ta đã biết, lượng vitamin C trong cơ thể thấp, thói 
quen hút thuốc và kém ngủ đều làm tăng khả năng nhiễm trùng. Như 
vậy, một mối quan hệ căng thẳng có thể bị liệt vào danh sách này hay 
không? Câu trả lời của Cohen là: Chắc chắn có. 


Cohen đưa ra các thông số chính xác có thể kết luận một 
người bị mắc bệnh cảm cúm trong khi những người khác vẫn khoẻ 
mạnh. Ở những người đang có xung đội với người khác, khả năng 
nhiễm bệnh cao hơn gấp đôi so với những người bình thường, đặt các 
mối quan hệ không vững chắc vào phạm vi nguyên nhân tương tự như 
thiếu vitamin C và kém ngủ. (Hút thuốc là thói quen có hại nhất, khiến 
khả năng tử vong của một người cao hơn gấp ba lần bình thường). 
Những xung đột diễn ra trong một tháng hay lâu hơn sẽ làm tăng khả 
năng nhạy cảm. Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi thông thường không 
gây ra dấu hiệu nguy hiểm nào cho sức khoẻ. 


Mặc dù những cuộc tranh cãi không ngớt rất có hại nhưng 
việc cô lập bản thân còn tệ hơn. So với những người có một mạng lưới 
liên kết xã hội phong phú, thì ở những người không có nhiều mối quan 
hệ gần gũi, khả năng nhiễm bệnh cảm lạnh cao gấp bốn lần, khiến sự 
cô độc trở nên nguy hiểm hơn cả hút thuốc. 


Chúng ta càng hòa nhập chúng ta càng có ít nguy cơ bị 
nhiễm bệnh cảm lạnh. Ý tưởng này có vẻ phản trực giác: chẳng phải 
chúng ta sẽ tăng khả năng nhiễm virus cảm lạnh khi càng tương tác 
với nhiều người hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng những liên kết xã 
hội mạnh mẽ sẽ làm tăng các cảm xúc tích cực ở chúng ta, hạn chế 
trạng thái tiêu cực, ngăn chặn cooctizon và cải thiện chức năng miễn 
dịch trong trường hợp bị căng thẳng. Tự bản thân các mối quan hệ 
dường như cũng bảo vệ chúng ta tránh khỏi nguy cơ nhiễm virus cảm 
lạnh mà chúng gây ra. 


NHẬN THỨC VỀ ÁC Ý 


Không chỉ một mình Elysa Yanowitz bị sỉ nhục ở nơi làm việc. 
Một phụ nữ làm việc cho một công ty dược phẩm đã gửi cho tôi e-mail 
có nội dung như sau: "Tôi đang có mâu thuẫn với sếp của tôi, một 
người vốn không phải là người tốt. Lần đâu tiên trong lĩnh vực chuyên 
môn của mình, sự tự tin của tôi bị lung lay nhưng vì bà ta được lòng 
tất cả cấp trên nên tôi cảm thấy không còn chỗ bấu víu. Toàn bộ việc 
này khiến tôi căng thẳng đến phát ốm." 


Có phải người phụ nữ trên chỉ đơn thuần tưởng tượng ra sự 
liên quan giữa bà chủ độc ác và trạng thái mệt mỏi của cô? Có lẽ là 
vậy. 


Nhưng mặt khác, sự tuyệt vọng của cô cũng rất giống với các 
phát hiện từ một cuộc phân tích 208 công trình nghiên cứu có liên 
quan đến 6.153 người phải chịu nhũng yếu tố gây căng thẳng từ các 
âm thanh ầm 1, khó chịu đến việc đương đầu với những người gây ra 
cảm giác khó chịu tương tự. Trong tất cả các loại căng thẳng, điều tồi 
tệ nhất là khi ta bị biến thành mục tiêu chỉ trích lỗ mãng và trở nên bất 
lực, chẳng biết làm gì trong tình huống đó - giống như trường hợp của 
Yanowitz và người phụ nữ trong công ty dược phẩm nọ. 


Margaret Kemeny đã tìm ra các nguyên nhân giải thích cho 
hiện tượng này. Bà là một chuyên gia trong lĩnh vực y học hành vi tại 
trường Y, Đại học California, San Francisco. Chính bà đã cùng đồng 
nghiệp của mình là Sally Dickerson phân tích hàng trăm nghiên cứu về 
sự căng thẳng. Kemedy nói với tôi, sự đe doa hay những thách thức là 
nguyên nhân gây căng thẳng nhất "khi có một số người nào đó lắng 
nghe bạn và bạn cảm thấy mình đang bị phán xét. 


Trong tất cả các nghiên cứu, phản ứng căng thẳng được đo 
bằng lượng cooctizon tăng lên trong cơ thể. Lượng cooctizon tăng 
nhiều nhất khi nguồn căng thẳng phát sinh trong quá trình tiếp xúc 
giữa người với người, ví dụ, khi một người ngồi phán xét một tình 
nguyện viên trong khi người đó đang phải tính nhầm phép toán lấy 
1242 trừ cho 17 sau đó tiếp tục trừ đi 17 trong thời gian nhanh nhất có 
thể. Khi một người vừa phải thực hiện một nhiệm vụ nặng nề, lại vừa 
bị người khác phán xét những gì họ đang làm, tác động lên cooctizon 
sẽ cao gấp ba lần so với tình trạng căng thẳng ở mức độ tương tự 
nhưng không nhắm vào môt đối tượng cụ thể. 


Hãy thử tưởng tượng bạn đang đi phỏng vấn xin việc. Khi bạn 
nói về kha năng và chuyên môn mot sự việc đáng lo ngại đã xảy ra. 


Ban thấy người phỏng van đáp lại ban bang một thái độ lạnh lùng, 
nghiêm nghị và lãnh đạm ghi ghi chép chép lên bìa kẹp hồ sơ. Tôi tệ 
hơn, người phỏng vấn còn đưa ra những nhận xét mang tính chỉ trích, 
làm giảm giá trị của bạn. 

Đây là tình huống khó xử, cần động não đối với các tình 
nguyện viên tham gia thí nghiệm đo mức độ căng thẳng xã hội. Tất cả 
những tình nguyện viên này đều đang đi xin việc và đến đây để thực 
hành phỏng vấn. Nhưng "phần thực hành" thực ra lại là một bài kiểm 
tra mức độ căng thẳng. Được các nhà nghiên cứu Đức phát triển, 
dạng thí nghiệm này được sử dụng tại nhiều phòng thí nghiệm trên thế 
giới vì lượng dữ liệu nó tạo ra có tác động rất mạnh. Phòng thí nghiệm 
của Kemeny thường xuyên thay đổi cách thức tiến hành thí nghiệm để 
đánh giá tác động sinh học của sự căng thẳng xã hội. 


Theo Dickerson và Kemeny, việc bị đánh giá sẽ tác động đến 
"cái tôi xã hội", tức cách chúng ta nhìn nhận bản thân từ con mắt của 
những người khác. Cảm giác về giá trị và địa vị xã hội - và giá trị riêng 
của chúng ta - xuất phát từ các thông điệp lũy tích mà chúng ta nhận 
được và từ cách nhận thức cửa người khác về chúng ta. Những đe 
dọa đối với vị thế của chúng ta trong mắt người khác có hiệu lực đáng 
kể về mặt sinh học. Cuối cùng, khi phương trình tiềm thức diễn ra, nếu 
bị phán xét là không được như kỳ vọng, chúng ta không chỉ hổ thẹn 
mà còn cảm thấy bị hắt hủi hoàn toàn. 


Phản ứng thù địch, gây cam giác khó chịu của người phỏng 
vấn chắc chắn sẽ khiến trục HPA của người được phỏng vấn sản ra 
mức cooctizon cao nhất so với bất kỳ hình thức mô phỏng trạng thái 
căng thẳng nào mà các phòng thí nghiệm từng thử nghiệm. Sự căng 
thẳng xã hội làm lượng cooctizon tăng nhanh hơn nhiều so với các thử 
nghiệm thường được thực hiện trước đó trong phòng thí nghiệm 
(người tình nguyện phải thực hiện các phép toán ngày càng khó với 
sức ép rất lớn về thời gian trong một không gian đầy những tiếng ồn 
khó chịu cùng một cái máy bắt lỗi nghiêm khắc sẽ báo hiệu mỗi khi trả 
lời sai, nhưng không có sự xuất hiện của những người phán xét khó 
chịu). Các thử thách khách quan nhanh chóng bị lãng quên, nhưng 
một sự phán xét ti mỉ lại tao ra cảm giác hổ then đặc biệt mạnh mẽ và 
kéo dài. 

Thật đáng kinh ngạc là một phán xét mang tính biểu tượng 
chỉ tồn tại trong tâm tưởng cũng có thể tạo ra cảm giác tội lỗi mạnh 


đến thế. Kemeny giải thích, sự tiếp nhận thực tế có thể tác động mạnh 
đến hệ thống HPA tương đương một người thật vì "giây phút bạn nghĩ 
về điều gì đó chính là lúc bạn tạo ra hình ảnh tưởng tượng bên trong, 
sự hình dung này sẽ tác động lên não bộ" như thực tế mà nó biểu 
hiện. 

Cảm giác không được trợ giúp làm tăng thêm sự căng thẳng. 
Trong các nghiên cứu về cooctizon ma Dickerson và Kemeny phan 
tích, khi vượt ra ngoài khả năng xử lý của con người, các mối đe dọa 
sẽ bị coi là tồi tệ nhất. Khi một mối đe dọa vẫn tiếp tục tồn tại bất chấp 
mọi nỗ lực của chúng ta thì lượng cooctizon sẽ tăng lên rất nhiều. Điều 
này tương tự như tình huống khó xử của một người tự nhận thấy bản 
thân là mục tiêu của những thành kiến xấu xa. Các mối quan hệ liên 
tục có những lời chỉ trích, bác bỏ hay quấy rầy sẽ kìm giữ trục HPA 
trong tình trạng làm việc quá sức triền miên. 


Khi sự căng thẳng không nhắm vào một đối tượng cụ thể và 
chúng ta không thể làm gì để ngăn nó dừng lại, thì nhu cầu cơ bản 
nhất của chúng ta sẽ không bị đe dọa. Kemeny phát hiện ra rằng, với 
sự căng thẳng không nhằm vào riêng ai, lượng cooctizon trong cơ thể 
sẽ ngừng tăng trong vòng 40 phút. Nhưng nếu nguyên nhân là sự 
phán xét xã hội tiêu cực thì lượng cooctizon sẽ duy trì ở mức trên 50% 
trong thời gian lâu hơn và cơ thể phải mất ít nhất một giờ để trở về 
trạng thái bình thường. 


Các nghiên cứu về hình ảnh não đưa ra giả thuyết về những 
phần não có thể phản ứng mạnh với những nhận thức ác ý đó. Hãy 
nhớ lại mô phỏng thí nghiệm được dựng trên máy tính của Jonathan 
Cohen ở Đại học Princeton trong Chương 5, ở đó các tình nguyện viên 
chơi trò Kết luận cuối cùng được gắn với một máy quét MRI. Trò chơi 
yêu cầu hai người chơi chia một khoản tiền, người này đưa ra một 
cách chia mà người kia có thể chấp nhận hay từ chối. 


Khi một tình nguyện viên cảm thấy người kia chia không công 
bằng, thùy nhỏ trước não, khu vực hoạt hóa khi xuất hiện cảm giác 
giận dữ và phẫn nộ cũng hoạt động. Họ thể hiện các dấu hiệu của thái 
độ gay gắt và nhiều khả năng từ chối tất cả các cách chia. Nhưng khi 
"đối thủ” trong cuộc chơi chỉ là một chương trình máy tính thì thùy nhỏ 
trước não của họ sẽ im lặng, ngay cả khi cách chia có vẻ hơi thiên 
lệch. Bộ não xã hội tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa sự gây hại cố ý với 
vô ý và nó sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn nếu sự gây hại đó là ác ý. 


Phát hiện này có thể giải quyết vấn đề nan giải của các bác sĩ 
lâm sàng, những người đang cố tìm hiểu chứng rối loạn tinh thần hậu 
chấn thương (PTSD): Tại sao các tai ương với cùng cường độ thường 
dẫn đến những đau đớn kéo dài hơn nếu người đó cảm thấy thương 
tổn của họ là do hành động cố ý của một ai đó hơn là hành vi ngẫu 
nhiên của tạo hóa? Số bệnh nhân PSTD do những trận cuồng phong, 
động đất và các thảm họa thiên nhiên khác ít hơn nhiều so với số bệnh 
nhân mắc bệnh tương tự do các hành vi ác ý giống như cưỡng hiếp và 
lạm dụng. Giống như stress, chứng hậu chấn thương còn trở nên tồi 
tệ hơn khi các nạn nhân cam thấy họ là mục tiêu mang tính cá nhân. 


LỚP HỌC NĂM 1957 


Năm 1957, Elvis Presley khiến cả nước Mỹ bừng tỉnh khi xuất 
hiện trong chương trình Ed Sullivan Show tối Chủ nhật, chương trình 
truyền hình được đón xem nhiều nhất lúc đó. Năm 1957 cũng là thời 
điểm nền kinh tế Mỹ đang ở giữa thời kỳ bùng nổ sau cuộc chiến dai 
dẳng. Tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là Dwight D. Eisenhower. 
Những chiếc xe ô tô có kiểu sườn và đuôi xe trông thật lố bịch, còn 
giới trẻ thì lao vào các buổi khiêu vũ có tên "sock hop". 

Cũng trong năm đó, các nhà nghiên cứu của Đại học 
Wisconsin bắt đầu tiến hành nghiên cứu 10 nghìn sinh viên năm cuối, 
tức khoảng gần 1/3 số sinh viên trong toàn bang. Những sinh viên này 
sau đó được phỏng vấn lại một lần vào năm 40 tuổi và một lần nữa khi 
họ 50 tuổi. Sau đó, khi bước sang tuổi 65, một nhóm trong số họ được 
Richard Davidson mời tiếp tục tham gia vào nghiên cứu tiếp theo tại 
Đại học Wisconsin và được đưa tới Phòng thí nghiệm W. M. Keck để 
kiểm tra hành vi và chụp hình những phần não bộ hoạt động. Sử dụng 
các phương pháp phức tạp hơn nhiều so với các phương pháp của 
năm 1957, Davidson đã tìm ra được mối tương quan giữa lịch sử xã 
hội, hoạt động trí não và chức năng miễn dịch của họ. 


Chất lượng các mối quan hệ của những người đã tốt nghiệp 
được tìm hiểu trong các cuộc phỏng vấn trước đó. Lúc này, nó được 
so sánh với sự suy giảm các chức năng của các bộ phận trên cơ thể 
họ. Họ được kiểm tra dựa trên tiêu chí hoạt động thông thường của 
các hệ thống có dấu hiệu phản ứng đối với stress, bao gồm huyết áp, 
lượng cholesterol, cooctizon và các hormone gây stress khác. Tất cả 
những hệ thống này và những thước đo tương tự không chỉ dự báo 
được khả năng mắc bệnh tim mạch mà còn cả sự suy giảm thể chất 


và trí tuệ của cuộc sống sau này. Điểm tổng cao là dấu hiệu về một cái 
chết sớm. Các nhà nghiên cứu phát hiện các mối quan hệ có ý nghĩa 
rất quan trọng: những tổn thương của cơ thể liên quan chặt chẽ đến 
những cảm xúc tích luỹ không có lợi trong các mối quan hệ quan trọng 
nhất đối với người được kiểm tra. 


Lấy ví dụ về người phụ nữ mà tôi gọi là Jane. Các mối quan 
hệ trong cuộc sống của bà rất khắc nghiệt và đầy rẫy những thất vọng. 
Cả cha và me Jane đều nghiện rượu và gần như suốt quãng đời thơ 
ấu, bà rất ít khi gặp cha. Ông ta đã quấy rối bà khi bà học trung học. 
Khi lớn lên, Jane sợ hãi tất cả mọi người, bà hết giận dữ lại lo lắng với 
cả những người gần gũi nhất. Mặc dù Jane có kết hôn, nhưng ba 
nhanh chóng ly hôn và cuộc sống xã hội bó hẹp khiến bà luôn thấy 
ngột ngạt, tù túng. Trong cuộc khảo sát y học cho nghiên cứu của 
Davidson, bà có tới chín trong số 22 triệu chứng y học phổ biến. 


Trái lai, Jill, một trong số những bạn học của Jane, đã cho 
thấy một bức tranh về lịch sử các mối quan hệ phong phú và trọn vẹn. 
Mặc dù cha Jill qua đời khi bà mới chín tuổi nhưng lúc nào bà cũng 
cảm nhận được sự quan tâm, săn sóc của me. Jill rất gần gũi với 
chồng và bốn cậu con trai. Với bà, cuộc sống gia đình thật viên mãn. 
Đời sống xã hội năng động và hoạt bát của bà cũng rất đáng ngưỡng 
mộ vì bà có nhiều bạn thân và những người tâm phúc. Theo kết quả 
báo cáo, ở vào độ tuổi 60, Jill chi gặp phải ba trong số 22 triệu chứng 
y học phổ biến. 


Một lần nữa, sự tương quan không phải là nguyên nhân. Việc 
chứng minh mối liên hệ nhân quả giữa chất lượng mối quan hệ và sức 
khoẻ đòi hôi chúng ta phải xác định được những cơ chế sinh học cu 
thể tham gia vào quá trình này. Dựa trên các thí nghiệm của Davidson 
về hoạt động não bộ, Lớp học năm 1957 đã cung cấp một số manh 
mối đáng chú ý. 

Jill, người phụ nữ luôn nhận được sự quan tâm của mẹ, hài 
lòng với các mối quan hệ và không có nhiều vấn đề về sức khoẻ ở độ 
tuổi 60. Trong lớp học năm 1957, bà là thành viên duy nhất mà hoạt 
động lớn nhất trong vo não trước trán bên trái có liên quan đến bên 
phải. Theo Davidson, kiểu hoạt động thần kinh này là bằng chứng cho 
thấy cuộc sống của Jill tràn ngập những trang thái tâm lý thoải mái. 


dane, người phụ nữ có cha mẹ nghiện rượu, đã ly dị và có rất 
nhiều triệu chứng về sức khoẻ ở tuổi 60, có kiểu hoạt động thần kinh 


hoàn toàn trái ngược. Hoạt động lớn nhất ở khu vực trước trán bên 
phải của bà có liên quan đến não trái. Kiểu hoạt động này đưa ra giả 
thuyết, Jane thường phản ứng với cuộc sống bang sự đau khổ, tuyệt 
vọng và phục hồi rất chậm sau những thất bại về tình cam. 


Khu vực trước trán bên trái, như Davidson đã phát hiện trong 
một nghiên cứu trước đó, điều chỉnh một tầng mạch trong các khu vực 
não thấp hơn, nắm quyền quyết định thời gian phục hồi của chúng ta 
sau những chấn thương về thể chất cũng như tâm lý, tức khả năng 
mau phục hồi của chúng ta. Hoạt động trước trán bên trái càng hoạt 
động nhiều (trong mối liên quan đến vùng não trước trán bên phải), thì 
các chiến lược điều chỉnh tình cam dựa trên kinh nghiệm của chúng ta 
càng hiệu quả và khả năng phục hồi tình cảm càng lớn. Những điều 
này cũng quyết định thời gian mức cooctizon trong cơ thể chúng ta trở 
về mức bình thường. 


Sức khoẻ phục hồi nhanh hay chậm phụ thuộc một phần vào 
mức độ ảnh hưởng của đường cao đối với đường thấp. 


Nghiên cứu trước đây của Davidson đã tiến thêm được một 
bước. Nhóm nghiên cứu của ông phát hiện hoạt động trong cùng khu 
vực trước trán bên trái có liên quan nhiều đến khả năng phản ứng lại 
với bệnh cúm của hệ miễn dịch ở người. Ở những người có mức độ 
hoạt động cao nhất, hệ miễn dịch sẽ huy động các kháng thể cúm 
nhiều gấp ba lần so với người bình thường. Davidson tin rằng sự khác 
biệt này rất có ý nghĩa trên phương diện lâm sàng. Nói cách khác, 
những người có hoạt động trước trán bên trái cao sẽ ít có khả năng 
mắc bệnh cúm hơn nếu bị tiếp xúc với virus. 


Davidson tìm thấy trong dữ liệu đó một biểu hiện của khả 
năng mau hồi phục. Ông đưa ra giả thuyết một mối quan hệ có nền 
tảng vững chắc mang lại cho con người những nguồn nội lực để đánh 
bật những thất bại và mất mát về một tình cảm - như trường hợp của 
dill, người mất cha từ thuở lên chín nhưng có một người mẹ đầy tình 
yêu thương. 


Ở những sinh viên tốt nghiệp từng phải chịu những căng 
thẳng không ngừng trong thời thơ ấu, khả năng phục hồi khi đã trở 
thành người trưởng thành rất kém. Khi họ cảm thấy buồn trạng thái bất 
ổn kéo dài lâu hơn. Ngược lại, ở những người chị chịu đựng những 
mức độ căng thẳng vừa phải trong thời thơ ấu, khi họ lớn lên, tỷ lệ các 
hoạt động trước trán của họ cũng tốt hơn. Và kết quả này, một người 


lớn chu đáo - người tao ra một nền tang vững chắc cho khả năng phục 
hồi về mặt tình cảm, là nhân tố rất cần thiết đối với quá trình nuôi 
dưỡng trẻ trong thời thơ ấu. 

CÁC BIEU SINH XÃ HỘI 


Laura Hillenbrand, tác giả cuốn sách bán chạy nhất có tựa đề 
Seabiscuit, từ lâu đã phải chịu hội chứng mệt mỏi kinh niên, một tình 
trạng suy nhược có thể khiến bà sốt và kiệt sức. Có lúc, bà phải cần 
đến sự chăm sóc liên tục trong hàng tháng trời. Trong lúc bà viết cuốn 
Seabuiscuit, người dành cho bà nhiều sự quan tâm, chăm sóc nhất là 
người chồng tận tụy của bà, ông Borden. Nhưng trong thời gian ấy, 
ông cũng đang rất bận rộn với việc làm nghiên cứu tốt nghiệp. Không 
biết bằng cách nào, ông đã tìm ra sinh lực để trở thành một y tá hết 
mực tận tụy: giúp bà ăn uống, đỡ bà khi ba can di lại và đọc các trang 
viết của bà. 

Nhưng vào một đêm nọ, trên giường ngủ của mình, 
Hillenbrand “nghe thấy một âm thanh trầm và nhẹ". Bà nhìn xuống 
gác, thấy Borden "đang di tới di lui trong phòng nghỉ và khóc nức nô". 
Bà định gọi ông nhưng lại dừng ngay vì nhận ra ông cần được ở một 
mình. 


_ Sáng hôm sau, Borden vẫn ở đó giúp đỡ bà như thường lệ, 
ông "vẫn vui về và bình than như mọi khi". 


Borden đã cố hết sức để giữ sự đau đớn cho riêng mình. Ông 
không muốn làm buồn lòng người vợ vốn đã rất yếu ót. Giống như 
Borden, bất cứ ai phải ngày đêm chăm sóc người thân đều phải chịu 
đựng môt sự căng thang rất lớn và kéo dài. Sự căng thẳng đó đưa đến 
một thiệt hại không thể tránh khỏi về sức khoẻ và hạnh phúc đối với 
ngay cả người chăm sóc tận tình nhất. 


Dữ liệu gây chấn động mạnh nhất về vấn đề này là của một 
nhóm nghiên cứu liên ngành xuất sắc ở Đại học Ohio do nhà tâm lý 
học Janice Kiecolt Glaser và chồng bà, nhà nghiên cứu miễn dịch 
Ronald Glaser, đứng đầu. Dựa trên nhiều nghiên cứu họ đã phát hiện 
các tác động của sự căng thẳng liên tục chạm tới mức độ biểu hiện 
trên cần thiết để ngăn nhiễm trùng và giúp hàn gắn các tổn thương 
trong tế bào miễn dịch. 


Nhóm này đã nghiên cứu 10 phụ nữ ở độ tuổi 60, tất cả đều 


đang phải chăm sóc người chồng bị mắc chứng mất trí. Cả 10 phụ nữ 
này gần như luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Họ phải chăm sóc liên 
tục 24 giờ mỗi ngày, cảm thấy cực kỳ cô đơn và ngay cả thời gian 
chăm sóc bản thân cũng không có. Một nghiên cứu trước đó về những 
phụ nữ trong trạng thái căng thẳng tương tự cũng cho thấy việc tiêm 
phòng cúm cho họ hoàn toàn vô ích; sau khi tiêm, hệ miễn dịch của họ 
không tạo ra các kháng thể như bình thường. Khi tiến hành những thí 
nghiệm phức tạp hơn về chức năng miễn dịch, các nhà nghiên cứu. 
cho biết họ đã đọc được ở những phụ nữ này rất nhiều dấu hiệu rắc 
rối vê sức khoẻ. 

Đặc biệt, dữ liệu về gen đã trở thành tâm điểm. Một loại gen 
điều chỉnh các cơ chế miễn dịch chính được biểu lộ rõ ràng đến 50% ở 
những người chăm sóc ít hơn so với những phụ nữ khác cùng độ tuổi. 
GHmRNA sẽ làm tăng quá trình san xuất tế bào bạch cầu cũng như 
kích thích hoạt động của các tế bào NK và các đại thực bào - những tế 
bào có nhiệm vụ tiêu diệt các vi khuẩn xâm nhập. Điều này cũng có 
thể lý giải cho một phát hiện khác trước đây: Những phụ nữ bị căng 
thẳng mất hơn chín ngày để một vết châm nhỏ liền lại, lâu hơn so với 
những phụ nữ bình thường. 


Yếu tố then chốt trong sự suy giảm hệ miễn dịch này là 
ACTH. hormone kích thích cooctizon được tiết ra khi trục HPA chạy 
hết tốc lực. ACTH chặn việc sản xuất tác nhân miễn dịch chủ yếu 
interferon và làm giảm khả năng phản ứng của bạch cầu. Kết luận: Sự 
căng thẳng liên tục của những người chăm sóc bền bỉ trong hoàn 
cảnh cô lập xã hội làm suy yếu khả năng kiểm soát trục HPA của não 
bộ và do đó, làm yếu đi khả năng của các gen miễn dịch như 
GHmRNA trong nhiệm vụ chống lại bệnh tật của chúng. 


“Sự mất mát" do những căng thẳng liên tục dường như cũng 
đánh gục chính ADN của những người chăm sóc, làm tăng tốc độ lão 
hóa của các tế bào và giảm tuổi thọ sinh học của chúng. Các nhà 
nghiên cứu khác khi tiến hành nghiên cứu ADN ở những người mẹ 
phải chăm sóc đứa con bị bệnh kinh niên đã phát hiện ra rằng họ càng 
chịu gánh nặng đó lâu thì họ càng già đi ở mức độ tế bào. 


Tỷ lệ lão hóa được xác định bằng việc đo chiều dài của các 
telomere trong bạch cầu của người mẹ. Các telomere là một phần của 
ADN ở tận cùng nhiễm sắc thể của tế bào, chúng hơi co lại khi tế bào 
phân chia để tự nhân đôi. Các tế bào lặp đi lặp lại nhiều lần quá trình 


tái sinh trong suốt quãng đời của chúng để khôi phục mô hay trong 
trường hợp bạch cầu là để chiến đấu chống lại bệnh tật. Sau khoảng 
10 đến 50 lần phân chia (tùy thuộc vào kiểu tế bào), telomere sẽ không 
thể sao bản thêm vì kích thước quá ngắn, tế bào sẽ đi vào giai đoạn 
"nghỉ hưu”. 


Theo nghiên cứu trên, trung bình những người mẹ chăm sóc 
con bị bệnh kinh niên già hơn 10 tuổi về mặt sinh học so với những 
người khác ở cùng độ tuổi với họ. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp 
ngoại lệ: Có những phụ nữ mặc dù cảm thấy quá tải trong cuộc sống 
nhưng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ phía người thân. Các tế bào ở 
những phụ nữ này trẻ hơn, ngay cả khi họ đang chăm sóc một người 
thân tàn tật. 


Trí tuệ xã hội chung có thể đưa ra một sự thay thế cho sự mất 
mát quá sức chịu đựng của người chăm sóc. Chứng kiến cảnh tượng 
ở Sandwich, New Hampshire, vào một ngày mùa thu nắng vàng rực 
rỡ, Philip Simmons đang ngôi trên xe lăn, vây quanh anh là bạn bè va 
hàng xóm. Ở tuổi 35, Simmons, một giáo viên tiếng Anh, đã có hai con 
nhỏ, đang trong tình trạng thần kinh bị thoái hóa do chứng bệnh Lou 
Gehrig và được chẩn đoán là chỉ còn sống được chưa đầy năm năm 
nữa. Tuy nhiên, anh đã sống lâu hơn dự đoán, nhưng hiện các cánh 
tay anh đang mất dần cảm giác, khiến anh không thể thực hiện được 
các công việc thường ngày. Tại thời điểm đó, anh đã đưa cho một 
người bạn cuốn sách có tựa đề Chia sẻ sụ quan tâm, chăm sóc, trong 
đó có nói đến lập một nhóm hỗ trợ liên tục cho những người bị bệnh 
nặng. 


Ba mươi lăm người hàng xóm đã tập hợp lại để giúp đỡ 
Simmons và gia đình anh. Sự giúp đỡ của họ chủ yếu là qua điện 
thoại và thư điện tử. Họ là những đầu bếp, lái xe, người trông trẻ, 
những người hộ lý trong gia đình và họ đã trở thành một nhóm giúp đỡ 
Simmons cho đến khi anh qua đời ở tuổi 45. Gia đình mở rộng ảo này 
có ý nghĩa rất lớn đối với Simmons và vợ anh, Kathryn Field. Không 
những thế, sự giúp đỡ của họ còn giúp Field tiếp tục công việc, làm 
giảm bớt sức ép về tài chính và tạo cho toàn bộ gia đình “cảm giác 
được cộng đồng yêu thương" như Field đã nói 

Và ngược lại, những người hình thành nhóm FOPAK (Những 
người bạn của Phil và Kathryn), tên nhóm do họ tự đặt, thấy họ cũng 
nhận được món quà tuyệt vời đó. 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUE XÃ HỘI à Phần 5. CÁC MỐI QUAN HE LÀNH MANH 


Khi mẹ tôi nghỉ hưu, bà bỗng thấy rằng mình đang sống cô 
đơn trong một căn nhà quá lớn, trống trải (anh chị em chúng tôi đều 
sinh sống ở các thành phố khác, còn cha tôi thì đã mất từ lâu). Từng là 
một giảng viên xã hội học, mẹ tôi đã thực hiện một bước đi xã hội 
thông minh: bà đành một phòng cho các sinh viên học tại trường bà 
dạy trước đây đến ở miễn phí, ưu tiên những sinh viên đến từ các nén 
văn hóa Á Đông, những nền văn hóa mà người lớn tuổi rất được tôn 
trọng. 


Đã hơn 30 năm kể từ khi me tôi nghỉ hưu, và quyết định này 
vẫn tiếp tục được thực hiện. Mẹ tôi đã sống cùng rất nhiều sinh viên 
đến từ các nơi như Nhật Bản, Đài Loan và mới đây là Bắc Kinh, và 
điều này dường như rat tốt cho sức khoẻ của bà. Khi một cặp vợ 
chồng sinh con trong thời gian sống cùng mẹ tôi, cô con gái của họ lớn 
lên và coi bà như bà của mình. Khi lên hai tuổi, mỗi sáng, cô bé lại 
chập chững đi sang phòng mẹ tôi để xem bà đã dậy chưa và thường 
ôm hôn bà suốt ngày. 


Đứa bé sinh ra khi mẹ tôi đã gần 90 tuổi - và với không khí vui 
vẻ ngập tràn trong nhà, mẹ tôi trông trẻ ra đến vài tuổi. Chúng tôi 
không biết điều kiện sống có liên quan thế nào đến tuổi thọ cha mẹ tôi, 
nhưng các bằng chứng đều cho thấy trường hợp của bà có liên quan 
đến kỹ năng giao tiếp và khai thác tâm lý. 

Các mạng lưới xã hội ở người lớn tuổi bị cắt bớt vì những 
người bạn già của họ lần lượt qua đời hoặc chuyển đến nơi khác. 
Đồng thời, người lớn tuổi cũng thường có xu hướng cắt bỏ có chọn lọc 


mạng lưới xã hội của họ, chỉ giữ lại những mối quan hệ tích cực. 
Chiến lược này rất phù hợp với lý thuyết sinh học. Khi chúng ta già 
hơn, sức khoẻ của chúng ta chắc chắn sẽ kém đi: các tế bào già và 
chết, hệ miễn dịch và các hệ thống bảo vệ khác đảm bảo cho chúng ta 
có sức khoẻ tốt cũng hoạt động ngày càng kém đi. Việc cắt giảm 
những ràng buộc xã hội không đáng có có thể là một bước cần thiết để 
quản lý tốt hơn các trạng thái tình cảm. Thực vậy, một nghiên cứu 
bước ngoặt về những người Mỹ cao tuổi đã thành công khi phát hiện 
ra rằng các mối quan hệ của họ càng tích cực thì dấu hiệu của chứng 
căng thẳng sinh học như cooctizon càng giảm. 


Dĩ nhiên, trong cuộc sống, mối quan hệ có ý nghĩa nhất không 
nhất thiết phải là mối quan hệ tích cực và thú vị nhất - một người họ 
hàng rất gần có thể là người khiến ta tức phát điên chứ không làm ta 
vui thích. Khi người lớn tuổi cắt bớt những ràng buộc xã hội không 
quan trọng thì khả năng giải quyết các rắc rối về một tình cảm cũng 
tăng lên, ví như sự lẫn lộn giữa các cảm xúc tích cực và tiêu cực bị 
khuấy động bởi một mối quan hệ nào đó. 


Một nghiên cứu đã khám phá ra rằng khi người lớn tuổi có đời 
sống xã hội bổ ích và hấp dẫn, khả năng nhận thức nhanh nhạy của 
họ có thể kéo dài hơn bảy năm so với những người sống tách biệt và 
cô độc. Tuy nhiên, sự cô đơn lại ít hoặc không liên quan đến thời gian 
thực tế họ dành cho bản thân, cũng như số lượng các tương tác xã hội 
mà họ có trong ngày. Tình trạng cô đơn xuất hiện do sự thiếu thốn 
những tiếp xúc mật thiết, thân tình. Điểm mấu chốt ở đây là chất lượng 
của những tương tác: Chúng mang lại sự ấm áp hay tạo ra khoảng 
cách tình cảm, chúng bổ ích hay gây ra cảm giác tiêu cực. Chính cảm 
giác cô đơn, chứ không phải là số lượng người quen và những tiếp 
xúc mà một người có được, mới liên quan trực tiếp nhất tới sức khoẻ: 
Một người càng cảm thấy cô đơn, chức năng hệ tim mạch và hệ miễn 
dịch của họ hoạt động càng kém. 


Có một quan điểm sinh học khác về thế giới giữa con người 
với con người khi chúng ta già đi cũng đang được nhiều chuyên gia 
trên thế giới công nhận. Quá trình hình thành các nơ-ron 
(neurogenesis), tức quá trình sản xuất các nơ-ron mới mỗi ngày của 
bộ não vẫn tiếp tục diễn ra khi chúng ta về già, mặc dù với tốc độ 
chậm hơn khi chúng ta còn trẻ. Một số nhà thần kinh học đưa ra giả 
thuyết rằng sự chậm lại này có thể không xảy ra trong một số trường 
hợp, nhưng tác dụng phụ của sự đơn điệu trong cuộc sống là điều 


không thể tránh khỏi. Phức tạp hóa môi trường xã hội của một người 
sẽ khởi đầu cho các nghiên cứu mới và làm tăng tốc quá trình sản xuất 
các tế bào mới của não bộ. Vì lý do này, một số nhà thần kinh học đã 
cộng tác với các kiến trúc sư thiết kế nhà cho người cao tuổi, sao cho 
họ sẽ phải tương tác nhiều hơn với những người khác trong các công 
việc thường ngày - một việc mà mẹ tôi chủ động đã sắp xếp cho chính 
mình. 


CHIẾN TRƯỜNG HÔN NHÂN 


Khi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa ở một thành phố nhỏ, tôi 
đã nghe lỏm được câu chuyện của hai người đàn ông lớn tuổi ngồi 
trên băng ghế bên ngoài. Một người hỏi về một đôi vợ chồng trong 
vùng. 


Người kia trả lời vắn tắt: "Ông biết rồi đấy, họ suốt ngày chỉ 
cãi vã và vẫn đang cãi nhau đấy." 


Nhiều nhà thần kinh học khẳng định sự hủy hoại tình cảm 
trong một mối quan hệ sẽ gây ra những hậu quả sinh học. Trong một 
nghiên cứu gần đây, người ta đã tìm ra lý do hôn nhân bế tắc có thể 
huỷ hoại sức khoẻ ta khi nghiên cứu những cặp mới cưới trong 
khoảng 30 phút họ bất hòa (tất cả các đôi này đều tự nhận rằng "rất 
hạnh phúc" trong hôn nhân). Khi xảy ra xích mích, số lượng năm trong 
số sáu hormone thượng thận được thử nghiệm đã biến đổi, trong đó 
có sự tăng lên của ACTH biểu thị cho trục HPA được huy động. Huyết 
áp tăng vọt và chỉ số so sánh của chức năng miễn dịch bị giảm xuống 
trong vài giờ. 

Hàng tiếng đồng hồ sau, có những thay đổi theo chiều hướng 
xấu trong khả năng phòng thủ chống lại "những kể xâm nhập" của hệ 
miễn dịch. Khi cuộc cãi vã càng trở nên chua chát, thù địch, sự thay 
đổi càng diễn ra mạnh mẽ. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, hệ nội 
tiết "đóng vai trò như một cổng vào quan trọng đảm bảo cho các mối 
quan hệ cá nhân và sức khỏe", dẫn đến việc sản sinh ra các hormone 
căng thẳng cản trở cả chức năng miễn dịch và chức năng nội tiết. Khi 
một cặp đôi xung đột, hệ miễn dịch và nội tiết của họ phải gánh chịu 
hậu quả và nếu xung đột kéo dài liên tục trong nhiều năm thì mối nguy 
hại sẽ tăng dần. 

Trong một phần của cuộc nghiên cứu về xung đột trong hôn 
nhân, các cặp vơ chồng ở độ tuổi 60 (trung bình đã lập gia đình được 


42 năm) được mời tham gia một thí nghiệm được giám sát chặt chẽ 
hơn về sự bất đồng. Một lần nữa, sự bất đồng tạo ra những suy sụp 
có hại trong hệ miễn dịch và nội tiết - càng hiềm thù, mức độ suy sụp 
càng lớn. Vì sự lão hóa làm yếu hệ miễn dịch và hệ tim mạch nên sự 
thù địch giữa những cặp đôi lớn tuổi có thể gây ra những thiệt hại lớn 
hơn về sức khoẻ. Chắc chắn, những thay đổi sinh học tiêu cực trong 
trận chiến hôn nhân ở những cặp vợ chồng cao tuổi diễn ra mạnh mẽ 
hơn những cặp mới cưới - nhưng điều này chỉ xảy ra người vợ. 


Tác động đáng kinh ngạc này xảy ra ở tất cả những phụ nữ 
đã lập gia đình. Những phụ nữ mới cưới thể hiện sự suy sụp lớn nhất 
trong khả năng miễn dịch trong suốt và sau "cuộc chiến" sẽ nhanh 
chóng trở thành những người bất mãn nhất với cuộc hôn nhân của họ 
một năm sau đó. 

Khi người chồng rút lui khỏi cuộc cãi vã trong tức giận, thì các 
hormone căng thẳng ở phụ nữ sẽ tăng vọt lên. Trong khi đó những 
người vợ có chồng biết nhường nhịn và cảm thông sẽ có mức 
hormone căng thẳng thấp hơn. Ngược lại, cho dù cuộc nói chuyện 
diễn ra gay gat hay thoải mái, các chi số trong hệ nội tiết của người 
chồng vẫn không thay đổi. Trường hợp ngoại lệ xảy ra ở những người 
cãi vã gay gắt nhất với người bạn đời. Ở những cặp đôi hiếu chiến này, 
phản ứng miễn dịch của cả hai yếu hơn những cặp đôi sống hòa 
thuận. 


Số liệu từ nhiều nguồn cho thấy những người vợ dễ bị tổn 
hao sức khoẻ vì cuộc sống gia đình nhưng ít phan ứng sinh học hơn 
so với người chồng. 

Lý do có thể vì phụ nữ thường dành nhiều tình cảm lớn hơn 
trong những mối quan hệ ràng buộc, gần gũi nhất của họ. Nhiều khảo 
sát vê phụ nữ Mỹ cho thấy các mối quan hệ tích cực là nguồn vui và là 
sức khỏe của họ trong suốt cuộc đời. Trong khi đó ở đàn ông Mỹ, các 
mối quan hệ tích cực không quan trọng bằng ý thức phát triển cá nhân 
hay cảm giác độc lập. 


Ngoài ra, bản năng chăm sóc của phụ nữ khiến họ chịu nhiều 
trách nhiệm cá nhân hơn đối với những người họ quan tâm và họ 
thường có cảm giác đau khổ hơn đàn ông khi người họ yêu thương 
gặp rắc rối. Phụ nữ cũng hòa hợp hơn với những thăng trầm trong các 
mối quan hệ và nhạy cảm hơn khi chèo lái con thuyền cảm xúc. 


Một phát hiện nữa: những người vợ dành nhiều thời gian suy 
nghĩ về khó khăn hơn các ông chồng và họ suy xét chúng với các chỉ 
tiết sống động hơn. (Họ cũng có trí nhớ tốt hơn về những quãng thời 
gian tốt đẹp và dành nhiều thời gian để hồi tưởng hơn). Vì những ký 
ức đau buồn có thể tự động xâm nhập liên tục vào trí não và việc gợi 
lại một cuộc xung đột có thể khơi mào cho những chuyển biến sinh 
học đi kèm với nó, nên xu hướng suy ngẫm về rắc rối của người khác 
sẽ gây ra những thiệt hại về mất sức khỏe. 


Vì tất cả những lý do đó, những rắc rối trong một mối quan hệ 
thân thiết khiến phan ứng sinh học bất lợi ở phụ nữ xảy ra mạnh mẽ 
hơn ở đàn ông. Ví dụ như trong nghiên cứu Wisconsin, lượng 
cholesteron ở phụ nữ liên hệ trực tiếp với mức độ căng thẳng trong 
cuộc hôn nhân của họ - nó cao hơn nhiều so với lượng cholesteron ở 
những người đàn ông của Lớp học năm 1957. 


Trong một nghiên cứu về các bậc phụ huynh bị mắc chứng 
suy tim xung huyết, người ta chỉ ra rằng một cuộc hôn nhân sóng gió 
có khả năng làm giảm tuổi thọ ở phụ nữ. Phụ nữ cũng có khả năng bị 
đau tim khi họ trải qua những căng thẳng về tình cảm, chẳng hạn 
khủng hoảng trong một mối quan hệ khắc nghiệt như ly hôn hoặc mất 
đi người bạn đời. Trong khi đó, đối với đàn ông, nguyên nhân gây ra 
chứng đau tim liên quan nhiều đến các hoạt động thể chất. Khi phải 
đối mặt với một cú sốc tình cảm đột ngột chẳng hạn như cái chết bất 
ngờ của người thân, người phụ nữ lớn tuổi dường như dễ bị tổn 
thương hơn đàn ông. Khi đó, lượng hormone căng thẳng của họ tăng 
lên, tạo ra trạng thái mà các bác sĩ gọi là "hội chứng vỡ tim". 


Những phản ứng sinh học hồi đáp những thăng trầm trong 
mối quan hệ ở phụ nữ trả lời cho câu hỏi khoa học đã được đặt ra từ 
lâu: Tại sao đàn ông, chứ không phải phụ nữ, được thụ hưởng nhiều 
lợi ích về sức khoẻ hơn từ việc kết hôn? Phát hiện này xuất hiện liên 
tục trong các cuộc khảo sát về hôn nhân và sức khoẻ nhưng vẫn chưa 
đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối. 


Một bức tranh khác xuất hiện khi một nghiên cứu được tiến 
hành trong 13 năm đặt ra câu hỏi đơn giản với gần 500 phụ nữ ở độ 
tuổi 30 đã lập gia đình: "Chị hài lòng như thế nào với cuộc sống hôn 
nhân của mình?" Các kết quả hết sức rõ ràng: những ai càng hài lòng 
với cuộc sống hôn nhân thì càng khỏe mạnh. Khi một phụ nữ cam 
thấy hạnh phúc, hòa hợp và đồng thuận với chúng về các vấn đề như 


tài chính, cuộc sống tình dục và có những thú vui, sở thích tương 
đồng, thì dữ liệu về sức khoẻ sẽ phản ánh trung thực toàn bộ điều đó. 
Các mức độ huyết áp, glucoza và lượng cholesterol ở những phụ nữ 
hạnh phúc sẽ thấp hơn những người cuộc sống hôn nhân không như 
ý. 


Tuy nhiên, mặc dù phụ nữ có vẻ dễ bị tổn thương về mặt sinh 
học hơn khi gặp những thăng trầm trong hôn nhân nhưng những tác 
động của con tàu tình cảm đó phụ thuộc vào bản chất của chuyến đi. 
Khi cuộc hôn nhân của người phụ nữ có nhiều bất hạnh hơn niềm vui, 
thì tác động tiêu cực sẽ giáng xuống sức khoẻ của họ. Còn ngược lại 
khi có nhận niềm vui hơn, thì sức khoẻ của họ sẽ được hưởng lợi. 


NHỮNG NGƯỜI CỨU ROI TINH CẢM 


Hãy tưởng tượng một phụ nữ đang nằm trong lòng một máy 
cộng hưởng MRI. Cô ta nghe được những âm thanh tạo cảm giác 
không an tâm phát ra từ những nam châm điện lớn xoay tít xung 
quanh và nhìn chăm chú vào một màn hình chỉ cách mặt vài centimet. 


Trên màn hình chạy nhanh một chuỗi các hình đầy màu sắc - 
một hình vuông màu xanh, một tam giác màu đỏ - với tần suất xuất 
hiện 12 giây/lần. Người phụ nữ được thông báo rằng khi một hình và 
một màu sắc nhất định xuất hiện trên màn hình, cô sẽ bị điện giật, tuy 
không đau nhưng cũng không dễ chịu. 


Có lúc người phụ nữ phải chịu đựng sự sợ hãi một mình. 
Nhưng có lúc, có một người lạ nắm tay cô. Và thỉnh thoảng, cô cảm 
thấy cái nắm tay ấm áp, thân thương của chồng mình. 


Đây là tình thế khó khăn của tám phụ nữ tình nguyện tham 
gia công trình nghiên cứu của Richard Davidson, một nghiên cứu 
được thực hiện với ý định đánh giá mức độ hỗ trợ về mặt sinh học mà 
những người thân mang lại cho chúng ta trong những thời điểm căng 
thẳng và đầy lo lắng. Kết quà là: khi cảm nhận được cái nắm tay của 
chồng, họ cảm thấy ít lo lắng hơn nhiều so với khi phải đối mặt với cú 
giật điện một mình. 


Nắm tay một người lạ cũng giúp họ ít nhiều, dù gần như 
không đáng kể. Nhóm nghiên cứu của Davidson đã khám phá ra một 
điều rất thú vị là họ không thể tiến hành nghiên cứu nếu người phụ nữ 
"không phân biệt" được họ đang nắm tay ai: khi cho chạy thử, những 


người vợ luôn đoán chính xác đó là tay của chồng hay tay của một 
người lạ. 

Khi những người vợ phải một mình đối mặt với cú điện giật, 
kết quả từ máy FMRI cho thấy những khu vực não hướng trục HPA 
vào phản ứng khẩn cấp bơm các hormone căng thẳng khắp cơ thể. 
Nếu sự đe dọa không phải là một cú giật điện nhẹ mà là một phỏng 
vấn viên có thái độ thù địch khi đi xin việc, thì những khu vực này chắc 
chắn còn hoạt động mạnh hơn. 


Nhưng hệ mạch bất ổn định này lại bị làm nguội nhanh chóng 
bằng một cái siết chặt ấm áp từ bàn tay người chồng. Công trình 
nghiên cứu đã lấp đầy khoảng trống quan trọng trong hiểu biết của 
chúng ta về cách thức tác động của những mối quan hệ dựa trên cơ 
chế sinh học. Giờ đây, chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng hơn về bộ não 
khi đang thực hiện nhiệm vụ "giải cứu cảm xúc". 


Một phát hiện khác cũng cho kết quả tương tự: người vợ càng 
cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân, thì lợi ích sinh học từ việc nắm 
tay sẽ càng lớn. Điều này đã trả lời cho bí ẩn khoa học xa xưa là tại 
sao có những cuộc hôn nhân lại đe dọa sức khoẻ của người phụ nữ 
trong khi một số khác lại bảo vệ. 


Sự tiếp xúc trên bề mặt da mang lại cảm giác dễ chịu bởi vì 
nó kích thích lượng oxytocin (điều này có thể giải thích cho việc giảm 
stress bằng cách mát xa hay vuốt ve). Oxytocin đóng vai trò như một 
"máy điều chỉnh" giảm hormone căng thẳng, giảm hoạt động SNS và 
HPA mà nếu duy trì liên tục sẽ gây nguy hại cho sức khoẻ của chúng 
ta. 


Khi oxytocin được sản sinh, cơ thể trải qua một loạt những 
thay đổi có lợi. Huyết áp giảm khi chúng ta trượt vào trạng thái thoải 
mái của hoạt động đối giao cảm. Nó chuyển sự trao đổi chất từ trạng 
thái sẵn sàng hoạt động ở cơ bắp lớn làm tăng kích thích căng thẳng 
sang trạng thái hồi phục sức khoẻ mà ở đó năng lượng chủ yếu tập 
trung tích trữ chất dinh dưỡng, phát triển và chữa bệnh. Mức cooctizon 
tụt xuống, thể hiện tình trạng giảm hoạt động HPA. Ngưỡng cảm giác 
đau đớn của chúng ta tăng lên, vì thế chúng ta ít nhạy cảm hơn với sự 
lo lắng. Thậm chí cả các vết thương của chúng ta cũng mau lành hơn. 


- Oxytocin có một chu kỳ nửa phân rã ngắn trong não bộ - nó 
diễn ra chỉ trong vài phút. Nhưng các mối quan hệ lâu dài, gần gũi và 


tích cực có thể tạo cho chúng ta một nguồn sản xuất oxytocin khá ổn 
định: mỗi cái ôm, mỗi sự đụng chạm thân thiện và mỗi khoảnh khắc 
trìu mến đều có thể châm ngòi cho tác động làm dịu hóa thần kinh. Khi 
oxytocin tiết ra liên tục - như thường xảy ra khi chúng ta ở bên những 
người ta yêu quý - chúng ta dường như đã gặt hái được các lợi ích về 
sức khoẻ lâu dài từ cảm giác yêu mến giữa con người. Nó kéo ta lại 
gần hơn vào những mối quan hệ gần gũi, rồi sau đó chuyển những 
mối quan hệ ấm áp đó thành tình trạng hạnh phúc, khoể mạnh về một 
sinh học. 


Quay trở lại gia đình Tolstoys. Bất chấp những sự thù oán 
được ghi lại trong nhật ky của họ, họ vẫn có tới 13 đứa con. Điều này 
có nghĩa họ sống trong một gia đình có rất nhiều cơ hội yêu thương. 
Hai vợ chồng không chỉ phải dựa vào nhau mà bao quanh họ là những 
người cứu rỗi tình cảm. 

SỰ LÂY LAN TÍCH CỰC 


Mới 41 tuổi, Anthony Radziwill đã qua đời trong phòng chăm 
sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở New York vì bệnh fibrosarcoma, một 
căn bệnh ung thư nguy hiểm. Theo lời người vợ góa của anh là 
Carole, người anh họ của Anthony là John F. Kennedy, Jr., đã đến 
thăm anh ngay trước khi anh mất. 


John, vừa kết thúc một cuộc gặp gỡ quan trọng và vẫn mặc 
nguyên lễ phục, nhận được tin báo người em họ của ông chi còn sống 
được vài giờ đồng hồ. 

Vì vậy, khi nắm tay Anthony, John đã khe khẽ hat bài The 
Teddy Bears' Picnic, một bài hat ma mẹ ông là Jackie Onassis đã hát 
ru cả hai anh em khi họ còn nhỏ. 


Anthony, lúc đó đã cận kề cái chết, cũng nhẹ nhàng hát theo. 


John, theo lời Radziwill, "đã đưa anh tới nơi an toàn nhất mà 
anh có thể tìm thấy." 


Sự tiếp xúc ngọt ngào đó chắc chắn làm cho những khoảnh 
khắc cuối cùng của Radziwill trở nên thanh thản. Và nó chứng tỏ liên 
hệ bằng trực giác là cách tốt nhất để giúp một người thân yêu trong 
những thời khắc khốc liệt. 


Giờ đây, đã có thêm bằng chứng chứng tô điều này: các nhà 


sinh lý học phát hiện ra rằng con người trở nên phụ thuộc lẫn nhau về 
một tình cảm, họ đóng vai trò tích cực trong việc điều chỉnh sinh lý của 
người khác. Sự đồng hóa sóng não sinh lý này cho thấy ám hiệu mà 
mỗi người nhận được từ những người khác có một sức mạnh đặc biệt, 
có khả năng điều khiển cơ thể họ theo hướng tốt hơn hoặc xấu di. 


Trong một mối quan hệ tích cực, vợ chồng giúp nhau chế ngự 
các cảm xúc lo lắng, giống như cha mẹ thường làm với con cái Khi 
chúng ta bị căng thẳng hay buồn chán, cha mẹ có thể giúp chúng ta 
suy nghĩ, tìm ra nguyên nhân gây đau khổ, có thể là để có phản ứng 
tốt hơn hoặc chỉ đơn giản là đặt mọi thứ theo đúng kỳ vọng. 

Việc bị tách biệt khổi những người ta yêu quý sẽ tước di của 
chúng ta sự hỗ trợ thân mật trong khi đó sự khát khao những người 
mà chúng ta nhung nhớ sẽ thể hiện một phần ao ước có được kết nối 
có lợi về mặt sinh học. Một số rối loạn mà chúng ta gặp phải sau cái 
chết của người thân phản ánh sự thiếu vắng của phần ảo này trong 
bản thân chúng ta. Mất đi một đồng minh sinh học có thể là nguyên 
nhân của bệnh tật hoặc cái chết sau khi vợ/chồng qua đời. 


Lại một lần nữa, sự khác biệt thua vị về giới lại xuất hiện. Khi 
bị căng thẳng, não của người phụ nữ tiết ra nhiều oxytocin hơn đàn 
ông. Điều này có tác động làm dịu và lý giải tại sao người phụ nữ tìm 
thường đến những người khác để tâm sự hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. 
Khi nghiên cứu những phụ nữ này, nhà tâm lý Shelley Taylor đã phát 
hiện ra, cơ thể của họ tiết thêm oxytocin để điều hòa cảm xúc. Khao 
khát được chăm sóc và giúp đỡ như trên chỉ có ở nữ giới. Các 
hormone nam thường chặn các lợi ích làm dịu của oxytocin. Trong khi 
đó, Estrogen-hormone sinh dục nữ - lại làm tăng các lợi ích này. Sự 
khác biệt này tạo sự khác biệt trong phản ứng của đàn ông và phụ nữ 
khi họ bị đe doạ: phụ nữ tìm kiếm đồng minh, trong khi đàn ông giải 
quyết một mình. Ví dụ, khi được cảnh báo sẽ bị điện giật, những 
người phụ nữ chọn cách chờ đợi điều đó cùng với những người tham 
gia khác, trong khi đàn ông lại thích đối mặt với nó một mình. Dường 
như đàn ông có khả năng làm dịu nhẹ nỗi đau khổ chỉ bằng những thú 
tiêu khiển, TV và bia có thể phương pháp thư giãn tuyệt vời của họ. 


Người phụ nữ càng có nhiều bạn thân thì quá trình lão hóa 
của họ càng chậm lại, và cuộc sống của họ càng hạnh phúc. Sự ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến mức giống như thuốc hay béo phì, tình trạng 
không có bạn cũng được coi là bất lợi cho sức khoẻ của người phụ 


nữ. Ngay cả sau khi trải qua một tai họa lớn, ví như cái chết của người 
chồng, thì những người phụ nữ có nhiều bạn thân và gần gũi sẽ dễ 
dàng thoát khỏi những suy yếu cơ thể mới nảy sinh hoặc mất đi sức 
sống. 


Trong bất kỳ một mối quan hệ gần gũi nào, bộ công cụ để 
quản lý cảm xúc từ quá trình tìm kiếm sự an ủi đến việc suy nghĩ - 
được hỗ trợ bởi những người khác, những người có thể đưa ra lời 
khuyên hoặc động viên hay giúp đỡ trực tiếp hơn thông qua sự lây 
truyền tình cảm tích cực. Khuôn mẫu chủ yếu để hình thành một liên 
kết sinh học với những người gần gũi nhất được hình thành ngay từ 
thời thơ ấu, trong chức năng sinh lý mật thiết của những tương tác 
sớm nhất ở chúng ta. Những cơ chế não - tới - não này tồn tại trong cơ 
thể chúng ta suốt cuộc đời gắn kết chúng ta về mặt sinh học với những 
người mà chúng ta gắn bó nhất. 


Tâm lý học có một khái niệm về sự kết hợp hai thanh một này 
là: một "đơn vị tâm sinh lý điều hòa lẫn nhau”, một quá trình làm suy 
yếu cơ bản của đường sinh lý va tâm ly tách biệt | và You, ban thân và 
người khác. Tính lưu động này của các đường ranh giới giữa những 
người mà ta cảm thấy gần gũi cho phép xảy ra tương quan hai chiều, 
ảnh hưởng sinh học lớn nhau. Nói tóm lại, chúng ta giúp đỡ (hay gây 
hại) cho nhau không chỉ về mặt cảm xúc mà còn ở mức độ sinh học. 
Thái độ thù địch của bạn làm tăng; tình yêu thương chăm sóc của bạn 
sẽ làm giảm huyết áp của tôi. 

Nếu chúng ta có một người bạn đời, một người bạn thân, hay 
một người họ hàng gần gũi mà ta có thể coi là một cơ sở tin cậy, nghĩa 
là chúng ta có một đồng minh sinh học. Khi được cung cấp kiến thức y 
học hiện đại về mức độ quan trọng của các mối quan hệ với sức khoẻ, 
các bậc cha mẹ mắc bệnh kinh niên và bệnh nặng có thể được hưởng 
nhiều lợi ích lớn khi tập trung khai thác các mối quan hệ thân thiết. 
Trong y học, các đồng minh sinh học là loại thuốc rất tốt và hiệu 
nghiệm. 


SỰ HIỆN DIỆN XOA DỊU MỌI BỆNH TẬT 


Nhiều năm trước, khi sống ở vùng nông thôn Ấn Độ, tôi đã rất 
ngạc nhiên khi biết rằng các bệnh viện trong khu vực tôi ở thường 
không cung cấp thực phẩm cho bệnh nhân. Đáng ngạc nhiên hơn là lý 
do của thực tế này: một lần có một bệnh nhân nhập viện, gia đình họ 
lại cùng đi, cắm trại ngay trong phòng bệnh, nấu ăn và chăm sóc họ. 


Lúc đó, tôi đã nghĩ thật tuyệt vời khi người bệnh có người thân 
ở bên chăm sóc, túc trực suốt ngày đêm, bù đắp cho họ những mất 
mát về mặt tình cảm khi phải chịu đau đớn về thể xác. Đó quả là một 
sự tương phản khắc nghiệt với sự cô lập xã hội thường thấy trong 
chăm sóc y tế ở phương Tây. 


Một hệ thống y tế triển khai chăm sóc và hỗ trợ xã hội để thúc 
đẩy chất lượng cuộc sống người bệnh có thể tăng cường khả năng 
chóng lành bệnh của họ. Ví dụ, một bệnh nhân nằm trên giường bệnh 
chờ cuộc phẫu thuật quan trọng diễn ra vào ngày hôm sau không thể 
không lo lắng. Trong bất kỳ tình huống nào, điều mà một người cảm 
nhận mạnh mẽ sẽ có xu hướng chuyển sang những người khác: khi 
người kia càng cảm thấy căng thẳng và dễ bị tổn thương, họ sẽ càng 
nhạy cảm và càng dễ dàng nắm bắt những cảm xúc đó. Nếu một bệnh 
nhân hay lo lắng sống cùng phòng với một bệnh nhân cũng đang chờ 
phẫu thuật thì cả hai người có thể khiến cho nhau cảm thấy lo lắng và 
sợ hãi hơn. Nhưng nếu người đó sống cùng phòng với một bệnh nhân 
vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thành công - vì thế cảm thấy khá 
bình thản và bớt căng thẳng - thì tác động về cảm xúc lên bệnh nhân 
kia cũng sẽ dễ chịu hơn. 


Khi tôi hỏi Sheldon Cohen, ông cho biết ông thường khuyên 
các bệnh nhân nội trú đi tìm các đồng minh sinh học. Theo ông, nên 
"ghép những người mới vào mạng lưới xã hội của bạn, đặc biệt là 
những người mà bạn tin cậy". Khi một người bạn của tôi bị chẩn đoán 
là có thể mắc bệnh ung thư, anh ta đã nhanh chóng đi đến một quyết 
định khôn ngoan là đến gặp bác sĩ tâm lý trị liệu ngay khi anh ta và gia 
đình đang trong tình trạng bấn loạn và lo lắng. 


Đúng như Cohen đã nói: "Khám phá đáng chú ý nhất về 
tương quan giữa các mối quan hệ và sức khoẻ là những người hòa 
nhập xã hội - những người đã lập gia đình, có gia đình gần gũi và 
nhiều bạn thân, là thành viên của những nhóm tôn giáo và xã hội, 
thường xuyên tham gia rộng rãi vào các hệ thống này - có khả năng 
phục hồi nhanh hơn sau những cơn bạo bệnh và sống lâu hơn. Gần 
18 cuộc nghiên cứu cho thấy có một sự nối kết mạnh mẽ giữa các liên 
kết xã hội và tỷ lệ tử vong." 

Cohen nhấn mạnh việc dành nhiều thời gian bên những người 
chúng ta yêu quý rất có lợi cho sức khoẻ. Ông cũng khuyến khích 
bệnh nhân hạn chế những tương tác có hại về mặt tình cảm và tăng 


cường những tương tác yêu thương. 


Thay vì để một người lạ dạy một bệnh nhân đau tim cách 
phòng tránh các cơn đau tim, thì bệnh viện nên lên danh sách mạng 
lưới cá nhân của người bệnh, tìm ra những người đại diện, và hướng 
dẫn họ trở thành đồng minh trong việc tạo ra những thay đổi cần thiết 
trong cách sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. 


Cũng quan trọng như sự hỗ trợ xã hội đối với những người 
lớn tuổi và người ốm, các lực lượng khác hoạt động để đáp ứng nhu 
cầu nối kết ấm áp. Cuối cùng là sự lúng túng và lo lắng mà những 
người bạn và gia đình thường cảm thấy ở bệnh nhân. Đặc biệt là khi 
bệnh nhân xuất hiện những dấu hiệu bệnh xã hội hay khi họ phải đối 
mặt với cái chết, mọi người xung quanh có thể trở nên quá cảnh giác 
và lo lắng khi muốn giúp đỡ, thậm chí cả khi đến thăm. 


“Hầu hết mọi người xung quanh tôi đã bước lùi lại", Laura 
Hillenbrand, người phải nằm liệt giường hàng tháng trời vì hội chứng 
mệt moi kinh niên, đã nhớ lại. Bạn bè thường hỏi những người bạn 
khác về tình hình sức khoẻ của bà, nhưng "sau một hoặc hai tấm bưu 
thiếp chúc chóng hồi phục, tôi không còn nghe tin tức gì về họ nữa." 
Khi bà gọi điện cho những người bạn cũ, nhưng các cuộc nói chuyện 
thường rất lúng túng và bà đã ngừng việc gọi điện vì thấy mình thật 
ngốc nghếch. 


Cũng giống như bất cứ ai bị bệnh tật làm đứt quãng các liên 
kết xã hội, Hillenbrand cũng mong mỏi được tiếp xúc để nối lại sợi dây 
liên hệ với những đồng minh sinh học bị mất tích. Giống như Sheldon 
Cohen đã nói, các phát hiện khoa học "thuần túy gửi một thông điệp 
tới gia đình và bạn bè bệnh nhân để không phot lờ hoặc cô lập ho". 


Lời khuyên này gợi ý cho tất cả chúng ta - những người quan 
tâm đến những đau đớn về thể xác của người khác, rằng ngay cả khi 
chúng ta không biết nói gì, chúng ta vẫn có thể trao tặng món quà là 
sự hiện diện đầy yêu thương. Chi sự hiện diện cũng có ý nghĩa quan 
trọng đáng ngạc nhiên, ngay cả với những bệnh nhân trong tình trạng 
sống thực vật với sự tổn hại não bộ nghiêm trọng, những người 
dường như hoàn toàn vô thức mà thuật ngữ y học gọi là "tình trạng có 
mức ý thức tối thiểu”. Khi một ai đó xúc động hồi tưởng lại về quá khử 
hay chạm nhẹ vào người bệnh, người bệnh sẽ kích hoạt mạch não 
tương tự để phản ứng lại như ở những người bình thường dù khi đó 
họ có về hoàn toàn không còn liên lạc, không thể ra hiệu dù chỉ là liếc 


mắt hay đáp lời lại. 


Một người ban của tôi kể lại rằng tình cờ cô đọc được môt bài 
báo về những người đã phục hồi sau tình trạng hôn mê. Những người 
này kể lại rằng họ thường xuyên nghe và hiểu những gì mọi người nói 
ngay cả khi họ nằm bất động. Khi đọc bài báo, cô đang đến bệnh viện 
thăm mẹ vì bà bị hôn mê sau một cú suy tim xung huyết. Bài báo đặc 
biệt này đã làm thay đổi suy nghĩ của cô khi ngồi bên giường mẹ. 

Sự gần gũi về mặt tình cảm rất hữu ích đối với những bệnh 
nhân có thể trạng yếu ớt khi họ mắc chứng bệnh kinh niên hay hệ 
thống miễn dịch của họ bị suy giảm hoặc họ đã quá già. Trong khi sự 
quan tâm được coi như liều thuốc chữa bách bệnh, thì các dữ liệu xuất 
hiện lại đưa ra giả thuyết rằng điều đó đôi khi lại tạo ra sự khác biệt có 
ý nghĩa lâm sàng. Với ý nghĩa như vậy, tình yêu thương không chỉ là 
một phương pháp để cải thiện nhịp điệu tình cảm trong cuộc sống của 
một bệnh nhân mà nó còn là một thành phần sinh học tích cực trong y 
học. 


Vì lý do đó, bác sĩ Mak Pettus đã cố thuyết phục chung ta 
nhận ra các thông điệp tinh tế báo hiệu nhu cầu của bệnh nhân chỉ 
trong một khoảnh khắc kết nối yêu thương, và hành động khi có 
"những lời mời bước vào" dưới hình thức là "một giọt nước mắt, một 
nụ cười, một ánh nhìn, hay thậm chí là sự yên lặng”. 


Cậu con trai nhỏ của Pettus cũng đang phải nằm viện để chờ 
phẫu thuật, cháu bị lấn at, hoảng sợ, bối rối và không thể hiểu được 
chuyện gì đang xảy ra do chậm phát triển và vẫn chưa biết nói. Sau 
cuộc phẫu thuật, trên cơ thể cậu bé bị gắn rất nhiều loại ống dẫn 
truyền: một ống trên cánh tay được cố định; một ống xuyên qua lỗ mũi 
vào trong dạ dày; các ống ôxy chạy qua mũi; một ống bơm thuốc gây 
mê vào xương sống; và một ống khác chạy qua dương vật tới bàng 
quang. 


Pettus và vợ của ông quá đau buồn khi chứng kiến đứa con 
thân yêu phải trải qua tất cả những điều này. Nhưng họ có thể nhìn 
thấy trong mắt đứa trẻ thông điệp rằng họ có thể giúp đỡ thông qua 
những cử chỉ nhỏ thể hiện sự yêu thương: một cái chạm nhẹ tạo cảm 
giác yên lòng, những cái nhìn chân thành, sự hiện diện thương yêu. 

Và đúng như Pettus đã nói: "Tình yêu là ngôn ngữ của chúng 


ta. 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI à Phần 5. CAC MỐI QUAN HE LÀNH MANH 


Vi bac sĩ nội trú chuyên khoa xương sống của môt trong 
những bệnh viện tốt nhất thế giới đang khám bệnh cho một phụ nữ ở 
độ tuổi 50, người đang phải chịu những cơn đau khủng khiếp do sự 
suy hóa nghiêm trọng đĩa đệm ở vùng cổ. Người phụ nữ này đã mắc 
bệnh trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ bà đi khám bác sĩ. 
Phương pháp điều trị duy nhất mà bà tuân theo là nắn khớp xương, 
nhưng phương pháp này cũng chỉ giúp bà giảm đau tạm thời. Các cơn 
đau dần tăng lên và bà cảm thấy sợ hãi. 

Người phụ nữ và con gái bà hỏi dồn vị bác sĩ nội trú với tất cả 
nỗi nghi ngại, lo lắng và sợ hãi. Trong vòng 20 phút, vị bác sĩ đã cố 
gắng giải đáp những mối bận tâm và làm nguôi đi nỗi sợ hãi của họ, 
nhưng ông chưa hoàn toàn thành công. 

Đúng lúc đó, một bác sĩ điều trị khác bước vào phòng và gợi ý 
nên thực hiện những mũi tiêm khớp mat dé làm dịu chứng sưng viêm, 
tiến hành điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu để kéo giãn và tăng 
cường hoạt động của những cơ bắp ở cổ. Con gái bà không thể hiểu 
nổi tại sao điều trị theo hướng này lại có thể có ích và bắt đầu hướng 
một loạt các câu hỏi về phía bác sĩ điều trị nhưng chi được một lúc, vị 
bác sĩ này đã đứng dậy và quay ngược ra phía cửa. 

Không để ý đến tín hiệu ngầm từ phía vị bác sĩ điều trị rằng 
cuộc nói chuyện đã kết thúc, cô con gái tiếp tục đặt hết câu hỏi này 
đến câu hỏi khác. Sau khi bác sĩ điều trị rời khỏi phòng, vị bác sĩ nội 
trú ở lại với họ thêm 10 phút, và cuối cùng người bệnh cũng đồng ý 
tiêm. 


Một lúc sau, vị bác sĩ điều trị gọi bác sĩ nội trú ra và nói: "Anh 
thật tuyệt, nhưng anh sẽ không thể tiếp tục kiểu nói chuyện lãng phí 
thời gian như vậy với bệnh nhân. Thời gian mà chúng ta có thể dành 
cho một bệnh nhân là 15 Phút, trong đó có cả thời gian ghi chép. Rồi 
đây, chính anh cũng sẽ đổ bệnh sau khi mất hàng đêm không ngủ để 
ghi chép rồi lại quay lại làm việc cả ngày ở bệnh viện vào sáng hôm 
sau." 

"Nhưng tôi quan tam đến mối quan hệ của tôi với các bệnh 
nhân," vị bác sĩ nội trú phan đối. "Tôi muốn tao dựng mối quan hệ tốt 
đẹp với họ, thật sự hiểu họ. Nếu có thể, tôi còn muốn dành nửa giờ 
cho mỗi bệnh nhân của mình." 


Đến đây, vị bác sĩ điều trị đã hơi bực mình, bà ta đóng sầm 
cửa lại để cả hai có thể nói chuyện riêng. "Xem này", bà nói, "còn tám 
bệnh nhân khác đang đợi. Người phụ nữ đó thật ích ky khi ở lâu như 
vậy. Anh không được dành qua 10 phút cho mỗi bệnh nhân. Đó là toàn 
bộ thời gian mà chúng ta có." 


Sau đó, bà làm các phép tính toán về thời gian dành cho mỗi 
bệnh nhân và phần trăm mà các bác sĩ được hưởng từ mỗi khoản 
thanh toán sau khi đã trừ đi "thuế” - các khoản khấu trừ cho bảo hiểm 
Sơ suất, cho toàn bộ số tiền phải trả cho bệnh viện và cho các bên có 
đặc quyền khác. Kết quả là, nếu mỗi năm, số tiền thanh toán của các 
bệnh nhân là 300.000 đô-la, mức lương của vị bác sĩ nội trú sẽ vào 
khoảng 70.000 đô-la. Do đó, cách duy nhất để kiếm thêm tiền là nhồi 
nhét thêm càng nhiều bệnh nhân với thời gian càng ít càng tốt. 


Quá trình chờ đợi quá lâu của bệnh nhân và sự thăm khám 
quá nhanh của các bác sĩ diễn ra ngày càng phổ biến, và điều này 
hoàn toàn không có lợi cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ. Không chi các 
bệnh nhân là người chịu thiệt, mà ngay cả các bác sĩ cũng phải chịu 
sự quản lý theo kiểu đặt lợi nhuận lên trên hết. Họ than phiền rằng họ 
không có đủ thời gian cần thiết để khám cho bệnh nhân. Vấn đề này 
không chỉ xảy ra ở Mỹ. Một nhà thần kinh học Châu Âu, người từng 
làm việc cho một chương trình y tế quốc gia của nước mình, cũng đã 
than vãn: "Họ đang áp dụng nguyên lý hoạt động của máy móc lên 
con người. Chúng tôi báo cáo lại các quy trình và thời điểm chúng tôi 
thực hiện, rồi sau đó họ tính toán xem chúng tôi chỉ nên dành bao 
nhiêu thời gian cho một bệnh nhân. Nhưng họ không tính đến thời gian 
nói chuyện với bệnh nhân, thời gian thông cảm, giải thích và giúp họ 


cảm thấy khá hơn. Rất nhiều bác sĩ đã to ra chán nản - họ muốn có 
thời gian để quan tâm đến một con người chứ không chỉ là khám và 
chữa bệnh. 


Sự chán nản của bác sĩ được ghi lại trong những giờ phút hết 
sức căng thẳng tại trường y và khu thực tập nội trú. Việc kết hợp khối 
lượng công việc khổng lồ với vấn đề kinh tế trong y học đòi hỏi ngày 
càng nhiều bác sĩ, nhưng trên thực tế nó lại đang nhen nhúm sự tuyệt 
vọng có sức lan toa mạnh trong chính những con người này. Các cuộc 
khảo sát đã phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy tình trạng mệt mỏi, 
chán nản xuất hiện ít nhất ở 80 đến 90% các bác sĩ thực tập nội trú. 
Tình trạng này đã trở thành một thứ bệnh dịch đang âm thầm lan rộng. 
Các triệu chứng của "đại dịch” rất rõ ràng: tình trạng kiệt quệ về cảm 
xúc dành cho công việc, cảm giác bat mãn tôt độ va thái độ I-It lạnh 
lùng. 


SỰ THIẾU TÌNH THƯƠNG Ở CÁC TỔ CHỨC 


Bệnh nhân ở phòng 4D bị mắc chứng viêm phổi kháng thuốc. 
Xét về tuổi tác và tình trạng bệnh tật, tương lai của bà thật u tối. 


Trong những ngày nằm viện, bà không có một ai đến thăm, 
thậm chí, trong trường hợp bà qua đời, bệnh viện cũng không biết nên 
báo cho ai vì bà không có bạn bè, người thân hay họ hàng. Có một 
cậu y tá trực đêm thường ghé qua thăm bà trong phiên trực của mình, 
vì vậy cậu là người duy nhất đến thăm bà. Tuy nhiên, các cuộc viếng 
thăm cũng chi giới han trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vì bà 
không nói chuyện được nhiều. Và qua nhiều tuần như vậy, giữa họ đã 
nảy sinh tình bạn. 


Các dấu hiệu sống của bà càng lúc càng trở nên yếu ớt và 
cậu y tá biết rằng bệnh nhân ở phòng 4D sắp qua đời. Vì vậy, cậu cố 
dành một phút rảnh rỗi trong ca trực để ở bên bà, dù chỉ là có mặt 
trong phòng. Cậu ở đó để nắm tay bà trong những thời khắc cuối cùng 
của cuộc đời. 

Nhưng cấp trên đã phản ứng ra sao với việc làm tốt bụng này 
của cậu? 


Bà ta khiển trách cậu vì đã lãng phí thời gian và quả quyết 
rằng sẽ ghi lại những lời nhận xét này trong hồ sơ cá nhân của cậu. 


"Các tổ chức từ thiện của chúng ta được lập ra nhưng lại 


thiếu mất tình yêu” Aldous Huxley đã thẳng thắn tuyên bố trong cuốn 
sách The Perennial Philosophy (Triết học bất diệt). Câu cách ngôn này 
đúng với bất kỳ hệ thống nào liên quan đến những người chỉ sống với 
quan điểm I-It. Khi con người bị đối xử như các đơn vị được đánh số, 
như những bộ phận không quan trọng có thể hoán đổi hoặc không có 
giá trị, thì sự đồng cảm sẽ bị hy sinh cho hiệu quả và sự sinh lời. 


Hãy xem xét ví dụ về một tình huống khó xử diễn ra khá phổ 
biến sau đây: Một bệnh nhân nội trú được xếp lịch chụp X-quang vào 
một ngày định sẵn. Buổi sáng hôm đó, điều đầu tiên người ta nói với 
anh ta là: "Anh sẽ được đưa tới phòng X-quang để chụp X-quang. 

Nhưng người ta không nói cho anh biết rằng bệnh viện sẽ 
kiếm được nhiều tiền (ít nhất là ở Mỹ) khi chụp X-quang cho các bệnh 
nhân ngoại trú hơn là chụp cho các bệnh nhân nội trú, những người 
mà các chi phí xét nghiệm sẽ được công ty bao hiểm thanh toán trọn 
gói. Nhưng vì đây chỉ là một trong vô vàn các khoản phải giải quyết 
của các công ty bảo hiểm, do đó tiền thu về sẽ rất chậm, Bệnh viện 
phải tính toán xem tổng số chỉ phí cho mỗi bệnh nhân là bao nhiêu để 
tăng tối đa lợi nhuận từ việc chụp X-quang. 


Và vì thế, các bệnh nhân nội trú thường là những người cuối 
cùng được chụp. Họ phải chờ đợi và thường rất lo lắng cho một quá 
trình mà họ tin là sẽ chỉ diễn ra trong vòng năm phút tới chứ không 
phải trong năm giờ tới. Thậm chí, với một số cuộc xét nghiệm, bệnh 
nhân phải bắt đầu ngay từ nửa đêm hôm trước. Nếu cuộc xét nghiệm 
bị hoãn đến tận chiều, người bệnh sẽ không được ăn sáng hoặc ăn 
trưa cho đến khi xét nghiệm kết thúc. 


"Doanh thu chi phối cách thức cung cấp dịch vụ," một thành 
viên trong ban quản trị bệnh viện cho biết. "Chúng tôi không nghĩ đến 
việc chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu phải chờ đợi như vậy. Chúng 
tôi không thể quan tâm đầy đủ đến những mong muốn của các bệnh 
nhân, chứ chưa nói đến chăm sóc họ một cách tốt nhất. Những hoạt 
động và mạng lưới thông tin của chúng tôi được lập ra chỉ nhằm mục 
đích tạo điều kiện cho đội ngũ y tế, chứ không phải cho các bệnh 
nhân." 

Nhưng những kiến thức về vai trò của cảm xúc đối với sức 
khoẻ lại cho chúng ta thấy sự vô tâm với các bệnh nhân, dù là vì một 
lợi ích nào đó, đồng nghĩa với việc chúng ta đã để mất một đồng minh 
sinh học tiềm năng. Tôi không có ý tranh cãi để vấn đề trở nên “nhẹ 


nhàng” hơn: Một bác sĩ phẫu thuật dù có lương tâm vẫn phải cắt bỏ 
những bộ phận đã hư hoại. Tương tự như vậy, một y tá có lương tâm 
vẫn phải thực hiện những thủ tục gây đau đớn. Nhưng vết cắt và sự 
đau đớn sẽ giảm đi nhiều khi đồng hành cùng nó là sự tốt bụng và 
quan tâm chân thành của bác sĩ, y tá. Quan tâm, thấu cảm và chăm 
sóc là một liệu pháp làm giảm nhẹ nỗi đau. 


Nếu phải thay đổi để các tổ chức nhân đạo hơn, chúng ta cần 
thay đổi ở hai mức độ: từ trái tim và ý thức của những người chăm sóc 
trong các điều lệ cơ bản - cả rõ ràng lẫn chưa tường minh - của các tổ 
chức từ thiện. Ngày càng có nhiều hơn những dấu hiệu cho thấy nhu 
cầu cấp thiết phải có những thay đổi đó. 

QUYỀN DUOC YÊU THƯƠNG 


Hãy tưởng tượng một vị bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhưng rất 
lãnh đạm với các bệnh nhân. Ông ta không chỉ thiếu sự cảm thông mà 
còn rất thờ ơ, thậm chí khinh thị các bệnh nhân và cảm giác của họ. 
Vài ngày trước, ông phẫu thuật cho một người đàn ông bị thương 
nặng do nhảy từ tầng 50 để tự vẫn. Khi đứng trước tất cả các sinh 
viên thực tập, vị bác sĩ phẫu thuật đã nói với bệnh nhân rằng nếu 
muốn tự trừng phạt bản thân thì tốt hơn là ông ta nên học cách đánh 
gôn. Các sinh viên cười ầm lên trong khi khuôn mặt của người bệnh lộ 
rõ ve đau đớn và tuyệt vọng. 


Vài ngày sau, vị bác sĩ phẫu thuật đó cảm thấy ngứa cổ và ho 
ra máu. Trong khi các chuyên gia về họng của bệnh viện khám, khuôn 
mặt và hành động của ông lộ rõ vẻ sợ hãi, rối loạn và lo lắng. Bác sĩ 
phẫu thuật họng kết luận nhân vật chính của chúng ta có một khối u 
trong dây thanh và ông cần phải làm sinh tiết cùng các xét nghiệm 
khác. 


Câu chuyện đó do cố giáo sư Peter Frost kể lại. Ông đã từng 
đảm trách một chiến dịch kêu gọi tình thương và sự cảm thông của 
giới y học sau nhiều năm làm việc ở khoa điều trị ung thư. Theo Frost, 
yếu tố then chốt còn thiếu chính là sự nhìn nhận những người đang 
phải đấu tranh để có được lòng tự trọng, thậm chí là mạng sống kia 
như những con người. 


Lòng nhân đạo thường bị mất đi trong cơ chế khá lạnh lùng 
của y học hiện đại. Một số người cho rằng thái độ máy móc là nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng "đau khổ do khám hoặc điều trị bệnh", sự đau 


khổ càng tăng thêm khi các nhân viên y tế không chăm sóc bệnh nhân 
nhiệt tình và chân thành. Ngay cả với những người đang hấp hối, 
thông điệp vô tình từ các bác sĩ đôi khi cũng có thể gây ra những đau 
đớn về mặt tình cảm lớn hơn rất nhiều so với nỗi đau do chính căn 
bệnh gây ra. Sự thừa nhận này đã dấy lên một phong trào y tế "hướng 
tới bệnh nhân" hay nói cách khác là "hướng tới các mối quan hệ", mở 
rộng sự tập trung chú ý của y học ra ngoài những chẩn đoán đơn 
thuần để quan tâm hơn nữa đến đối tượng được điều trị và cải thiện 
mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. 


Phong trào mở rộng hoạt động giao tiếp và sự cảm thông 
trong y học nhấn mạnh sự khác biệt giữa những thái độ được ủng hộ 
và thực tế biểu hiện. Nguyên tắc đầu tiên trong Tập hợp các nguyên 
tắc xử thế trong y học của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ khuyên các bác sĩ 
phải vừa chăm sóc y tế thành thạo vừa có sự cảm thông. Trong giáo 
trình của hầu hết các trường y đều có thêm một môn học về mối quan 
hệ bác sĩ - bệnh nhân, trong đó các bác sĩ thực tập và y tá sẽ lần lượt 
được đào tạo qua các khóa rèn luyện kỹ năng giao tiếp và chia sẻ với 
bệnh nhân. Và trong vài năm trở lại đây, các cuộc thi cấp giấy chứng 
nhận y tế của Mỹ đã bắt đầu có thêm phần đánh giá khả năng thiết lập 
quan hệ và giao tiếp với bệnh nhân của các bác sĩ. 

Một phần nguyên nhân thúc đẩy tiêu chuẩn mới nghiêm ngặt 
hơn là để che giấu khuyết điểm. Một nghiên cứu gây nhiều tranh cãi về 
cách thức các bác sĩ giao tiếp với bệnh nhân được đăng trên Journal 
of the American Medical Association năm 1997, chỉ ra rằng chính sự 
giao tiếp yếu kém - chứ không phải những con số rủi ro thực tế - là 
dấu hiệu nguy cơ một bác sĩ có bị kiện với lý do sơ suất trong điều trị 
hay không. 


Ngược lại, những bác sĩ hòa hợp với bệnh nhân và được họ 
tin tưởng sẽ ít khả năng bị kiện hơn. Những bác sĩ này đã làm những 
việc đơn giản nhưng lại rất có ích: tạo cho bệnh nhân hy vọng từ 
những lần thăm khám và điều trị tham gia vào những cuộc nói chuyện 
nho nhỏ, làm bệnh nhân yên lòng bằng những cử chỉ ân cần và những 
nụ cười thân thiện. Rõ ràng, sự hài hước có thể xây dựng mối quan hệ 
hòa hợp một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Nói tóm lại, đó là những 
bác sĩ thể hiện sự quan tâm đến người bệnh, chứ không chỉ khám 
chữa bệnh đơn thuần. 


Thời gian là yếu tố then chốt đối với tất cả những biểu hiện 


quan tâm, chăm sóc: những chuyến thăm khám này diễn ra lâu hơn 
khoảng 3 phút rưỡi so với những chuyến thăm khám của các vị bác sĩ 
có nhiều khả năng bị kiện. Chuyến thăm khám càng ngắn, khả năng bị 
đòi bồi thường vì sai sót của bác sĩ càng cao. Thiết lập một mối quan 
hệ tốt chỉ mất vài phút nhưng cũng đủ để gây ra áp lực kinh tế ngày 
càng cao với các bác sĩ dành ít thời gian thăm khám bệnh nhân. 


Nhờ đó, các nghiên cứu khoa học về việc xây dựng những 
mối quan hệ hòa hợp cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Ví dụ, các nghiên 
cứu đã phát hiện ra rằng sự hài lòng của các bệnh nhân sẽ ở mức cao 
nhất khi họ cảm thấy bác sĩ thấu cảm và cung cấp các thông tin hữu 
ích. Thông điệp của một bác sĩ được coi là "đầy đủ” không chỉ căn cứ 
vào nội dung thông tin được truyền đạt mà còn vào cách thức truyền 
đạt thông tin đó. Một giọng nói thể hiện sự quan tâm và thu hút về mặt 
tình cảm sẽ khiến lời khuyên của bác sĩ trở nên hữu ích hơn. Thêm 
một lưu ý với các bác sĩ, bệnh nhân càng hài lòng thì họ càng nhớ 
những chỉ dẫn của bác sĩ và khả năng làm theo những chỉ dẫn đó 
cũng lớn hơn. 


Không chỉ nhắm đến sự hòa hợp, các nghiên cứu này còn 
đưa ra những kết quả liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngành 
y tế. Ở Mỹ, nơi thị trường y tế phát triển cạnh tranh mạnh mẽ hơn cả, 
cuộc điều tra lý do những bệnh nhân quyết định từ bỏ kế hoạch chăm 
sóc sức khoẻ đã cho thấy 25% trường hợp từ bỏ bởi vì: "Tôi không 
thích cách nói chuyện của bác sĩ.” 


Sự thay đổi của Ts. Ro bin Youngson - một chuyên gia gây 
mê ở Auckland, New Zealand, bắt đầu từ ngày con gái của ông phải 
đến viện cấp cứu vì bị gãy cổ. Trong 90 ngày liên tiếp, ông và vợ đã 
chịu đau đớn cùng con gái, lúc đó mới 5 tuổi, bị cố định trên giường 
bệnh và chỉ nhìn thấy mỗi trần nhà. 


Nỗi đau khổ đó đã khiến ông trăn trở và quyết định vận động 
một chiến dịch sửa đổi bộ luật nhà nước về các quyền của bệnh nhân. 
Ông muốn thêm quyền được đối xử yêu thương vào quyền được tôn 
trọng hiện có của bệnh nhân. 


Ông thú nhận: "Trong phần lớn cuộc đời làm bác sĩ của tôi, 
nhiều lúc tôi đã coi bệnh nhân chỉ đơn thuần là một đối tượng cần 
được khám chữa về sinh lý." Nhưng giờ ông nhận ra thái độ I-lt đó đã 
làm thui chột tiềm năng để phát triển mối quan hệ trong khám chữa 
bệnh. Việc nhập viện của cô con gái đã đưa ông "trở lại với nhân tính 


của mình". 


Để điều này trở thành hiện thực, những người hoạt động 
trong hệ thống y tế nhất định phải là những người tốt bụng, giàu lòng 
thương người. Nhưng bản thân văn hóa y tế lại thường dập tắt những 
biểu hiện của mối quan tâm và sự thấu cảm, khiến việc chăm sóc 
bệnh nhân không chỉ chịu áp lực về thời gian và tiên bạc mà còn chịu 
những áp lực về tâm lý. Ts. Youngson khẳng định: "Chúng ta thường 
cho rằng sự vô tư trong khám và điều trị bệnh là yếu tố thiết yếu để 
giúp bệnh nhân nhận thức rõ ràng tình trạng của họ. Điều này hoàn 
toàn sai." 


Theo Ts. Youngson, các đồng nghiệp của ông phải trải qua 
một sự bất lực: "Chúng tôi hoàn toàn mất đi sự yêu thương”, nhưng 
điều này có thể khắc phục được. Ong cho rằng ké thù chính không 
phải là trái tim của cá nhân các bác sĩ và y tá, mà chính là do sự thúc 
ép vô cảm khi dựa vào công nghệ y học. Thêm vào đó là sự không 
thống nhất của dịch vụ chăm sóc y tế, trong đó các bệnh nhân bị đưa 
từ chuyên gia này tới chuyên gia khác và sự quá tải của đội ngũ y tá, 
trong đó một y tá trông nom rất nhiều bệnh nhân. Do vậy, các bệnh 
nhân thường phải tự chịu trách nhiệm về việc chăm sóc y tế, bất kể họ 
có được trang bị để làm điều đó hay không. 


Từ "chữa lành" - heal xuất phát từ từ tiếng Anh có là hai 
nghĩa là "làm nguyên ven" hay "làm cho tốt hơn". Sự chữa lành có ý 
nghĩa rộng hơn là chữa bệnh đơn thuần; nó ám chỉ việc giúp đỡ một 
người hồi phục lại cảm giác toàn vẹn và dồi dào cả về mặt thể chất lẫn 
tinh thần. Các bệnh nhân cần được chữa lành cùng với quá trình chăm 
sóc y tế, và cách chữa lành bằng sự yêu thương là cách đặc biệt nhất 
mà không có loại thuốc hay công nghệ nào có thể làm được. 


BIỂU ĐỒ TIẾN TRÌNH QUAN TÂM, CHĂM SÓC 


Nancy Abernathy đang hướng dẫn các sinh viên y khoa năm 
thứ nhất tiến hành một chuyên đề nghiên cứu về các kỹ năng ra quyết 
định và chia sé với bệnh nhân thì điều tồi tệ nhất xảy ra: chồng ba, lúc 
đó mới 50 tuổi, đột ngột qua đời vì một cơn đau tim khi đang trượt 
tuyết trong khu rừng sau căn nhà của họ ở Vermont. 


Đột ngột mất chồng, một mình nuôi day hai đứa con nhỏ, 
Abernathy phải đấu tranh trong suốt cả học kỳ sau đó. Bà chia sẻ với 
các sinh viên về cảm giác mất mát khi một người thân qua đời: một 


thực tế mà họ sẽ phải đối mặt khi cha hoặc mẹ họ không còn nữa. 


Một mặt, Abernathy tâm sự rằng bà thấy sợ hãi khi nghĩ đến 
năm sau, đặc biệt khi phải dạy bài học trong đó mỗi người sẽ mang 
đến các bức ảnh về gia đình mình. Bà băn khoăn không biết sẽ mang 
đến bức ảnh nào của gia đình và sẽ chia sẻ nỗi đau buồn như thế 
nào? Làm sao bà có thể tránh được những giọt nước mắt khi nói về 
cái chết của chồng mình? 


Dù vậy, bà vẫn đăng ký dạy tiếp khóa học đó vào năm tới và 
nói lời tạm biệt với những sinh viên hiện tại của mình. 

Mùa thu năm sau, vào ngày giảng bài học mà bà thấy sợ hãi 
nhất, Abernathy đã đến từ sớm vì bà nghĩ sẽ chỉ có khoảng nửa lớp 
đến học, và bà trong lòng đối mặt với sự thật đó. Nhưng thật ngạc 
nhiên, khi bà đến thì các chỗ ngồi đã chật kín các sinh viên của năm 
trước. 

Lúc này, họ đã là sinh viên năm thứ hai, họ đến đơn giản chỉ 
là để có mặt bên bà và đề nghị được giúp đỡ bà. 

Abernathy kể lại: "Đây chính là tình yêu thương, một sự liên 
kết hết sức đơn giản, đó là sự kiên kết giữa người phải chịu đựng và 
người có thể chữa lành." 


Như thể họ đang chia sẻ với nhau một nhiệm vụ chăm sóc, 
những người chăm sóc cũng cần chăm sóc lẫn nhau. Trong bất kỳ một 
tổ chức từ thiện nào, sự quan tâm lẫn nhau giữa các nhân viên sẽ tác 
động rất nhiều đến chất lượng công việc chăm sóc của họ. 


Chăm sóc nhân viên là một mẫu mực tạo ra cơ sở an toàn. 
Nó được biểu hiện qua có hoạt động giúp đỡ nhau ở công sở, từ việc 
đơn giản là sẵn sàng lắng nghe với sự cảm thông, đến việc dừng lại để 
lắng nghe một lời phàn nàn. Hoặc nó cũng có thể là sự tôn trọng, khen 
ngợi, hay cảm kích công việc của mot ai đó. 


Khi làm những nghề có chức năng giúp đỡ mà lại có ít hoặc 
không có cảm giác an toàn về những gì đang làm, chúng ta sẽ trở nên 
nhạy cảm với "sự mệt mỏi về tình thương". Cái ôm chặt, sự lắng nghe, 
cái nhìn cảm thông đều có ý nghĩa, nhưng chúng rất dễ mất đi trong 
các tổ chức dịch vụ liên quan mật thiết đến yếu tố con người. 


Sự quan sát kỹ lưỡng có thể tạo ra một biểu đồ về việc cho và 


nhận sự chăm sóc đó. Trên thực tế, một biểu đồ tiến trình chăm sóc 
thật sự là thành quả của William Kahn sau ba năm nghiên cứu. Ông là 
một nhà nhân chủng học nhưng đã để mắt đến những thay đổi nhỏ 
hàng ngày giữa các nhân viên trong một tổ chức dịch và xã hội. Nhiệm 
vụ của tổ chức này là tìm cho trẻ em vô gia cư một tình nguyện viên 
trưởng thành, người có thể là một người bạn, một người thầy và một 
hình mẫu lý tưởng. Cùng chung tình trạng với các tổ chức phi lợi 
nhuận khác, tổ chức này có nguồn ngân sách rất hạn hẹp và đội ngũ 
nhân viên quá it di. 

Kahn phát hiện ra rằng những tương tác quan tâm xuất hiện 
rất tự nhiên, đúng hơn, chúng được gắn với cuộc sống hàng ngày 
trong bất kỳ một nơi làm việc nào. Ví dụ, trong buổi họp hàng tuần khi 
một thành viên mới trình bày rắc rối của mình, một người làm công tác 
xã hội dày dạn trong tổ chức đã chăm chú lắng nghe sự thất vọng của 
anh ta, sau đó đặt ra những câu nói để tìm hiểu thêm đồng thời kìm lại 
những đánh giá tiêu cực nhất của mình và chia sẻ với sự nhạy cảm 
của anh ta do chưa có kinh nghiệm. Đó là một trong những biểu hiện 
tự nhiên của rất nhiều cách thức chăm sóc. 


Tuy nhiên, tại một cuộc họp khác, nơi mà lẽ ra chuyên gia cố 
vấn của những người hoạt động xã hội phải thảo luận để các trường 
hợp khó giải quyết nhất, nhưng mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng 
khác. Vị cố vấn vô tình lờ đi mục đích của buổi họp, thay vào đó lại 
tiến hành một bài độc thoại về các vấn đề quản trị mà bà quan tâm. 

Trong suốt bài độc thoại, bà chăm chăm nhìn vào các ghi 
chép của mình, tránh tiếp xúc bằng mắt, dành rất ít cơ hội chợ mọi 
người đặt câu hỏi, chưa kể những lời nhận xét, và không đặt ra một 
câu hỏi nào liên quan đến những điều mà các thành viên quan tâm. Bà 
không thể hiện bất kỳ một sự cảm thông nào đối với sự quá tải của 
các nhân viên hoạt động xã hội, bà cũng không đưa ra được những 
thông bao, quyết định về kế hoạch sắp tới. Điểm số chăm sóc trong 
trường hợp này là 0. 


Nói đến mức độ chăm sóc, yêu thương tại tổ chức, hãy bắt 
đầu từ vị trí cao nhất. Vị giám đốc điều hành đã rất may mắn khi có 
được sự hậu thuẫn từ phía ban giám đốc. Vị chủ tịch hội đồng quản 
trị là một cơ sở an toàn điển hình, biết lắng nghe với lòng cảm thông 
mỗi khi giám đốc gặp phải những tình huống khó khăn hay cảm thấy 
thất vọng. Mỗi lần như vậy, ông luôn đề nghị được giúp đỡ và cam 


đoan rằng ban giám đốc sẽ không bỏ rơi vị giám đốc điều hành mà 
vẫn trao cho ông ta quyền tự quyết mọi việc. 


Nhưng vị giám đốc điều hành lại không tạo ra bất kỳ một sự 
quan tâm nào như thế đối với các nhân viên hoạt động xã hội đang 
phải làm việc quá tải - những người đóng vai trò là nguồn lực chính 
của tổ chức. Ông chưa bao giờ hỏi xem họ cảm thấy thế nào, chưa 
bao giờ khuyến khích họ hay thể hiện một sự tôn trọng nào với những 
nỗ lực của họ. Mối quan hệ của ông với họ rất khô khan: ông dùng 
những lời lẽ ngắn gọn nhất khi nói chuyện với họ, bô qua sự thất vọng 
và sự bất bình của họ, thậm chí các nhân viên của ông còn không có 
cơ hội để thể hiện điều đó. Kết quả là giữa ông với họ có một khoảng 
cách lớn khó có thể bù đắp. 

Người duy nhất nhận được một chút quan tâm của vị giám 
đốc điều hành là người gây quỹ của ông, và người này cũng đáp lại 
sự quan tâm đó. Giữa hai người hình thành một sự giao thiệp tương 
hỗ, lắng nghe những vấn đề của nhau, đưa ra lời khuyên và dành cho 
nhau sự an ủi. Nhưng cả hai đều không thể hiện một chút quan tâm 
đến một người nào khác trong cơ quan. 


Trong hai người thì người cố vấn của vị giám đốc điều hành 
lại ủng hộ cấp trên của mình nhiều hơn. Đáng ngạc nhiên là kiểu quan 
tâm ngược này lại rất phổ biến, cấp dưới thường thể hiện sự quan tâm 
chăm sóc một chiều với cấp trên của họ. Dòng chảy ngược này tương 
tự như hệ động lực trong những gia đình mà cha hoặc mẹ từ bỏ trách 
nhiệm và đảo lộn vai trò của các thành viên, cha hoặc mẹ lai tìm kiếm 
sự quan tâm chăm sóc từ con cái. 


Vị cố vấn cũng đảo ngược dòng chảy với những nhân viên 
hoạt động xã hội dưới quyền bà, hoàn toàn không dành cho họ một sự 
quan tâm chăm sóc nào mà thay vào đó lại tìm kiếm sự quan tâm 
chăm sóc từ họ. Ví dụ, trong một cuộc họp, một nhân viên đã hỏi vị cố 
vấn rằng liệu bà đã tìm hiểu được cách sắp xếp các mẫu báo cáo của 
một tổ chức khác về tình trạng lạm dụng trẻ em chưa, vị cố vấn trả lời 
rằng bà đã cố thử nhưng không thu được kết quả. Lúc đó, một nhân 
viên khác liền xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ đó. Mỗi nhân viên 
hoạt động xã hội đều đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác của người 
cố vấn, như thể họ phải lên kế hoạch bảo vệ bà khỏi áp lực cảm xúc 
từ những bức xúc của riêng họ. 


Bị người cố vấn bô rơi về mặt tình cảm, các nhân viên đã tự 


xây dựng mối quan hệ chăm sóc lẫn nhau khi phải đối mặt với các áp 
lực dễ làm họ nan chí và kiệt sức. Trong các cuộc họp không có mặt vị 
cố vấn, họ hỏi han nhau về công việc, lắng nghe và cảm thông, sẵn 
sàng hỗ trợ nhau về mặt tình cảm. 


Nhiều nhà hoạt động xã hội nói với Kahn rằng khi họ cảm 
thấy được quan tâm, họ sẽ sẵn sàng và tích cực hơn trong công việc. 
Như một người đã nói: "Khi tôi cảm thấy vai trò của mình được đề cao, 
tôi sẽ tích cực giám sát và quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ do 
tôi phụ trách." 


Mặc dù vậy, ở những người hoạt động xã hội vẫn tồn tại một 
vấn đề lớn: họ cho nhiều hơn những gì họ nhận được. Họ bị cạn kiệt 
năng lượng khi làm việc, mặc dù họ đã cố gắng để bổ sung cho nhau. 
Hết ngày này qua ngày khác, họ sẽ vơi dần tình cảm đối với công việc 
của mình, cảm thấy kiệt sức, và cuối cùng họ chọn cách ra di. Trong 
hơn hai năm rưỡi, đã có 14 người rời bỏ sáu vị trí công tác xã hội 
trong tổ chức. 

Thiếu sự quan tâm để có thể lấp đầy những lỗ hổng về tình 
cảm, những người chăm sóc vẫn tiếp tục công việc của mình. Thực tế 
họ cũng có nhu cầu được hỗ trợ về mặt tình cảm, như vậy khả năng 
chăm sóc bệnh nhân của họ sẽ tốt hơn. Khi một nhân viên chăm sóc y 
tế, một bác sĩ hay một y tá cam thấy kiệt sức tức là họ không còn 
nguồn cảm xúc nào để tiếp tục nữa. 


PHỤC HỒI CHO NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC 


Có mot thực tế thuyết phục khác để nâng cao vị thế của sự 
yêu thương trong ngành y tế: van đề tiết kiệm chi phí, sự yêu thương - 
tiêu chuẩn tối quan trọng để đưa ra các quyết định của tổ chức giúp 
giữ chân các nhân viên giỏi. Dữ liệu này xuất phát từ một nghiên cứu 
về "công việc liên quan nhiều đến tình cảm" được thực hiện bởi các 
nhân viên chăm sóc y tế, trong đó ba phần là các y tá. 

Những y tá với công việc té nhạt đã mất cảm giác với công 
việc và tình trạng sức khoẻ của họ cũng ngày càng tệ hơn. Da số họ 
đều muốn từ bỏ công việc này. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng 
những vấn đề đó xuất phát từ việc các y tá đã "nắm bắt” những cảm 
xúc từ sự thất vọng, giận dữ hay lo lắng của bệnh nhân. Tính chất tiêu 
cực này đe dọa gây ảnh hưởng đến cả những tương tác của các y tá 
với những người khác, cho dù đó là bệnh nhân hay cộng sự. 


Nhưng nếu mot y tá có những mối quan hệ tích cực với các 
bệnh nhân và thường cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi tiếp xúc với họ, 
thì bản thân cô ta cũng được lợi về mặt tình cảm. Một lời nói ấm áp 
hay sự trìu mến từ bệnh nhân hay mot ai đó cũng khiến các y tá cảm 
thấy bớt căng thẳng hơn trước những áp lực công việc. Những y tá có 
sự liên hệ nhiều hơn về mặt tình cam sẽ khỏe mạnh tốt hơn, cam thay 
nhiệm vụ của mình có ý nghĩa hơn. Và khả năng muốn thôi việc của 
họ cũng thấp hơn. 


Một y tá càng phải đương đầu hay kích thích sự khó chịu ở 
bệnh nhân, thì càng nắm bắt được cảm xúc đó. Ngược lại, khiến bệnh 
nhân và người nhà của họ cảm thấy dễ chịu, tâm trạng của cô ta cũng 
khá hơn. Trong một ngày làm việc, bất cứ người y tá nào cũng đảm 
đương nhiều việc một lúc, nhưng số liệu cho thấy họ càng dành nhiều 
thời gian để khơi dậy các cảm giác tốt đẹp ở bệnh nhân thì bản thân 
họ cũng cảm thấy tốt hơn. Tỷ lệ những tương tác tình cảm tích cực 
hay tiêu cực phụ thuộc vào chính họ. 


Một nhiệm vụ có liên quan đến tình cảm thường dẫn đến việc 
nắm bắt nỗi đau khổ khi chúng ta phải liên tục lắng nghe những lo 
lắng của một ai đó. Nó được gọi là "sự mệt môi yêu thương", trong đó 
bản thân người giúp đỡ bị quá tải bởi nỗi đau khổ của những người 
mà họ cố gắng giúp đỡ. Để khắc phục tình trạng đó, người giúp đỡ 
cần tim kiếm một sự hỗ trợ tình cảm cho chính mình. Trong một môi 
trường y tế gắn với sự cảm thông, các y tá - những người hoạt động ở 
tiền tuyến của nỗi đau và sự thất vọng, rất cần sự giúp đỡ để "chuyển 
hóa" nỗi đau khổ đó, làm cho họ mau phục hồi hơn về mặt tình cảm. 
Các bệnh viện cần phải đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho các y tá và các 
nhân viên khác để họ có thể thấu cảm mà không cảm thấy mệt mỏi 
hay chán nan. 


Cũng giống như những ngành nghề khiến con người trở nên 
nhạy cảm trước những tổn thương căng thẳng liên tục, những người 
làm công việc căng thẳng về tình cảm có thể có lợi từ khoảng thời gian 
tạm nghỉ để bình tĩnh trở lại trước khi bước vào cuộc chiến đấu. 
Nhưng họ sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi đều đặn trừ khi những 
nhà quản lý trong ngành y tế nhận thức được tầm quan trọng của yếu 
tố tình cảm, thậm chí coi đó là yếu tố quyết định trong nhiệm vụ của 
họ - nó phải là một nhiệm vụ được tiến hành song song với các nghĩa 
vụ khác. 


Tuy nhiên, yếu tố tình cảm trong các công việc chăm sóc y tế 
thường không được coi là nhiệm vụ nghiêm túc. Chắc chắn các nhân 
viên y tế sẽ làm việc tốt hơn nếu nhu cầu được quan tâm về mặt tình 
cảm của họ được coi trọng. Vấn đề sẽ được giải quyết khi chúng ta 
đưa các phẩm chất này vào thực tế. Nhưng hiện nay, những lao động 
tình cảm này vẫn chưa xuất hiện trong những mô tả về công việc của 
các nhân viên chăm sóc y tế. 


Tệ hơn là trong ngành y học thường xảy ra những sai lầm 
trong việc lựa chọn người lãnh đạo: một số ngươi có khả năng được 
thăng cấp chi dựa trên tiêu chí xuất sắc về mặt chuyên môn chứ 
không quan tâm đến các khả năng cần thiết như sự thấu cảm. 


Joan Strauss, Giám đốc dự án cao cấp phát triển dịch vụ 
cham sóc sức khỏe tại Bệnh viện Da khoa Massachusetts, một bệnh 
viện nổi tiếng trực thuộc trường Đại học Y Harvard, đã ghi lại rằng: 
"Khi mọi người được thăng cấp lên vị trí quản lý dựa trên khả năng 
chuyên môn, chứ không phải các kỹ năng về con người thì đôi khi họ 
cần được huấn luyện lại. Ví dụ, họ cần biết cách buộc mọi người phải 
có trách nhiệm mà vẫn cởi mở và tôn trọng họ trong khi mình không bị 
coi là một tên khờ hay một kể phá hoại. 


Các nghiên cứu so sánh những nhà lãnh đạo xuất sắc với 
những người lãnh đạo bình thường đã phát hiện ra rằng khả năng 
phân biệt điều tốt đẹp với điều xấu xa nhất trong các dịch vụ nhân đạo 
thường rất ít hoặc không liên quan đến trí thông minh về mặt tình cảm 
và xã hội. Lẽ dĩ nhiên, sự hiểu biết về y học là quan trọng với những 
nhà lãnh đạo trong chăm sóc y tế nhưng đó là một ngưỡng nhất định 
mà mỗi chuyên gia về y tế phải có. Điểm phân biệt giữa những nhà 
lãnh đạo trong y học đã vượt xa tiêu chuẩn đó, nó đi sâu vào các kỹ 
năng chia sẻ như sự thấu cảm, cách giải quyết xung đột và phát triển 
nhân tố con người. Y học nhân đạo cần những người lãnh đạo biết 
quan tâm, chăm sóc, những người mà tự bản thân họ có thể mang lại 
cho các nhân viên y tế cảm giác về một cơ sở tình cảm an toàn để họ 
có thể toàn tâm toàn ý làm việc. 

NHỮNG MỐI QUAN HỆ HÀN GẮN 


Kenneth Schwartz, một luật sư thành đạt người Boston, bị 
mắc bệnh ung thư phổi khi 40 tuổi. Trước khi phẫu thuật một ngày, 
anh phải đến khu vực tiền phẫu thuật của bệnh viện và ngồi chờ cùng 
với các bệnh nhân khác trong khi các y tá tất bật chạy nhốn nháo khắp 


nơi. 


Cuối cùng, tên anh cũng được xướng lên. Anh bước vào văn 
phòng nơi một y tá sẽ có buổi nói chuyện riêng với các bệnh nhân 
trước khi phẫu thuật. Ban đầu, bà y tá có vẻ hết sức cộc cằn, Schwartz 
cảm thấy anh cũng giống với bất kỳ một bệnh nhân vô danh nào khác. 
Nhưng khi biết anh bị ung thư phổi, khuôn mặt của bà dịu lại. Bà nắm 
lấy tay anh và hỏi anh cảm thấy thế nào. 


Đột nhiên, mối quan hệ y tá - bệnh nhân của hai người biến 
mất, khi Schwartz kể cho bà nghe về đứa con trai hai tuổi tên Ben của 
anh. Người y tá nói cháu trai của bà cũng tên là Ben. Cuối buổi nói 
chuyện, bà lau nước mắt và hứa sẽ đến thăm anh, mặc dù thông 
thường, công việc của bà không đòi hỏi bà phải lên tầng phẫu thuật. 

Ngày hôm sau, khi Schwartz ngồi lên xe lăn chờ vào phòng 
phẫu thuật, người y tá đã đến. Bà nắm tay anh và chúc anh may mắn, 
mắt bà nhòe đi vì nước mắt. 


Đó chỉ là một trong rất nhiều cuộc gặp đầy cảm thông của 
một nhân viên y tế đối với bệnh nhân, một hành động tốt bụng mà 
theo Schwartz đã “biến những điều không thể chịu đựng nổi trở nên dễ 
dàng hơn”. 


Ngay trước khi qua đời, chỉ vài tháng sau ca phẫu thuật, 
Schwartz đã lập ra một trung tâm mang tên anh với hy vọng nó sẽ giúp 
đem những giây phút đầy tình thương đó đến được với nhiều bệnh 
nhân hon. Trung tam Kenneth B. Schwartz đặt tại Bệnh viện Da khoa 
Massachusetts, được thành lập nhằm "hỗ trợ và thúc đẩy dịch vụ 
chăm sóc y tế yêu thương", mang lại hy vọng sống cho các bệnh nhân 
cũng như hỗ trợ những người chăm sóc, từ đó trợ giúp đắc lực cho 
quá trình điều trị bệnh. 


Hàng năm, Trung tâm Schwartz trao tặng một Giải thưởng 
Chăm sóc Yêu thương để vinh danh nhân viên chăm sóc y tế ưu tú 
nhất. Đó là người chăm sóc người bệnh với sự cảm thông sâu sắc 
nhất được thể hiện qua quá trình làm việc với các bệnh nhân. Trung 
tâm này có nhiều giải thưởng cho các nhân viên y tế để họ phát triển 
và hoàn thiện hơn nữa nhân cách. Những nhóm như vậy giúp cho các 
nhân viên y tế có thể chia sẻ những mối quan tâm cũng như sự lo lắng 
của họ. Từ việc nhận thức được những phản ứng và cảm giác của 
chính những người làm công tác chăm sóc y tế, những người chăm 


sóc sẽ có khả năng tạo sự liên kết cá nhân chặt chẽ hơn với các bệnh 
nhân. 


TS. Beth Lown của Bệnh viện Mount Auburn ở Cambridge, 
Massachusetts đã tuyên bố: "Khi chúng tôi có nhóm Schwartz đầu tiên, 
chúng tôi đã dự tính không quá 60 hoặc 70 người, mặc dù đây là một 
sự chuyển hướng tốt. Nhưng chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy 
khoảng 160 nhân viên y tế đăng ký tham gia. Những nhóm này cho 
thấy rõ nhất nhu cầu phải nói thật với nhau về cách tiến hành công 
việc của chúng tôi." 

Là một giảng viên của Học viện Bác sĩ và Bệnh nhân Hoa Kỳ, 
Ts. Lown đã nêu lên một viễn cảnh đáng chú ý: "Động cơ để kết nối 
mọi người chủ yếu trong lĩnh vực y học dần dần bị thay thế bởi văn 
hóa bệnh viện - một định hướng y sinh học - hướng tới công nghệ và 
được tính toán chặt chẽ để có thể đưa bệnh nhân vào và ra viện càng 
nhanh càng tốt. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu sự thấu cảm có được 
truyền dạy hay không, mà là chúng ta đang làm gì để lái nó ra khỏi tư 
tưởng của các sinh viên y khoa?" 


Các cuộc thi tốt nghiệp trường y giờ đây có thêm một bài kiểm 
tra đánh giá về kỹ năng giao tiếp, bài kiểm tra này là bằng chứng cho 
thấy tầm quan trọng của những kỹ năng xây dựng các mối quan hệ. 
Tâm điểm của kỹ năng này là những buổi nói chuyện riêng với bệnh 
nhân. Mỗi một bác sĩ thường tiến hành khoảng 200 nghìn lần nói 
chuyện trong quá trình làm việc của mình. Cuộc đối thoại này là cơ hội 
tốt nhất cho các bác sĩ và bệnh nhân phát triển một sự liên minh hoạt 
động tot. 


Y học đã phân tích và chia buổi nói chuyện với bệnh nhân 
thành bảy giai đoạn riêng rẽ, từ bắt đầu thảo luận thông qua thu thập 
và chia sẻ thông tin, đến việc lập các kế hoạch để điều trị. Những 
nguyên tắc của buổi nói chuyện không chỉ chú trọng vào các khía 
cạnh y học - vốn được coi là điều đương nhiên - mà còn chú trọng vào 
cả yếu tố con người. 


Ví dụ, các bác sĩ sẽ phải để người bệnh trình bày toàn bộ ý 
kiến chứ không được cắt ngang sau vài giây đầu tiên, và phải tim cách 
gợi ra tất cả những câu hỏi cũng như những mối quan tâm của bệnh 
nhân. Họ cần tạo ra sự kết nối cá nhân và hiểu được nhận thức của 
bệnh nhân về bệnh tật và cách điều trị. Nói cách khác họ cần triển khai 
sự thấu cảm và xây dựng mối quan hệ. 


Theo Ts. Lown, những kỹ năng như vậy "có thể được truyền 
dạy và học hỏi, nhưng chúng phải được thực hành và phát triển không 
ngừng giống như bất kỳ kỹ năng khám và điều trị lâm sàng nào khác." 
Bà cũng cho rằng nếu làm được như vậy thì không chỉ khiến các bác 
sĩ cảm thấy hiệu quả hơn, mà còn đảm bảo các bệnh nhân sẽ tham gia 
vào quá trình điều trị tốt hơn và họ sẽ hài lòng hơn với sự chăm sóc 
của các bác sĩ cũng như y tá. 


Kenneth Schwartz, chỉ vài tháng trước khi qua đời, đã viết 
một lá thư có nội dung như sau: "Những hành động dịu dàng của 
nhân tính mang lại nhiều khả năng chữa lành hơn là liệu pháp phóng 
xạ liều cao và hóa trị liệu. Mặc dù bản thân tôi không tin rằng người ta 
có thể chiến thắng bệnh ung thư chỉ bằng hy vọng và sự an ủi, nhưng 
chắc chắn hai điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn trong tôi." 


r vat Akh, AMA NET? Tớ" INA 
Created DY AM Word2C HM 


mạ ` 
01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUE XÃ HỘI 


Chương 19. YẾU TỐ THEN CHỐT DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG 
Chương 20. ĐIỀU CHỈNH LIÊN KẾT 
Chương 21. TỪ THEY ĐẾN WE 


Created by AM Word2CHM 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 

TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 6. HẬU QUA XÃ HỘI 

Trên đường di làm, bạn tranh thủ lên kế hoạch cho cuộc gặp 
gỡ quan trọng với đối tác. Thỉnh thoảng, bạn lại tự nhủ mình phải rẽ 
trái ở ngã tư thay vì rẽ phải như thường lệ để đưa bộ complet đến hiệu 
giặt là. 

Đội nhiên, có một chiếc xe cứu thương kêu inh di phía sau, 
bạn phải tăng tốc để tránh đường và lúc này tim bạn đập nhanh hơn. 


Bạn lại cố gắng tiếp tục mạch suy nghĩ về kế hoạch cho buổi 
gặp gỡ nhưng những ý nghĩ đó đã trở nên rất lộn xộn. Bạn mất tập 
trung. Khi đến cuộc hẹn, bạn chợt nhớ ra mình quên ghé qua hiệu giặt 
là. 

Câu chuyện trên không phải được trích ra từ một cuốn sách 
về kinh doanh, mà nó xuất hiện trong một bài báo có tựa đề The 
Biology of Being Frazzed đăng trên tạp chí Science. Bài báo đã tổng 
kết những tác động của trạng thái lo lắng, mệt mỏi lên suy nghĩ và 
hành vi của con người. 


2 


"Sự mệt madi" là trạng thái thần kinh trong đó sự bộc phát về 
cảm xúc sẽ cản trở hoạt động của trung tâm điều hành. Khi mệt mỏi, 
chúng ta sẽ không thể tập trung hay suy nghĩ mạch lạc. Thực tế đó 
cho thấy, để suy nghĩ hiệu quả, chúng ta cần tạo ra môi trường tốt để 
có được những cảm xúc tối ưu trong học tập lẫn trong công việc. 


Từ điểm lợi thế của não bộ, có thể thấy việc học tốt ở trường 
và làm việc hiệu quả ở cơ quan đều liên quan đến cùng một trạng thái, 
đó là điểm khao khát đạt thành tích. Nhưng khi lo lắng, chúng ta sẽ bị 


đẩy ra khỏi khu vực này. 


W. Edwards Deming - chuyên viên kiểm tra chất lượng, đã chỉ 
ra rằng nỗi sợ hãi là nguyên nhân khiến môi trường làm việc trở nên 
đông cứng: các nhân viên tổ ra miễn cưỡng khi phải nói thẳng, chia sẻ 
những ý tưởng mới, phối hợp với đồng nghiệp, hoàn thành công việc, 
chứ chưa kể đến cải thiện chất lượng sản phẩm. Căn cứ vào thực 
trạng đó, ông đưa ra khẩu hiệu "Xua đi nỗi sợ hãi" trong công sở. Khẩu 
hiệu này cũng được áp dụng trong các lớp học vì nỗi sợ hãi cũng cản 
trở quá trình học tập, khiến trí não học sinh hoạt động kém hiệu quả. 


Cơ chế sinh học chủ yếu của sự mệt mỏi phản ánh những 
phản ứng mặc định của cơ thể trong trường hợp khẩn cấp. Khi chúng 
ta căng thẳng, trục HPA luôn sẵn sàng hoạt động, chuẩn bị cho cơ thể 
đối mặt với cơn khủng hoảng. Trong những vận động sinh học khác, 
hạch hạnh nhân sử dụng vỏ não trước trán trung tâm điều khiển của 
não bộ, để kiểm soát đường thấp, hỗ trợ các phản xạ không điều kiện, 
ví dụ như phản ứng co giật. Trong quá trình này, đường cao di chuyển 
rất chậm, do đó lý trí không tác động tới những vận động như trên. 


Khi trí não chuyển giao quá trình ra quyết định sang đường 
thấp chúng ta mất đi khả năng suy nghĩ tốt nhất. Áp lực càng lớn, 
hành động và suy nghĩ của chúng ta càng bị hạn chế. Lúc này, hạch 
hạnh nhân có ưu thế hơn sẽ cản trở khả năng học hỏi, khả năng lưu 
trữ thông tin trong vùng nhớ tạm thời, khả năng phản ứng linh hoạt và 
sáng tạo, khả năng tập trung có ý thức, cũng như khả năng lập kế 
hoạch và tổ chức hiệu quả. Chúng ta rơi vào trạng thái mà các nhà 
thần kinh học gọi là "hoạt động khác thường của một cơ quan trong cơ 
thể có liên quan đến nhận thức". 


Một người bạn của tôi từng tâm sự: "Giai đoạn tồi tệ nhất 
trong sự nghiệp của tôi là khi công ty tổ chức lại nhân sự, mọi người 
lần lượt bị thôi việc vì lý do cá nhân'. Không ai có thể tập trung làm 
việc vì nỗi sợ hãi vẫn lơ lửng trên đầu. Chúng tôi thật sự không làm nổi 
việc gì." 

Thực tế đã chứng minh khi sự lo lắng càng lớn, hiệu quả nhận 
thức của bộ não càng bị hạn chế. Tại những điểm bức bối về tinh 
thần, sự lo lắng khiến chúng ta mất tập trung và khó nhận thức các 
vấn đề xung quanh. Nó không chỉ làm phân tán tư tưởng, mà còn làm 
suy yếu kha năng tiếp nhận thông tin mới và sáng tao của chúng ta. 


Quá trình hoạt động của hệ thần kinh trong trạng thái khó 
chịu này chạy từ hạch hạnh nhân tới bên phải của vỏ não trước trán. 
Khi mạch này hoạt động, suy nghĩ của chúng ta chỉ tập trung vào 
nguyên nhân gây lo lắng. Điều này khiến chúng ta không thể suy nghĩ 
nhanh nhẹn, sáng suốt. Tương tự như vậy, khi chúng ta buồn, các cấp 
độ hoạt động của vỏ não trước trán sẽ giảm xuống dẫn đến tư duy 
kém. Sự kết hợp giữa trạng thái lo lắng, giận dữ và sự buồn rầu kia đã 
đẩy hoạt động trí não vượt ra ngoài khu vực hoạt động hiệu quả. 


Lúc đó, sự buồn té sẽ làm suy yếu hoạt động của trí não. khi 
trí não dàn trải suy nghĩ ra nhiều vấn đề, chúng ta thường mất tập 
trung và các động cơ thúc đẩy cũng biến mất. Có thể thấy rõ điều này 
trong những cuộc họp kéo dài, đôi mắt lơ đãng của người tham dự bị 
kìm chân bên bàn họp là bằng chứng cho thấy sự vắng mặt của trạng 
thái cảm xúc nội tại. Và chắc han tất cả chúng ta vẫn còn nhớ chúng ta 
vẫn thường hướng những cái nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ trong 
những ngày buồn chán của thời sinh viên. 

TRẠNG THÁI TÂM LÝ TỐI ƯU 


Các em học sinh trung học thường chơi trò đố ô chữ theo 
từng cặp. Mỗi cặp chơi sẽ chơi cùng một ô chữ, nhưng những từ 
không có trong ô chữ của người này sẽ xuất hiện trong ô chữ của 
người kia và ngược lại. Nhiệm vụ của hai người chơi là phải giúp cho 
người kia đoán ra những từ còn thiếu bằng cách đưa ra gợi ý. Trong 
một lớp học tiếng Tây Ban Nha, trò chơi có thêm yêu cầu là gợi ý và 
đáp án bắt buộc phải bằng tiếng Tây Ban Nha. 


Các học sinh hào hứng chơi đến mức các em hoàn toàn 
không để ý đến tiếng chuông báo hết giờ. Không có học sinh nào đứng 
dậy ra về, tất cả đều muốn tiếp tục chơi. Ngày hôm sau, khi được yêu 
cầu viết những bài luận bàng tiếng Tây Ban Nha và phải sử dụng 
chính những từ có trong trò chơi ô chữ hôm qua, thật bất ngờ, các em 
đã thể hiện sự hiểu biết rất tuyệt vời về vốn từ vựng mới của mình. 
Những học sinh này đã có một buổi học thú vị, do đó các em tiếp thu 
bài học rất tốt. Như vậy, có thể kết luận, sự miệt mài, hăng say và 
thích thú có thể giúp học tập đạt hiệu quả tối ưu. 


Ngược lại với giờ học thú vị ở lớp Tây Ban Nha trên là giờ học 
nhàm chán về cách sử dụng dấu phẩy trong một lớp tiếng Anh. Một 
học sinh cam thấy chán nan và mất tập trung tới mức em không muốn 
nghe giảng nữa và bí mật lôi từ trong túi ra cuốn catalog của một cửa 


hàng quần áo. Giờ học đó khiến em có cảm giác như mình vừa rời 
khỏi một cửa hàng không có đồ ưng ý và phải sang một cửa hàng 
khác. 


Nhà sư phạm Sam Intrator đã dành một năm quan sát những 
lớp học như thế. Mỗi khi chứng kiến một khoảnh khắc hăng say như 
trong lớp Tây Ban Nha, ông lại tìm hiểu thêm về cảm nhận và suy nghĩ 
của các học sinh đó. 


Nếu đa số học sinh bị thu hút hoàn toàn vào bài học, ông 
đánh giá đó là thời khắc "đầy cảm hứng". Những khoảnh khắc như vậy 
trong học tập là sự kết hợp hiệu quả giữa sự tập trung cao độ, sự 
thích thú hăng say và cường độ của trạng thái tình cảm tích cực. Nó 
có khả năng đem lại niềm vui trong học tập. 


Theo nhà thần kinh học Antonio Damasio của trường Đại học 
Nam California, những khoảnh khắc vui thích như trên biểu thị "sự kết 
hợp sinh lý tối ưu và nhịp nhàng trong những hoạt động thường ngày". 
Là một trong những nhà thần kinh học hàng đầu thế giới, từ lâu 
Damasio đã đi tiên phong trong việc gắn kết những phát hiện mới 
trong lĩnh vực thần kinh học vào thực tế cuộc sống con người. 
Damasio cho rằng trạng thái vui thích không chỉ giúp chúng ta tồn tại 
khi phải đối mặt với khối lượng công việc đều đặn hàng ngày, mà còn 
giúp chúng ta năng động hơn, sống tốt hơn, và khoẻ mạnh hơn. 

Ông nhấn mạnh, trạng thái vui vẻ cho phép chúng ta làm mọi 
việc dễ dàng hơn. Nó mang lại sự hòa hợp khi thực hiện những hoạt 
động tăng cường khả năng và sự tự do trong hoạt động của chúng ta. 
Damasio cho biết thêm, lĩnh vực khoa học nhận thức trong nghiên cứu 
các mạng lưới thần kinh đã tìm ra hợp những điều kiện tương tự và gọi 
chúng là "những trạng thái hòa hợp tối đa”. 


Khi trí tuệ hoạt động trong điều kiện thoải mái thì sự hài hoà, 
hiệu quả, nhanh nhạy của nó sẽ giúp con người đạt được năng lực tốt 
nhất. Các phương pháp nghiên cứu chụp cắt lớp cho thấy khi chúng ta 
đạt được trạng thái vui vẻ, lạc quan thì vỏ não trước trán - trung tâm 
của đường cao, sẽ hoạt động tích cực nhất. 


Hoạt động của vỏ não trước trán được tăng cường sẽ củng 
cố thêm những năng lực trí tuệ như sự sáng tạo trong suy nghĩ, sự 
linh hoạt trong nhận thức và khả năng xử lý thông tin. Ngay cả bác sĩ, 
nhóm người mẫu mực về tư duy hợp lý, cũng suy nghĩ minh mẫn hơn 


khi trạng thái tâm lý của họ tốt. Các bác sĩ X-quang (người đọc các xét 
nghiệm tia X để giúp các bác sĩ khác chẩn đoán bệnh) cũng làm việc 
nhanh hơn và chính xác hơn sau khi nhận được một món qua tinh thần 
nho nhỏ, và đưa ra những nhận xét hữu ích hơn trong quá trình điều 
trị và hội chẩn. 

ĐỒ THỊ CHỮ U LỘN NGƯỢC 

Khi vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động 
và sự hình thành tâm trạng buồn chán, chúng ta sẽ thấy hình dạng đồ 
thị gần giống một chữ U lộn ngược với hai điểm cực tiểu hơi choãi ra 
một chút. Sự vui sướng, hiệu quả nhận thức và hoạt động vượt trội 
diễn ra tại đỉnh đồ thị. Dọc xuống hai bên trục đồ thị, một là sự buồn 
chán, một là sự lo lắng. Càng cảm thấy thờ ơ hay lo lắng, hoạt động 
của chúng ta càng kém hiệu quả dù lúc đó chúng ta đang làm một bài 
kiểm tra cuối kỳ hay chỉ đơn giản là ghi số liệu cho văn phòng. 


Chúng ta sẽ thoát khỏi trạng thái buồn chán khi gặp một thách 
thức gây hứng thú. Khi đó, động cơ của chúng ta sẽ tăng lên và sự tập 
trung nhờ đó cũng tăng theo. Hoạt động nhận thức đạt mức tối ưu khi 
động cơ và trọng tâm lên đến đỉnh điểm tại điểm giao nhau giữa mức 
độ khó khăn của nhiệm vụ và khả năng đáp ứng được nhiệm vụ đó. 
Tại điểm bùng phát của hiệu quả nhận thức, những thách thức bắt đầu 
vượt quá khả năng và trượt dần xuống theo sườn đồ thị. 


Chúng ta bắt đầu hoảng sợ khi nhận ra mình đã trì hoãn bài 
kiểm tra hay bản ghi chép số liệu quá lâu. Từ điểm này, sự lo lắng 
ngày càng tăng sẽ khiến nhận thức của chúng ta bị xói mòn. Khi mức 
độ khó khăn của các nhiệm vụ nhân lên và thách thức ngày càng 
nhiều, càng khó, đường thấp sẽ hoạt động mạnh hơn còn đường cao 
thì kiệt sức, và trí não sẽ trao toàn bộ quyền kiểm soát cho đường 
thấp. Sự chuyển đổi quyền kiểm soát như vậy đã tạo ra một đồ thị có 
dạng hình chữ U lộn ngược. 


Đồ thị hình chữ U lộn ngược biểu thị mối quan hệ giữa mức 
độ căng thẳng và các hoạt động trí óc như học tập hay ra quyết định. 
Mức độ căng thẳng khác nhau ở từng thách thức: ở những điểm thấp 
trên đồ thị, mức độ căng thẳng quá thấp làm mất đi sự thích thú và 
gây cảm giác buồn chán; khi thách thức tăng lên, sự thích thú cũng 
tăng theo, dẫn đến sự tăng lên của khả năng tập trung và động cơ làm 
việc (khi đạt đến mức độ tối ưu thì hiệu quả hoạt động và khả năng 
học tập sẽ đạt mức cao nhất). Các thách thức tiếp tục tăng vượt ra 


khỏi khả năng kiểm soát kéo theo sự gia tăng mức độ căng thẳng. Khi 
đạt đến điểm cực đại, hiệu quả hoạt động và khả năng học tập của 
chúng ta sẽ tụt dốc. 


Đồ thị hình chữ U lộn ngược biểu diễn tác động của hai hệ 
thần kinh khác nhau lên khả năng học tập và hoạt động của con 
người. Cả hai đều đóng vai trò động cơ. Chúng làm tăng hoạt động 
của hệ thống gluco coocticoit và các mức cooctizon tích cực, tiếp thêm 
sinh lực, kích thích sự phấn khích ở con người. Khi sự căng thẳng tiếp 
tục tăng vượt quá điểm tối ưu - điểm mà tại đó khả năng học tập và 
hoạt động cao nhất, hệ thần kinh thứ hai sẽ tham gia bài tiết 
norepinephrine ở mức cao (thường chỉ xuất hiện khi chúng ta cảm 
thấy vô cùng sợ hãi). Đây chính là điểm khởi đầu của đường dốc 
xuống trong đồ thị hướng về sự hoảng sợ, và từ điểm này trở đi, hoạt 
động và khả năng nhận thức của chúng ta sẽ càng trở nên tồi tệ nếu 
sự căng thẳng tiếp tục tăng. 


Trong suốt trạng thái lo lắng cao độ, não sẽ tiết ra hàm lượng 
cooctizon ở mức cao cộng thêm norepinephrine cản trở hoạt động 
nhịp nhàng của các cơ chế thần kinh liên quan đến khả năng học tập 
và ghi nhớ. 

Bất kỳ sinh viên nào cũng thấy mình đột nhiên chăm học hơn 
khi kỳ kiểm tra đang đến gần. Đây là minh chứng cho thấy một áp lực 
nhỏ cũng có thể tăng cường động cơ hành động và khả năng tập trung 
của con người. Tập trung nhiều hơn có nghĩa là khả năng ghi nhớ đã 
hiệu quả hơn và sẽ lên đến các điểm trong sự thoải mái tinh thần tối 
đa. 


Nhưng khi vượt qua trạng thái tối ưu - tức, khi các thách thức 
bắt đầu vượt quá khả năng - sự lo lắng tăng lên làm xói mòn hiệu quả 
nhận thức. Ví dụ, trong vùng hoạt động kém hiệu quả này, những sinh 
viên lo lắng về môn toán sẽ tập trung kém hơn khi phải đối mặt với 
môn học này. Sự lo lắng của họ choán hết tâm trí, làm suy yếu khả 
năng giải quyết vấn đề và nắm bắt các khái niệm mới của họ. 

Tất cả những điều này được thể hiện trực tiếp trong thành tích 
học tập hay công việc của chúng ta. Khi cảm thấy buồn bực và căng 
thẳng, chúng ta không thể suy nghĩ mạch lạc và có xu hướng mất đi 
sự hứng thú trong việc theo đuổi mục tiêu dù đó là những mục tiêu rất 
quan trọng. Sau khi nghiên cứu những tác động của tâm trạng lên quá 
trình học tập của các sinh viên, các nhà tâm lý học đã đi đến kết luận 


rằng khi các sinh viên không chú ý hoặc không vui vẻ trong lớp học, họ 
chỉ tiếp thu được một phần kiến thức trong bài học. 


Kết luận trên cũng đúng với các giáo viên và những người 
lãnh đạo. Những cam giác tiêu cực cũng làm suy yếu khả năng thấu 
cảm và quan tâm của họ. Ví dụ, khi có tâm trạng không tốt, các nhà 
lãnh đạo sẽ đưa ra những đánh giá tiêu cực, chỉ tập trung vào bề mặt 
vấn đề và có xu hướng bi quan khi đưa ra các quan điểm. 


Nói tóm lại, con người chỉ có thể hoạt động tốt nhất ở các 
mức độ căng thẳng từ vừa phải đến thách thức, vì khi đó tinh thần đã 
phải chịu áp lực lớn nhất và không thể chịu đựng thêm bất cứ áp lực 
nào nữa. 


CHÌA KHÓA CẢM XÚC ĐỂ HỌC TẬP HIỆU QUẢ 


Trong một lớp chuyên hóa tại một trường trung học, sự căng 
thẳng thể hiện rất rõ ràng trong mỗi giờ học. Các học sinh tỏ ra căng 
thẳng, khó chịu vì biết có thể bị giáo viên gọi lên bảng, đứng trước lớp 
và tính toán một phản ứng hóa học phức tạp bất cứ lúc nào. Chỉ trừ 
những nhà hóa học tương lai, còn tất cả mọi người đều không thể trả 
lời được các câu hỏi ngay lập tức. Day là giây phút tỏa sang với những 
học sinh thông minh nhưng lại là sự hổ thẹn đối với những học sinh 
khác. 


Kiểu stress kích hoạt nhiều hormone căng thẳng nhất và do 
đó làm tăng cooctizon ẩn nấp trong phòng học dưới hình thức các 
nguy cơ xã hội giống như nỗi sợ bị giáo viên phê bình hay sợ trở thành 
"kẻ ngốc nghếch" trong con mắt của chúng bạn. Những nỗi sợ mang 
tính xã hội như vậy làm suy yếu khả năng học tập của não bộ. 


Ở những học sinh có thể chịu đựng mức độ căng thẳng cao 
nhất, khả năng nhận thức không bị suy giảm, do đó, các em sẽ không 
bị lúng túng khi đứng trên bảng, dù trả lời đúng hay sai (Các em cũng 
có tố chất như những nhà giao dịch phố Wall - những người có thể 
gay dựng cả môt gia tài kếch sù nhưng cũng có thể mất đi cả sản 
nghiệp chỉ trong nháy mắt). Nhưng đối với những học sinh dễ bị tổn 
thương ngay cả khi mức độ căng thẳng ở mức rất thấp thì việc bị gọi 
lên bảng sẽ trở thành bi kịch. Với những học sinh này, thời gian chuẩn 
bị rất cần thiết. 


Hippocampus là cơ quan trung tâm của quá trình tiếp thu 


trong học tập. Cấu trúc này cho phép chúng ta biến nội dung của vùng 
nhớ tạm thời thành những thông tin được lưu trữ lâu dài. Khi não bộ 
kết nối thông tin này với những gì chúng ta đã biết, chúng ta có thể tiếp 
thu những hiểu biết mới mỗi ngày và tích lũy chúng. 


Bất cứ kiến thức nào mà một học sinh học được trên lớp hoặc 
đọc được trong một cuốn sách cũng đi theo những hành trình này. 
Trên thực tế, khả năng lưu giữ thông tin phụ thuộc vào cấu trúc 
hippocampus. Khi phải hoạt động liên tục, nó đòi hỏi một hoạt động 
thần kinh cực mạnh và việc trí não sản xuất ra các nơ-ron mới cũng 
như kết nối với các nơ-ron khác diễn ra chủ yếu trong hippocampus. 


Hippocampus đặc biệt dễ bị tổn thương trước những đau khổ 
triền miên về tình cảm, vì khi đó cooctizon sẽ hoạt động, gây ra những 
tác động xấu. Khi trí não bị căng thẳng kéo dài, cooctizon sẽ tấn công 
nơ-ron trong hippocampus, làm giảm tốc độ bổ sung các nơ-ron, thậm 
chí làm giảm số lượng nơ-ron. Điều này tác động rất xấu tới quá trình 
học tập. Các nơ-ron trong hippocampus sẽ bị loại bổ hoàn toàn khi các 
dòng cooctizon duy trì liên tục trong trạng thái trầm cảm nghiêm trọng 
hay những chấn thương dữ dội về tâm lý. Tuy nhiên, khi phục hồi, 
hippocampus sẽ lẫy lại các nơ-ron và lại mở rộng qui mô hoạt động. 
Ngay cả khi sự căng thẳng không quá lớn, những giai đoạn cooctizon 
lên cao và kéo dài vẫn có thể can trở những nơ-ron tương tự. 


Cooctizon kích thích hạch hạnh nhân hoạt động trong quá 
trình làm suy yếu hippocampus. Nó hướng sự tập trung của chúng ta 
vào những cảm xúc quen thuộc đồng thời hạn chế khả năng tiếp nhận 
thông tin mới. Chúng ta thường chịu ảnh hưởng sâu sắc của những 
sự kiện đau buồn. Sau một ngày căng thẳng tột độ với những câu hỏi 
vấn đáp nhanh, các học sinh sẽ chỉ ghi nhớ trạng thái căng thẳng, chứ 
không lưu lại được chút kiến thức nào. 


Trong một thí nghiệm mô phỏng tác động của cooctizon lên 
quá trình học tập, các sinh viên đã tình nguyện tiêm kích thích lượng 
cooctizon, sau đó xem mot loạt những từ ngữ và hình anh mà họ phải 
ghi nhớ. Kết quả thu được trên đồ thị như sau: sau hai ngày tiêm, với 
liều lượng từ nhẹ đến trung bình, lượng cooctizon giúp các sinh viên 
ghi nhớ những gì họ đã đọc; nhưng khi bị đẩy lên cao, lượng 
cooctizon lại làm suy yếu khả năng ghi nhớ của họ. Rõ ràng lượng 
cooctizon cao đã hạn chế vai trò quyết định của hippocampus. 


Thí nghiệm này đưa ra gợi ý về một mô hình lớp học có môi 


trường nuôi dưỡng khả năng học tập. Môi trường xã hội có ảnh hưởng 
rất lớn đến tốc độ và sự sinh tồn của các tế bào thần kinh mới. Các tế 
bào thần kinh mới phải mất một tháng để phát triển và thêm bốn tháng 
để có thể kết nối hoàn toàn với các nơ-ron khác. Trong quá trình này, 
môi trường quyết định một phần hình dạng cuối cùng và chức năng 
của tế bào. Các tế bào mới là cơ sở cho hoạt động ghi nhớ và mã hóa 
thông tin vào những liên kết của chúng. Môi trường học tập càng 
thuận lợi bao nhiêu thì quá trình mã hóa sẽ càng diễn ra nhanh và 
chính xác bấy nhiêu. 


Từ đó có thể suy ra tình trạng mệt mỏi, lo lắng sẽ làm suy yếu 
khả năng học tập. Năm 1960, Richard Alpert đã có một phát hiện kinh 
điển sau quá trình thực nghiệm: sự lo lắng cao độ sẽ làm tê liệt khả 
năng làm bài kiểm tra của các sinh viên. Một nghiên cứu gần đây hơn 
về các sinh viên đại học làm bài kiểm tra toán đã phát hiện ra rằng khi 
họ nghĩ bài kiểm tra chỉ là một bài luyện tập, điểm số sẽ cao hơn 10% 
so với khi họ nghĩ bài kiểm tra có tính chất quyết định cả quá trình học 
tập. Dưới sự căng thẳng mang tính xã hội, trí nhớ của họ hoạt động 
kém hiệu quả hơn. Đáng ngạc nhiên là nhận thức sai lầm này lại xuất 
hiện chủ yếu ở những sinh viên giỏi. 

Một nhóm học sinh xuất sắc tham dự kỳ thi toán quốc gia. 
Một số em đã làm bài thi rất tốt, nhưng một số em khác lại làm rất kém 
mặc dù có năng khiếu toán học. Nguyên nhân chủ yếu của sự khác 
biệt là những học sinh đạt thành tích cao thường tập trung cao độ 
trong khoảng 40% thời gian và cảm giác lo lắng chỉ khoảng 30%. 
Ngược lại, thời gian tập trung tối đa ở những học sinh có thành tích 
thấp chỉ là khoảng 16% và trạng thái lo lắng chiếm tới 55% thời gian. 


Dựa trên những tác động của cảm xúc tới thành tích học tập, 
có thể kết luận nhiệm vụ hướng dẫn cảm xúc của các giáo viên hay 
những nhà lãnh đạo là như nhau: giúp mọi người đạt tới và duy trì ở 
mức càng gần đỉnh đồ thị càng tối. 

QUYỀN LỰC VÀ NHỮNG LUONG CAM XÚC 


Cứ mỗi khi buổi họp có nguy cơ rơi vào tinh trạng bất ổn, vị 
chủ tịch tập đoàn lại đột ngột phê bình một thành viên tham gia cuộc 
họp (người đó thường là cánh tay phải thân thiết của chủ tịch). Sau 
khi đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng ông nhanh chóng 
tiếp tục cuộc họp. Mẹo nhỏ này luôn có tác dụng lấy lại không khí cho 
cuộc họp. Vị chủ tịch đang tập hợp những người có mặt trên đỉnh đồ 


thị, chuyển từ sự buồn chán sang chú ý tham gia. 


Nếu biểu lộ thái độ khó chịu, người lãnh đạo đó sẽ gây ảnh 
hưởng tiêu cực về mặt tình cảm. Nếu khéo léo, thì ngay cả khi tức 
giận, ông ta cũng sẽ khiến cấp dưới chú ý lắng nghe và thúc đẩy họ 
hành động. Cũng giống như lời khen tặng, việc sử dụng những câu 
chê trách hay thái độ không hài lòng đúng lúc có thể khuyến khích 
nhân viên. Câu hỏi đặt ra là khi nào thì một thông điệp không bằng 
lòng kích thích người ta hướng tới sự thể hiện bản thân tối đa và khi 
nào nó đẩy họ vượt qua khỏi đỉnh điểm rơi vào trạng thái căng thẳng. 


Không phải cảm xúc ở mỗi người đều giống nhau. Năng lực 
hoạt động của não bộ trong môi trường lây lan cảm xúc tiêu cực sẽ 
quyết định khả năng thu hút mạnh mẽ những người khác vào quỹ đạo 
tình cảm của nó. Dòng cảm xúc với sức mạnh đặc biệt sẽ chuyển từ 
người có vị thế cao hơn trong tương tác xã hội sang người có vị thế 
thấp hơn. 


Con người thuộc bất kỳ nhóm nào cũng thường mặc định chú 
ý và đề cao vai trò của người có quyền lực nhất trong nhóm. Điều này 
nâng cao sức mạnh của bất cứ thông điệp tình cảm nào từ phía người 
lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ từng nói với tôi: "Khi tôi 
tô ra vô cùng giận dữ thì những người khác cũng sẽ nhanh chóng rơi 
vào trạng thái tương tự." 


Cung bậc tình cảm của một nhà lãnh đạo sức mạnh đáng 
ngạc nhiên. Khi một nhà quản lý thông báo tin xấu (ví dụ như sự thất 
vọng về một nhân viên vì đã không hoàn thành kế hoạch) với một thái 
độ nhã nhặn thì đó là mối quan hệ tích cực. Nhưng khi một tin tốt lành 
(sự mãn nguyện vì đã hoàn thành kế hoạch) lại được thông báo bằng 
thái độ rầu rĩ, thì tương tác mang tính chất nghịch lý đó sẽ khiến người 
ta chán nan. 


Sức mạnh cảm xúc này đã được kiểm nghiệm với 56 nhà lãnh 
đạo. Các nhà nghiên cứu đã quan sát và đánh giá tác động cảm xúc 
của họ lên nhóm nhân viên cấp dưới. Các thành viên trong những 
nhóm may mắn có được những nhà lãnh đạo vui tính cho biết họ cảm 
thấy tâm trạng của họ tốt hơn. Điều quan trọng nhất là họ làm việc 
nhóm tốt hơn và sẽ không phải chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, những 
nhóm có sếp khó tính lại hoạt động không đồng bộ và kém hiệu quả. 
Điều tồi tệ hơn là những nỗ lực làm vừa lòng lãnh đạo trong sự sợ hãi 
của họ sẽ dẫn tới việc đưa ra những quyết định không chính xác và 


lựa chọn những phương pháp không phù hợp. 


Nếu sự không hài lòng của người lãnh đạo được thể hiện 
khéo léo có thể đem lại hiệu quả, thì sự nóng giận lại là chiến thuật 
chủ bại trong nghệ thuật chỉ huy. Khi các nhà lãnh đạo có thói quen 
dùng những biểu hiện không hài lòng để thúc đẩy cấp dưới thì sẽ có 
nhiều công việc được hoàn thành hơn, tuy nhiên chất lượng công việc 
không phải lúc nào cũng tốt vì những tâm trạng tiêu cực sẽ phá hủy 
khuynh hướng tình cảm, hạn chế khả năng làm việc tốt nhất của não 
bộ. 


Như vậy, có thể đúc kết nghệ thuật lãnh đạo trong một loạt 
những tương tác xã hội trong đó nhà lãnh đạo có thể điều khiển cảm 
xúc của người khác sang những trạng thái tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. 
Nếu đó là những thay đổi tốt hơn, cấp dưới sẽ luôn cảm nhận được sự 
quan tâm, thông cảm, ủng hộ và quyết đoán của lãnh đạo. Còn nếu đó 
là những thay đổi xấu thì cấp dưới sẽ cảm thấy bị cô lập và bị đe dọa. 


Sự chuyển đổi tâm trạng từ lãnh đạo sang cấp dưới là điển 
hình của những mối quan hệ có thứ bậc như giáo viên - sinh viên, bác 
sĩ - bệnh nhân, hay cha mẹ - con cái. Cho dù có sự khác biệt về quyền 
lực nhưng những mối quan hệ này đều có khả năng thúc đẩy sự phát 
triển, giáo dục hay hàn gắn cho những người ít quyền lực hơn. 


Nhà lãnh đạo cần lưu ý hơn đến những điều họ nói với nhân 
viên còn là vì các nhân viên thường nhớ lại những tương tác tiêu cực 
với cường độ mạnh hơn, chỉ tiết hơn và thường xuyên hơn những 
tương tác tích cực. Sự thoải mái, vô tư của người lãnh đạo sẽ khiến 
các nhân viên vui vẻ làm việc và quên đi những cảm xúc tiêu cực. 


Sự nhẫn tâm từ người chủ không chỉ làm tăng nguy cơ mất đi 
những nhân viên giỏi mà còn phá hoại hiệu quả nhận thức. Một nhà 
lãnh đạo thông minh sẽ biết cách giúp đỡ mọi người kiềm chế và thoát 
khỏi sự đau khổ về mặt cảm xúc. Nếu xét trên khía cạnh kinh doanh, 
một nhà lãnh đạo cần có sự tương tác nhịp nhàng và chính xác để thể 
hiện sự cảm thông thay vì thái độ thờ ơ, lãnh đạm. 


— NHỮNG ÔNG CHỦ: NGƯỜI TỐT, NGƯỜI XẤU VÀ NGƯỜI 
ĐÁNG SỢ 


Trong bất cứ một tập thể lao động nào, chúng ta cũng có thể 
phân biệt rất rõ hai kiểu ông chủ, một kiểu rất đam mê công việc và 


một kiểu chỉ mong hết giờ về. Để kiểm chứng điều này, tôi đã phỏng 
vấn hàng chục nhóm, từ các lãnh đạo tập đoàn tới các giáo viên ở 
nhiều thành phố khác nhau như Sao Paulo, Brussels và St. Louis. Tất 
cả đều có chung những đặc điểm sau đây: 


* Người chủ tot: 
- Luôn biết lắng nghe 
- Luôn khuyến khích 
- Giao tiếp tốt 
- Can đảm 
- Có óc hài hước 
- Biết cảm thông 
- Quyết đoán 
- Có trách nhiệm 
- Khiêm tốn 


- Thích chia sẻ kinh nghiệm 


* Người chủ lồi: 
- Lạnh lùng 
- Hay do dự 
- Hay giữ kẽ 
- Đáng sợ 
- Nóng tính 
- Tự cao tự đại 
- Không quyết đoán 
- Hay đổ lỗi cho người khác 
- Kiêu căng 


- Hay ngờ vực 


Những ông chủ tốt nhất là những người đáng tin cậy, biết 
cảm thông và luôn hợp tác. Đồng thời, họ còn là những người khiến 
chúng ta luôn cảm thấy bình tĩnh, được tôn trọng và có hứng thú để 
làm việc. Ngược lại, những ông chủ tồi là những người lạnh lùng, khó 
chịu và kiêu căng, làm chúng ta luôn cảm thấy khó có thể làm tốt một 
việc gì đó và rất dễ bực bội khi rơi vào trạng thái căng thẳng. 


Những điểm đối lập trên cũng có thể đúng với các bậc cha mẹ 
những người một mặt luôn nuôi dưỡng cảm giác bình yên, mặt khác 
lại gây áp lực lắng cho con cái. Trên thực tế, chức năng cảm xúc trong 
quản lý nhân công có rất nhiều điểm giống với tâm trạng của những 
người làm cha mẹ. Từ nhỏ, cha mẹ đã luôn hình thành cho chúng ta 
những chuẩn mực cơ bản trên cơ sở an toàn, và khi chúng ta bước ra 
xã hội, sẽ có những người khác tiếp tục tác động lên chúng ta. Ở 
trường, thầy cô sẽ giữ vị trí này, còn ở nơi làm việc thì là ông chủ. 

"Những nền tảng cơ sở vững chắc là sức mạnh, sự bảo đảm 
và sự thoải mái cho phép chúng ta không bị ràng buộc bởi chính 
mình." Đó là điều mà George Kohlrieser - nhà tâm lý đồng thời là một 
giáo sư hàng đầu của Học viện Phát triển Quản lý Quốc tế ở Thuy Sĩ, 
đã nói với tôi. Kohlrieser nhận thấy rằng có được cơ sở nền tảng vững 
chắc trong công việc là yếu tố quan trọng để thể hiện năng lực bản 
thân. 


Kohlrieser còn cho rằng đem lại "cảm giác an toàn" tức là để 
một ai đó tập trung làm việc tốt hơn để đạt được mục tiêu và nhìn thấy 
những khó khăn, thách thức mà không hoang mang hoặc sợ hãi. 
Ngược lại, những người luôn lo lắng chắc chắn sẽ dễ bị ám ảnh bởi 
sự thất bại, bị trách mắng hoặc bị sa thải và vì thế họ luôn làm việc 
một cách thận trong, dé dat. Những người luôn cam thấy ông chủ tạo 
cho họ một cơ sở nền tảng vững chắc sẽ thoải mái hơn khi khám phá, 
tìm tòi. Họ vừa làm vừa chơi, liều lĩnh, luôn đổi mới và thích những 
thách thức mới. Trong kinh doanh, nếu các nhà lãnh đạo tạo dựng 
được sự tin cậy cho thuộc cấp, họ sẽ luôn tiếp nhận thông điệp của 
cấp trên với thái độ nhiệt tình, sẵn sàng dù đôi lúc người lãnh đạo đưa 
ra những phản ứng cứng nhắc. 


Tuy nhiên, cũng như những người làm cha mẹ, nhà lãnh đạo 
không nên quá bênh vực cấp dưới, giúp họ thoát khỏi sự căng thẳng 
do áp lực cần có trong công việc. Nhưng khi sự căng thẳng vượt quá 
mức cho phép thì nhà lãnh đạo khôn ngoan phải tỏ ra mình là chỗ dựa 


vững chắc: giảm thiểu những áp lực quá tải nếu có thể, hay ít nhất 
không làm chúng trở nên tôi tệ hơn. 

Một nhân viên từng nói với tôi: "Cấp trên của tôi là chỗ dựa 
rất vững chắc. Bất kỳ khi nào có những áp lực liên quan đến tài chính 
của công ty, ông luôn cố gắng cùng ban giám đốc giải quyết sao cho 
không ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi. Trong khi đó, trưởng 
một bộ phận khác lại luôn để cho các nhân viên của ông ta phải gánh 
chịu tất cả những áp lực lỗ lãi từ cấp trên." 


Ngoài ra, nếu các thành viên trong một nhóm sản xuất luôn có 
chí tiến thu, được khuyến khích và là những lao động lành nghề, nói 
cách khác nếu họ đứng trên đỉnh của đồ thị chữ U lộn ngược, thì nhà 
quản lý sẽ có thể thử thách và đòi hỏi cao hơn mà vẫn đạt được 
những kết quả tốt. Tuy nhiên, bi kịch có thể sẽ xảy ra khi nhà lãnh đạo 
luôn tăng áp lực đối với họ. Vị giám đốc của một ngân hàng tên tuổi 
đã kể cho tôi nghe về một giám đốc trẻ tuổi tuy "cần mẫn làm việc 24 
giờ/7 ngày và là thành viên quan trọng của tổng công ty" nhưng lại 
thường xuyên quát tháo nhân viên mỗi khi không hài lòng. Khi được 
thăng chức, vẫn với phong cách làm việc đó, anh ta đã được tất cả 
những giám đốc mà anh ta không ưa. Sau hai năm anh ta nhận chức, 
tình hình của công ty không tiến triển thêm." 


Không môt đứa trẻ nào có thể tránh khỏi những tổn thương 
về tinh thần trong quá trình trưởng thành. Cũng tương tự như vậy, sự 
tổn thương tình cảm trong công việc cũng hết sức bình thường vì đó là 
sản phẩm của cuộc sống có tổ chức. Các nhân viên phải chịu những 
chính sách bất công, hà khắc từ ban giám đốc và những người nản 
chí sẽ dễ trút bực dọc, giận dữ lên người khác. Có rất nhiều nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng trên: những ông chủ ngược đãi hay những 
đồng nghiệp khó tính, những thủ tục gây bực dọc, xáo trộn. Sự ngược 
đãi và phản ứng đó khiến họ mất tự tin và không còn hy vọng. 


Nhưng thật may mắn là chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc 
vào ông chủ. Chúng ta còn có đồng nghiệp, bạn bè và thậm chí tổ 
chức có thể đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn. Mỗi người đều 
góp phần xây dựng mối quan hệ tốt ở công sở thông qua các tâm 
trạng tiêu biểu khi họ thể hiện với nhau hàng ngày trong công việc. 
Cho dù có thể đó là vai trò đã được xác định nhưng điều quan trọng là 
cách chúng ta làm việc, giao tiếp sao cho mỗi người đều cảm thấy 
mình đã góp phần vào cung bậc tình cảm chung của tất cả mọi người. 


Đối với nhiều lao động, các đồng nghiệp đã trở thành những 
người đặc biệt giống như trong một gia đình, ở đó các thành viên luôn 
cảm thấy có một sự gắn bó tình cảm mãnh liệt. Đây chính là điều khiến 
họ coi nhau như đồng đội. Sự gắn bó giữa các nhân viên càng mạnh, 
họ càng có động lực để làm việc hiệu quả và cảm thấy hài lòng với 
công việc của mình. 


Sự tích cực thường xuyên sẽ quyết định phần lớn sự hài lòng 
và khả năng làm việc của chúng ta: một lời khen ngợi khi làm tốt công 
việc, một lời động viên khi thất bại sẽ làm tăng cam giác hứng thú với 
công việc. 

Thậm chí chỉ cần có một người đáng tin cậy ở nơi làm việc 
cũng đã tạo ra sự khác biệt về cảm xúc của chúng ta. Trong các cuộc 
khảo sát hơn 5 triệu người làm ở 500 tổ chức khác nhau, một trong 
những câu hỏi được đặt ra là người ta sẽ cảm thấy thoải mái như thế 
nào với công việc. Câu trả lời là sự đồng ý với câu nói "tôi đã có một 
người bạn tốt ở nơi làm việc". 

Trong công việc, chúng ta càng nhận được nhiều sự ủng hộ 
về tinh thần thì đời sống tinh thần của chúng ta càng phong phú. 
Người lãnh đạo cần phải tạo ra một môi trường làm việc tình cảm sao 
cho mỗi khi ai lo lắng quá đỗi, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy thanh 
thản, thoải mái. 

Như người đứng đầu một nhóm nghiên cứu khoa học nói với 
tôi: "Tôi luôn quyết định tuyển người cho phòng thí nghiệm của tôi theo 
ý kiến của những người khác sau khi đã cho người mới cùng làm với 
họ mot thời gian. Nếu trong cùng ngành với nhau nhưng mối quan hệ 
giữa các cá nhân không tốt thì chắc chắn độ rủi ro sẽ rất cao. Tôi 
không muốn tuyển những người không có khả năng hòa hợp cho dù 
họ có thể rất tài giỏi." 

NHÀ LÃNH ĐẠO THÔNG MINH 


Tại một công ty lớn, phòng nhân sự đang chuẩn bị cho một 
cuộc hội thảo dài do một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên 
môn của công ty chủ trì. Số người đến tham dự đông hơn dự tính. Vào 
những phút cuối, phòng nhân sự đã phải chuyển địa điểm sang một 
hội trường lớn hơn nhưng trang thiết bị ở đó lại cũ kỹ hơn để có thể 
chứa hết toàn bộ số người đến dự. 


Do vậy, những người ngồi phía cuối không thể nhìn thấy cũng 
như nghe rõ chuyên gia kia nói gì. Vào giờ nghỉ giải lao buổi sáng, một 
phụ nữ ngồi phía dưới cùng tiến đến chỗ vị trưởng phòng nhân sự, tỏ 
thái độ bực bội và phàn nàn rằng cô ta không thể nhìn thấy hình ảnh 
mà người thuyết trình chiếu trên màn hình và cũng không nghe thấy 
ông ta nói gì. 

Vị trưởng phòng nhân sự kể lại: "Tôi biết tất cả những điều tôi 
có thể làm là lắng nghe và thừa nhận vấn đề của cô ấy, hứa với cô ấy 
là tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục. Đến giờ giải lao, tôi đã nói 
chuyện với người thuyết trình và ít nhất tôi đã cố để treo màn hình cao 
hơn. Riêng về âm thanh, do điều kiện quá tôi tệ nên chúng tôi không 
thể can thiệp hơn nữa." 

"Vào cuối ngày hôm đó, người phụ nữ kia lại tới gặp tôi. Cô 
ấy nói dù thật sự không thể nghe hay nhìn thấy rõ hơn lúc đầu nhưng 
cô vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Cô thật sự đánh giá cao sự lắng nghe 
và cố gắng của tôi." 

Khi nhiều người trong một tổ chức cảm thấy giận dữ và căng 
thẳng, thì người lãnh đạo nên hành động giống như vị trưởng phòng 
nhân sự trong câu chuyện trên, ít nhất họ phải biết lắng nghe, tô ra 
quan tâm và làm hết sức mình để mọi thứ trở nên tốt hơn. Cho dù nỗ 
lực giải quyết vấn đề có đem lại hiệu quả hay không thì ít nhất họ cũng 
đã cố gắng. Bằng cách quan tâm tới những cảm xúc của cấp dưới, 
các nhà lãnh đạo sẽ giúp họ tiến bộ hơn. 


Nhà lãnh đạo không nhất thiết phải đồng ý với quan điểm và 
hành động của một cá nhân nào đó, mà chỉ cần thừa nhận quan điểm 
của họ hoặc xin lỗi nếu cần thiết. Hoặc họ cũng có thể tìm ra một 
phương pháp nào đó làm giảm thiếu những yếu tố tiêu cực biến 
chuyển chúng sang trạng thái tốt hơn. Trong một cuộc khảo sát nhân 
công của 700 công ty, đa số những người được khảo sát đều đồng 
tình với ý kiến một ông chủ tốt quan trọng hơn nhiều so với số tiền họ 
kiếm được. Kết quả này rất quan trọng đối với các công ty, nó gợi mở 
những ý tưởng về một môi trường làm việc thân thiện thúc đẩy các 
nhân viên làm việc hăng say hơn. Một cuộc khảo sát tương tự cũng 
cho thấy mẫu người quản lý mà các nhân công ưa thích nhất là một 
người vừa chú trọng đến sản lượng vừa chú trọng đến thời gian làm 
việc. Nếu được lựa chọn, người ta sẽ không muốn làm việc cho một 
ông chủ ngược đãi nhân viên dù được trả mức lương cao, trừ trường 


hợp những người lao động này muốn kiếm tiền đến mức họ không để 
ý đến sự an toàn của chính mình. 


Lãnh đạo thông minh phải được khởi đầu bằng sự hiện diện 
trong mọi tình huống và khả năng đồng điệu với cấp dưới. Khi nhà 
lãnh đạo bắt tay vào việc, sự thông thái của họ phải được biểu hiện từ 
việc hiểu rõ tâm tư, tình cảm của người lao động để đưa ra những đối 
sách hợp lý nhằm giúp người lao động luôn ở trạng thái tích cực. Thật 
ra, không có một công thức thần kỳ nào cho những việc cần làm trong 
từng hoàn cảnh cụ thể không có một cẩm nang nào có tên là Năm 
bước để giải quyết công việc thông minh, nhưng mỗi khi chúng ta hành 
động, hãy cố gắng ở trên đỉnh của đồ thị hình chữ U lộn ngược. 


Ngày nay, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với việc áp 
dụng hiểu biết xã hội vào công sở. Người lao động ngày càng phải 
dành nhiều thời gian hơn ở công sở, văn phòng, coi những nơi này 
như gia đình của họ và mối quan hệ với đồng nghiệp trở thành những 
nơi quan hệ xã hội quan trọng nhất. Nhưng trên thực tế, họ có thể bị 
gạt bỏ bất kỳ lúc nào khi người quản lý quyết định sa thải họ. Hai mặt 
cảm xúc đối lập này ngày càng phổ biến ở các nhân viên trong rất 
nhiều công ty. Rõ ràng, niềm hy vọng và sự sợ hãi luôn cùng thống trị 
suy nghĩ con người. 


Trí tuệ xã hội trong quản lý nhân lực không thể không quan 
tâm tới khuynh hướng tác động ngầm. Chúng gây ra hậu quả cho 
người lao động nhưng chúng cũng có thể thăm dò khả năng của người 
lao động, đưa ra giải pháp thúc đẩy họ làm việc hiệu quả nhất. Trạng 
thái tình cảm có tính lan truyền, vì vậy mỗi một nhà lãnh đạo ở tất cả 
mọi cấp độ cần nhớ rằng người lao động có thể làm cho mọi việc trở 
nên tốt đẹp hơn cũng có thể tồi tệ hơn. 


MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT 


Trường học của Maeva là một trong những ngôi trường thiếu 
thốn cơ sở vật chất nhất khu vực lân cận thành phố New York. Đã 13 
tuổi nhưng Maeva mới chỉ học lớp Sáu, chậm hai năm so với bạn bè 
đồng trang lứa vì không được lên lớp. 


Maeya nổi tiếng là một học sinh cá biệt. Cô bé được nhiều 
giáo viên trong trường biết đến vì không bao giờ chịu quay trở lại khi bị 
đuổi ra khỏi lớp mà chỉ đi lang thang trong trường đến hết ngày. 


Trước khi Pamela dạy tiếng Anh ở lớp của Maeva, cô đã đến 
gặp giáo viên chủ nhiệm lớp và được cảnh báo trước về thái độ của 
Maeva. Vì vậy, trong giờ học đầu tiên, sau khi yêu cầu học sinh đọc 
đoạn văn và tìm ý chính cuả bài, Pamela đã đến chỗ Maeva và hướng 
dẫn cô bé làm bài. 

Khi đó Pamela đã phát hiện ra vấn đề của Maeva là cô bé chỉ 
có thể đọc với tốc độ của một đứa trẻ mẫu giáo. 


Pamela cho tôi biết: "Gặp vấn đề trong cách xử sự là điều rất 
bình thường ở lứa tuổi này vì các em thường không tự tin là mình có 
thể cư xử tốt. Mặc dù đã học lớp Sáu nhưng Maeva thậm chí không 
thể đọc trôi chảy một đoạn văn. Tôi thật sự bị sốc khi biết điều đó" 


Ngày hôm đó, Pamela đã giúp Maeva hoàn thành bài tập 
bằng cách kiên nhẫn nghe cô bé đọc bài. Sau đó, Pamela đã tìm một 
giáo viên đặc biệt để cùng cô nắm láy cơ hội cuối cùng giúp Maeva 
thoát khỏi nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Cô giáo đặc biệt tình 
nguyện ngày ngày đến dạy Maeva đọc, bắt đầu từ cấp độ cơ bản nhất. 


Thế nhưng, các giáo viên khác vẫn phàn nàn về Maeva vì cô 
bé tiếp tục mắc lỗi. Maeva nói chuyện suốt giờ học, tổ ra thô lỗ, kiêu 
căng, hay gây gổ với các bạn trong lớp, cô bé làm bất cứ việc gì để 
không phải đọc bài. Nếu vẫn chưa đủ, Maeva sẽ hét lên: "Em không 
muốn đọc" rồi chạy ra khỏi lớp và lại lang thang khắp các dãy hành 
lang. 


_ Mặc cho Maeva chống đối, Pamela vẫn kiên nhẫn giúp đỡ cô 
bé. Mỗi khi Maeva gây gổ với các bạn khác, Pamela thường gọi cô bé 
ra ngoài hành lang và cùng nghĩ cách giải quyết. 


Pamela rất quan tâm đến Maeva. Cô kể: "Chúng tôi dành 
thêm thời gian để nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau bữa trưa, Maeva 
thường tới lớp nói chuyện với tôi. Tôi cũng đã gặp cả mẹ của Maeva." 


Mẹ Maeva đã rất ngạc nhiên khi Pamela phát hiện ra Maeva 
không biết đọc. Bà có tới bảy đứa con nên không có thời giai quan tâm 
đặc biệt đến từng đứa. Vì vậy, bà không hề hay biết việc này. Pamela 
đề nghị bà chú ý hơn tới cô bé cũng như giúp em cư xử tốt hơn và 
đưa cho bà một số bài tập để Maeva luyện thêm ở nhà. 


Trong học bạ của Maeva ở kỳ thứ nhất, khi cô bé học tiếng 
Anh với một giáo viên khác, Maeva đứng gần cuối lớp. Điều này xảy ra 


liên tiếp từ nhiều năm trước. Nhưng chỉ sau bốn tháng học với 
Pamela, Maeva đã có những thay đổi tích cực. 


Đến cuối học kỳ đó, Maeva không còn bỏ ra ngoài trong giờ 
học và đi lang thang nữa. Điều quan trọng hơn là cô bé đã vượt qua 
các bài kiểm tra của tất cả các môn học, thậm chí điểm môn toán của 
em rất cao. Chỉ trong vài tháng, Maeva đã có thể nắm vững toàn bộ 
kiến thức bị hổng trong hai năm đầu và đã đọc tối. 


Sau những ngày miệt mài học đọc, giờ Maeva đã nhận ra 
mình khá hơn một số hạn, trong đó có cả một cậu bạn mới đến từ Tây 
Phi. Maeva quyết định giúp cậu bạn học đọc bằng chính những kinh 
nghiệm của mình. 


Mối quan hệ đặc biệt giữa Pamela và Maeva tượng trưng cho 
một "công cụ đầy quyền năng" trong công tác giáo dục. Một nghiên 
cứu chỉ ra rằng những học sinh gắn bó với trường lớp, thầy cô và bạn 
bè sẽ học tốt hơn. Các em cũng có khả năng phản ứng tốt hơn trước 
những cám dỗ nguy hiểm của thế giới hiện đại đối với giới trẻ như tỷ lệ 
tham gia vào các tệ nạn như bạo hành, ức hiếp người khác, phá hoại 
của công, lo lắng, tram cảm, nghiện ngập, tự tử, trốn hoc và bỏ học, 
V.V... 

“Cảm giác được gắn kết" ở đây không phải là một khái niệm 
trừu tượng, chung chung mà cụ thể là mối quan hệ tình cảm giữa học 
sinh với bạn bè, thầy cô và những công nhân viên khác trong trường. 
Một trong những biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy những mối quan hệ 
như thế là tạo lập sự hòa hợp giữa học sinh và người lớn giống như 
Pamela đã áp dụng với Maeva. Pamela đã trở thành chỗ dựa vững 
chắc cho Maeva. 


Trong một cuộc nghiên cứu hơn 900 em học sinh cấp tiểu học 
của Mỹ, các nhà quan sát đã tiến hành đánh giá giáo viên và hiệu quả 
phương pháp giảng dạy của từng giáo viên đối với sự tiến bộ của các 
em học sinh cá biệt. Học sinh sẽ đạt được kết quả tốt nhất khi giáo 
viên: 

- Quan tâm tới tâm trạng, năng lực, sở thích và đáp ứng yêu 
cầu của các em để chúng dẫn dắt hoạt động giao tiếp của cả hai. 


- Tạo ra không khí học tập vui vẻ với những đối thoại thú vị, 
đầy ắp tiếng cười và sự khuyến khích. 


- Tổ ra thân thiện và "quan tâm hết sức" tới học sinh. 


- Có cách quản lý lớp tốt với những kỳ vọng và hoạt động cụ 
thể, linh hoạt, sao cho học sinh tự nguyện tuân thủ các nội quy. 

Kết quả sẽ trở nên tồi tệ khi các giáo viên tương tác theo kiểu 
l-It và áp đặt thời khóa biểu của riêng mình cho học sinh với thái độ 
lạnh lùng và không để ý tới cảm xúc của các em. Những giáo viên như 
thế luôn nổi nóng với học sinh và thường sử dụng những biện pháp hà 
khắc để ổn định lại lớp học. 


Những học sinh khá giỏi sẽ vẫn tiếp tục học tốt mà không bị 
ảnh hưởng nhiều bởi thái độ của giáo viên. Tuy nhiên, nếu gặp phải 
giáo viên lạnh lùng và thờ ơ, các học sinh cá biệt sẽ gặp khó khăn 
trong học tập dù giáo viên có áp dụng phương pháp sư phạm nào. 
Tuy vậy, nghiên cứu đã phát hiện ra sự khác biệt giữa các học sinh cá 
biệt: nếu các thầy cô luôn tỏ ra thân thiện và mẫu mực thì việc học của 
các em cũng sẽ tiến bộ và ngang bằng với những đứa trẻ khác. 

Sức ảnh hưởng của môt giáo viên có kết nối cảm xúc với học 
sinh không chỉ dừng lại ở cấp học đầu tiên. Những học sinh lớp Sáu 
được học những giáo viên như thế không chỉ đạt điểm tốt hơn trong 
năm học đó mà cả những năm học tiếp theo. Thầy cô giáo tốt cũng 
giống như những người cha, người mẹ tâm lý. Bằng cách tạo chỗ dựa 
vững chắc cho học sinh, giáo viên có thể tạo ra một môi trường phát 
huy chức năng não bộ của học sinh tốt nhất. Cơ sở đó trở thành nơi 
trú ẩn an toàn, nơi các em có thể mạnh dạn khám phá và lĩnh hội 
những kiến thức mới. 

Chỗ dựa này sẽ giúp học sinh tiếp thu tốt hơn khi học cách 
làm dịu nỗi lo lắng, và nhờ thế các em hăng say hơn với bài học. Chỗ 
dựa này cũng thúc đẩy khả năng đạt tới vùng học tập tối ưu ở các em. 
Đã có rất nhiều chương trình liên quan đến "học tập kiến thức xã hội 
hay học tập cảm xúc" tập trung vào điều này. Những chương trình học 
tốt nhất được biên soạn phù hợp với các tiêu chuẩn của sách giáo 
khoa cho mọi lứa tuổi học sinh, cộng thêm các kỹ năng bổ trợ như tự 
nhận thức, tự giải quyết những căng thẳng, bức xúc, bày tỏ sự cảm 
thông và tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp. Một phân tích tổng hợp hơn 
100 nghiên cứu về những chương trình này chỉ ra rằng các học sinh 
không chỉ tích lũy được những khả năng như bình tinh mà quan trọng 
hơn là các em học tập rất tiến bộ: kiến thức được nâng cao và điểm số 
qua các bài kiểm tra cao hơn 12% so với những học sinh không được 


học chương trình này. 


Hiệu quả của các chương trình đặc biệt sẽ đạt đến mức tối đa 
nếu học sinh cảm thấy thật sự thích thú. Nhưng dù một trường học có 
áp dụng chương trình này hay không, các giáo viên vẫn có thể tạo ra 
một môi trường luôn có sự cảm thông và quan tâm đến học sinh, giúp 
các em nâng cao trình độ và kết quả học tập và có thái độ tích cực 
hơn. 


Những học sinh như Maeva rất cần một giáo viên như 
Pamela. 


Created by AM Word2CHM 


J 


See! UY 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 6. HẬU QUA XÃ HỘI 
Trên cơ thể Martin, một cậu bé mới 15 tuổi, có rất nhiều vết 
SẹO: 


Khi mới hơn 11 tuổi, cậu bị ngã gãy chân. Những vết sẹo trên 
hai cánh tay là kết quả của những lần gây gổ, tiêm chích, trộm cắp và 
bi "bạo hành tình duc". 


Martin thường xuyên bị đau đầu do mất ngủ. Khi mới lên 2, 
cậu đã phải chịu những tổn thương về tinh thần do bị lạm dụng và đe 
dọa tình dục (trong những kẻ thủ ác có cả bố đẻ của cậu). Một lần tự 
tử không thành cũng để lại di chứng liên hệ thần kinh của cậu. Năm 8 
tuổi, cậu đã nghiện thuốc lá, rượu và cả ma túy. 


Những vết thương của Martin là điển hình cho rất nhiều bạn 
trẻ đang phải chịu án ở tuổi vị thành niên. Trại cải tạo là kết cục tất 
yếu của các em, những người đã lạm dụng chất kích thích và thực 
hiện hành vi phạm pháp khi còn quá trẻ. 


Trong khi rất nhiều nước chọn phương pháp hướng dẫn 
thanh thiếu niên cách cư xử thay vì trừng phạt thì ở Mỹ, người ta coi 
nhà tù chính là nơi tốt nhất để các em sửa chữa lỗi lầm. Hầu hết 
những thanh thiếu niên có hành vi sai trái đều là tội phạm theo luật 
định chứ không phạt cảnh cáo. 


Nhưng Martin là một trong số những người may mắn: cậu 
sống ở Missouri, một bang đi đầu trong việc giáo dục phạm nhân trễ 
tuổi chứ không trừng phạt chúng. Trước đây, cơ sở chính để trừng 
phạt giới trẻ đã bị một toà án liên bang mô tả như một nơi đậm chất 


trừng phạt. Nơi này cũng bị lên án vì thường xuyên đưa những tù 
nhân bướng bỉnh tới một phòng giam vắng vẻ, tối tăm được gọi là “địa 
ngục". Một cựu giám thị của khu trại này tâm sự: "Tôi từng nhìn thấy 
những đôi mắt bị đánh thâm tím, những khuôn mặt méo mó và những 
chiếc mũi bị gãy của các cậu bé. Các lính gác thường đấm túi bụi cho 
đến khi tù nhân quy xuống, sau đó đá liên tiếp vào hông." 


Hình thức thô bạo này vẫn được áp dụng ở rất nhiều nhà tù 
trong nhiều thập kỷ qua. Nhưng hiện nay, Missouri đã chọn một biện 
pháp khác để xử lý những tội phạm trẻ tuổi. Những đứa trẻ như Martin 
được đưa đến sống mot thời gian trong một khu nhà dành cho thanh 
thiếu niên phạm pháp. Được thành lập năm 1983, những khu nhà này 
thường nằm ở những ngôi trường cũ hoặc những ngôi nhà lớn, thậm 
chí một trong số đó còn là một tu viện bỏ hoang. 


Mỗi một dãy nhà có khoảng hơn 30 đứa trẻ và một đội ngũ 
nhân viên có nhiệm vụ chăm sóc các em. Những đứa trẻ ở đây được 
coi như những thành viên sống chung trong một gia đình. Mọi người 
trong nhà đều biết tên nhau. Bọn trẻ có cơ hội tiếp tục mối quan hệ với 
những người chăm sóc chúng. 


Ở đó không có song sắt, không có xà lim, không có khóa nhốt 
và rất ít các dụng cụ an ninh, mạc dù vẫn có một chiếc camera ghi lại 
mọi việc đang diễn ra. Không khí ở những khu nhà này giống như một 
gia đình hơn là một trại quản giáo. Bọn trẻ được chia thành từng 
nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 em và mỗi thành viên nhóm có trách 
nhiệm quan sát, theo dõi việc chấp hành nội quy của những thành viên 
khác. Sinh hoạt hàng ngày của các nhóm đều diễn ra cùng nhau và 
luôn dưới sự giám sát của hai chuyên gia trẻ. 


Những thành viên gây rắc rối sẽ không bị giam trong xà lim 
cách ly hay bị còng tay - những hình thức cưỡng chế tiêu biểu của 
hầu hết các trại giam dành cho trẻ vị thành niên. Thay vào đó, các 
nhóm sẽ được huấn luyện để xử lý tình huống trong trường hợp một 
thành viên đe doa tới sự an toàn của bat kỳ một người nào trong 
nhóm. Họ sẽ chỉ túm tay chân, vật lộn và cố gắng giữ chặt đứa trẻ đó 
cho tới khi nó bình tinh lại. Giám đốc chương trình cho biết hình thức 
ngăn cản đó chưa bao giờ gây tổn thương nghiêm trọng cho các thành 
viên trong nhóm và những cuộc ẩu đả gần như không còn nữa. 


Mỗi ngày một lần, các thành viên trong nhóm lại ngồi quây 
quần bên nhau để nói chuyện. Các thành viên có thể yêu cầu nhóm tổ 


chức thêm các cuộc nói chuyện để tăng cường mối quan tâm hay giải 
đáp những thắc mắc, thường là các vấn đề liên quan đến sự an toàn, 
cách ứng xư lịch sự và quyền được tôn trọng. Theo đó, chủ đề của 
buổi nói chuyện có thể chuyển từ một lớp học, những bài tập thực 
hành đến việc tìm hiểu cặn kẽ những tâm tư, tình cảm mà nếu bị bỏ 
qua có thể sẽ tạo nên khủng hoảng tinh thần. Những hoạt động như 
vậy nhằm giúp các em củng cố tình bạn, tăng cường hợp tác, nâng 
cao nhận thức đúng đắn và sự cảm thông lẫn nhau đồng thời xây 
dựng lòng tin và các kỹ năng giao tiếp. 


Tất cả những điều đó đã thiết lập một nền tảng vững chắc và 
cung cấp cho các em những kiến thức xã hội cần thiết. Một môi trường 
an toàn có ý nghĩa tối quan trọng, đặc biệt là khi giúp các em ở độ tuổi 
vị thành niên nhận thức được quá khứ tồi tệ của mình. Từng em một 
lần lượt kể về cuộc sống của mình cho những bạn khác trong nhóm 
nghe, những câu chuyện về bạo lực, quấy rối tình dục, lạm dụng và bị 
bỏ rơi. Các em còn kể về những hành vi sai trái đã đưa các em tới nơi 
này. Chỉ có niềm tin mới giúp các em có thể đối mặt với quá khứ của 
mình như vậy. 

Sự trừng phạt sẽ không có tác dựng với các em. Thay vì bị 
giao cho một nhân viên giám thị đã chịu quá nhiều áp lực, tội phạm vị 
thành niên ở Missouri sẽ được tiếp xúc với một điều phối viên hậu 
phóng thích. Đến khi mãn hạn, các em đã xây dựng được mối quan hệ 
gắn bó lâu dài với người sẽ hướng dẫn các em trở lại cuộc sống cộng 
đồng. 

Chăm sóc là phương pháp cơ bản của trại giáo dưỡng ở 
Missouri. Các em thường xuyên gặp gỡ người điều phối và thậm chí 
còn thường xuyên hơn với một giám sát viên - thường là một người 
cùng quê hoặc một sinh viên đại học - người sẽ theo dõi sự tiến bộ 
của các em và giúp các em tìm việc sau thời gian cải tạo. 


Có phải những cách đối xử tinh tế đã tạo nên sự khác biệt? 
Một cuộc điều tra được tiến hành năm 1999 cho thấy tỷ lệ tái phạm ở 
những em tham gia chương trình Missouri sau ba năm được thả chỉ là 
8% trong khi tỷ lệ này ở những em được thả ra từ trại cải tạo lại rất 
cao. Trong cùng khoảng thời gian đó, 30% những em cải tạo ở 
Maryland đã bị bắt lại sau khi được trả tự dù không lâu. 


Ngoài ra, chi phí về nhân lực cũng là yếu tố cần tính đến khi 
bắt giam trẻ vị thành niên. Hơn bốn năm qua, cả nước Mỹ có khoảng 


110 thanh thiếu niên tự tử trong trại giam. Trong khi đó, ở Missouri 
chưa hề xảy ra một vụ tự tử nào trong suốt 20 năm. 


MÔ HÌNH KALAMAZOO 


Thành phố nhỏ Michigan thuộc Kalamazoo đang hết sức hỗn 
loạn. Cac cử tri tức giận phan đối cuộc trưng cầu dân ý về việc sử 
dụng 140 triệu đô-la ngân sách để xây dựng môt trại giam mới. Mặc 
dù mọi người đều công nhận trại giam hiện tại đã quá đông phạm 
nhân và rất dã man nhưng xung quanh vấn đề này vẫn còn nhiều ý 
kiến khác nhau. 


Một số người cho rằng nên nâng cấp trại giam bằng cách 
thay thế những dây điện trần, các xà lim cũ và những chiếc khóa hỏng 
bằng những thứ tốt hơn hoặc có thể xây thêm một vài phòng giam 
mới. Tuy nhiên, có rất nhiều người khác lại phản đối ý kiến đó. Theo 
họ, xã hội cần có những biện pháp mang tính giáo dục hơn để hướng 
dẫn bọn trẻ không di theo con đường tội phạm ngay từ đầu hoặc để 
chúng không tái phạm. 


Một vị thẩm phán của địa phương đã gợi ý rằng hai bên nên 
tiếp tục bàn luận vấn đề này vào ngày hôm sau ở gần viện Fetzer. 
Những bên liên quan cần có mặt là mục sư, các nhóm luật sư bào 
chữa cho tù nhân, quận trưởng, thẩm phán, đại diện các trường học, 
các bác sĩ tâm thần, và một số thành viên của Đẳng Dân chủ và Đảng 
Cộng hòa bảo thủ. 

Cuộc mit-tinh diễn ra ở Kalamazoo là điển hình của một 
phong trào lan rộng khắp nước Mỹ khi những người dân đang phải đối 
mặt với sự thất bại của hệ thống nhà tù - công cụ pháp luật bảo vệ họ 
khỏi bọn tội phạm. Quan điểm cơ bản của hệ thống pháp luật là những 
kể đã thực hiện những hành vi đi quá giới hạn cho phép của con 
người sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Để đảm 
bảo công bằng, các khung hình phạt được hình thành và phạm nhân 
cũng được phân loại tương ứng tùy theo mức độ vi phạm. Đối với 
nhiều người, nhà tù là địa ngục, là nơi mà những phạm nhân phải 
chiến đấu để giành lại lòng tự trọng, và chi có sự kiên trì, bền bỉ mới 
giúp bọ làm được điều đó. Trại giam trở thành một chiến trường, nơi 
sự tàn bạo thắng thế và sự sợ hãi thống trị. Tuy nhiên, những trải 
nghiệm về thần kinh khi bị đẩy vào mối quan hệ I-It mới là điều tồi tệ 
nhất. Để tồn tại ở đây, đòi hỏi não bộ cần thiết lập một hạch hạnh 
nhân để ngăn ngừa bệnh hoang tưởng, thêm vào đó là khoảng cách 


tình cảm vừa đủ đề phòng vệ, sự nghi ngờ tuyệt đối và sự sẵn sàng 
chiến đấu. 


Đây có phải là những "trường học” tốt nhất mà xã hội dành 
cho những học sinh ở tuổi vị thành niên - những người trẻ tuổi đang có 
cả tương lai rộng dài phía trước? Nếu sống trong một môi trường như 
vậy suốt một thời gian dài, sẽ có rất nhiều em tái phạm sau khi được 
tha và cuối cùng lại vẫn là những mối lo ngại cho xã hội. 


Thay vì áp dụng những phương pháp dễ gây ra hành vi phạm 
tội, chúng ta nên đưa ra những cách mềm dẻo, linh hoạt về mặt xã hội, 
nhằm hình thành hệ mạch thần kinh tích cực thông qua những tương 
tác có lợi. Rất nhiều tù nhân phạm tội là do sự thiếu hụt về trí tuệ xã 
hội, chẳng hạn như không có khả năng thông cảm và điều chỉnh 
những cơn bốc đồng. 


Yếu tố thần kinh có vai trò then chốt đối với khả năng tự kiểm 
soát là những tế bào thần kinh nằm trong vùng OFC, nơi có thể hạn 
chế sự bùng phát của cơn giận dữ từ hạch hạnh nhân. Nhưng người 
có khiếm khuyết ở vùng OFC thường dễ trở nên hung ác trong những 
trường hợp mà sẽ thúc giục mạnh mẽ hành vi bạo lực làm mất các khả 
năng kìm hãm chúng. Một mạng nơ-ron thần kinh xuất hiện ở những 
người có hành vi bạo lực nằm ngoài kiểm soát thường hoạt động kém 
hơn ở thuỳ trán, nguyên nhân chủ yếu là do những chấn thương từ 
thời thơ ấu. 


Sự thiếu hụt này tập trung ở hệ mạch chạy từ OFC đến hạch 
hạnh nhân - đường nối kết thần kinh hình thành để kìm hãm những 
thôi thúc mang tính bạo lực trong não bộ. Những người bị tổn thương 
ở thuỳ trước trán sẽ rất kém trong việc kiểm soát nhận thức: họ không 
thể kiểm soát suy nghĩ của chính mình, đặc biệt khi bị những cảm xúc 
tiêu cực mạnh mẽ bủa vây. Sự bất lực này khiến họ mất khả năng 
kháng cự trước sự tấn công ồ ạt của các cảm xúc tiêu cực vì các 
phanh thần kinh đã bị vỡ, những hành vi bốc đồng độc ác sẽ xảy ra 
mà không bị kiểm soát. 


Mạch thần kinh này tiếp tục phát triển và được hình thành ở 
lứa tuổi thanh niên. Theo quan điểm thần kinh học, trong thời kỳ này, 
xã hội có thể lựa chọn giữa tăng cường mạch thù địch, sự bốc đồng 
và bạo lực hay tăng cường mạch tự chủ, suy nghĩ trước khi hành 
động, và khả năng tuân thủ luật pháp ở tù nhân. Có lẽ một thiếu sót 
lớn nhất trong hệ thống pháp luật là sự thất bại của các hình phạt đối 


với những tù nhân trẻ, những người vẫn nằm trong vòng dễ uốn nắn trí 
tuệ xã hội. Những bài học họ nhận được trong tù sẽ để lại ấn tượng 
sâu sắc và lâu dài trong hoạt động của hệ thần kinh theo hướng tốt 
hơn hoặc ngược lại. 


Hiện thời, những trải nghiệm này vẫn đi theo hướng tiêu cực 
khiến thảm kịch nhân lên gấp đôi. Chúng ta không chỉ lãng phí cơ hội 
giúp tái hình thành mạch thần kinh có khả năng giúp những phạm 
nhân tré quay trở lại cuộc sống bình thường, ngược lại chúng ta còn 
nhấn họ chìm sâu hơn vào con đường phạm tội. Ở nước Mỹ, tỷ lệ tái 
phạm của các tù nhân trong độ tuổi từ 25 trở xuống (đối với những 
người mới phạm tội lần đầu) chắc chắn sẽ là cao nhất so với tù nhân ở 
những độ tuổi khác. 

Mỗi ngày, nước Mỹ có hơn hai triệu người bị bắt, tỷ lệ tù nhân 
trên số dân là 482 tù nhân trên 100.000 người - một trong những tỷ lệ 
người bị bỏ tù cao nhất thế giới. Tiếp theo là Anh, Trung Quốc, Pháp 
và Nhật Bản. Số tù nhân hiện nay ở Mỹ nhiều gấp bảy lần so với ba 
thập kỷ trước đây. Chi phí cho các trại giam thậm chí còn tăng nhiều 
hơn, từ khoảng chín tỷ đô-la những năm 1980 lên hơn 60 tỷ đô-la năm 
2005; các chi phí cho nhà tù là những chi phí tăng nhanh nhất ở các 
bang, chỉ đứng sau chăm sóc y tế. Sự bùng nổ số lượng tù nhân dẫn 
đến tình trạng các nhà tù quá tải và các bang như Kalamazoo phải rất 
khó khăn để tìm cách bù đắp chỉ phí phát sinh. 


Nhưng đáng nói hơn cả vẫn là các chỉ phí cho con người: khi 
một người bị ngồi tù, tỷ lệ tái phạm của người đó rất cao. 2/3 số phạm 
nhân ở Mỹ đã bị bắt trở lại trong vòng ba năm sau khi mãn hạn. 


Đó là những con số thực tế khiến các nhà chức trách của 
Kalamazoo đau đầu. Kết thúc buổi tọa đàm, họ đã đi đến thống nhất: 
"Biến Kalamazoo thành cộng đồng an toàn nhất nước Mỹ". Với mục 
đích đó, họ đã tìm hiểu khắp nơi để tìm ra những phương pháp hiệu 
quả nhất: những phương pháp thật sự làm giảm tỷ lệ tái phạm, hay 
mang lại những lợi ích cụ thể và những dữ liệu thể hiện rõ ràng điều 
đó. 

Kết quả là một kế hoạch đặc biệt với đầy đủ những dẫn 
chứng xác thực đã hoàn tất. Mục tiêu nhằm thay đổi tình hình tội 
phạm tràn lan như hiện nay, chủ yếu bằng cách khôi phục lại mô liên 
kết để nối kết những người gặp khó khăn với những người quan tâm 
đến họ. Đề xuất của kế hoạch Kalamazoo trước hết là tăng cường 


những nỗ lực phòng chống tội phạm, sử dụng thời gian trong tù có 
hiệu quả và đưa những tù nhân được thả hòa nhập trở lại với cuộc 
sống cộng đồng - các mối quan hệ sẽ giúp họ hạn chế tối đa khả năng 
tái phạm. 


Nguyên tắc đầu tiên là những kết nối mang tính hỗ trợ có thể 
ngăn cản tội phạm - và những kết nối đó phải bắt đầu từ mối quan hệ 
với những người xung quanh vì đó là những mối quan hệ dễ khiến 
thanh thiếu niên có nguy cơ phạm tội nhất. 


KẾT NOI CỘNG DONG 


Tại khu người nghèo ở phía Nam Boston, một khu đất trống 
đã biến thành một khu vườn chung của tất cả mọi người trong vùng. 
Cứ đến mùa xuân và mùa hè, những người hàng xóm lại cùng nhau 
chăm sóc các luống cây cải bắp, cải xoăn và khoai tây. Trên hàng rào 
của khu vườn có treo một tấm bảng sơn viết tay với dòng chữ: "Xin 
hãy tôn trọng những nỗ lực của chúng tôi". 


Thông điệp nhỏ này kêu gọi mọi người trong cộng đồng hãy 
sẵn lòng giúp đỡ những người hàng xóm vượt qua hoàn cảnh khó 
khăn. Một nhóm thanh thiếu niên lang thang trên đường phố có được 
phép doa dam môt đứa trẻ nhổ hơn đi qua đấy không? Hay một người 
lớn sẽ bảo chúng giải tán, thậm chí gọi cha mẹ chúng? Sự tôn trọng và 
quan tâm sẽ tạo ra sự khác biệt, giống như khu đất bỏ hoang biến 
thành một vườn rau được mọi người chia sé cho nhau. 


Vào giữa thập niên 90, một nhóm mục sư đã tới những vùng 
khắc nghiệt nhất của Boston để khuyến khích những đứa trẻ cơ nhỡ 
tham gia các chương trình ngoại khóa do những người lớn ở địa 
phương hướng dẫn. Giống như nhiều thành phố khác trên nước Mỹ, 
tỷ lệ giết người ở Boston đã giảm xuống từ 151 năm 1991 chỉ còn 35 
vào 10 nam sau. 


Trong thập niên 90, hiện tượng tỷ lệ tội phạm giảm trên toàn 
nước Mỹ được cho là do sự bùng nổ kinh tế. Nhưng ngoài những lý do 
rõ ràng như vậy, vẫn còn tồn tại một câu hỏi: Chúng ta có thể kết nối 
mọi người lại với nhau, như những mục sư đã làm ở Boston, để giảm 
ty lệ tội phạm ở từng khu phố hay không? Một nghiên cứu về mối liên 
hệ giữa kết nối cộng đồng và tỷ lệ phạm tội do chuyên gia tâm thần 
học của Đại học Harvard là Felton Earls tiến hành trong 10 năm đã 
đưa ra được đáp án. 


Earls cùng những người cộng sự của mình đã tiến hành ghi 
hình cuộc sống của người dân ở 1.408 khu phố tại 196 vùng lân cận 
Chicago, gồm cả những khu nghèo nhất và những khu có tỷ lệ tội 
phạm cao nhất. Nhóm nghiên cứu của Earls đã ghi lại mọi hoạt động 
từ việc bán bánh mì cho nhà thờ tới những vụ mua bán thuốc phiện. 
Các cuốn băng được so sánh với các hồ sơ tội phạm của chính vùng 
đó và các cuộc phỏng vấn 8.782 cư dân trong vùng. 


Nhóm của Earls đã phát hiện ra hai yếu tố có ảnh hưởng lớn 
nhất tới tỷ lệ tội phạm ở những vùng này. Một là tỷ lệ nghèo đói của 
toàn vùng. Từ lâu sự nghèo đói đã được coi là nguyên nhân đẩy tỷ lệ 
phạm tội lên cao (tương tự như tỷ lệ thất học - một nhân tố tiềm ẩn 
khác). Hai là mức độ kết nối của con người trong một cộng đồng. Sự 
nghèo đói và thiếu quan tâm lẫn nhau khiến cho tỷ lệ tội phạm ngày 
càng gia tăng. Tác động của những yếu tố này còn mạnh hơn cả vấn 
đề chủng tộc, nền tang sắc tộc hay cơ cấu gia đình. 


Earls phát hiện ngay ca ở những vùng nghèo nhất, những kết 
nối cá nhân tích cực không chỉ làm giảm tỷ lệ phạm tội mà còn giảm 
các tệ nạn xã hội ở thanh thiếu niên như nghiện hút hay mang thai 
ngoài ý muốn, đồng thời nâng cao thành tích học tập của các em. 
Nhiều khu dân cư thu nhập thấp thuộc Mỹ - Phi có truyền thống giúp 
đỡ lẫn nhau thông qua các nhà thờ và các đại gia đình. Earls coi việc 
nâng cao tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng là một chiến lược 
chống tội phạm hiệu quả. 


Nếu một nhóm người dân địa phương và sau đó là đội lao 
công thành phố lau sạch những hình vẽ và chữ viết grafiti trên những 
bức tường, thì chắc chắn những người viết grafiti lên tường sẽ ít đi. 
Theo dõi tỷ lệ phạm tội ở một vùng ngoại ô có nghĩa là đảm bảo 
những đứa trẻ trong vùng được an toàn và được quan tâm. Tại những 
khu dân cư nghèo khổ nhất thế giới, quan điểm đó sẽ đạt hiệu quả cao 
nhất khi những người hàng xóm bảo vệ nhau và đặc biệt là bảo vệ con 
cái của nhau. 


LOẠI BỎ NHỮNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC 


Brad - con trai một người bạn cũ của tôi đã trở thành bợm 
nhậu từ khi còn vị thành niên. Mỗi khi say, cậu bé rất dễ trở nên hiếu 
chiến và hung bạo. Điều này đã dẫn tới một loạt những hành vi vi 
phạm pháp luật. Cuối cùng, Brad đã bị bỏ tù vì đánh một bạn cùng lớp 
trọng thương. 


Khi tôi vào thăm Brad trong tù, cậu bé cho tôi biết dù mắc tội 
gì thì về cơ bản những phạm nhân phải vào đây đều là do tính khí 
nóng nảy. Cậu bé đã rất may mắn khi được tham gia một chương trình 
thử nghiệm đặc biệt dành cho những tù nhân có triển vọng thay đổi 
hành vi. Những tù nhân này được sống ở một nơi đặc biệt gồm sáu 
phòng nhỏ, hàng ngày được tham dự một buổi xêmina về các chủ đề 
như sự khác biệt giữa các hành động dựa trên "suy nghĩ sáng tạo, suy 
nghĩ xấu hay thiếu suy nghĩ”. 


Trong thời gian giải lao, người ta sẽ thử thách các phạm nhân 
bằng cách yêu cầu họ ẩu đả và dọa dẫm nhau. Brad cũng như các 
phạm nhân khác sẽ phải học cách kiềm chế sự tức giận của mình 
trong một môi trường mà bạo lực và tính ngoan cố quyết định vị trí 
của mỗi tù nhân. Theo Brad, thế giới đó dựa trên chứng hoang tưởng 
"chúng ta đấu với ho", trong đó, bất cứ sĩ quan, cảnh sát nào và cả 
những ai làm việc với họ cũng đều là “kẻ thù”. 


Brad kể: "Tất cả những gã đó đều rất dễ bực mình hay cáu 
giận vì những điều nhỏ nhặt nhất. Và họ giải quyết bất hòa bằng cách 
đánh nhau. Nhưng trong chương trình của cháu, người ta không sống 
như thế." 


Tuy vậy, Brad vẫn gặp rắc rối: "Có một đứa bằng tuổi cháu 
cũng tham gia chương trình. Nó liên tục châm chọc và nhạo báng 
cháu. Nó khiến cháu thật sự bực bội nhưng cháu có gắng không để 
mất bình tĩnh. Lúc đầu cháu chỉ bỏ đi. Nhưng nó vẫn bám theo và luôn 
chắn trước mặt cháu. Cháu bảo nó thật ngu ngốc và những gì nó nói 
đều vô nghĩa với cháu, nhưng nó vẫn tiếp tục”. 


“Cuối cùng, cháu để mặc cho cơn giận của mình tăng lên rồi 
quát vào mặt nó. Sau đó, chúng cháu nhìn nhau gườm gườm như 
muốn lao bổ vào đánh nhau." 


"Ó đây mỗi khi đánh nhau, các tù nhân thường vào một 
phòng giam và khóa cửa lại để cai tù không nhìn thấy. Cả hai đánh 
nhau cho đến khi một người đầu hàng. Vì vậy, chúng cháu đã vào 
phòng của cháu và khóa cửa lại. Nhưng cháu không muốn đánh nhau. 
Cháu chỉ nói với nó: 'Nếu mày muốn đấm tao thì hãy tiến đến và làm 
đi. Tao đã bị đánh nhiều lần, tao có thể chịu được. Và tao sẽ không 
đánh lại mày.” 


"Nó đã không đấm cháu. Chúng cháu ngồi nói chuyện rất lâu. 


Nó kể hết về nó cho cháu nghe và cháu cũng kể về cháu. Ngày hôm 
sau, nó được tách ra khỏi nhóm của cháu. Nhưng bây giờ, mỗi khi 
cháu gặp nó ngoài sân, nó không còn quấy rầy cháu nữa." 


Chương trình mà Brad tham gia là điển hình cho những 
chương trình mà các nhà chức trách của Kalamazoo coi là tốt nhất 
cho những tội phạm vị thành niên. Ở đó, các em được học cách dừng 
lại và suy nghĩ trước khi hành động, cân nhắc các giải pháp cũng như 
hậu quả của những phản ứng khác nhau và giữ bình tĩnh - ít đánh 
nhau, ít bốc đồng và ít cứng nhắc hơn. 


Nhưng không giống như người bạn nhỏ của tôi, đa phần các 
em chưa bao giờ sửa đổi được thói quen và lại vướng vào vòng tròn 
mãn hạn - tái phạm - tù tội. Vì chỉ có rất ít em không bị bắt lại sau khi 
được thả nên thuật ngữ sử dụng cho hệ thống này — “điều chỉnh” - 
dường như sai hoàn toàn: không hề có sự điều chỉnh nào hất. 


Thay vào đó, với ba phần các tù nhân còn lại, nhà tù là trường 
học của tội phạm, là môi trường để tăng cường sự tín nhiệm của bạn 
tù và các kỹ năng phạm tội. Những tù nhân trẻ hơn tạo ra kiểu nối kết 
tệ hại nhất, điển hình là các em được những bạn tù dày dạn hơn 
truyền dạy kinh nghiệm, để khi được thả, chúng trở nên chai cứng, 
hung dữ và có những kỹ năng phạm tội điêu luyện hơn. 


Mach trí tuệ xã hội tạo ra sự cam thông và điều chỉnh những 
cảm xúc bốc đồng - hai khả năng thiếu hụt rõ ràng nhất của các tù 
nhân - nằm trong những phần cuối cùng tiếp nhận sự trưởng thành về 
cấu trúc thần kinh. Sổ theo dõi tù nhân trong các nhà tù bang và liên 
bang cho thấy số tù nhân dưới 25 tuổi - độ tuổi chưa quá muộn để uốn 
nắn những mạch thần kinh này thành một kiểu tuân thủ luật pháp hơn 
- chiếm khoảng 1/4 tổng số tù nhân. Một đánh giá nghiêm túc về các 
chương trình phục hồi nhân phẩm trong các nhà tù hiện nay đã phát 
hiện ra rằng những phạm nhân mục tiêu vị thành niên trong chương 
trình này là những người kháng cự tốt nhất trước con đường tái phạm. 


Những chương trình này có thể trở nên hiệu quả hơn khi kết 
hợp với những phương pháp đã được chứng minh là mang tính xã hội 
và tình cảm. Các khóa học trong chương trình cung cấp những bài học 
cơ bản như kiềm chế cơn giận và xung đột, tăng cường sự cảm thông 
và khả năng làm chủ bản thân. Ở trường, những chương trình này đã 
làm giảm số lượng các vụ đánh nhau xuống 69%, tỷ lệ bắt nạt xuống 
75% và tỷ lệ quấy rối xuống 67%. Vậy đối với những thanh thiếu niên 


vi phạm pháp luật thì những nổ lực này có thể đạt hiệu quả đến mức 
nào? 


Triển vọng tái tổ chức nhà tù với mô hình giáo dục chú trọng 
vào điều trị những tổn thương về mặt thần kinh là điểm hấp dẫn có tác 
dụng đòn bẩy đối với xã hội. Khi những chương trình dành cho những 
người phạm tội lần đầu và tội phạm vị thành niên được phổ biến rộng 
rãi hơn, số lượng tù nhân trên cả nước chắc chắn sẽ giảm. Trông coi 
những tù nhân trẻ tuổi nhất sao cho họ không tiếp tục lao vào vòng lao 
lý sẽ có tác dụng hạn chế tối đa sự bùng nổ số lượng phạm nhân 
trong các trại giam. 


Một cuộc phân tích gần 300 nghìn tù nhân được thả khỏi các 
trại phục hồi nhân phẩm của Mỹ năm 1994 đã phát hiện ra trong 
quãng đời tù tội, những phạm nhân này đã bị bắt vì tổng số gần 
4.877.000 lần phạm tội - trung bình mỗi người bị kết án hơn 17 lần vì 
phạm tội. Và đây mới chỉ là những con số được thống kê khi họ bị kết 
án. 

Với sự điều chỉnh đúng đắn, cuộc sống tù tội có thể sẽ kết 
thúc ngay sau lần phạm tội đầu tiên. Nhưng thật đáng tiếc, hiện nay, 
những người phạm tội lần đầu thường tiếp tục tái phạm, rồi liên tục 
tăng số lần phạm tội trong khoảng thời gian sau đó. 


Khi còn trê, chúng tôi thường gọi những nhà tù vị thành niên 
là "các trại giáo dưỡng”. Những nơi này có thể thật sự trở thành "trại 
giáo dưỡng" nếu chúng có được môi trường học tập giúp tăng cường 
các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống ngoài nhà tù: không chỉ là biết 
đọc, biết viết và được đào tạo nghề mà còn cả sự tự nhận thức, khả 
năng tự kiềm chế và cảm thông. Nếu được như vậy, chúng ta có thể 
biến nhà tù thành nơi mà các thói quen thuộc thần kinh được sửa đổi - 
những trường học “sửa đổi”, theo nghĩa chính xác nhất. 


Hai năm sau, Brad đã quay lại trường cao đẳng và đang làm 
thêm tại một nhà hàng để có thể tự nuôi sống mình. 


Trước đó, cậu bé sống chung nhà với một số người bạn cũ từ 
thời trung học. Nhưng cậu bé nói với tôi: "Họ không có ý định học 
hành nghiêm túc. Họ chi suốt ngày say rượu và đánh lộn. Vì thế cháu 
quyết định chuyển ra ngoài." Cậu bé chuyển về sống với cha và tập 
trung vào việc học. 


Mặc dù quyết định đó đồng nghĩa với việc mất đi một vài 
người bạn cũ nhưng cậu nói: "Cháu không hối tiếc chút nào. Cháu 
thấy rất vui." 


TĂNG CƯỜNG CÁC MỐI LIÊN HỆ 


Vào buổi sáng tháng 6 năm 2004, một ngọn lửa đã phá hủy 
cây cầu Moods Covered, từ lâu đã được coi là mốc ranh giới ở hạt 
Bucks, Pennsylvania. Hai tháng sau, những người dân ở đây đã rất 
sốc khi kẻ chủ mưu của vụ hỏa hoạn bị bắt. 


Đó là sáu chàng trai trẻ ở địa phương. Họ đều tốt nghiệp 
trung học loại xuất sắc và tất cả đều xuất thân từ những gia đình nền 
nếp. Mọi người đều bối rối và giận dữ, họ cảm thấy mình giống như 
những nạn nhân bị cướp đi không khí thanh bình, êm a trong khu vực. 


Trong một cuộc gặp giữa những người dân trong làng với sáu 
kẻ phạm tội, một trong số những người cha của các cậu đã bày tỏ sự 
giận dữ đối với những người xa lạ vì họ liên tục chỉ trích ông và con 
trai trên các phương tiện truyền thông của địa phương. Nhưng khi 
được hỏi hành vi phạm tội của con trai đã ảnh hưởng đến ông như thế 
nào, ông trả lời rằng ông luôn nghĩ về việc đó, đến mức không thể 
chợp mắt hàng đêm, và cảm thấy lòng dạ như thắt lại. Sau đó, ông đã 
mất tự chủ và bật khóc. 


Khi lắng nghe gia đình và xóm giềng thể hiện nỗi đau của họ, 
các chang trai tré tổ ra rất hối hận. Các em xin lỗi và mong có thể 
chuộc lại lỗi lầm. 

Cuộc họp là một ví dụ thực tế của chương trình Công lý phục 
hồi: song song với khung hình phạt, tội phạm sẽ phải đối mặt với hậu 
quả về mặt tình cảm do những hành vi phạm tội của chúng gây ra và 
đền bù những gì có thể. Kế hoạch Kalamazoo đặc biệt nhấn mạnh 
công lý phục hồi giữa các thành phần tích cực trong cuộc chiến chống 
lại tội ác. 

Trong những chương trình như vậy, những người hòa giải 
thường bố trí để kể phạm tội có thể sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra 
bằng một cách nào đó - có thể bằng cách bồi thường, bằng cách lắng 
nghe các nạn nhân hay xin lỗi họ với thái độ thành khẩn. Nói như vị 
giám đốc của một chương trình tương tự ở nhà tù California thì "Các 
buổi nói chuyện có sự tham gia của các nạn nhân thường diễn ra rất 


tình cảm. Với nhiều người phạm tội, đó là lần đầu tiên họ có cái nhìn rõ 
ràng về tội ác của họ cũng như về các nạn nhân”. 

Emarco Washington là một trong số những người như vậy ở 
California. Khi còn ở tuổi thiếu niên, cậu đã nghiện hút, thường xuyên 
trộm cắp và hành hung để phục vụ cho những cơn nghiện của mình. 
Cậu sẵn sàng ngược đãi mẹ mình nếu bà không cho cậu tiền để mua 
thuốc. Từ đó đến năm 30 tuổi, năm nào cậu cũng vào tù vài lần. 


Sau khi trải qua các chương trình Công lý phục hồi kết hợp 
với đào tạo hạn chế hành vi bạo lực trong nhà tù San Francisco, 
Washington đã hành động rất khác sau khi ra tù: anh gọi điện cho mẹ 
và nói lời xin lỗi. "Tôi nói với mẹ rằng trước đây tôi đã rất giận dữ khi 
mẹ không cho tôi tiền nhưng tôi không bao giờ muốn làm bà tổn 
thương nữa. Giống như có một trận mưa gôt rửa tôi vậy. Tôi nhận 
thấy nếu tôi thay đổi thái độ, cách ăn nói thì tôi có thể chứng tỏ với bản 
thân và với những người khác rằng tôi không phải là một kẻ xấu." 

Những ngôn ngữ cảm xúc trong chương trình Công lý phục 
hồi đã thôi thúc những người phạm tội thay đổi nhận thức về nạn nhân 
của họ từ It sang You để đánh thức sự cảm thông. Những người trẻ 
tuổi thường dễ thực hiện rất nhiều hành vi phạm tội khi họ say rượu 
hoặc say thuốc; hiểu theo một nghĩa nào đó thì các nạn nhân không có 
ý nghĩa đối với những ké phạm tội hay người trẻ tuổi không có cảm 
giác phải chịu tích nhiệm khi làm tổn thương người khác. Bằng cách 
tạo ra sự liên kết cảm thông giữa kể phạm tội và nạn nhân, Công lý 
phục hồi đã thêm vào vòng liên kết một yếu tố có thể tác động rất 
mạnh đến sự thay đổi cuộc sống của một người trẻ tuổi. 


Nhóm Kalamazoo nhận ra một điểm quyết định quan trọng: 
đó là khoảnh khắc có tính bước ngoặt khi một phạm nhân trẻ trở về 
nhà. Nếu không có sự can thiệp, những người trẻ tuổi rất dễ trượt vào 
con đường cũ, giao du với đám bạn xấu và tiếp tục những thói quen cũ 
khiến họ dễ tái phạm. 


Trong rất nhiều phương pháp giúp các tù nhân đi đúng 
hướng, có một phương pháp đặc biệt thành công: liệu pháp tâm lý đa 
hệ thống. Từ "liệu pháp tâm lý" ở đây có về như chưa chính xác vì sẽ 
không có một buổi chữa bệnh tâm lý nào trong văn phòng của một bác 
sĩ trị liệu. Liệu pháp tâm lý ở đây là những tương tác trong đời sống 
thường ngày: trong gia đình, trên đường phố, ở trường học - ở bất cứ 
nơi nào và với bất kỳ ai mà các cựu tù nhân tiếp xúc. 


Một luật sư đã tiến hành theo dõi một phạm nhân sau khi 
được trả tự do để hiểu thêm về thế giới riêng tư của người đó. Ông đã 
tìm kiếm sức mạnh trong thế giới ấy, ví như một đứa trẻ tốt có thể trở 
thành bạn bè, một người bác có thể trở thành người thầy thông thái,... 
Vị luật sư nhận thấy ông cần phải dành nhiều thời gian hơn cho những 
người này, giúp họ tránh xa tầm ảnh hưởng của những người có thể 
khiến họ tái phạm. 


Phương pháp được sử dụng ở đây không phải là một phép 
chữa bệnh. Nó rất thực tế: tăng cường các mức kỷ luật và tình cảm 
trong gia đình, giảm thời gian tiếp xúc với những người bạn xấu đồng 
trang lứa, học tập chăm chỉ hơn ở trường hoặc tìm một việc làm và 
tham gia vào các hoạt động thể thao. Quan trọng nhất là tạo ra một 
mạng lưới kết nối lành mạnh giữa những người quan tâm tới họ nhằm 
bao bọc những người phạm tội và có thể trở thành hình mẫu về mot lối 
sống có trách nhiệm hơn. Phương pháp này được thực hiện với sự 
tham gia của tất cả mọi người xung quanh: gia đình, họ hàng, xóm 
giềng và bạn bè. 


Mặc dù chỉ kéo dài trong bốn tháng nhưng liệu pháp tâm lý đa 
hệ thống có vẻ rất hiệu quả. Sau ba năm thực hiện Công lý phục hồi, 
tỷ lệ tái phạm của các phạm nhân vị thành niên đã trải qua chương 
trình giảm từ 70% xuống còn 25%. Ấn tượng nhất là ngay cả những tù 
nhân cứng đầu và ngang bướng nhất - những người phạm tội nghiêm 
trọng, cũng đã có sự chuyển biến tích cực. 


Một tính toán của chính phủ về độ tuổi của các tù nhân cho 
thấy nhóm phát triển nhanh nhất là nhóm tuổi trung niên, hầu hết trong 
số họ đã sống vài năm trong tù. Cuộc đời tù tội của họ đa phần đều 
bắt đầu bằng lần bị bắt đầu tiên khi họ còn trẻ. 

Lần bị bắt đầu tiên là cơ hội vàng cho quá trình can thiệp để 
giúp cuộc sống của họ tránh khỏi những hành vi phạm tội. Khoảnh 
khắc đó là điểm then chốt, hướng một người trẻ tuổi hoặc bước vào 
cảnh cửa xoay của nhà tù hoặc tránh xa khỏi nó. 


Nếu chúng ta áp dụng các chương trình có hiệu quả, như 
củng cố trí tuệ xã hội, thì tất cả mọi người đều sẽ chiến thắng. Dé đảm 
bảo tính hiệu quả, một kế hoạch tổng thể giống như chương trình 
Kalamazoo sẽ kết hợp nhiều chương trình nhỏ hơn: dạy đọc, dạy viết, 
đào tạo nghề, cũng như biết chịu trách nhiệm về hành động của mình. 
Nhưng tất cả các chương trình đều có chung một mục đích: giúp 


những người phạm tội học cách trở thành người tốt hơn, chứ không 
phải trở thành những tội phạm nguy hiểm hơn. 


Created by AM Word2CHM 


WY 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 

TRÍ TUỆ XÃ HỘI a Phần 6. HẬU QUA XÃ HỘI 

Đó là những năm cuối cùng của thời kỳ Apartheid (chính sách 
phân biệt chủng tộc ở Nam Phi) giữa những người Phi gốc Hà Lan với 
các nhóm "da màu” ở Nam Phi. Một cuộc họp bí mật gồm 30 người 
(một nửa là thương nhân da trắng, một nửa là những người đứng đầu 
các cộng đồng da đen) đã được tổ chức trong bốn ngày. Mục đích của 
hội nghị là hướng dẫn hai nhóm cùng nhau tổ chức hội nghị lãnh đạo 
nhằm xây dựng những kỹ năng quản lý, giám sát trong cộng đồng 
người da đen. 


Vào ngày cuối cùng của chương trình tập huấn, tất ca chăm 
chú ngồi theo dõi bài phát biểu của Tổng thống F. W. de Klerk trên tỉ 
vi, bài phát biểu báo trước sự kết thúc đang đến gần của nạn phân biệt 
chủng tộc. De Klerk đã hợp pháp hóa một danh sách dài các tổ chức 
trước đó bị cấm và yêu cầu trả tự do cho rất nhiều tù nhân chính trị. 


Anne Loersebe, một trong những nhà lãnh đạo cộng đồng da 
đen, đã khẳng định bà có thể hình dung ra khuôn mặt của những tù 
nhân chính trị sắp được trả tự do. 


Sau bài phát biểu là lễ bế mạc, trong đó, mọi người đều có cơ 
hội đứng lên phát biểu ý kiến. Lời phát biểu đơn giản nhất nói về ý 
nghĩa của chương trình tập huấn và niềm vui của họ khi được tham 
gia. 

Đến lượt người thứ năm, một người Phi gốc Hà Lan cao lớn, 
kín đáo, người này đã đứng dậy nhìn thẳng vào Anne và nói: "Tôi 
muốn bà biết một điều, tôi đã được nuôi lớn với suy nghĩ bà và những 


người trong tổ chức của bà chỉ là loài vật." Nói đến đó ông ta bật khóc. 


Mối quan hệ We-They (Chúng ta-chúng) là mối quan hệ I-lt 
dưới dạng số nhiều, còn các quan hệ tương tác cơ bản vẫn giữ 
nguyên. Như Walker Kaufmamn, người phiên dịch tiếng Anh cho 
Martin Buber, đã nói: trong phương thức We-They, "thế giới bị chia 
làm hai: những đứa con của ánh sáng và những đứa con của bóng 
tối, những con cừu và những con dê, người được chọn và người bị 
nguyên rua". 

Theo định nghĩa, mối quan hệ giữa một trong số We và một 
trong số They thường thiếu sự cảm thông, chứ chưa nói đến sự hòa 
hợp. Nếu môt trong số They đánh bạo nói chuyện với một trong số 
We, tiếng nói đó sẽ không được lắng nghe đầy đủ và cởi mở như của 
một người trong số We. 


Thiếu cảm thông là nguyên nhân gây ra hố sâu ngăn cách 
giữa We và They. Và ở phía bên kia hố sâu ngăn cách đó, chúng ta tự 
do áp đặt lên They bất cứ điều gì chúng ta muốn. Như Kaufmann đã 
bổ sung: "Sự chính trực, sự thông minh, sự liêm chính, lòng nhân đạo 
và chiến thắng là những đặc quyền của We, còn sự độc ác, sự ngu 
ngốc, đạo đức giả là thất bại tột bậc thuộc về They." 


Khi chúng ta nói đến một người trong số They, chúng ta đóng 
hết các mạch vị tha của mình. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện nhiều 
thí nghiệm, trong đó, những người tham gia sẽ được hỏi họ có sẵn 
sàng bị điện giật thay người khác không (Những người tham gia không 
được thấy mà chỉ được nghe mô tả sơ qua về nạn nhân. Và khi người 
được mô tả càng khác họ, họ sẽ càng không sẵn lòng giúp đỡ). 


Elie Wiesel - người giành giải Nobel Hòa bình và cũng là 
người sống sót trong vụ Holocaust, đã nói: “Sự thù hận giống như một 
tế bào ung thư. Nó có thể lây truyền từ người này sang người khác." 
Lịch sử nhân loại đã ghi chép lại vô số thái độ thù địch của các nhóm 
người khác nhau, ngay cả trong trường hợp các nhóm có nhiều điểm 
tương đồng hơn là khác biệt. Những người Bắc Ailen theo đạo Tin 
Lành và những người theo đạo Thiên Chúa, hay người Séc và Croatia, 
đã chiến đấu trong nhiều năm trời, mặc dù xét về mặt di truyên học, họ 
là những anh chị em gần gũi nhất. 


Chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức khi sống trong 
nền văn minh nhân loại với một bộ não chủ yếu gắn kết chúng ta với 


những người thuộc nhóm gia đình. Như một chuyên gia tâm thần học 
lớn lên giữa tình trạng hỗn loan sắc tộc ở Cộng hòa Cyprus đã nói: 
"Những nhóm tương đối giống nhau dựa trên yếu tố di truyền học 
chuyển từ We sang They vì họ 'quá quan tâm đến những khác biệt dù 
là nhỏ nhặt nhất, họ nắm lấy những điểm khác biệt này và lờ đi những 
điểm tương đồng tương đối lớn giữa hai nhóm. Khi bị đặt vào một 
khoảng cách tâm lý, sự khác biệt dù là nhỏ nhất có thể trở thành mục 
tiêu cho sự thù địch”. 


Quá trình này là sự mục nát của chức năng phân loại trong 
nhận thức thông thường. Trí tuệ con người dựa vào các hạng mục 
khác nhau để mang lại trật tự và ý nghĩa cho thế giới quanh ta. Bằng 
cách thừa nhận sự vật/sự việc tiếp theo mà chúng ta gặp phải có cùng 
những đặc điểm như những sự vật/sự việc quen thuộc, chúng ta đã 
điều khiển hoạt động của chính mình thông qua một môi trường luôn 
thay đổi. 


Nhưng khi thành kiến xuất hiện, các thấu kính của chúng ta bị 
che mờ. Chúng ta có xu hướng nắm bắt bất cứ điều gì củng cố thành 
kiến đó và lờ đi những gì không được thừa nhận. Thành kiến, hiểu 
theo nghĩa này, là một giả thuyết gần như không được công nhận 
trong mỗi chúng ta dù nó được chứng minh thế nào đi nữa. Và như 
vậy, khi chúng ta gặp một ai đó có khuôn mẫu giống thành kiến của 
mình, thành kiến sẽ bóp méo nhận thức khiến chúng ta không thể kiểm 
chứng nhận định của mình đúng hay sai. Việc định sẵn những khuôn 
mẫu cho một nhóm người như vậy được xếp vào nhóm suy nghĩ thiên 
lệch. 


Cảm giác lo lắng, sợ hãi mơ hồ, hay chỉ đơn thuần là mối băn 
khoăn do không biết các phong tục văn hóa của They cũng có thể đủ 
để bắt đầu bóp méo một nhận thức. Tâm trí sẽ tự xây dựng "bằng 
chứng" để chống lại những người khác cùng với nỗi lo lắng, sự miêu 
tả chân thực và cảm giác từng bị đối xử sai trái. Khi những bằng 
chứng này được dựng lên, sự e sợ sẽ trở thành ác cảm, và ác cảm 
chuyển thành đối kháng. 


Cảm giác giận dữ rõ ràng châm ngòi nổ cho thành kiến ngay 
cả ở những người có thành kiến rất mơ hồ, giống như quẹt một que 
diêm châm vào bùi nhùi, sự đối kháng là chất xúc tác cho việc chuyển 
đổi từ We và They (khái niệm đơn thuần về sự khác biệt) sang We với 
They (sự thù địch thật sự). 


Sự giận dữ và lo sợ - hai trạng thái chịu sự điều khiển của 
hạch hạnh nhân, làm tăng tính phá hủy của một thành kiến mới chớm. 
Khi chìm ngập trong những xúc cảm mạnh mé này, hoạt động của khu 
vực trước não sẽ bị kìm hãm vì khi đó đường thấp đang lấn at đường 
cao. Điều này phá hoại khả năng suy nghĩ rành mạch, do đó, đánh lạc 
hướng một câu trả lời hiệu chỉnh cho câu hỏi chủ yếu: "Anh ta có thật 
sự có tất cả các đặc điểm xấu mà tôi gán cho They không?" Và nếu 
một quan điểm chỉ trích They được chấp nhận, thì câu hỏi đó sẽ không 
còn tồn tại ngay cả khi không có sự tức giận hay sợ hãi. 


THÀNH KIẾN NGẦM 


Quan hệ We-They xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ cảm 
giác thù ghét đến thái độ tiêu cực diễn ra rất tinh vi. Những định kiến 
siêu tinh vi nằm ẩn trong đường thấp, dưới hình thức của các thành 
kiến ngầm, rập khuôn máy móc và vô thức. Những thành kiến ngầm 
này dường như có khả năng điều khiển phản ứng, ví dụ như quyết 
dinh tuyển dụng một ứng viên trong số rất nhiều ứng viên có trình độ 
như nhau dù rằng người đó không phù hợp với những yêu cầu của 
chúng ta. 


Những người không thể hiện dù chỉ là một dấu hiệu thành 
kiến nhỏ ra bên ngoài và những người tán thành các quan điểm tích 
cực về một nhóm vẫn có thể có thành kiến ngầm (theo kết quả của các 
phương pháp kiểm tra nhận thức thông minh). Ví dụ, bài kiểm tra khả 
năng liên tưởng ngầm đưa ra cho bạn một từ và yêu cầu bạn ghép 
nhóm từ phù hợp càng nhanh càng tốt. Câu hỏi "Phụ nữ có khả năng 
như nam giới khi hoạt động trong lĩnh vực khoa học không?" sẽ đòi hỏi 
bạn phải ghép những từ như "vật lý" và "nhân văn" với từ "phụ nữ” 
hoặc "nam giới". 


Chúng ta có thể tạo ra những từ ghép như vậy nhanh nhất khi 
ý tưởng phù hợp với suy nghĩ vốn có của chúng ta về điều đó. Một 
người luôn tin rằng đàn ông làm công tác khoa học tốt hơn phụ nữ sẽ 
nhanh chóng ghép "đàn ông" với những từ có liên quan đến khoa học. 
Định kiến ngầm được hình thành theo đơn vị giây và chi có thể thấy rõ 
khi phân tích trên máy tính. 

Những định kiến ngầm bóp méo đánh giá về các cá nhân 
trong một nhóm mục tiêu, tác động đến những việc như quyết định lựa 
chọn ứng viên trúng tuyển hay những đánh giá về hành vi của bị đơn. 
Khi tuân theo những quy luật rõ ràng thì ảnh hưởng của định kiến 


ngầm sẽ bị hạn chế, còn khi các quy định trong một tình huống càng 
mờ nhạt, ảnh hưởng của chúng sẽ càng trở nên mạnh mẽ. 


Một nhà khoa học nữ chuyên về lĩnh vực nhận thức đã rất bất 
ngờ khi phát hiện bà cũng có định kiến đối với các nhà khoa học nữ 
giống như ba! Vì thế, ba đã thay đổi cách bai trí trong văn phòng của 
mình, treo rất nhiều tranh ảnh của những nhà khoa học nữ nổi tiếng 
như Marie Curie. 


Việc làm này có tạo nên sự khác biệt không? Có thể. 


Trước đây, các nhà tâm lý học coi những kiểu duy lý vô thức 
như định kiến ngầm là yếu tố có tính cố định. Vì ảnh hưởng của 
chúng hoạt động tự động và vô thức, nên chúng ta sẽ giả định những 
hậu quả của chúng là không thể tránh khỏi. Trong thành kiến ngầm (và 
trong cả những thành kiến được thể hiện rõ ràng), hạch hạnh nhân là 
cơ quan đóng vai trò chủ chốt, do đó, khả năng tác động của hệ mạch 
đường thấp sẽ bị hạn chế. 


Nhưng một nghiên cứu mới đây lại chi ra rằng, các khuôn 
mẫu vô thức và các thành kiến ngầm không ổn định sẽ không phản 
ánh cảm xúc thật của một người và rất dễ thay đổi. Ở cấp độ thần 
kinh, tính lưu động này phản ánh thực tế hoạt động của đường thấp 
sẽ thay đổi liên tục với những thông tin cho trước. 

Hãy xem mot thí nghiệm đơn giản về việc giảm bớt những 
mẫu rập khuôn. Những người có thành kiến ngầm về người da đen 
được cho xem ảnh của những người da đen được mọi người kính 
trọng như Bill Cosby và Martin Luther King, Jr., và ảnh những người 
da trắng bị căm ghét như kẻ giết người hàng loạt Jeffrey Dahmer. 
Cuộc thí nghiệm chỉ diễn ra 15 phút với một bộ gồm 40 bức ảnh được 
lựa chọn cẩn thận. 


Sự hướng dẫn ngắn gọn cho hạch hạnh nhân đã khiến thái 
độ ngầm của nhũng người tham gia thí nghiệm thay đổi đáng kể: thái 
độ vô thức chống lại người da đen đã biến mất. Sự thay đổi tích cực 
này vẫn tiếp tục khi các tình nguyện viên được kiểm tra lại sau 24 giờ. 
Nếu hình ảnh của những người đáng kính trong một nhóm mục tiêu 
xuất hiện liên tục (như tần số xuất hiện của các nhân vật chính trên 
một chương trình truyền hình được yêu thích), thì sự thay đổi sẽ tiếp 
tục diễn ra nhanh và mạnh. Hạch hạnh nhân thay đổi liên tục và vì thế, 
không bị một thành kiến nào kìm hãm. 


Nhiều phương pháp làm giảm thành kiến ngầm đã được 
chứng minh là có tác dụng trong thời điểm hiện tại. Khi một người 
được cho biết bài kiểm tra là của họ có chỉ số rất cao thì những thành 
kiến ngầm tiêu cực của người đó sẽ biến mất, ngược lại, khi được biết 
bài kiểm tra IQ cho thấy mức thông minh thấp, các thành kiến lại hoạt 
động mạnh mẽ. Thành kiến ngầm với những người da đen đã biến mất 
sau khi người ta được thấy những phản hồi tích cực của một người 
giám sát da đen. 


Các nhu cầu xã hội cũng có thể làm được điều này: những 
người bị đặt vào một môi trường không thành kiến thì thường có ít 
thành kiến ngầm hơn. Ngay cả quyết tâm lờ đi tư cách thành viên của 
một người trong nhóm mục tiêu đó cũng có thể là giảm định kiến ẩn 
giấu. 

Phát hiện này rất ăn khớp với tinh thần võ đạo: khi mọi người 
nghĩ và nói về thái độ nhẫn nhịn của họ, khu vực trước trán lập tức bị 
kích hoạt và hạch hạnh nhân — nơi ẩn nau của thành kiến ngầm, lại im 
ắng. Khi đường cao tham gia tích cực, đường thấp sẽ mất đi sức 
mạnh khuấy động các thành kiến. Động lực thần kinh này có thể hoạt 
động ở những người đã tham gia các chương trình làm tăng sức chịu 
đựng. 


Một phương pháp khác nhằm vô hiệu hóa thành kiến mới 
được tìm ra trong các cuộc thí nghiệm đối với người Israel, trong đó 
cảm giác an toàn của mọi người được kích hoạt thông qua các 
phương pháp tinh tế, như quan tâm đến những người mà họ yêu quý. 
Cảm giác an toàn tức thì sẽ khiến những thành phần có định kiến 
chuyển sang thái độ tích cực hướng tới những nhóm thù địch như 
những người Ả Rập và người Do Thái chính thống - cả hai nhóm đều 
nằm trong vùng mục tiêu định kiến ban đầu của họ. Khi được yêu cầu 
dành thời gian cho một người Ả Rập hay một người Do Thái chính 
thống, họ đã tỏ ra sẵn sàng hơn so với trước đó. 


Không ai khẳng định cảm giác an toàn thoáng qua đó có thể 
giải quyết được mâu thuẫn chính trị và lịch sử lâu nay. Tuy nhiên, phát 
hiện này đã bổ sung thêm bằng chứng cho thấy người ta có thể làm 
giảm và loại bô các thành kiến ngầm. 

XOÁ BỎ THÙ ĐỊCH 


Nhiều năm nay, các nhà tâm lý học, những người nghiên cứu 


các mối liên hệ nhóm, vẫn tiếp tục tranh cãi về giải pháp xóa tan sự 
ngăn cách We-They. Cuối cùng, các cuộc tranh luận đó đã được giải 
quyết bằng cong trình nghiên cứu của nhà tâm lý học xã hội Thomas 
Pettigrew. Ông nghiên cứu về những thành kiến ngay sau khi phong 
trào đòi quyền dân chủ của người Mỹ phá bỏ rào can pháp lý giữa các 
chủng tộc. Pettigrew là một trong những nhà xã hội học đầu tiên đánh 
giá được bản chất của lòng căm thù về chủng tộc. Ông bắt đầu công 
trình của mình khi còn là học trò của Gordon Allport - nhà tâm lý hoc 
xã hội từng cho rằng những liên hệ liên tục và gần gũi sẽ loại bỏ dần 
thành kiến. 

Sau ba thập kỷ, Pettigrew đã tiến hành phân tích các nghiên 
cứu qui mô lớn về những loại tiếp xúc có khả năng thay đổi quan điểm 
của các nhóm thù địch đối với nhau. Pettigrew và các cộng sự đã 
phân tích 515 công trình nghiên cứu được tiến hành từ thập niên 40 
đến năm 2000, và kết hợp tất cả thành một công trình phân tích thống 
kê đồ sộ nhất với sự tham gia của 250.493 người đến từ 38 quốc gia. 
Sự ngăn cách We-They trong các nghiên cứu gồm có mối quan hệ 
căng thẳng giữa người da trắng và người da đen ở Mỹ và vô số những 
mối quan hệ hận thù mang tính tôn giáo và chủng tộc khác trên khắp 
thế giới, cũng như những định kiến với người già, người tàn tật và 
những người mắc bệnh thần kinh. 

Kết luận: những liên hệ về mặt tinh cam, như tinh bạn hay 
tình yêu giữa các cá nhân của hai nhóm thù địch giúp cả hai dễ dàng 
chấp nhận các nhóm cộng đồng sống của nhau. Họ dễ dàng trở thành 
những người chống lại định kiến trong cuộc sống sau này (theo kết 
quả của một cuộc nghiên cứu những người Mỹ gốc Phi từng chơi với 
trẻ em da trắng khi còn nhỏ). 


Đặc biệt, những nghiên cứu theo dõi quan hệ tình cảm kiểu 
này trong một thời gian dài đã chi ra bản thân sự gần gũi sé làm giảm 
thành kiến. Nhưng sự tiếp xúc không thường xuyên trên đường phố 
hay tại nơi làm việc lại không tác động nhiều lên việc thay đổi các 
khuôn mẫu thù địch. Pettigrew cho rằng điều kiện tiên quyết để vượt 
qua thành kiến là sự kết nối tình cam mạnh mẽ. Theo thời gian, sự ấm 
áp mà hai cá nhân ở hai nhóm thù địch cảm nhận được ở nhau sẽ bao 
trùm lên cả nhóm. Ví dụ, có những mối quan hệ đã vượt qua được 
những ngăn cách tôn giáo căng thẳng ở châu Âu như những người 
Đức với những người Thổ, người Pháp với người Bắc Phi, người Anh 
với những người Tây Ấn. Những người này sẽ có cái nhìn bớt thành 


kiến hơn đối với các nhóm khác. 

Pettigrew nói với tôi: "Anh có thé vẫn giữ một công thức 
chung về họ nhưng hình mẫu này không còn liên hệ gì với các cảm 
xúc tiêu cực nữa." 


Vai trò quyết định của các cảm xúc tiêu cực trong thành kiến 
được thể hiện trong các nghiên cứu mà Pettigrew và các đồng nghiệp 
đã thực hiện tại Đức. Pettigrew cho biết: "Những người Đông Đức 
thường có thành kiến với các nhóm người Ba Lan và người Thổ hơn 
những người ở Tây Đức. Biểu hiện đơn giản như hành vi bạo lực 
chống lại những tộc người thiểu số thường xảy ra ở khu vực Đông 
Đức cũ hơn so với Tây Đức. Khi nghiên cứu những người bị bắt vì 
hành vi bạo lực này, chúng tôi phát hiện ra hai điều: thứ nhất, họ có 
thành kiến mạnh hơn; thứ hai, họ gần như không có sự tiếp xúc nào 
với những nhóm họ thù ghét". 


Theo quan sát của Pettigrew: "Ở Đông Đức, ngay cả khi 
chính quyền Cộng sản tiếp nhận các nhóm rất đông người Cuba hay 
người Phi, họ vẫn giữ riêng biệt. Trong khi đó, người Tây Đức lại có 
quan hệ bạn hữu với các nhóm khác từ hàng thập kỷ nay. Chúng tôi 
thấy rằng khi càng tiếp xúc nhiều với các dân tộc thiểu số, những 
người Đức càng cam thấy thân thiện với họ." Khi It trở thành You, 
They sẽ chuyển thành We. 


Nhung Pettigrew vẫn hoài nghi không biết điều gì nằm trong 
định kiến ngầm? Đó có phải là các khuôn mẫu tỉnh vi trượt dưới ra-đa 
của cả những người thú nhận họ không có định kiến? Và có phải 
những điều này không được coi trọng? 


Ông nhận xét: "Các nhóm thường giữ những khuôn mẫu 
được phổ biến rộng rãi trong nền văn hóa của họ. Ví dụ, tôi là người 
Scotland, cha mẹ tôi là dân nhập cư. Người Scotland từ lâu nổi tiếng 
keo kiệt nhưng chúng tôi quay ngược lại vấn đề, nói rằng chúng tôi chỉ 
tiết kiệm thôi. Khuôn mẫu vẫn còn nhưng khả năng hòa hợp tình cảm 
đã thay đổi." 


Các cuộc thử nghiệm về định kiến ngầm hướng đến các loại 
nhận thức của một người, thường là không mặn mà và không có cảm 
xúc. Pettigrew biện luận rằng, yếu tố chủ yếu của khuôn mẫu là nhịp 
điệu cảm xúc đi kèm với nó: nắm giữ các vấn đề khuôn mẫu ít hơn các 
tình cảm đi kèm. 


Trong hoạt động mạnh mẽ, thậm chí là bạo lực, của sự căng 
thẳng giữa các nhóm, lo lắng về định kiến ngầm có thé là một sự xa xi 
đối với những mà định kiến bị thu hẹp lại rất nhiều thành những biểu 
hiện mơ hồ chứ không phải những biểu lộ rõ ràng của lòng căm thù. 
Khi các nhóm bước vào cuộc xung đột rõ ràng, yếu tố cảm xúc sẽ 
được quan tâm nhiều hơn. Nghiên cứu của Pettigrew chỉ ra việc nắm 
giữ các cảm xúc tiêu cực hướng tới một nhóm sẽ sinh ra hành động 
thù địch mạnh mẽ hơn nhiều so với việc nắm giữ khuôn mẫu chân thật 
về They. Sau khi mọi người trong các nhóm thù địch hình thành nên 
tình bạn, một số khuôn mẫu ban đầu vẫn còn tồn tại, nhưng cảm giác 
của họ đã được sưởi ấm và điều đó tạo ra sự khác biệt. Pettigrew 
nhận xét: "Dù tôi vẫn giữ khuôn mẫu chung, nhưng giờ đây tôi đã quý 
mến họ. Thành kiến ngầm có thể vẫn còn nhưng nếu tình cảm của tôi 
thay đổi thì hành vi của tôi cũng sẽ thay đổi.” 


GIẢI PHÁP GHÉP HÌNH 


Để tự phòng vệ trước cuộc xung dot giữa các nhóm hoc sinh 
đang bùng phát ở trường trung học Manhattan rộng lớn, các nữ sinh 
đến từ Puerto Rico và Cộng hòa Dominica đã hợp nhất thành một 
nhóm. Nhưng đôi khi, trong nhóm khăng khít đó vẫn xuất hiện những 
cảm giác không tốt giữa những người Dominica và Puerto Rico. 


Một hôm, giữa các nữ sinh nổ ra một cuộc cãi vã vì một cô 
gái Puerto Rico đã coi thường một cô gái Dominica. Hai bên coi nhau 
như kể thù và nhóm bắt đầu tan rã. 


Sự đa dạng sắc tộc ở các trường trung học trên khắp nước 
Mỹ ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Trong xu hướng mới này, những tiêu 
chuẩn phân biệt chủng tộc - ranh giới phân chia We và They - liên tục 
thay đổi. Những tiêu chuẩn phân biệt cũ như da trắng và da đen đã bị 
thay thế bởi các khuynh hướng rõ ràng hơn. Ví dụ, ở trường trung học 
Manhattan nói trên, sự phân biệt không chỉ diễn ra giữa người da đen 
với người La tinh mà còn trong nội bộ những người châu A, giữa 
những “ABC" (người Mỹ gốc Hoa) và những "FOB" (người nhập cư). 
Những đề án về người nhập cư ở Mỹ trong vài thập kỷ gần đây cho 
thấy sự pha trộn sắc tộc phức tạp và đa dạng đang phát triển trong và 
ngoài các nhóm sẽ chỉ làm tăng thêm hố sâu ngăn cách giữa We và 
They. 

Một bài học đau đớn về cái giá quá đắt phải trả cho những 
hạn chế trong một môi trường tách biệt về văn hóa là những phát súng 


kinh hoàng tại trường trung học Columbine ngày 20 tháng 4 năm 1999, 
khi hai học sinh do "không được nhập bọn" đã trả thù bằng cách giết 
chết một số bạn học và một giáo viên, sau đó tự sát. Thảm kịch đó đã 
khiến Elliot Aronson, một nhà tâm lý hoc xã hội, nảy ra ý tưởng nghiên 
cứu vấn đề mà ông coi là nguồn gốc của không khí "cạnh tranh, bè 
đảng và tẩy chay” trong các trường học. 


Aronson thấy rằng, trong những môi trường như vậy, "những 
thiếu niên thường đau khổ khi phải sống trong một không khí cay độc 
và bị loại bô khỏi mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa. Điều đó 
khiến thời gian học ở trường trung học của các em trở nên khó chịu. 
Với nhiều em học sinh, nó còn tệ hơn cả sự khó chịu - các em nói về 
nó như một địa ngục trần gian, nơi các em cảm thấy thiếu an toàn, 
không được ưa thích, bị coi thường và bị chỉ trích. 


Không chỉ ở Mỹ, mà rất nhiều nước khác như Na Uy hay Nhật 
Bản cũng đang phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để ngăn chặn nạn 
học sinh bắt nạt nhau trong trường học. Bất cứ ở đâu có hình thức 
phân chia “trong nhóm” và "ngoài nhóm" (những người bị những học 
sinh khác xa lánh và loại trừ), sự thiếu nối kết sẽ gây hại cho thế giới 
học đường. 


Thực tế trên có vẻ chỉ có tác dụng phụ đối với các xu hướng 
xã hội bình thường khiến một số học sinh tỏa sáng và thay thế những 
học sinh khác. Nhưng các nghiên cứu về những học sinh bị bỏ rơi hay 
những học sinh thuộc nhóm "không được nhập bọn" đã chỉ ra rằng sự 
chối bỏ đó có thể khiến các em rơi vào trạng thái quan trí, lo lắng, thờ 
ơ và luôn cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Cảm giác lo lắng ở tuổi 
thiếu niên thường xuất phát từ nỗi lo sợ bị loại bỏ này. 


Nỗi đau bị tẩy chay ăn sâu vào những vùng phản ứng với nỗi 
đau cơ thể thật sự của bộ não xã hội. Sự loại bỏ mang tính xã hội có 
thể hạn chế khả năng học tập của các em. Năng lực trí nhớ - khả năng 
nhận thức có ý nghĩa quyết định việc tiếp nhận thông tin mới - bị yếu 
đi, làm giảm khả năng tiếp thu những môn học như môn toán. Ngoài 
việc gặp khó khăn trong học tập, những học sinh bọ tẩy chay còn có 
xu hướng bạo lực và đập phá trong lớp học, bô học nhiều hơn và tỷ lê 
thi trượt cao hơn. 


Hệ thống trường học mang tính xã hội là tâm điểm cuộc sống 
của các thiếu niên. Thực tế đó thể hiện một mối nguy hiểm nhưng 
cũng là một lời hứa hẹn: trường học là phòng thí nghiệm về cách sống 


để các em học cách kết nối tích cực với những người khác. 


Aronson đã đề cập đến những khó khăn trong việc giúp các 
học sinh kết nối lành mạnh với nhau. Dựa trên những kiến thức tâm lý 
xã hội, ông hiểu rất rõ quy tắc động lực để chuyển They sang We: khi 
những người trong các nhóm thù địch cùng hoạt động với một mục 
tiêu chung, cuối cùng họ sẽ yêu quý nhau hơn. 


Vì thế, Aronson đã ủng hộ giải pháp mà ông gọi là "lớp học 
ghép hình", ở đó, các học sinh sẽ học và làm bài tập theo từng nhóm. 
Cũng như trong trò chơi ghép hình, mỗi học sinh trong nhóm giữ vai 
trò như một mảnh ghép cần thiết để hiểu nhau hoàn toàn. Ví dụ khi 
học về Chiến tranh thế giời thứ hai, mỗi thành viên của nhóm sẽ đóng 
vai chuyên gia trong một lĩnh vực. Mỗi chuyên gia của nhóm sẽ nghiên 
cứu một chủ đề cùng các học sinh ở những nhóm khác. Sau đó, các 
em sẽ quay về nhóm của mình và truyền đạt lại cho mọi người trong 
nhóm. 


Để kiểm soát được chủ đề, toàn nhóm phải lắng nghe chăm 
chú những gì mà người khác nói. Nếu những người khác cắt ngang vì 
không thích, các em sẽ có nhiều khả năng làm bài kiểm tra kém đi. 
Bản thân việc học trở thành một phòng thí nghiệm khuyến khích các 
em cùng lắng nghe, tôn trọng và hợp tác. 


Các học sinh trong những nhóm học ghép hình đã nhanh 
chóng bỏ qua những khuôn mẫu tiêu cực. Tương tự như vậy, những 
nghiên cứu tiến hành trong các ngôi trường đa văn hóa chi ra rằng 
càng có nhiều mối tiếp xúc thân thiện vượt qua sự ngăn cách nhóm thì 
định kiến của các hoc sinh càng giảm di. 


Ví dụ dưới đây là vì Carlos. Carlos đang học lớp Năm tại một 
ngôi trường đa phần các học sinh đều là người Mỹ gốc Mexico như 
cậu. Đột nhiên cậu phải chuyển sang một ngôi trường khác được cho 
là có điều kiện tốt hơn. Bạn học mới của cậu đã được thông báo về tất 
cả các môn học còn cậu thì không và chúng chế nhạo giọng nói của 
cậu. Từ đó, Carlos trở thành một kẻ ngoài cuộc, ngượng ngùng và dễ 
lo sợ. 


Nhưng trong lớp học ghép hình, những học sinh trước đó đã 
chế nhạo cậu giờ đây phải phụ thuộc vào mảnh ghép của cậu trong 
bài kiểm tra về toán học nếu muốn giải được bài toán. Lúc đầu, chúng 
coi thường cậu vì những câu trả lời ngập ngừng, và kết quả là bài kiểm 


tra của tất cả những học sinh đó đều rất kém. Vì thế, chúng bắt đầu 
giúp đỡ và khuyến khích cậu. Dần dần, Carlos càng cảm thấy thoải 
mái và có thể phát âm rõ ràng hơn. Thành tích của cậu được cải thiện 
khi các bạn cùng nhóm dành cho cậu cái nhìn thân thiện, cởi mở hơn. 


Vai năm sau, Aronson nhận được mot lá thư của Carlos khi 
cậu bé chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Carlos nhắc lại cậu đã sợ hãi thế 
nào, đã ghét đi học ra sao, đã nghĩ rằng cậu thật ngu ngốc và những 
ban học khác đã tỏ thái độ thù địch và độc ác như thế nào. Nhung từ 
khi cậu tham gia vào lớp học ghép hình, mọi thứ đã thay đổi, và những 
ké quấy ray đã trở thành bạn bè của cậu. 


Carlos viết trong thư: "Cháu bắt đầu thích học. Và cháu đang 
chuẩn bị học tiếp tại trường Luật Harvard." 


THA THỨ VÀ LÃNG QUÊN 


Vào một ngày tháng 12 lạnh giá, Cha James Parks Morton - 
cựu linh mục của Nhà thờ lớn Episcopal ở New York, hiện là Giám đốc 
Trung tâm Interfaith, đã thông báo môt tin rất xấu cho toàn thé cán bộ 
nhân viên trong trung tâm. Các nhà tài trợ lớn nhất của trung tâm 
quyết định cắt giảm nguồn kinh phí và trung tâm không còn đủ tiền để 
thuê văn phòng. Họ sắp trở thành những người vô gia cư. 


Nhưng thật may mắn, chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh thì vị 
cứu tinh của họ xuất hiện. Sheikh Moussa Drammeh là một người 
nhập cư từ Senegal. Sau khi nghe nói về hoàn cảnh khó khăn của 
Interfaith, ông quyết định dành cho trung tâm một phòng trong tòa nhà 
mà ông đang chuẩn bị mở trung tâm y tế. 


Trung tâm Interfaith là nơi dành cho những người theo đạo 
Phật, đạo Hinđu, đạo Thiên Chúa, người Do Thái, người theo đạo Hồi 
và những người thuộc các nhóm khác gặp gỡ để cùng hoạt động và 
giải quyết các vấn đề chung. Sự giúp đỡ của một người Hồi giáo như 
Drammeh khiến linh mục Morton nghĩ đến một câu tục ngữ rất phù 
hợp với những giá trị và sứ mệnh của trung tâm. Như Drammeh đã 
nói: "Khi chúng ta càng hiểu nhau, càng sẵn sàng chia sẻ miếng ăn và 
sống vui vẻ với nhau, chúng ta sẽ càng ít phải đổ máu." 

Nhưng có thể làm gì để hàn gắn lòng căm thù của con người 


khi họ phải đổ máu? Hậu quả của bạo lực giữa các nhóm là sự tồn tại 
dai dẳng của thành kiến và lòng thù hận. 


Khi sự thù địch chấm dứt, con người có những lý do cá nhân 
chính đáng để làm tăng tốc quá trình hàn gắn. Lý do thứ nhất mang 
tính sinh học: việc giữ lòng thù hận gây ra hậu quả về tâm lý. Các 
nghiên cứu về quá trình hận thù địch ở con người đã cho thấy chỉ cần 
nghĩ đến nhóm mà mình ghét, thì cơ thể con người lập tức phản ứng 
với sự giận dữ dồn nén; nó sản ra các hormone căng thẳng, làm tăng 
huyết áp và làm suy yếu hoạt động của hệ miễn dịch. Khi chuỗi giận 
dữ câm lặng này lặp lại thường xuyên với cường độ càng mạnh thì 
nguy cơ về hậu quả sinh học lâu dài càng cao. 


Một liều thuốc chữa trị hiệu quả chính là tha thứ. Tha thứ cho 
một ai đó mà chúng ta đang thù hận sẽ đảo ngược phan ứng sinh học: 
huyết áp hạ thấp, nhịp tim, lượng hormone căng thẳng và làm giảm 
những cơn dau hay trạng thái trầm cam. 


Sự tha thứ có thể mang lại những kết quả tích cực về mặt xã 
hội, ví như việc kết bạn với kể trước đây đối đầu với mình. Nhưng sự 
tha thứ không nhất thiết phải theo đúng dạng thức đó. Đặc biệt khi các 
vết thương vẫn còn mới, sự tha thứ không bắt buộc chúng ta phải bỏ 
qua một số hành động tấn công, quên đi những gì đã xảy ra, hay hòa 
giải với thủ phạm. Tha thứ có nghĩa là tìm ra cách giải phóng bản thân 
khỏi móng vuốt của những ám ảnh về nỗi đau. 

Trong một tuần, các nhà tâm ly học đã rèn luyện khả năng tha 
thứ cho 17 người đàn ông và phụ nữ đến từ Bắc Ireland, trong đó bao 
gồm cả những người theo đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Họ đều là 
những người bị mất đi người thân trong cuộc chiến giữa các giáo phái. 
Trong suốt tuần đó, sự tang tóc bao trùm với những lời oán trách và 
họ đã được giúp đỡ để có cách suy nghĩ tích cực hơn về bi kịch - đa 
số đều quyết tâm không chìm trong nỗi đau mà tôn vinh ký ức về 
những người thân bằng cách hướng bản thân tới một tương lai tươi 
sáng hơn. Nhiều người trong số họ đã có dự định giúp đỡ những 
người khác vượt qua quá trình tha thứ tương tự. Kết quả là, không chi 
những đau đớn về mặt tinh thần mà cả các triệu chứng tổn thương về 
cơ thể như kém ăn hoặc mất ngủ cũng giảm đáng kể ở những người 
tham gia khóa học. 


Hãy tha thứ nhưng đừng quên - ít nhất là không quên hoàn 
toàn. Chúng ta có thể rút ra những bài học lớn từ những hành động áp 
bức và hung bạo. Chúng ta cần lưu giữ trong tâm trí những câu 
chuyện đạo đức, những lời nhắc nhở cho các thế hệ. Như Rabbi 


Lawrence Kushner đã nói về cuộc thảm sát Holocaust: "Tôi ghi nhớ nỗi 
kinh hoàng mà nó gây ra chỉ để chắc chắn tảng, những việc như vậy 
sẽ không bao giờ xảy đến với tôi hay với bất kỳ ai khác nữa." 

Kushner thừa nhận bài học kinh hoàng khi "là nạn nhân cuả 
thế lực nhà nước kỹ trị điên khùng", phản ứng phù hợp nhất với ký ức 
đó là giúp đỡ những người khác hiện đang có nguy cơ trở thành nạn 
nhân của nạn diệt chủng. 


Đây cũng chính là động cơ của chương trình New Dawn 
(Bình minh mới), một vở nhạc kịch được phát hàng tuần trên đài phát 
thanh Rwanda và rất được yêu thích. Trong cuộc Nội chiến Rwanda 
đẫm máu từ năm 1990 đến năm 1994, những người Hutus đã tàn sát 
điên cuồng 700.000 người Tutsi láng giềng và cả những người Hutus 
ôn hòa. Vở nhạc kịch Bình minh mới với dàn diễn viên là những người 
Hutus ôn hòa có nội dung phản đối việc tàn sát. Cốt truyện của vở 
kịch xoay quanh mối quan hệ căng thẳng giữa hai ngôi làng lân cận 
đói kém trong vụ tranh chấp vùng đất đai màu mỡ nằm giữa hai làng. 


Cũng ngang trái như chuyện tình của Romeo va Juliet, cô gái 
Batamuliza trong làng đã có tình cảm với Shema, một chàng trai ở 
làng bên. Anh trai của Batamuliza là Rutanagira cầm đầu một nhóm 
trong làng luôn tìm cách kích động lòng căm thù và xúi bẩy dân làng 
tấn công dân làng bên. Không những thế, anh ta cố ép Batamuliza 
phải cưới một người bạn thân của anh ta. Mặc dù vậy, Batamuliza vẫn 
thuộc nhóm làm bạn với cả hai làng. Những người trẻ tuổi tìm cách 
phản đối những kẻ gây rối, như ngăn chặn các mục tiêu của kế hoạch 
tấn công và lên tiếng phản đối những kẻ chủ mưu. 


Sự phản kháng tích cực với lòng căm thù như thế đã không 
xuất hiện trong nạn diệt chủng diễn ra cách đó một thập kỷ. Việc nuôi 
dưỡng khả năng chiến đấu chống lại lòng căm thù là nội dung của tác 
phẩm Bình minh mới - một dự án liên kết giữa những nhà hảo tâm 
người Hà Lan với các nhà tâm lý học người Mỹ. Ervin Staub, nhà tâm 
lý học thuộc Đại học Massachusetts ở Amherst và là một trong những 
người thiết kế chương trình đã nói: "Chúng tôi muốn giúp mọi người 
hiểu biết về những nguyên nhân dẫn đến nạn diệt chủng và những gì 
mà chúng ta phải làm để để điều đó không bao giờ lặp lại nữa.” 

Từ kinh nghiệm bản thân và từ các nghiên cứu của mình, 
Staub hiểu rất rõ động cơ của nạn diệt chủng. Khi còn nhỏ, ông là một 
trong số hàng chục nghìn người Do Thái gốc Hungary may mắn được 


đại sứ Thay Điển Raoul Wallenberg cứu thoát khỏi tay phát xít. 


Cuốn sách The Roots of Evil (Nguồn gốc tội ác) của Staub đã 
nêu lên những ảnh hưởng tâm lý do cuộc thảm sát gây ra. Bối cảnh 
của tác phẩm được đặt trong một số biến động xã hội như những 
cuộc khủng hoảng kinh tế và hỗn loạn chính trị ở những nơi có lịch sử 
chia cắt, thù địch giữa nhóm thống trị và nhóm ít quyền lực hơn. Sự 
hỗn loạn khiến các thành viên của nhóm đa số bị cuốn vào hệ tư 
tưởng đàn áp nhóm yếu hơn, chỉ trích nhóm đó vì mọi vấn đề và hình 
dung ra một tương lai tốt hơn (đó là tương lai mà They đang ra sức 
ngăn cản). Lòng căm thù càng dễ lây lan hơn khi bản thân nhóm đa số 
trước đó từng là nạn nhân của sự thù địch, phân biệt và vẫn còn cảm 
giác tổn thương, lầm lạc. Với họ, thế giới rất nguy hiểm nên khi sự 
căng thẳng dâng lên, họ cảm thấy cần phải dùng đến bạo lực để bảo 
vệ bản thân và đôi khi, "nhu cầu tự vệ" của họ tăng lên thành nạn diệt 
chủng. 


Bạo lực rất dễ xảy ra trong những trường hợp như: khi các 
mục tiêu không thể lên tiếng bảo vệ và những người ngoài cuộc - 
những người có thể chống đối, hay những người ở những nước láng 
giềng - không có phản ứng gì. Theo Staub: "Nếu những người khác 
không phản ứng khi các nạn nhân bị làm hại, thủ phạm sẽ coi sự im 
lặng đó là sự tán thành. Và khi họ bắt đầu sử dụng bạo lực, dần dần 
họ sẽ loại trừ suy nghĩ về các nạn nhân khỏi phạm vi đạo đức. Và cuối 
cùng, sẽ chẳng có gì có thể ngăn họ lại." 


Cùng với nhà tâm lý học Laurie Anne Pearlman, Staub đã 
truyền bá những hiểu biết sâu sắc này và những phương thuốc hóa 
giải lòng căm thù như phản đối thẳng thắn, đến các nhóm chính 
khách, nhà báo và các nhà lãnh đạo cộng đồng người Rwanda. 
"Chúng tôi đề nghị họ áp dụng những hiểu biết này vào kinh nghiệm 
của chính họ với những điều đã xảy ra. Nó có tác dụng rất mạnh. 
Chúng tôi đang cố tăng cường sự hàn gắn cộng đồng và xây dựng các 
phương thức chống bạo lực. 


Nghiên cứu của họ chỉ ra rằng sau khi tham gia khóa tập 
huấn, cả người Hutus và người Tutsi đều cảm thấy ít bị tổn thương 
hơn vì những gì đã xảy ra và dễ chấp nhận nhau hơn. Những kết nối 
tình cảm mạnh mẽ và tình bạn là điều kiện cần để vượt qua sự ngăn 
cách We-They. Sự tha thứ sẽ hoàn toàn vô nghĩa khi các nhóm tiếp 
tục sống cạnh nhau và những thủ phạm không nhận thức được những 


việc họ làm, không có chút hối hận và cảm thông với những người 
sống sót. Sự mất cân bằng sẽ lan rộng nếu chỉ tha thứ một phía. 

Staub phân biệt tha thứ với hòa giải. Theo ông, hòa giải là cái 
nhìn thẳng thắn về sự áp bức và những nỗ lực sửa chữa giống như 
những gì đã được Uỷ ban Hòa giải và Sự thật ở Nam Phi thực hiện 
sau khi nạn phân biệt chủng tộc chấm dứt. Trong các chương trình 
của ông tại Rwanda, hòa giải nghĩa là phía thủ phạm thừa nhận 
những gì họ đã làm và những người ở cả hai phía gặp nhau, mở ra cơ 
hội chung sống hòa bình. 


Khi đó, người Tutsi sẽ nói rằng "một bộ phận người Hutus 
đang cố cứu cuộc sống của chúng tôi. Tôi sẵn sàng làm hòa với họ vì 
lợi ích của con em chúng tôi. Nếu họ xin lỗi, tôi có thể tha thứ”. 


£Xuzz x24; 1 AN MavAnMmLINA 
Created by AM Word2CHM 


MMRU Xz 


\ 


01010101 


www.sinhvienkhiemthi.org 
Phần 1. CHÍNH THUC CONG BO MOT MON KHOA HOC MỚI 
Chương 1. Nền kinh tế cam xúc 


Chương 2. Công thức cho sự hoà hợp Chương 3. Kết nối 
thần kinh không dây Chương 4. Bản chất của lòng vị tha Chương 5. 
Giải phẫu thần kinh nụ hôn Chương 6. Trí tuệ xã hội 


Phần 2. CÁC LIÊN KẾT BỊ PHÁ VỠ 
Chương 7. You và l† 
Chương 8. Bộ ba đen tối 
Chương 9. Mù cảm giác 

Phần 3. NUÔI DƯỠNG TỰ NHIÊN 


Chương 10. Gen di truyền không phải là số phận Chương 11. 
Sự vữ tâm 


_ _ Chương 12. Chia khoá của hạnh phúc Phần 4. CAC BIEN 
THE TINH YÊU 


Chương 13. Những chuỗi gắn bó 


Chương 14. Sự đam mê ở anh ấy và ở cô ấy Chương 15. Cơ 
chế sinh học của sự cảm thông Phần 5. CAC MỖI QUAN HE LANH 
MẠNH 


Chương 16. Tính xã hội của stress Chương 17. Các đồng 


minh sinh học Chương 18. Mô tả con người 
Phần 6. HẬU QUẢ XÃ HỘI 


Chương 19. Yếu tố then chốt dẫn đến thành công Chương 
20. Điều chỉnh liên kết 


Chương 21. Từ They đến We 
wae) [sae 
TRÍ TUỆ XÃ HỘI 


Co _ MON KHOA HOC MỚI 
VỀ MỐI QUAN HE CUA CON NGƯỜI Tác gia: Daniel Goleman 


Nguyễn Trang, Hồng Việt dịch 
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 


Ngõ Hòa Bình 4 - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: 
(84-4) 624 6921 - Fax: (84-4) 624 6915 


Chịu trách nhiệm xuất bản: HÀ TẤT THẮNG 
Biên tập: ĐINH THANH HOÀ 
Trình bày: NGUYỄN THỊ TRÀ MY 
Thiết kế bia: PHAM THỊ NGOC TRAM 
Siva ban in: NGUYEN THI TRA MY 


Liên kết xuất ban: CONG TY SÁCH ALPHA Dia chỉ: 164B, Đội 
Cấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại/Fax: (84-4) 722 6237 


Email: sales@alphabooks.vn 
Website: http://www.alphabooks.vn 


In 3.000 ban, khổ 14,5 x 20,5cm tại Xưởng in Tap chí Tin hoc & Đời 
sống. Quyết định xuất ban số 341-2008/CXB/32-96/LDXH, cấp ngày 
30-7-2008. In xong và nộp lưu chiéu quý III/2008. 


Created by AM Word2CHM 


